Đi THửA PHậT GIáO 
TƯ TƯỞNG LUẬN 


Tác giả: KIMURA TAIKEN 
Hán dịch: ÂU DƯƠNG HÃN TÒN 
Việt dịch: THÍCH QUẢNG ĐỘ 


Viện Đại Học Vạn Hạnh xuất bản 1969 


te tục 


ộ _ Thiên thứ nhẤt: __ 
LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG CỦA ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO 


Chương thứ nhất: TÔNG LUẬN ...........................------ 2 25s<sc5¿ 3 
Tiết thứ nhất: Địa vị lịch sử của Phật giáo trong 
tiifa07Ề11,Đ)015460as2i06i8x0s1st6xeiioeffSlougoiÐd c32Nhý thô 00: h 
Tiết thứ hai: Điểm tương đồng giữa tư tưởng Ấn Độ và 
TỪ TƯỜN PHỐT, 0 TỊÓ 341 peasáeglaurv62laustbas2S5xg1122 8e 0946/65 88 sai 9 
Tiết thứ ba: Đặc tính của tư tưởng Phật giáo.................... 13 

Chương thứ hai: Tư trào của các Bộ phái trước ngày 

Đại thừa Phật giáo hưng khởi ...................................----------- z1 
Tiết thứ nhất: Nguyên ủy của các Bộ phái........................ Ai 
Tiết thứ hai: Sự bất đồng chủ yêu giữa Nguyên thủy 
Phật giáo và Bộ phái Phật giáo..........................-- ---«++++s< «<<: 25 
'Tiệt.thứ ba; Phật đã: qUAH s42 122161406 atv A0 6i 30 
Tiết thứ tư: Hữu tình quan .....................-- 2 2 c+s+c+czx+xsseẻ 35 
Tiết thứ năm: Tu chứng luận.....................---2- 5 +scs+s+£+se2 44 


Chương thứ ba: Đại thừa Phật giáo đến thời đại Long Thụ... 50 
Tiết thứ nhất: Nguồn gốc và Đặc chất của 
I3 009494815 372708101572 2E TS TƯ TỰ Go 530 
Tiết thứ hai: Những Kinh điển và Tư tưởng chủ yêu 
của Đại thừa trước thời đại Long Thụ ............................. .- 57 


Tiết thứ ba: Phật giáo quan của Long Thụ ....................... 76 
Chương thứ tư: Đại thừa Phật giáo từ sau thời đại 


Long Thụ đến thời đại Vô Trước và Thế Thân..................... 87 
Tiết thứ nhất: Ý nghĩa sự kết tập những Kinh điển 
chủ yêu của Đại đương thời ...................---- 5-52 5+s+cscscxsxsrez S7 
Tiết thứ hai: Các loại Kinh điển mới và 
lịch trình thành TẬP, xi 6x v0 1611101212 0046 taa vi 30n 0006428845 90 
Tiết thứ ba: Đặc chất tư tưởng của các Kinh điền - Kinh 
Đại Phương Đẳng Như Lai T1 HD 2200003145466 fn6601 6100106 92 
Tiết thứ tư: Những Kinh điển kề trên với Tiểu thừa 
PHẬT E1Ả0 256610 20815660140418564y44% x80 ặxã \262344 v5 01400Aà 116 
Chương thứ năm: Phật giáo ở thời đại Vô Trước và 
TIHÌỂ” EHIit2aes eseitoei eo ltocegbsdesis6rii0fs is G0 MEtEnAS 121 
Tiết thứ nhất: Tổng luận........................---- - 2 2+s+c+c+s+xscez 121 
Tiết thứ hai: Phật giáo thuộc Vô Trước-Thế Thân.......... 129 
Tiết thứ ba: Như lai tạng Phật giáo của Thế Thân.......... 140 
Chương thứ sáu: Phật giáo sau thời đại Vô Trước và 
Thế Thân (thế kỷ thứ VI-VIII)....................-- 2-5 2 25s+s+£cs+: 144 


‹ Thiên thứ hat: „ „ 
ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO-GIÁO LÝ LUẬN 


Chương thứ nhất: Bản chất của Tôn giáo với Phật giáo ..... 149 
Tiết thứ nhất: Sự quan hệ giữa Lý luận và Thực tiễn 
toi Phật D l4 O cá các á G1106 Q6 tád94x4s4lus4x8 t4 qsải 149 
Tiết thứ hai: Phật giáo có phải là Tôn giáo không? ........ 151 
Tiết thứ ba: Phật giáo với sự thực Tôn giáo ................... 153 
Tiết thứ tư: Bản chất của những đòi hỏi Tôn giáo ........... 155 
Tiết thứ năm: Sự mong muôn một cuộc sống vô hạn với 
1ÊU:G1U) Đili,1RO4L 2 s29 bisx0iotoeoid/l0Sisskaeisontbife 158 


Tiết thứ sáu: Sự thỏa mãn yêu cầu Tôn giáo với 
TH PA T199 02 2ó: tòi sát tán g0ïa lu 20016 20x 10g aaivtfcÀ lai 016100294 a4 160 


Chương thứ hai: Giải thoát luận................................--- «<5 +5<<<2 162 


Tiết-thứ nhật; CHƠI Ý cục, ávc6x06011110 200106 101285461660501140185 465 162 
Tiết thứ hai: Ý nghĩa và các loại giải thoát quan 
(ATT-E) 0c i2 068 5antbdsloc esE awEfciAece da cnốiradcnckevft đeo 175 
Chương thứ ba: Đặc chất của Phật giáo tại ba Quốc gia..... 181 
Tiết thứ nhất: Nguyên thủy Phật giáo và Bộ phái 
HỘI t0 (xi2 6i64s9304Assgt1g ung cgasb0asaSaU 0614800 tua 181 
Tiết thứ hai: Đặc chất của Đại thừa Phật giáo.................. 186 
Tiết thứ ba: Đặc chất của Phật giáo Trung Quốc và 
Nhất Hs, 2 22 0x;1xse9g si ndf Sa Ai AgxubáAakirag se 193 
Chương thứ tư: Tinh thần của Đại thừa.........................---- - 198 
Tiết thứ nhất: Tiểu thừa là gì?...........................-.-cc-cscscccea 198 
Tiết thứ hai: Chủ nghĩa tinh thần của Đại thừa............... 202 
Tiết thứ ba: Đứng trên lập trường hình thức quan sát 
TiiỂUTHIT ty 2 i09 + bao Sống da ty bi dag Ea gối tá bà laiei 204 
Tiết thứ tư: Sự bất đồng về nội dung.......................------- 207 
Tiết thứ năm: Chân không diệu hữu với lập trường 
của các kinh điển Đại thừa.....................---- 2 ccs2cczzxcrszed 211 
Tiết thứ sáu: Thực hiện tỉnh thần Đại thừa ....................... 217 
Chương thứ năm: Chân như quan của Phật giáo................. 220 
Tiết thứ nhất: Lời tựa......................--¿- ¿525cc cccesreesrscea 220 
Tiết thứ hai: Sự triển khai của tư tưởng chân như 
đến thời kỳ Bát Nhã........................--- 5-52 SccxcEEeErkrrsree 225 
Tiết thứ ba: Lập trường toàn bộ của Bát Nhã.................. 237 
Tiết thứ tư: Chân như quan của Bát Nhã....................... 248 
Chương thứ sáu: Thiền và ý nghĩa Triết học ....................... 268 
Tiết thứ nhất: Ý nghĩa của Thiển.......................---- 2-5-5552 268 
Tiết thứ hai: Các loại Thiển ..............................---¿ 5557555 271 
Tiết:thứ ba; Tự m6 là 912220200 6xvv9atao style 274 


Tiết thứ tư: Cái Ta tuyệt đối......................---- 5: ccs+c+csrrssea 277 


Tiết thứ năm: Phương pháp thực hiện 


Đại nghĩa và Thiễn..........................-- 2-5 522S22EczzEcrxzrrrxrree 280 
Tiết thứ sáu: Đặc sắc của Đạt Ma thiền.....................---- 283 

Chương thứ bảy: Sự khai triển của tư tưởng Phật giáo 

VI SV KH .SIMG TH HfonbuecSa Si 20chakbayasezmiae B8 aoSár 286 
Tiết thứ nhất: Địa vị của Thiền trong Phật giáo.............. 286 
Tiết thứ hai: Thiền quán: Mẫu thai của giáo lý............... 289 
Tiết thứ ba: Nội dung của TIẾN: 223X 6vốt đai /8) 000126 291 
Tiết thứ tư: Sự phố biến hóa của nội dung Thiền quán... 297 
Tiết thứ năm: Thiền quán là phương pháp nhận thức ..... 301 

Chương thứ tám: Tư tưởng Phật giáo với Văn hóa sử........ 305 
Tiết thứ nhất: Đức Phật với tư trào thời đại.................... 305 
Tiết thứ hai: Kinh điển Đại thừa với bối cảnh 
Vậh Hóa SỬ in ti c066446i 40342140445 002014560110 E04 04,q34 0202 310 
Tiết thứ ba: Kinh điển Đại thừa với sự biểu diễn 
THẾ HỆ: 1LIHLd x52 sex. mi23115-66 1 xenflatlsigec,báendfilarg0tdfe 314 

Chương thứ chín: Kinh Pháp Hoa: Đại biểu cho đạo 

Hội bị ca xố li Giá) 0428512 xe uAbessagdsnabsfnftoaZsasvaxEl 319 
Tiết thứ nhất: Ý nghĩa của sự xuất hiện kinh Pháp Hoa.. 321 
Tiết thứ hai: Sự tổ chức của kinh Pháp hoa...................- 323 
Tiết thứ ba: Quan niệm chủ yếu của kinh Pháp Hoa....... 328 
Tiết thứ tư: Quyên Hội tam quy nhất, thụ ký thành Phật 
(Quan niệm chủ yêu của Tích Môn).......................-.------ 332 
Tiết thứ năm: Phật pháp vĩnh viễn (Tư tưởng trung tâm của 
IV HOT slastsfEsiaXavfLsiAbkbnlassteiekbSitttcssasvisf6Liissaaallssraai 343 


Tiết thứ sáu: Đạo Bồ tát-Pháp thân hoạt động 
cụ thê (Lây kinh Quan Am làm trung tâm) ..................... 349 


⁄ Thiên thứ ba: - 
ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO THỰC TIÊN LUẬN 


Chương thứ nhất: Ý nghĩa đạo đức ....................------ 55+: 
Tế bLHD H512 Cới dai 2 cstsfskitay 81017800 0i40xag0/2418s 
Tiết thứ hai: Ý nghĩa đạo đức trong Phật giáo 
Ñ[GIIVYÊTT THỦY sx1240316 x14 tabsÀtblÄáo lufxtaoiEus3svg3A4aabasdbsse 
Tiết thứ ba: Đại thừa giáo tổng hợp....................----:-5-<¿ 
Tiết thứ tư: Chân không diệu hữu ............................------ 
Tiết thứ năm: Bắt trụ niết bàn......................- ¿5252 cscs£szss2 
Triệt th: sáu KiEDIUHẩHLo-ss:-osiscokit nao ss.svbt nh hiig la 6 

Chương thứ hai: Quan niện về Nghiệp của Phật giáo 

với tự do báo ChÍ...................... - - cckk k1 11 SE SH nh kế 
Tiết thứ nhất: Phạm vi của vấn đỀ......................-¿-¿ scscs s52 
Tiết thứ hai: Căm cứ của tính cách và ý chí tự do........... 
Tiết thứ ba: Tư tưởng Đại thừa với những quan niệm 


Chương thứ ba: Chủ nghĩa tự lực và Chủ nghĩa tha lực...... 
Tiết thứ nhất: Tự lực và Tha lực của ngoại giáo............. 
Tiết thứ hai: Sự triển khai của thuyết tự lực và tha lực 
ID: PT Tỗi0 S5 64s Mang Rao cý tạo sông Tư Asáa ao Z6 0á s82G) 
Tiết thứ ba: Bản chất hoạt động của sinh mệnh ............... 
Tiết thứ tư: Yêu cầu vô hạn sinh mệnh với ý thức 
-LỒ 2P HO 20166 044ã5182555 210610 1022518G0341006101444/84i04vx t0 6 
Tiết thứ năm: Sự thực hiện vô hạn với thuyết Tự lực 
VQ:: hà LỰC 42x26 sa cáo tivi fsilVocassavsatvisvAszs0vaxs4Ðb 
Tiết thứ sáu: Sự quan hệ giữa Tự lực và Tha lực............ 
Tiết thứ bảy: Phương pháp điều hòa giữa Tự lực và 
/N hcm... 

Chương thứ tư: Ý nghĩa cuộc đời.......................-- ¿2-5-5 +s+c+s+ 
Tiết thứ nhất: Nhu cầu xác lập Nhân sinh quan.............. 


Tiết thứ hai: Tiêu chuẩn phê phán giá trị cuộc đời ......... 
Tiết thứ ba: Chủ nghĩa khoái lạc và Chủ nghĩa 

St T6 Air s66 4x6 sai 0ig110040i00nasissitsllt14B 
Tiết thứ tư: Hai phương diệm mâu thuẫn của 

CUỐC đƠI 281228 sgsstsa60 vest sd 218 xá xây 8x xsa ve 
Tiết thứ năm: Sự mâu thuẫn cuộc đời với 


quan niệm khỔ.......................--¿- - + 2 +s+s£+EE+E+E+E£EE+E+EzEerxrxsree 
Tiết thứ sáu: Giá trị cuộc đời theo quan niệm 

PHÙ b2 HO v56 16436160093 002/682et66yiseutEkosEceaicieneliE00ety60x s02) 
Tiết thứ bảy: Ý nghĩa của cuộc sinh hoạt với 

quai fi16ifPfKHÔ 6222492823056 520yÀ58 Asixad ca Xtd vo 
Tiết thứ tám: Văn hóa dùng phương pháp tiêu cực 

để chính Phúc KHỔ tcs2s2ccie 6 vốybi6osotai ae S se 
Tiết thứ chín: Xét về ý nghĩa văn hóa theo quan niệm 
THỘIE:0 ĐC s64 62ikáng 16/61 190g 88413005140 đong Weisksbldtsabevr6 
Tiết thứ mười: Sự cải tạo tâm với sự bạt khổ đữ lạc....... 


Tiết thứ mười một: Sự ức chế những cảm giác tham 
cầu với sự diệt khổ ........................-.---¿-c- se cecckerrerrrred 
Tiết thứ mười hai: Đạo Bồ tát: Phương pháp diệt khổ..... 
Tiết thứ mười ba: Tinh thần căn bản của đạo Bồ tát....... 
Tiết thứ mười bốn: Bồ tát đạo với đạo diệt khô.............. 
Tiết thứ mười lăm: Thê giới lý tưởng và Tịnh độ........... 
Tiết thứ mười sáu: Sự kiến thiết Tịnh độ với 
lJ03/1:HO15:26c 30a cối 0o Alasce ÀxxêcAVba me og2 n0 unh đu cên 
Tiết thử mười bây: Kết TUẦN ;ss¿aG0xl6csiagkv2ag866868 
Chương thứ năm: Sự triển khai của tư tưởng bản nguyện 
và ý nghĩa đạo đức văn hóa và Tôn giáo của nó.................. 
Tiết thứ nhật: Lời mở đầu .-.s-6x2216ca1 6262 20sá 
Tiết thứ hai: Sự triển khai của tư tưởng bản nguyện 
(Lấy số Nguyện làm tiêu chuẩn) ..................--- 5c 5+5s+cs55: 


Tiết thứ ba: Ý nghĩa Đạo đức, Văn hóa và Tôn giáo 
trong tư tưởng bản nguyỆn........................ << + +s+++<sscx+++ 
Chương thứ sáu: Tịnh độ quan niệm, Tịnh độ thực tại 
Mộ NIHH1/EHEITTB E25 2125000x2eyatcAadctibitisEápavtebfaoxtebx a3S 3L 25A SA ng 
Tiết thứ nhất: Thiền định và Tịnh độ.......................-...--- 
Tiết thứ hai: Điểm Lợi-Hại của thuyết quan niệm 
và thuyết thực tại.....................---- 5s tk Eekererrkerrree 
Tiết thứ ba: Thuyết Sinh thành thông hợp hai 
TfYicf:bfCITfe0sia0ixtscAueginfsfiel0smaitetbsoklÐOAOluEbsvf 
Chương thứ bảy: Hiện thực và Tịnh độ..........................- -- - -- 
Tiết thứ nhất: Hai sứ mệnh lớn của Phật giáo................. 
Tiết thứ hai: Lý tưởng Tịnh độ kết hợp hai sứ 
THÊNH,lỚP ¿2222021062596 6666806000406 c002066141016x02dedusuudts 
Tiết thứ ba: Quán chiếu Tịnh độ ......................---- - 2552 
Tiết thứ tư: Tha phương Tịnh độ...................--- - 2 5s+s+ 
Tiết thứ năm: Tịnh độ tương lai trên cõi này.................. 
TiểiithU/sn0ã: Kết HAT, 26x a2440006459A10v4054 149. 
Chương thứ tám: nghĩa CHÍNH ÍTÍ.sisaxcss6sisgx0260aatose 
Tiết thứ nhất: Căn cứ Chính trị quan của Phật giáo ........ 
Tiết thứ hai: Nguồn gốc của Quốc E14 ẻt2Ð3)2 615230200 Sa6 
Tiết thứ ba: Chính trị đối với các Quốc gia đối lập......... 
Tiết thứ tư: Quốc gia Lý tưởng và Chính đạo................. 


° Mù nét uờ “bác giả 


Bác sĩ Kimura Taiken là một học giả Nhật Bản 
chuyên khảo cứu về triết học Ân Độ và đã được giới học 
giả Nhật coi như một triết gia Ân. Ông rất giỏi Phạn Ngữ 
(Sanscrit) và tỉnh thông các kinh điển Vệ-đà (Rig-Vedas) 
và U-ba-ni-sat (Upanishads). Ông đã xuất bản lần đầu tiên 
cuốn “Lịch Sử Tôn Giáo Và Triết Học Ấn Độ” và tác phẩm 
này đã làm ông nổi tiếng. 

Sau đó ông lần lượt hoản thành các tác phẩm: “Sáu 
Phái Triết học Án Độ”, “Nguyên Thủy Phật Giáo Tư 
Tưởng Luận”, “Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận”, và 
“A Tỳ Đạt Ma Luận” v.v... 

Những sách của ông tất có giá trị về phương diện tư 
tưởng cũng như rất có hệ thông về phương pháp nghiên cứu 
và được giới học giả Nhật đón nhận một cách nồng nhiệt. 

Phần lớn các tác phâm của ông đã được dịch ra Hán 
văn, nay chúng tôi cô gắng dịch cuốn “Đại Thừa Phật Giáo 


Tư Tưởng Luận” này ra Việt ngữ, và nêu hoàn cảnh cho 


phép, chúng tôi sẽ lần lượt phiên dịch tất cả các tác phẩm 
trên đây để cống hiến qúy vị có nhiệt tâm nghiên cứu Phật 
giáo. 

Có điều chúng tôi rất tiếc là chúng tôi không am hiểu 
Nhật Ngữ, do đó khi dịch dã phải theo bản Hán văn của 
Pháp Sư Thích Diễn Bồi, một nhà Phật học hữu danh của 
Trung Hoa hiện tại. 

Người ta thường nói “dịch là diệt”. Khi dịch thăng 
một tác phâm ngoại ngữ ra tiếng bản xứ cũng đã khó mà 
giữ cho đúng tinh thần của nguyên tác rồi, huống chi đây 
lại dịch từ một bản dịch thì làm sao tránh khỏi những điều 
sai lầm. Bởi thế, chúng tôi rất kỳ vọng ở qúi vị tỉnh thông 
Nhật ngữ sau này sẽ cống hiến độc giả những bản dịch trực 
tiếp từ nguyên tác. 

Trong khi chờ đợi, chúng tôi chân thành xin các bậc 
cao minh phủ chính những khuyết điểm và thông cảm cho 
những giới hạn của chúng tôi, nêu dịch phẩm này hân hạnh 
được đặt vào tay qúi vỊ. 

Thích Quảng Độ 


Thiên thứ nhất 
LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG CỦA ĐẠI 
THỪA PHẬT GIÁO 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 3 





TÔNG LUẬN 


“G¡Øt thue nhất, 
ĐỊA VỊ LỊCH SỬ CỦA PHẬT GIÁO TRONG TƯ 
TRÀO ÁN ĐỘ 


Từ xưa, Ấn Độ là một nước tôn giáo, triết học và thi 
ca, cho nên trào lưu tư tưởng phát sinh và nảy nở ở Ấn Độ 
rất nhiều và đưới hình thức khác nhau, nhưng tư trảo rộng 
lớn hơn cả là tư trào Phật giáo. Song, Phật giáo đã chiếm 
một địa vị như thế nào trong những tư trào ở Ân Ðộ? 


Trong lịch sử tư tưởng Ấn Độ, Phật giáo là sản phẩm 
thuộc thời kỳ thứ tư. Thời kỳ thứ nhất là thời đại Lê Câu 
Vệ Đà (Rg-veda-I,500-1,000 trước TL), chuyên sùng bái 
các hiện tượng thiên nhiên và là thời đại của dân tộc Aryan 
mở đường tiến thủ. Đứng về phương diện tư tưởng, ta có 
thê cho đó là thời đại “thân thoại vũ trụ quan”. Thời kỳ thứ 
hai là Gia Nhu Vệ Đà-thời đại Phạm ngữ (1,000-800 trước 
TL). Giống người Aryan từ các địa phương Ngũ Hà tiễn 
vào lưu vực sông Hằng (Gange), thấy đất đai phì nhiêu mới 
sống cuộc đời định cư tại những khu vực dọc theo con sông 
ấy. Đó là thời đại mà chế độc xã hội hà khắc (bốn giai cấp) 


4 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





và những lễ nghi tôn giáo vô cùng phức tạp được thiết lập, 
tức là thời đại Bà La Môn giáo vậy. 

Tư tưởng Bà La Môn rất bao quát, dùng chế độ và lễ 
nghi làm nền tảng cho vũ trụ luận, cho nên ta có thể cho 
thời kỳ này là thời đại “tế đàn vũ trụ quan”. Thời kỳ thứ ba 
là thời đại U Ba Ni Sát (Upanishad 800-500 trước TL). Về 
phương diện hình thức, thời kỳ nảy tuy kế thừa tư tưởng 
thời kỳ trước, song đã dần dân thay đổi và cuối cùng đã 
khai sáng một thời đại lấy con người làm trung tâm để giải 
quyết hết thảy, tức là thời kỳ Bản ngã triết học được thành 
lập. Do đó đến đây, ta có thê thấy một biến chuyên lớn lao 
đã xảy ra trong tư tưởng giới Ân Độ. 

Những trào lưu tư tưởng kể trên tuy triển khai qua ba 
thời kỳ khác nhau, nhưng chung quy cũng đều bắt nguồn từ 
tư tưởng Vệ Đà. Đến tư trào thứ tư thì có rất nhiều điểm bắt 
đồng. Chẳng hạn, nói về địa dư thì ba thời kỳ trước chủ yếu 
lây thượng lưu sông Hằng làm trung tâm, mà thời kỳ thứ tư 
thì lại lây khu vực hạ lưu sông Hằng làm cứ điểm phát huy 
tư tưởng. Nói về giai cấp thì những thời kỳ trước chỉ có 
giòng tăng sĩ Bà La Môn là người biểu hiện và khai thác tư 
tưởng, đến thời kỳ thứ tư thì không những chỉ có tư tưởng 
Bà La Môn mà còn thấy cả hoạt động của giai cấp thống trị 
Sát đề lợi nữa. Do đó, nếu đứng vê phương diện tư tưởng 
mà nói, thời kỳ này tuy cũng lây tư tưởng truyền thống làm 
bối cảnh dùng mọi hình thức để mở rộng, song cái tư tưởng 
đây sức sông ây chính là tư tưởng tự do, coi thường truyền 
thông (phần nhiều trái với Bà La Môn). Đến đây, các giáo 
phái có chủ trương tín ngưỡng khác nhau lần lượt kế tiếp 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 5 





nhau mọc lên. Bởi thế ta có thể gọi thời kỳ này là thời đại 
cách mạng của các giáo phái (500-300 trước TL). Nhờ xu 
thế ấy mà trong thời kỳ này Phật giáo cũng quật khởi. 
Đứng trong tư trào thứ tư này mà nhận xét, thì đại khái 
Phật giáo đã chiếm địa vị như sau: 

Như ta đã thấy trào lưu tư tưởng bộc phát trong thời 
kỳ thứ tư, tuy có nhiều xu hướng khác nhau, nhưng đại 
lược ta có thê chia thành hai hệ thống: Bà La Môn giáo hệ 
và Phi Bà La Môn giáo hệ, Bà La Môn giáo hệ nhận uy 
quyên của thánh kinh Vệ Đà và tính cách thiêng liêng của 
chủng tộc Bà La Môn, còn Phi Bà La Môn giáo hệ muốn 
hoàn toàn đứng trên lập trường tự do để phê phán và giải 
thích hết thảy. Hệ thống này có thê được coi là đại biểu của 
thời kỳ thứ tư. Cũng có một vài giáo phái không những chỉ 
có ảnh hưởng trong thời đại Đức Phật, mà cả đến những thế 
hệ sau vẫn còn có uy lực, chăng hạn như phái Lục Sư chính 
là một giáo phái tự do vậy. 

Song ảnh hưởng của những giáo phái ấy đối với nhân 
tâm và sự cảm hóa đương thời ra sao? Giáo hệ Bà La Môn 
vì theo quan niệm truyền thống, nên có nhiều điểm tuy đã 
ăn sâu vào nên tảng xã hội, nhưng với thời đại mới thì cũng 
đã có nhiều điểm không còn được thích ứng nữa. Còn phái 
tự do tân tiễn tuy có ảnh hưởng lớn đối với lòng người khi 
đã bừng tỉnh nhưng vì thiếu tích chất kiện toàn trong việc 
hoạt động và lại đi quá đà, đến nỗi gây nguy hại cho thể 
đạo nhân tâm, theo trong kinh sách của Phật giáo đã chép 
thì đó là một sự thật hiển nhiên, không còn nghi ngờ. Nói 
tóm lại, tư tưởng giới thời bấy giờ, hệ thống cũ dần dần suy 


6 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





sụp, mà hệ thống mới thì vẫn chưa được xây dựng trên một 
nền tảng vững chắc, cho nên đứng về phương diện này mà 
nhận xét ta thấy có sự tích cực hoạt động, nhưng ở một 
phương diện khác thì lại vô cùng hỗn độn, bởi vậy không 
khỏi khiến cho lòng người rơi vào trạng thái bất an. 

Chính vảo lúc lòng người bất an, tư tưởng hỗn loạn ấy 
mà Đức Phật Thích Ca (560-480 trước TL), sau khi đã tự 
lực tìm ra chân lý, đem đạo Giác Ngộ truyền bá khắp nơi, 
và Phật giáo đã thực sự bắt nguồn từ giai đoạn đó. Đứng về 
phương diện tư tưởng mà nói, tuy Phật giáo dĩ nhiên không 
thuộc giáo hệ Bà La Môn giáo mà dung hòa, thông nhất, xa 
hăn con đường cực đoan, theo lập trường trung đạo, sáng 
lập một nền đạo pháp vừa mới mẻ, vừa kiện toàn để dẫn 
đường cho thế gian, đó là đặc điểm vĩ đại nhất của Phật 
giáo. Mặc dầu đứng ở địa vị độc đáo và có sức cảm hóa 
mãnh liệt, nhưng trong lúc trào lưu tư tưởng mới, cũ glao 
nhau, Phật giáo cũng có thái độ tùy cơ, tùy thời và một tinh 
thần bao dung, quảng đại, dần dần khiến cho lòng người 
quy hướng và ôn định. 

Lúc đầu, Phật giáo chỉ là một trong những giáo phái 
chủ yếu, nhưng lần lần vượt xa hắn các giáo phái khác, có 
thế lực rất lớn trong xã hội. Đặc biệt trong lịch sử chính trị 
Ấn Độ có Hoàng đề A Dục (Ashoka-268-226 trước TL) đã 
tận lực truyền bá Phật giáo không những chỉ bành trướng ở 
Ấn Độ mà còn lan tràn ra các nước ngoài, đó chính là đầu 
mối của Phật giáo thế giới vậy. Từ đây trở đi, phạm vi của 
Phật giáo càng ngảy càng được mở rộng, đồng thời về 
phương diện nội tại, Phật pháp thực thể tuy bất biến song vì 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 7 





muốn thích ứng với phong trào tư tưởng của mỗi thời đại, 
nên về hình thức và phương pháp được áp dụng để truyền 
đạo đã có thay đổi ít nhiều. Như trong bộ Tiểu thừa Phật 
Giáo Tư Tưởng Luận (cùng một tác giả) đã nói, từ nguyên 
thủy Phật giáo tiễn đến bộ phái Phật giáo, rồi lại từ bộ phái 
Phật giáo tiến đến Đại thừa Phật giáo, kết quả là thế lực của 
giáo hội Phật giáo đã bành trướng khắp miền Tiểu Á. Cho 
đến thế kỷ thứ V, VI sau Tây lịch thì tổ chức giáo lý lại 
càng phát đạt và đã hấp thụ tất cả tư tưởng tỉnh hoa của Ấn 
Độ (hấp thụ cả tệ đoan của thời đại cũng có) để nghiễm 
nhiên trở thành một tôn giáo lớn nhất. Khởi thủy Phật giáo 
tuy là một chi phái trong tư trào Ân Độ, song bất luận về 
phương diện nào, nội dung cũng như hình thức so với toàn 
bộ tư trào Ấn Độ, Phật giáo vẫn có ý nghĩa siêu việt hơn, 
điều đó là một sự thật hiển nhiên. 

Cũng vì Phật giáo bao hàm một ý nghĩa như thế và 
cũng nhân chí khí của dân chúng Ấn Độ muốn trở lại chủ 
nghĩa truyền thống, vả lại cũng do phạm vi của Phật giáo 
quá rộng rãi, không tránh khỏi sự hấp thụ những tệ bệnh, 
cho nên từ thê kỷ thứ VIII, ngay trên lãnh thổ Ấn Độ, Phật 
giáo đã bắt đầu thất thế dần dân! Điều đó không những là 
sự bất hạnh cho Phật giáo mà còn là một sự kiện đáng buồn 
cho cả Ân Độ, bởi lẽ Phật giáo được phát triển mạnh mẽ 
như vậy là nhờ ở tinh thần từ bi, bình đăng, mà tinh thần ấy 
lại rất cần thiết cho sự đoàn kết của nhân dân Ân Độ bắt cứ 
về phương diện nảo, xã hội, hay chính trị. Khi họ trở lại với 
tinh thần truyền thống rồi, chế độ giai cấp hà khắc lại được 
tái lập, tinh thần đoàn kết dân tộc tan rã, đó là một trong 
những nguyên nhân khiến cho Ân Độ phải chịu sự đô hộ 


8 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 


của ngoại bang. Song Phật giáo không phải hoàn toàn tiêu 
diệt ở Ấn Độ, về hình thức, Phật giáo có vẻ suy vi, nhưng 
tỉnh thần Phật giáo thì bất diệt. Mấy năm gân đây các 
phong trào chắn hưng Phật giáo tại Ân Độ đã bắt đầu hoạt 
động mạnh cho nên rất có thể Phật giáo lại có cơ phục 
hưng. 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 9 





“6Ø to hai; 
ĐIÊM TƯƠNG ĐÔNG GIỮA TƯ TƯỞNG ÁN ĐỘ 
VÀ TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO 


Phật giáo tuy siêu việt tất cả tư tưởng Ân Độ, song 
Phật giáo cũng phát sinh ở Ân Độ, và như vậy đã nói ở 
trên, tùy thời thích ứng với tư tưởng mà phát đạt, cho nên 
cũng có rất nhiều điểm tương đồng với tư tưởng Ân Độ. 
Nếu muốn hiểu rõ tư trào Phật giáo ở Ấn Độ, trước hết ta 
phải lưu ý về điểm này. Ta hãy thử đưa Ta mấy sự kiện dưới 
đây, ta sẽ thấy những điểm tương đồng ấy: 

1) Vấn đề trung tâm: 

Tư tưởng Ấn Độ tuy thiên sal, vạn biệt, song đều đưa 
đến một điểm then chốt, đó là việc giải quyết vẫn đề nhân 
sinh. Những nhà tư tưởng Ấn Độ đi tìm chân lý là mong 
tìm ra chỗ quy hướng của kiếp người, tìm lẫy một phương 
châm thực tiễn để quyết. định cho lẽ sống, chứ không phải 
họ chỉ suy tư những điều không tưởng viễn vông, do đó 
mới tạo thành trung tâm điểm của tư tưởng. Vấn đề trung 
tâm của Phật giáo cũng ở điểm ấy. Bởi vậy, khi nghiên cứu 
Phật giáo, như Khang Đức đã nói, ta phải đứng trên lập 
trường thực tiễn mới có thể quan sát được chính xác. 

2) Điểm quan sát cơ bản: 

Đối với việc giải quyết vận đề nhân sinh, trong tư 
tưởng giới Ân Độ cũng có rất nhiều thuyết khác nhau, 
nhưng tựu trung đều quan sát quanh vẫn đề “Bản ngã”. Bản 
ngã là trung tâm của vũ trụ, là cuốn sách chứa đầy ý nghĩa 


10 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





thâm áo và có một giá trị vô cùng cao cả. VỀ sau, trong tư 
tưởng giới Ân Độ cũng có người không tán thành quan 
niệm đó, nhưng chung quy ta không thấy một thuyết nào là 
không lấy vấn đề Bản ngã làm điểm quan sát cơ bản. 
Thuyết “Vô ngã” của Phật giáo, mới nhìn ta thấy có vẻ như 
mâu thuẫn với lập trường Bản ngã, nhưng thực ra thì cũng 
chỉ giải thích Bản ngã dưới một hình thức khác mà vẫn lấy 
Bản ngã làm trung tâm điểm, như thế không có gì sai biệt 
cả. 

3) Sự nhất trí về nhân sinh quan và vũ trụ quan: 

Từ vấn đề nhân sinh, tất nhiên lại phải tiến đến vẫn đề 
vũ trụ, mà cái đặc sắc về vũ trụ quan của các học phái Ấn 
Độ ở chỗ họ cho rằng vũ trụ là phản ảnh rộng lớn của con 
người. Nói một cách khác, muốn khảo sát vũ trụ tất phải 
đứng trên lập trường nhân sinh để quy định bản chất của vũ 
trụ. Như vậy, con người là tiêu vũ trụ trong cái đại vũ trụ. 
Khuynh hướng ấy đã có từ ngàn xưa và được lưu truyền 
qua các thế hệ dưới nhiều hình thức. Vũ trụ quan của Phật 
giáo cũng thừa nhận rằng, vũ trụ chăng qua chỉ là sản phẩm 
do tâm biến hiện. Về vấn đề này tôi xin bàn rõ ở các 
chương sau. 

4) Nghiệp lực chỉ phối con người: 

Đối với cái sức chi phối vận mệnh con người, tuy các 
giáo phái Ân Độ lập ra nhiều nguyên lý, song bất luận 
nguyên lý nào cũng đều cho cái sức căn bản đó là 
“Nghiệp”. Nghiệp là những hành vi thiện hay ác mà ta đã 
tạo tác ở kiếp trước, rồi chất chứa trong tạng thức của ta để 
đến kiếp này trở thành động lực chi phối vận mệnh của ta. 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ II 





Tư tưởng ấy đã hình thành và tản mát trong các kinh sách 
thâm áo từ xưa, đến khi các giáo phái tranh nhau phát khởi 
thì đều thâu nạp tư tưởng đó. Phật giáo tuy chủ trương 
thuyết Vô ngã, song cũng thừa nhận thuyết nghiệp báo và 
thuyết luân hồi, điều đó cũng không ngoài trào lưu đương 
thời. 

Lại nữa, kết quả của thuyết nghiệp báo và luân hồi đã 
đem lại một ý nghĩa bao quát liên quan đến các loài sinh 
vật; người ta đều công nhận rằng, các loài sinh vật vì cứ 
luẫn quản trong vòng sinh tử nên đều có thể là họ hàng, 
thân thuộc của nhau, trong nhiều đời kiếp. Đó cũng là điểm 
nhất trí của các phái. Thê rồi ngay từ thời kỳ thần thoại, 
người ta cũng đã cho rằng, trời, thần, tiên, ma quý cho đến 
các loài ở địa ngục đều là sinh vật cả. Điểm này các phái lại 
cũng chủ trương như nhau và như thế là về hữu tình quan 
của các phái đều nhất trí. 

5) Quan niệm yếm thế và giải thoát: 

Do ảnh hưởng của thuyết luân hồi mà xưa kia người 
ta cho rằng cõi trời là một nơi sung sướng cao tột, SOng 
cuối cùng họ lại bảo đó không phải là một chỗ vĩnh viễn 
yên vui. Từ sau thời kỳ các học phái mọc lên, trong tư 
tưởng giới Ân Độ đều có khuynh hướng yếm thế. Nhưng 
nói cho đúng, khuynh hướng yếm thế không nhất định là do 
quan niệm luân hồi phát sinh. Nếu nói theo một ý nghĩa 
khác, ta có thể cho rằng, vì người ta quá tôn sùng quan 
niệm lý tưởng nên mới có khuynh hướng yếm thế. Nhưng 
dù sao chăng nữa thì quan niệm luân hồi cũng đã làm 
khuynh hướng yếm thể biểu hiện một cách rõ rệt. Đó là một 


II) ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





sự thật lịch sử hiển nhiên, và kết quả của khuynh hướng ấy 
đã khiến cho toản thể tư tưởng giới Ấn Độ đi tìm sự giải 
thoát, nghĩa là muốn thoát khỏi cái kiếp người đây lo âu để 
đến một cảnh giới lý tưởng yên vui, bất biến. Đó cũng là lẽ 
tự nhiên. Cho nên nói giải quyết vấn đề nhân sinh, bất luận 
theo ý nghĩa nào, đều lây sự giải thoát làm mục tiêu. Do đó, 
vân đề giải thoát trong tư tưởng Ấn Độ trở thành vấn đề 
trung tâm, Phật giáo dĩ nhiên cũng không ngoàải công lệ ấy. 

6) Thiên định là phương pháp để giải thoát: 

Phương pháp để đạt tới sự giải thoát là quan niệm 
thực tiễn của các phái. Không cần nói ta cũng thấy rằng, 
những phương pháp đó có nhiều sắc thái bất đồng. Nhưng 
ta hãy cứ giả tưởng. rằng, trong các phái. đó nêu có một 
phương pháp cộng đồng thì phương pháp ấy là lối tu thiền 
định, tức là: Tam muội (Samadhn), Tĩnh lự (Dhyana) và Du 
già (Yoga). Trong Tam học của Phật giáo, ba môn đó được 
mệnh danh là Định học, trong Bát chính đạo thì gọi là 
Chính định. Như vậy, tất cả các phái đều áp dụng phương 
pháp thiền định để đạt đến giải thoát. 

Nếu đứng về phương diện đó mà khảo sát, ta thấy 
Phật giáo tuy nói là căn cứ vào cái trí tự giác của Đức Phật, 
song về mặt hình thức của tư tưởng thì có rất nhiều chỗ 
tương đồng với các tư tưởng phái đương thời. Nhưng có 
một điểm đặc thù, là Phật giáo không phải một sản phẩm 
của lý luận trừu tượng, mà rất thực tế, có liên hệ đến toàn 
dân, tùy căn cơ, trình độ giáo hóa cho mọi hạng người, đó 
là đặc điểm ta cần phải ghi nhớ. 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 13 





X22/175 
ĐẶC TÍNH CỦA TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO 


Nếu nói Phật giáo có nhiều điểm giống với các tư 
tưởng phái đương thời, thì đặc tính của tư tưởng Phật giáo 
ở chỗ nào? Đó là câu hỏi tất nhiên phải được nói lên. Nói tỷ 
mỷ thì vấn đề đó rất phiền phức nhưng nói một cách đại thê 
thì Phật giáo cũng có những tư tưởng đặc thù, có thê nêu ra 
thành nhiều số mục. Song nếu khảo sát một cách tổng hợp 
thì những tư tưởng căn bản của Phật giáo đã biến thành đặc 
tính lưu bá. Chẳng hạn như Phật, Pháp, Duyên sinh, Tâm, 
Trung đạo v.v... đều có tính chất lưu bá. Tuy có chia ra như 
thế song thật thì cũng chỉ từ một trung tâm mà phát xuất. 
Bất luận một điểm nào, nếu suy cứu đến triệt để đều có 
quan hệ đến toàn thể, đó cũng là lập trường căn bản của 
Phật giáo. Từ Phật giáo nguyên thủy tiến đến Tiểu Thừa và 
Đại thừa Phật giáo, tuy nói là nhất quán, song ngày nay 
điểm chủ yếu vẫn phải căn cứ vào Phật giáo nguyên thủy. 
Dưới đây tôi xin trình bảy một cách rất đơn giản những sự 
kiện có liên quan với nhau để ta nhận rõ chỗ khái yếu của 
nó. 

1) Phật-Phật giáo sau này tuy đã phát triển và thay 
đổi rất nhiều, song đều lấy nhân cách, giáo pháp và hành 
động của Đức Phật làm nên tảng, bất luận nơi nào, hễ có 
Phật giáo đều như thế cả. Ngoài Đức Phật và lịch sử ra, sau 
này còn có Phật và Bồ tát lý tưởng khác, nhưng cũng do 
Đức Phật Thích Ca khai thị, chỉ bày thì ta mới có thể biết 


14 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





đến, song điều đó cũng không ngoài Đức Phật lịch sử. Các 
đệ tử của Phật xưa kia cũng như ngày nay đều nói: Pháp 
của chúng ta, lây Đức Thế Tôn làm gốc, Đức Thế Tôn là 
nhãn mục, Đức Thế Tôn là nơi y chỉ, Tất cả Phật giáo đồ 
đều tin chắc như thế, bất cứ thời đại nào, hay quốc độ nảo, 
nếu xa lìa niềm tin ấy thì không còn là Phật giáo nữa; Song 
tin đây không phải là tin mù mờ, mà là một đức tin đã được 
thể nghiệm qua giáo pháp, nhân cách và hành động của 
Đức Phật mới có. Cho nên đức tin của Phật giáo có một đặc 
điểm rất mạnh đối với các giáo phái khác. 

2) Pháp-Phật giáo tuy lấy Đức Phật làm trung tâm để 
thành lập, song nói theo Phật giáo, Đức Phật-dù là Phật lý 
tưởng chăng nữa-không giống như một vị thần của các tôn 
giáo khác chủ trương, hoặc giống bất cứ vị thần thiên nhiên 
nào, mà chỉ được coi là do sức tu hành của người ta đã đạt 
đến quả vị Phật mà thôi. Đó là điểm nhất trí, biến thông cả 
Đại thừa và Tiểu thừa. Người ta đã căn cứ là mình có thể 
thành Phật, thì dù có nói bao nhiêu pháp chăng nữa cũng 
không ngoài vấn đề thực tu, thực nghiệm để giác ngộ được 
pháp (Dhamma), đó cũng lại là giải pháp chung của Phật 
giáo. Song Pháp đây là “Pháp tự nhiên như: thế”, dù Phật có 
ra đời hay không, nó vẫn là cái đạo vĩnh viễn, bất biến. Đức 
Phật chăng qua là người giác đã giác ngộ và thể nghiệm 
được Pháp ấy, rồi vì chúng ta mà chỉ bày, mong chúng ta 
cũng chứng ngộ được Pháp ấy mà thôi. Giáo lý quán thông 
tuy như vậy, song nói về đại thê thì vẫn nói đến Phật nhiều 
hơn, dù là Phật lịch sử hay Phật lý tưởng cũng được. Tóm 
lại, Pháp có thể dùng một phương thức nhất định để nhân 
cách hóa. Đến khi Đại thừa phát triển, thì đặt Pháp thân 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ l§ 





(Pháp) trước Ứng thân (nhân cách của Phật), lý ấy cũng 
không ngoài khuynh hướng nhân cách hóa Pháp vậy. Đứng 
về phương diện thực tế mà nói thì Pháp Phật là nhất như, 
tuy là chân tỉnh thần của Phật giáo, song bất luận thế nào 
chăng nữa, nếu nói đến quan niệm cơ bản của Phật giáo mà 
không lấy Phật làm trung tâm để tiến đến trung tâm của 
Pháp thì quyết không thê được. 

3) Duyên sinh - Như trên đã nói Pháp, nhưng Pháp 
đây là gì? Nói theo dụng ngữ thông thường trong Phật giáo 
thì có nhiều nghĩa, nhưng đứng vê mặt lý mà giải thích thì 
Pháp tức là cái pháp tắc Duyên sinh (Pratity Asamutpada). 
Cho nên nói: “Hễ thấy duyên sinh thì thấy được Pháp, mà 
hễ hiểu được Pháp là hiểu duyên sinh” hoặc : “Duyên sinh, 
Pháp trụ, Pháp vị, không liên quan gì đến việc Như lai xuất 
thế hay không xuất thế”. Như vậy, nếu ai hiểu được Pháp 
tức là thành người giác ngộ, mà hiểu Pháp cũng không 
ngoài vấn đề ngộ đạt lý Duyên sinh. Đức Phật hiện tại 
trong lịch sử cũng do hiểu được lý duyên sinh ấy dưới gốc 
cây Bồ đề mà thành bậc Đại Giác. Vậy duyên sinh quan là 
trung tâm của Pháp quan đó là một sự thật hiển nhiên. Nếu 
giải thích một cách tỷ mỷ thì duyên sinh có nhiều ý nghĩa, 
song cũng không ngoải quan niệm căn bản là: “Vật này có, 
cho nên vật khác có, cái này không thì cái kia cũng không; 
vật này sinh, cho nên vật khác sinh, mà cái này diệt thì cái 
kia cũng diệt”. Nói cho dễ hiểu hơn, hết thảy hiện tượng 
đều do nhân duyên mà phát sinh, đều liên quan mật thiết 
với nhau mà tồn tại, thật ra không có một nguyên lý thực 
thể nào cả. Nói theo thuật ngữ trong Phật giáo thì: “Các 
pháp là vô thường, vạn vật vô ngã, hết thảy đều là không”. 


16 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





Đó là căn cứ vào lý duyên sinh, đồng thời cũng là kết luận 
theo lý duyên sinh. 

Theo lý duyên sinh thì tất cả các pháp đều thay đổi, 
sinh, diệt, cho đến sự khô, vui cũng thế, chứ riêng nó không 
có tự tính. Hiểu được lý ấy tức là đã đạt đến sự giải thoát. 
Xem thế đủ biết, Phật giáo nói giải thoát là phải thấu suốt 
lý duyên sinh để đến được thê “không tịch”. Do đó, ta có 
thể nói hễ thông đạt lý duyên sinh, tức là đã thể nghiệm 
được nghĩa “không tịch”. Song phải hiểu rằng, thể nghiệm 
“không tịch” không có nghĩa là trở về với cái “hư vô tuyệt 
diệt mà chỉ là đả phá thành kiến chấp ngã hẹp hòi của 
người đời mà thôi. Sau khi thể nghiệm được “tính không” 
thì một chân trời tự do mới cũng bắt đầu hé mở. Phật giáo 
gọi chân trời ấy là “Chân không diệu hữu”. Song thế giới 
diệu hữu chỉ thấy được về phương diện khách quan, cho 
nên trên quan hệ thành lập, vẫn tiễn hành theo lý duyên 
sinh. Duy có điểm khác với trước: lập trường trước kia (tự 
nhiên thái) chỉ có trói buộc, khổ não, trái lại, đến thời kỳ 
này, hết thảy đều hướng về tự do. Như vậy là lý duyên sinh 
đã đổi sự thúc phọc thành tự do. Nói đúng ra chỉ có Đại 
thừa chủ trương diệu hữu duyên sinh quan mà thôi. Như Vô 
tận duyên sinh quan trong kinh Hoa nghiêm; Thực tướng 
quan trong kinh Pháp Hoa: Tịnh độ quan trong kinh Vô 
lượng thọ; Chân như quan trong Khởi tín luận, tất cả đều 
phát xuất từ quan niệm đó. 

Tóm lại, cùng một duyên sinh quan, do sự lưu truyền, 
biến hóa mà trở thành nguyên nhân chủ yếu của giáo lý 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 17 





triển khai rất phức tạp của Phật giáo. Song điểm căn bản và 
nhất quán là: 

a) Hết thảy đều do nhân duyên hòa hợp mà thành chứ 
không có thực thê tồn tại riêng biệt. 

b) Cuối cùng, hết thảy đều do tâm của ta. 

Đó là nhân sinh quan và vũ trụ quan của Phật giáo, 
khác hăn với lập trường của các giáo phái khác chủ trương 
một đẳng chúa tế, và đó là điểm đặc thù của Phật giáo. 

4) Tâm-Vẫn đề duyên sinh tuy có thể diễn tả theo 
nhiều cách, song điểm phát xuất của nó vẫn không ngoài 
Tâm, nếu lìa Tâm là nguồn gốc của duyên sinh quan, cho 
nên cái gọi là Pháp, là Duyên sinh rốt cuộc cũng không 
ngoài cái tâm tưởng biểu hiện của ta. Đó là điểm căn bản 
độc nhất của Phật giáo, Tiểu thừa cũng như Đại thừa. Điều 
phục lẫy Tâm đã trở thành một phương châm tu dưỡng 
quyết định trong Phật giáo. Do đó, khi nói đến duyên sinh, 
tất nhiên ta phải đề cập đến Tâm, vì giữa hai điểm ấy có 
một mối quan hệ rất mật thiết, và nêu ta muốn hiểu rõ dụng 
ý căn bản của Phật giáo, ta không thể quên điểm hệ trọng 
đó. 

3) Trung Đạo - Dù nói Pháp hay Duyên sinh, song 
chung quy cũng chỉ là Tâm, và phương diện tư tưởng và 
hành vi, như thế sợ không khỏi thiếu mất kiện toàn tính. 
Phật giáo xoay quanh vẫn đề Tâm, muốn xác lập một 
phương châm sinh hoạt đúng mức, không thái quá, không 
bất cập, nên mới xướng lên thuyết Trung đạo. Sự ứng dụng 
thuyết trung đạo ấy tùy theo thời cơ có sai khác, song điểm 
hệ trọng là thái độ phê phán và thực tiễn đối với giá trị 


18 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





nhân sinh. Cũng vì tôi quan niệm như thế, nên tôi hãy thử 
xin trình bày hai điểm sau đây: 

Trước hết xin nói đến điểm phê phán giá trị nhân sinh. 
Như trong Duyên sinh quan ta đã thấy sự sống của ta biến 
chuyên không ngừng và do một định luật tất nhiên chi phối, 
và vì thế nên bị trói buộc khổ não. Đối với nhân sinh, Phật 
giáo cho là khổ bởi vậy mới lấy tự do giải thoát làm lý 
tưởng tiêu chuẩn. Song sự khổ não và trói buộc ấy không 
phải sự thực tồn tại khách quan, mà là căn cứ vào thái độ 
của tâm ta cả, nghĩa là ta cứ khư khư chấp lấy cái “ngã” giả 
dối là cái “ta” chân thật rồi trù mưu, tính kế, để làm cho nó 
thỏa mãn mọi đòi hỏi, nên mới có khổ não, trói buộc; nếu 
ta có thể vượt hắn ra ngoài vòng tham dục của cái ' ngã” 
nhỏ nhoi ấy, thì không những ta sẽ không thấy khổ, thấy 
trói buộc, mà trái lại ta sẽ thấy một cảnh giới tự do và yên 
vui vô hạn. Như trên đã nói, đó là mục đích giải thoát của 
đạo Phật. Dù Phật giáo có cho nhân sinh là thông khổ thật, 
nhưng đứng trên lập trường giải thoát thì Phật giáo lại cho 
nhân sinh có một giá trị cao quý. Bởi thế nếu đem so sánh 
Phật giáo với bất cứ giáo phái nào ở Ấn Độ, ta có thể nói 
Phật giáo là nhân sinh khẳng định luận (Proposition 
Affirmative). Song điều đó hoàn toàn lẫy tâm làm tiêu 
chuẩn nên mới có một kết luận trung đạo để phê phán giá 
trị nhân sinh. 

Thế rồi đem phương châm thực tiễn thích ứng với sự 
sông theo trung đạo quan nên mới có danh từ “không khổ” 
“không vui”. Nghĩa là, theo chủ nghĩa khoái lạc cũng 
không phải cuộc sống chính đáng, mà tự dày vò, hành hạ 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 19 





thân thê cho cực khổ cũng lại là cuộc sống ngu sỉ. Lối sống 
chân chính là phải điều hòa khổ, vui theo sự sinh hoạt của 
tinh thần. Điểm ấy tuy là kết luận của Phật giáo, song là 
điểm khởi sơ do Đức Phật đề xướng khi Ngài khai sáng đạo 
Phật, cho nên mới có một kết luận trung đạo để phê phán 
g1á trị nhân sinh. 

Rồi đến vấn đề thích dụng Trung đạo quan giữa cá 
nhân với xã hội. Chủ yếu của Phật giáo là cứu độ hết thảy, 
song lúc đầu chưa hăn đã lấy toàn thể xã hội làm mục tiêu, 
mà là cứu độ từng cá nhân. Nhưng căn cứ cứu độ của Phật 
giáo được đặt trên lập trường tâm, chứ không như các giáo 
phái Bà La Môn, đối với việc cứu giúp cá nhân còn có hạn 
chế. Nếu người ta quyết tâm thì ai cũng có khả năng giải 
thoát. Kết quả là Phật giáo đã trở nên chủ nghĩa tôn trọng 
nhân cách, chủ nghĩa bình đăng và từ bi, cao cả. Trong các 
giáo phái khác, ta không thấy một sắc thái luân lý huy 
hoàng như thế. Tóm lại, ta thấy Phật giáo đi từ chủ trương 
cứu độ cá nhân đến chủ trương cứu độ toàn thể xã hội, và 
căn cứ trên những sự thực lịch sử, ta thấy Phật giáo đã biến 
thành một tôn giáo xã hội. Song vấn đề được nêu lên là: nói 
cứu độ toàn thể xã hội có đúng không? Về điểm này, trên 
thực tế, lập trường của Phật giáo tuy rất hoạt động, nhưng 
lý tưởng của Phật giáo thì vẫn là trung đạo, nghĩa là tuy 
cứu độ cá nhân mà là cứu độ xã hội, tuy cứu độ xã hội, mà 
là cứu độ cá nhân, điều đó đã trở nên mục tiêu tối cao của 
Phật giáo. 

6) Kếi-Trở lên, tôi đã nêu ra những đề mục chủ yếu, 
đại biểu cho tư tưởng đặc thù của Phật giáo, trong những 


20 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





chương sau, tôi sẽ trình bảy sự tương quan giữa các đề mục 
ấy. Tư tưởng Phật giáo nói ra tuy rất phiền toái, nhưng nếu 
lý hội được thì trong những cái phiền toái ấy, ta có thể năm 
được một nguyên tắc cực kỳ đơn giản. Như trong kinh Hoa 
Nghiêm nói: “Tâm, Phật, chúng sinh, ba cái đó đều do một 
tâm”. Tuy là câu nói hàm súc, song nó đã diễn đạt được cái 
tinh thần rất đơn giản của Phật giáo. 

Tóm lại, tinh thần căn bản của Phật giáp là căn cứ trên 
cái tâm để nhận định pháp tắc duyên sinh, rồi lại căn cứ vào 
pháp tắc duyên sinh để phê phán sự vật một cách có lý luận 
và thực tiễn. 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 21 





TƯ TRÀO CỦA CÁC BỘ PHÁI TRƯỚC 
NGÀY ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO 
HƯNG KHỞI 


“ö¡Øt thue nhất, 
NGUYÊN ỦY CỦA CÁC BỘ PHÁI 


Đức Phật nhập diệt tuy là một sự kiện vô cùng trọng 
đại đối với giáo đoản nguyên thủy Phật giáo, song thật ra, 
trong khoảng thời gian 45 năm hoằng hóa cho đến khi nhập 
diệt, những phương châm nên áp dụng cho việc tu trì và 
tiến hành công cuộc truyền đạo, trên đại thể đã được Đức 
Phật xác lập rồi. Khi nhập diệt Phật đã dị chúc cho người 
đệ tử thân tín là Tôn giả A Nan, “Các ông phải lấy giáo 
pháp làm ngọn đuốc, lẫy pháp làm nơi nương tựa, hãy tự 
mình thắp đuốc lên mà đi! Chính là ý ấy. Nói cho cùng thì 
không ngoài việc lấy giáo pháp của Phật để lại làm tiêu 
chuẩn mà quy định hành vi của mình, hơn nữa phải lấy 
Phật làm trung tâm để duy trì giáo đoàn. Sau khi Đức Phật 
nhập diệt, hành vi của các đệ tử chưa thành thục không 
khỏi chỗ mê lầm, nhưng nhờ có một số các vị niên trưởng 


22 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





đã trù hoạch một phương châm hữu hiệu để củng cố và duy 
trì giáo đoàn. Theo truyền thuyết thì sau khi Phật nhập diệt 
không lâu, công việc đầu tiên của họ là kết tập kinh điển. 
Tôn giả Đại Ca Diếp làm chủ tọa, A Nan và Ưu Ba Ly 
thuật lại kinh, luật. Đại hội gồm 500 người họp ở một nơi 
để biên soạn tất cả giới luật và giáo pháp của Phật đã chỉ 
dạy để xác lập phương châm mà giáo đoàn nên tiến hành. 
Sau có chỗ nói tất cả kinh, luật, luận, hiện giờ được lưu 
truyền, đều đã được kết lập hoàn hảo trong kỳ đại hội nảy. 
Điều đó dĩ nhiên là không thể tin được. Song ít nhất kỳ đại 
hội ây cũng đã xác định những kinh, luận căn bản được áp 
dụng cho nhu cầu duy trì giáo đoàn theo một hình thức nảo, 
và đó là một sự thật không thể phủ nhận. 

Tăng đoàn bấy giờ tuy bầu Tôn giả Ca Diếp làm bậc 
chủ tọa và các vị tôn túc khác làm huynh trưởng, nhưng 
thật thì họ đều lấy kinh, luật của Phật làm tiêu chuẩn. Các 
vị tỳ khưu, một mặt ra công tu dưỡng cho bản thân, một 
mặt dạy bảo đệ tử và tiếp dắt tín đồ đỀ noi theo tỉnh thần 
truyền đạo của Đức Phật mà mở rộng phạm vi của giáo hội. 
Bởi vậy, sau khi Phật nhập diệt khoảng một trăm năm, tuy 
vẫn lấy các đô thị lớn dọc theo sông Hằng làm trung tâm, 
song giáo đoàn đã lan tràn đến cả hai miền Nam và Bắc Ấn 
Độ. Nhưng điều đáng tiếc là trong lúc đó, lúc bấy giờ thiếu 
một cơ quan thống nhất. Lúc đầu, tuy giáo đoàn ở Ma Kiệt 
Đà vẫn còn khuynh hướng trung tâm, song vì các vị niên 
trưởng lần lượt qua đời mà phạm vi giáo đoàn lại quá rộng, 
thêm vào đây vì óc địa phương hoặc vì sự khó khăn về kinh 
tế, nên tăng: chúng trong giáo đoàn ở các nơi xa xăm không 
những đã dần dần không thể cùng gặp gỡ vào thời kỳ nhất 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 23 





định (mùa mưa), mà còn thiếu cả sự liên lạc với nhau nữa. 
Bởi thế, đối với việc giải thích cũng như áp dụng giáo pháp 
của Phật đã có ít nhiều điểm sai khác vì sự bất đông quan 
điểm giữa tăng chúng trong giáo đoàn. Đó là lẽ tất nhiên, 
mặc dầu Phật đã nhập diệt mới trong vòng một trăm năm 
thôi, nhưng cũng là một sự kiện khó tránh khỏi. Duy sự bất 
đồng ấy đã không đi quá trớn, và trong một trăm năm, nó 
vẫn chưa có gì đặc biệt đáng chú ý, nhưng dù sao cũng đã 
có sự bất hòa ngắm ngầm giữa tăng chúng, cuối cùng nó 
đưa đến sự rạn nứt và chia rẽ thật sự. 

Bắt luận theo kinh điển Nam Tôn (văn Pali) hay kinh 
điển Bắc Tôn (văn SanscrIt), đều nói sự chia rẽ đó bắt đầu 
vào khoảng hơn một trăm năm sau khi Phật nhập diệt, 
nhưng thật ra về điểm này, giữa Nam Tôn và Bắc Tôn có 
nhiều chỗ bất đồng, thí dụ: theo Nam Tôn (Đảo sử) thì giáo 
đoàn phương Đông lấy thành Phệ Xá Ly Bạt Kỳ (Vaissali) 
làm trung tâm, bấy giờ đối với giới luật, đã phạm mười 
điều trái phép, và bị vị Chủ tọa của giáo đoàn phương Tây 
là niên trưởng GIa Xá tố cáo. Do đó, một cuộc họp giữa các 
đại biểu của giáo đoàn bốn phương được triệu tập để cảnh 
các việc làm phi pháp của giáo đoàn phương Đông, đồng 
thời các vị niên trưởng Thượng tọa cũng trù liệu một hội 
nghị kết tập lần thứ hai. Song phái Đại Chúng không phục 
tòng quyết định cảnh cáo họ, và cũng tô chức một cuộc họp 
riêng để chống đối với cuộc kết tập lần thứ hai, thế là sự 
chia rẽ thành hai bộ phái: Thượng tọa bộ (phái già) và Đại 
chúng bộ (phái trẻ) đã hình thành rõ rệt. Nhưng theo Bắc 
Tôn (Dị bộ tôn luật), tuy cũng nhận sự chia rẽ là biến cố 
hơn một trăm năm sau Phật nhập diệt, nhưng nó đã xảy ra 


24 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





trong một cuộc hội nghị tại Ma ha đà (2). Trong khi hội 
nghị bàn cải về tư cách và nhân cách của các vị La Hán, có 
người đưa ra năm thuyết mới (sẽ thuật sau), và chính đề 
nghị ây đã đưa đến kết quả chia thành Thượng tọa bộ 
không thừa nhận thuyết mới và Đại chúng bộ thừa nhận 
thuyết mới. Đó là đầu mối chia rẽ của các bộ phái. 

Theo Nam Tôn thì việc phân phái ấy là kết quả của sự 
bất đồng ý ý kiến về quy luật giáo đoàn, còn Bắc Tôn thì lại 
cho là kết quả của sự bất đồng quan điểm về giáo lý. Song, 
căn cứ vào sự thể đương thời mà nhận xét thì thuyết Nam 
Tôn có lẽ đúng hơn, là vì sự ứng dụng quy luật giáo đoàn 
tùy theo tính cách địa phương nên mới có những điểm bắt 
đông, và đó là nguyên nhân chủ yếu đã đưa đến sự chia rẽ 
đầu tiên. Nhưng trong thời gian ây dĩ nhiên sự bất đồng 
quan điểm về giáo. lý cũng đã ngắm ngầm tôn tại. VỀ sau, 
điểm đó tuy có thể trở thành nguyên nhân chia rẽ bộ phái 
sau nảy, song nguyên nhân đầu tiên vẫn được coi là vì vẫn 
đề quy luật. 

Sau khi xu thế bộ phái đã đưa đến sự chia rẽ công 
khai, thì đối với nhiều vấn đề khác trong giáo đoàn cùng 
một địa phương, người ta cũng dễ có những quan niệm bắt 
đồng. Hơn nữa, vì giữa giáo đoàn ở các địa phương thiếu 
sự liên lạc với nhau, nên càng dễ phát huy những sắc thái 
riêng. Do đó, trong khoảng một trăm đến ba bốn trăm năm 
sau Phật nhập diệt, ta có thể thấy rõ thời đại cạnh tranh phát 
khởi của các bộ phái. Trong lịch sử giáo hội thông thường 
chỉ nói có 18 bộ phái, nhưng thật thì giữa các bộ phái lại 
chia thành nhiều chi phái nữa. 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 25 





“Giất thứ hai; 
SỰ BÁT ĐỎNG VẺ LẬP TRƯỜNG CHỦ YÊU 
GIỮA NGUYÊN THỦY PHẬT GIÁO VÀ 
BỘ PHÁI PHẬT GIÁO 


Lập trường của nguyên thủy Phật giáo cho rằng hết 
thảy đều do tâm, nghĩa là căn cứ vảo thái độ của tâm chủ trì 
thế nào để quyết định giá trị của vũ trụ. Nhưng đồng thời 
đứng trên lập trường thường thức mà nhận xét, thì Nguyên 
thủy Phật giáo vân thừa nhận vũ trụ thực tại ngoài tâm. 
Như đã nói ở trên, các tư trào Ân Độ thời bấy giờ đều thừa 
nhận thuyết luân hồi, hoặc thần thoại vũ trụ quan, tuy Phật 
giáo cũng chấp nhận, song không có hại gì cho Phật giáo 
cả. Nhưng cũng lại do đó mà trong tư tưởng Nguyên thủy 
Phật giáo đã sinh ra sự phân phái trọng yếu. Bất cứ ai, nếu 
nghiên cứu Nguyên thủy Phật giáo một cách vô tư, đều 
không thể phủ nhận sự thực â Ấy. Duy đặc điểm của Nguyên 
thủy Phật giáo là: ta chỉ cần chỉ phối tâm ta, tất ta có thể chi 
phối được vũ trụ khách quan, bởi vì thế giới thực tại bên 
ngoài rất tương ứng với tâm của ta. Theo ý nghĩa trên, ta có 
thê gọi Nguyên thủy Phật giáo là “Luân lý duy tâm luận”. 

Thế còn lập trường của các bộ phái thì ra sao? Về 
điểm này, đại lược ta có thể chia thành ba bộ hệ để khảo 
sắt: 

1) Phân biệt Thượng tọa bộ. Lập trường của Bộ này 
căn cứ trên khế Kinh, thừa nhận đó là giáo lý của Phật, đem 
chỉnh lý, sưu tập, định nghĩa và phân biệt tính chất của 


26 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





những chương mục chủ yếu trong Khế Kinh để cảnh cáo 
các học giả đừng đi quá trớn mà xa lìa Khế Kinh, do đó 
mới tự nhận là “Phân biệt bộ”. Xét bề ngoài thì lập trường 
của Bộ này tuy gần giống với lập trường của Nguyên thủy 
Phật giáo, song trên vẫn đề quan điểm Bộ này không có 
thái độ hơn, thua như Nguyên thủy Phật giáo, mà chỉ có 
thái độ thỏa hiệp thôi. Tóm lại, kiến giải của Bộ này chỉ là 
khuynh hướng thực tại luận thường thức và đó lẽ rất tự 
nhiên. Phương pháp khảo sát của Bộ này tuy có tính cách tỉ 
mỉ, nhưng lại không có được sự tổng hợp như một mà là 
hết thảy trong Duyên sinh quan của Nguyên thủy Phật giáo. 
Như vậy, ta không thể cho phân biệt thượng tọa bộ là đại 
biểu cho tỉnh thần căn bản của Nguyên thủy Phật giáo, chỉ 
có thể được coi như một trong các bộ phái mà thôi. Song 
đứng về phương diện hình thức lấy năm bộ A Hàm làm 
Thánh điển nguyên thủy mà nhận xét, lập trường của Phân 
biệt thượng tọa bộ tuy bình phàm nhưng Tất vững vàng, 
mạnh mẽ. Tôi tin răng trong quá trình triển khai, các bộ 
phái khác cũng không thể bỏ qua lập trường trên. 

2) Hữu Bộ-Lập trường của bộ này, vì muốn noi theo 
hệ thống của phân biệt thượng tọa bộ, nên đã tận lực phát 
huy khuynh hướng thực tại luận. Nói là Tâm cũng được, 
mà Vật cũng được, đều có yếu tố tồn tại. Đương nhiên, tiến 
thêm một bước nữa, để khảo sát không xung đột với Khế 
Kinh thì hết thảy đều có thực tại tính. Không những chỉ có 
ở hiện tại, mà cả ở quá khứ hoặc ở vị lai, hết thảy các pháp 
đều có thể nói là tồn tại cho nên Hữu Bộ mới lấy câu “Ba 
đời thực có pháp thể thường có” làm tiêu biểu. Về phương 
pháp luận cứu thì Hữu Bộ có vẻ rảnh rẽ dùng lý luận Phật 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ Ủy 





giáo để khoáng trương thế lực của mình, gây ảnh hưởng 
đến các giáo phái tư tưởng trực tiếp của Thượng tọa bộ chỉ 
có thể được coi là đại biểu của Thượng tọa bộ hệ mà thôi. 
Ta cần ghi nhớ điểm đó. 

3) Đại chúng bộ-Bộ này, để đối lại với chủ nghĩa 
khách quan của Thượng tọa bộ hệ-tư tưởng của Nguyên 
thủy Phật giáo-mới lấy chủ nghĩa chủ quan làm lập trường 
tư tưởng đặc thù của mình. Nhưng không may, Đại chúng 
bộ thiếu kinh luận hoàn bị, cho nên lý luận tinh tế của Bộ 
này không biết ra sao, chỉ thấy truyền lại những thuyết rời 
rạc: “Hết thảy các pháp chỉ là giả danh, không có thực thể” 
hoặc: “Các pháp chăng qua là đống tro tàn”. Tóm lại, Đại 
chúng bộ đứng trên lập trường Duy tượng luận, mà đó là 
đặc chất về vũ trụ quan của bộ này vậy. Tức cũng như 
Nguyên thủy Phật giáo nói hết thảy đều do thái độ của tâm 
chủ trì mà quyết định. Theo quan niệm luận thực tiễn suy 
lên một bước nữa, ta thấy Đại chúng bộ muốn từ nơi nhận 
thức luận tiễn đến cái gọi là “hết thảy không ngoài biểu 
tượng của tâm (Parjnapti)”. Ta có thể nói đó là lập trường 
tiến bộ của Đại chúng bộ. Tư tưởng “không” trong kinh Bát 
Nhã sau này chính cũng bởi tư tưởng ấy mà phát đạt. 
Nhưng đến Du quan phái thuộc Đại chúng bộ hệ, thì hiển 
nhiên là một phái chủ trương “hết thảy đều là không”. 

Trở lên, tôi đã trình bày một cách đại thể về lập 
trường của các Bộ phái Phật giáo, nếu lại chiếu theo giáo 
điều căn bản của Nguyên thủy Phật Giáo mà nhận xét đặc 
chất của vấn đề chủ yêu đó, thì: giáo điều căn bản của 
Nguyên thủy Phật Giáo tất nhiên là Tứ Đế: Khô, Tập, Diệt, 


28 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





Đạo. Khổ, Tập thuyết minh nhân quả thế gian làm yếu tố 
cho duyên sinh lưu chuyền; Diệt, Đạo thuyết minh nhân 
quả xuất thế gian, làm yếu tô cho duyên sinh trở vêè trạng 
thái văng lặng. Như vậy, tuy nói là Bộ phái Phật giáo, song 
vân đề then chốt vẫn không ngoài Tứ Đề. Nhưng đến thời 
đại các Bộ phái thực sự khai triển, thì quan điểm của vẫn đề 
là: khoảng giữa Khổ Tập và Diệt Đạo còn có nhiều điểm 
sai khác nữa. Chăng hạn như: lấy thế giới thực tại làm đề 
mục chủ yếu, hay đặt vẫn đề Giải Thoát làm chủ? Nếu giờ 
ta đem quan điểm của các bộ phái đã kế trên mà khảo sát, 
ta có thể tóm tắt như sau: các bộ phái thuộc Thượng tọa bộ 
lấy việc giải quyết vấn đề luân hồi làm trung tâm để phát 
triển, lẫy luân hồi chủ thể để xây dựng các học thuyết của 
mình. Đối với khuynh hướng thực tại, hoặc bất luận một tư 
tưởng nào sau này đều là kết quả phát xuất từ quan điểm 
ấy, và lẫy nó làm quy tắc đến thế giới quan, còn Đại chúng 
bộ thì lại lấy việc tu hành giải thoát làm mục tiêu tối cao để 
tiến hóa, như lập trường Duy tượng luận thuyết minh sự tu 
hành giải thoát, đều do quan niệm đó mà ra cả. Nếu nói 
theo Tứ đề thì Đại chúng bộ lấy Diệt, Đạo làm điểm xuất 
phát, rồi đem ứng dụng đề đi đến thế giới quan. 

Như vậy ta thấy sự sai khác giữa Nguyên thủy Phật 
giáo và Bộ phái Phật giáo là ở vẫn đề lây Tứ Đề làm trung 
tâm. Thế nhưng ta nên khảo sát toàn thê vấn đề hay là chia 
ra Khổ, Tập trước, và Diệt, Đạo sau để tiến tới thế giới 
quan? Sự bất đồng giữa Thượng tọa bộ và Đại chúng bộ ở 
chỗ lấy thế giới thực tại làm chủ hay lấy thế giới lý tưởng 
làm chủ? Ta có thể cho đó là điểm sai khác. Mặc dầu vậy, 
cả hai đều lây Tứ Đề quan làm trung tâm, tuy mỗi bên diễn 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 29 





giải và ứng dụng không giống nhau, song cùng trên một lập 
trường căn bản. 

Trở lên, tôi chỉ mới quan sát về đại thể mà thôi. Thực 
ra, tư tưởng của Đại chúng bộ hệ cũng gần với lập trường 
tư tưởng của Thượng tọa bộ, mà tư tưởng của Thượng tọa 
bộ cũng gần với lập trường tư tưởng của Đại chúng bộ. Tuy 
thế nhưng không phải hoàn toàn là một, điều đó tưởng 
không cần nói. Sau đây tôi xin đề cập đến những vấn đề 
của các Bộ phái. 


30 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





“6Ø tuø Úa¿ 
PHẬT ĐÀ QUAN 


Đức Phật là người sáng lập đạo Phật, đồng thời cũng 
là một đề tài tối quan trọng trong lịch sử giáo lý của Phật 
giáo. Theo một ý nghĩa nào đó ta có thê nói răng sự phát 
triển về Phật Đà Quan là nguyên nhân chủ yêu làm cho 
giáo lý Phật giáo biến thiên và triển đạt. Do đó, vấn đề Bộ 
phái Phật giáo liên quan với Bồ tát luận được coi là một 
vẫn đề vô cùng trọng yếu. 


Ngay lúc còn sinh thời, Đức Phật cũng đã được các đệ 
tử thân tín coi là một bậc siêu nhân. Trong thần thoại giới 
thời bấy giờ, Ngài được tôn lên hàng đầu, trên các vị thiên 
thần trọng yếu, như Phạm Thiên Đề Thích v.v... và là bậc 
thầy của cả ba cõi, bậc cứu tinh của Trời, Người. Tuy vậy 
các đệ tử Phật bây giờ vẫn không quên rằng Ngài là người 
của trần gian, và đều biết rõ cách sinh hoạt hằng ngày của 
Ngài. Như thế ta có thể thấy quan niệm của đệ tử về Đức 
Phật đại khái ở chỗ họ cho Phật tuy ở nhân gian, nhưng là 
bậc cao siêu nhất, một người đã hoàn toản giải thoát. Sau 
khi Phật nhập diệt thì quan niệm ấy lại biến thành quan 
niệm về giáo đoàn. Nhưng đến thời đại bộ phái, về phương 
diện thần học, thì sự giải thích quan niệm đó đã không làm 
thỏa mãn nhu cầu của các học giả. Như vậy thì quan niệm 
cứu kính về Phật ở chỗ nào? Đức Phật có thật hay chỉ giả 
hiện mà thôi? Tuy cùng là người giải thoát nhưng Phật và 
các vị đệ tử (La Hán) của Ngài khác nhau ở điểm nào? 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 31 





Những vấn đề ấy thường được nêu ra, và cùng lấy giáo lý 
làm đề mục nên mới có Phật Đà Luận. 

Về điểm này, bất luận là phái nào, đều cũng đã có sự 
quyết định. Phật và các vị đệ tử tuy đều là những bậc giải 
thoát, nhưng bước đường tu hành có chỗ không giống nhau, 
mà cách dụng lực cũng có điểm sai biệt. Phật không những 
chỉ hạn cục trong một đời Đức Thích Ca, mà như trong 
kinh Bản Sinh đã nói, không biết bao kiếp trước kia đã tu 
hạnh Bồ tát, đến kiếp cuối cùng mới giác ngộ đạo Bồ đề 
(Bodhi) mà đạt đến quả vị Phật. Bởi thế Ngài mới có đầy 
đủ 32 tướng tốt đẹp, và như vậy, về phương diện dụng lực, 
Ngài khác xa các vị khác. Ngài còn có 1§ pháp bất cộng, 
tuy lăn lộn trong vòng sinh tử để cứu độ chúng sinh, nhưng 
Ngài vẫn tự tại, giải thoát. Đó là tính chất đặc thù của Phật, 
còn các đệ tử Thanh Văn (Sravaka) nghe giáo pháp của 
Phật mà trở thành Phật tử, nhưng vì chỉ muốn chóng được 
giác ngộ nên về phương diện đức tướng, trí tuệ so với Phật, 
không khỏi có chỗ kém cõi. Nhất là phương diện độ sinh, 
tuy các vị đệ tử không phải không cô gắng, nhưng chưa hắn 
vác vị đã coi đó là nghĩa vụ chính, mà thật thì chỉ lấy việc 
tự giác làm mục đích căn bản. Bởi thế các vị Thanh Văn La 
Hán chỉ cần nghe lời Phật dạy là ai cũng có thể giác ngộ, 
chứng dạo, nhưng duy chỉ có Phật mới thật là bậc đại giác, 
và trải qua nhiều đời kiếp Ngài mới thị hiện một lần trên 
thế giới Sa Bà này: đó là quan niệm chung về Phật đã được 
tất cả các bộ phái thừa nhận. Đặc biệt về phiá Đại chúng bộ 
còn đưa những khuyết điểm của các vị La Hán so sánh với 
Phật để đề cao tư cách của Phật. Nhưng đại khái thì các Bộ 


32 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





phái cùng chủ trương Phật và La Hán đều đã giải thoát như 
nhau. 

Song nếu tiến lên một bước nữa mà khảo sát về trình 
độ Phật xem có phải siêu nhân gian không, thì giữa các Bộ 
phái lại có nhiều kiến giải khác nhau. Nói một cách đại thể 
thì: Thượng tọa bộ chú trọng vảo sự tồn tại của Phật lịch 
sử. Về phương diện nhục thê, mặc dầu Phật có đủ các đức 
tướng, đầy đủ diệu dụng, nhưng rốt cuộc cũng không khỏi 
có sự hạn chế nhất định. Sắc thân của Phật tuy to lớn nhưng 
cũng có một hạn lượng nhất định; thọ mệnh của Phật tuy 
lâu dài nhưng cũng có biên tế nhất định, chứ không phải vô 
biên tế. Lại nữa vì sắc thân Phật là kết quả của nghiệp báo 
từ kiếp trước rớt lại, nên mặc dầu chính Ngài không còn 
khởi phiền não. Song đối với người khác, có khi Ngài lại là 
đối tượng khiến họ phát khởi phiền não, chứ chưa phải 
tuyệt đối không có. Thí dụ: có người dâm nữ thấy thân hình 
của Phật mà phát khởi dục tình, có kẻ ngoại đạo thấy Phật 
mà sinh lòng ghen ghét, giận dữ. Không những thể, Phật 
tuy ở thế gian, nhưng tất cả những lời Ngài nói chưa hắn là 
những lời vô lậu xuất thế, mà cũng có lúc Ngải nói những 
việc tâm thường hằng ngày ở thế gian. Lại nữa, tuy Phật có 
trí tuệ rộng lớn, có lòng từ bi bao la và có sức thần thông 
cao cả, có thể dẫn dắt thế gian, nhưng nếu biến cái vô 
thường thành cái thường còn, và hóa cái không thành cái 
có, thì việc đó Phật cũng không thê làm được. Phật sỡ dĩ có 
bản chất Phật là ở chỗ: về lĩnh vực tinh thần, Phật có trí tuệ 
thuần khiết, có đức từ bi và sức tự tại nhưng về phương 
diện nhục thể, Phật vẫn có một giới hạn nhất định. Nói thế 
không có nghĩa làm giảm bớt sự tôn nghiêm và quyền uy 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 33 





của Phật. tất cả các phái thuộc Thượng tọa bộ hệ đều chủ 
trương như vậy, và mục đích để đối lại với năng lực lý 
tưởng hóa của Đại chúng bộ hệ. Quan niệm về Phật như 
một nhân vật lịch sử để bảo tồn hiện thực tính là một quan 
niệm rất thực tiễn, ta không thê bỏ qua. 

Đứng về phía Đại chúng bộ mà quan sát Phật, thì chỉ 
căn cứ vào Phật tính rồi dần dần lý tưởng hóa sắc thân 
thành một đặc sắc duy nhất. Chăng hạn Thuyết xuất thế bộ 
đã siêu nhân hóa thân Phật, nên mới mệnh dannh là Thuyết 
xuất thế phái. Nhưng theo Tôn luân luận thì Đại chúng bộ 
đều chủ trương Phật thân là thanh tịnh vô lậu (cho đến các 
thứ Phật bài tiết ra cũng thơm tho khác hắn với của người 
đời). Đó là việc vi diệu, bất khả tư nghị. Phật là một đẳng 
toàn trí, toàn năng, hiểu biết hết thảy, và tùy ý chuyên vận 
hết thảy. Nếu dùng sức của Phật, thì dù cái vô thường mà 
muốn biến nó thành thường còn đều có thê được. Nhất là 
về phương diện giáo hóa độ sinh thì lại vô cùng vi điệu. 
Phật vì nguyện độ sinh mới ra đời, cho nên tất cả những lời 
Phật nói đều là thuyết pháp. Hơn nữa, Phật chỉ dùng một 
tiếng mà có thê nói được hết thảy mọi pháp, và đều hợp với 
trình độ hiểu biết của chúng sinh. Cứ như thế, giáo đồ Đại 
chúng bộ đề cao bản chất của Phật dần dần đến mức không 
còn giới hạn nữa. Tiến lên một nắc nữa, theo Đại chúng bộ, 
sự xuất hiện của Đức Phật trên cõi đời này chăng qua vì 
nguyện cứu độ chúng mà giả hiện đó thôi, chứ thật thì Phật 
vốn ở trên cung trời Đâu Xuất, việc ứng thế, thuyết pháp 
chỉ là thị hiện chứ không phải sự thực. Tóm lại, thượng tọa 
bộ hệ trước sau vẫn lấy Phật lịch sử (ứng thân?) làm nền 
tảng đề tiến tới Phật Đà Quan: còn Đại chúng bộ hệ thì căn 


34 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





cứ vào cái lý niệm về Phật làm cơ bản để quan sát. Nói theo 
thuật ngữ thì quan niệm của Đại chúng bộ vê Phật có thê 
cho là ở khoảng giữa pháp thân và báo thân. 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 35 





“Giết tướ tự: 
HỮU TÌNH QUAN 


Đối với vấn đề thế giới quan, các bộ phái Phật giáo 
cũng đã có những nhận xét rồi, đến như Hữu tình quan (lấy 
nhân loại làm trung tâm) thì chỗ kiến giải của các phái lại 
càng khác nhau. Những điểm đặc biệt là: bản chất của hữu 
tình như thế nào? Tâm tính là trong sạch hay nhơ bân? Và 
cái tướng trạng luân hồi ra sao? Đó là những vấn đề đã phát 
sinh bao nhiêu luận thuyết khác nhau. Theo nguyên thủy 
Phật giáo, trên hình thức Duyên sinh luận thì vấn đề đó tuy 
đã thành Vô ngã luận, nhưng như trên đã nói, một mặt cho 
là vô ngã mà lại thừa nhận có luân hồi, mặt khác chuyên 
đứng trên lập trường thực tiễn để giải quyết những vấn đề 
ây, thì về phương diện luận lý, như thế không được rõ Tảng, 
khúc chiết. Cho nên, tất cả còn phải chờ sự giải quyết của 
các Bộ phái Phật giáo. 

Trước hết hãy bàn về bản chất của hữu tình. Theo 
Nguyên thủy Phật giáo thì cái gọi là Hữu tình (Sinh vật- 
Saftvasatta), chăng qua đo nhiều yếu tô hợp thành, ngoài 
những yếu tô đó ra, ta không thấy có một nguyên lý cô định 
đặc thù nào tồn tại cả. Mà những yếu tố ấy không ngoài sắc 
(vật chất), thụ (cảm giác), tưởng (tri giác), hành (ý chí), 
thức (ý thức), đó là ngũ uân hòa hợp lại mà thành hình thái 
hữu tình. Song năm yếu tô ấy thường cứ kế tiếp nhau sinh 
diệt luôn luôn, cho nên trong đó ta không thể tìm được một 
cá thể cố định thường còn. Nếu trong đó có một các thể 


36 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





quán thông cả trước trước sau, thì đó chỉ là cái “nghiệp” ở 
kiếp trước, do kiếp trước tạo nghiệp mà tập thành cái gọi là 
tính cách vô ý thức, rồi một mặt trở thành nguyên động lực 
qui định việc đặc thù hóa ngũ uâẫn ở kiếp sau, mặt khác cứ 
tiếp tục gây nghiệp. Cái gọi là luân hồi chăng qua cũng chỉ 
là sự nối tiếp mãi mãi của cái nghiệp đó mà thôi. Cho nên, 
hữu tình cứu kính chỉ là một sản vật di nhiều duyên hòa 
hợp mà có, tự nó không có một nguyên lý cố định nào cả. 
Tuy vậy, nó cũng vẫn kế tục mà không gián đoạn, vẫn biến 
diệt chứ không đứng yên, bởi vậy ta không thể cho nó là 

“thường” hay “đoạn” như thế mới đúng với chân lý trung 
đạo. Song đến thời đại Bộ phái Phật giáo thì tư tưởng ấy 
khai triển như thế nào? 

Về phía Phân biệt thượng tọa bộ, hay ít nhất vào thời 
đại bắt đầu phân chia bộ phái, thì đại khái các phái vẫn theo 
tư tưởng đó. Đối với các vẫn đề trên, trong bảy bộ luận của 
Phân biệt thượng tọa bộ, ta không thấy một lý thuyết mới 
nào đặc sắc cả, đó là một bằng chứng cụ thê. Nhưng một 
khi đã coi luân hỗi là trọng yếu như đã nói ở trên, thì trên 
căn bản lý luận, lại phát sinh ra nhiều vẫn đề khác mà ta 
không thể bỏ qua được. Chăng hạn vấn đề đầu tiên là: giữa 
đời này vô kiếp sau có một cái trung gian làm liên lạc hay 
không? Vì trong lúc sinh mệnh giao nhau thay đổi thì ngũ 
uân cũ phải tiêu diệt, nhường chỗ cho ngũ uẫn mới phát 
sinh đề chuyền kiếp, tuy Phân biệt thượng tọa bộ đã thuyết 
minh vấn đề đó nhưng vẫn chưa được sáng tỏ. Bởi vậy, 
quan niệm của phái Số luận cho rằng, cái thân nhỏ nhiệm bị 
thu hút vào linh hồn hình thái trung gian - là một quan niệm 
đề lý giải. Hữu bộ, Chính lượng bộ, và Đông sơn bộ căn cứ 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 37 





vào quan niệm đó mà lập nên thuyết Trung hữu 
(Antarabhava, có trung gian); còn Phân biệt thượng tọa bộ 
và đa số các phái thuộc Đại chúng bộ thì lại chủ trương 
thuyết Vô trung hữu (không có trung gian). Vẫn đề tuy đã 
trở thành nguyên nhân của các cuộc tranh luận kịch liệt 
giữa các Bộ phái Phật giáo, song ta có thể nói tóm tắt là: 
thượng tọa bộ hệ có khuynh hướng thực tại luận thì thừa 
nhận thuyết Trung hữu, còn Đại chúng bộ hệ đứng trên lập 
trường Duy tượng luận thì phủ nhận thuyết ấy. Kết luận 
như thế không phải là quá đáng. 

Đã lấy thuyết Trung hữu làm cơ quan liên lạc giữa lúc 
sông và sau khi chết để thừa nhận có hình thái trung gian, 
rồi lại tiên bước nữa, cho bản chất hữu tình là ngũ uấn nên 
lại thừa nhận có một nguyên lý sinh tồn quán thông (tức 
quan niệm lây nghiệp làm sinh mệnh luận), đó cũng là sự 
tiền triển tất nhiên vậy. Trong những thuyết đã làm cho tư 
tưởng tiến bộ đến điểm đó, trước hết ta phải kể đến thuyết 
“Ngã” của Độc tử bộ và Chính lượng bộ chủ trương không 
phải “uân” cũng không phải lìa “uân”, rồi đến thuyết “Cùng 
sinh tử uân” của Hóa địa bộ, và thuyết “Tế ý thức” của 
Kinh lượng bộ v.v... Sau này, Phân biệt thượng tọa bộ lại 
còn thừa nhận cái gọi là “Phân thức nữa (Bhavanga)”. Tất 
cả lý thuyết đó đều căn cứ vào tư tưởng hữu ngã của 
thượng tọa bộ hệ mà lần lần tiến triển. 

Đại chúng bộ hệ đối với những thuyết bản chất sinh 
tồn phức tạp ấy trước sau vẫn bài xích, nhưng chiếu theo 
văn tự thì ít nhất Đại chúng bộ hệ chủ trương thuyết nhân 
duyên sinh. Song, đứng trên lập trường trên, các học giả 


38 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





thuộc Đại chúng bộ hệ căn cứ vào sự giải thích tối hậu để 
tìm hiểu cái tâm, rồi đề xướng thuyết “Bản tịnh” cho rằng 
cái tâm của ta bản lai là thanh tịnh, còn phiền não chẳng 
qua là khách trần mà thôi. Nếu xét cho cùng, ta thấy tư 
tưởng đó vẫn có khuynh hướng hữu ngã luận. Thuyết Thế 
Thân của Đại chúng bộ cũng thừa nhận căn bản thức, tức là 
chỉ cái đó vậy. Tóm lại, Đại chúng bộ hệ trước sau vẫn giữ 
nguyên lập trường bài xích tất cả các học thuyết chủ trương 
một linh hồn cô định. Song, nếu tìm đến căn nguyên sinh 
thành của các hiện tượng hữu hình, ta không thể không 
thừa nhận một nguyên lý vĩnh viễn duy trì sự liên tục có 
thứ tự, và ta có thể nói đó là một đặc chất hiển nhiên về 
hữu tình quan của các bộ phái Phật giáo. Tư tưởng A lại gia 
thức hay Như lai tạng của Đại thừa Phật giáo sau nảy cũng 
do hệ thông đó mà phát đạt. 

Căn cứ theo lý luận về bản chất ở trên mà xét nhận lý 
luận về tâm lý của Bộ phái Phật giáo, thì đại khái ta có thể 
chia thành hai trào lưu lớn: cơ giới chủ nghĩa (mécanisme) 
và sinh cơ chủ nghĩa (vitalisme). Nguyên thủy Phật giáo 
bắt đầu nhận xét sự kinh quá phức tạp của tâm, tiến lêm 
một bước, chuyên khảo sát và phân tích tác dụng tâm lý, và 
cho rằng không nhiều thì ít, trong sự kinh quá ấy có bao 
hàm tính chất máy móc, cho nên gọi Cơ giới chủ nghĩa. 
Quan niệm về tâm lý của Phân biệt thượng tọa bộ chính là 
ở chỗ đó. Còn Sinh cơ chủ nghĩa thì cho tâm là một nguyên 
lý thống nhất, tuy có nhiều tác dụng tâm lý khác nhau, 
nhưng rốt cuộc cũng không ngoài hình thức của nguyên lý 
đó. Đứng trên lập trường ây mà nhận xét, ta thấy Kinh 
lượng bộ và phái Số luận thuộc phái Án đạt la là đại biểu 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 39 





của chủ nghĩa đó. Tóm lại, Nguyên thủy Phật giáo lẫy hoạt 
động tâm lý làm cứ điểm để quan sát hết thảy, đến thời đại 
Bộ phái Phật giáo thì quan niệm về tâm lý ấy được phát 
triển mạnh, và vì thế đã sinh ra nhiều luận thuyết khác 
nhau, điều đó ta cũng không lấy làm lạ. 

Tựu trung, vẫn đề đầu tiên trở thành nguyên nhân cho 
các cuộc nghị luận là: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý (lục 
thức) vốn là tác dụng biệt thể hay đồng thể mà tác dụng 
khác nhau? Theo sự giải thích của Nguyên thủy Phật giáo 
thì cho lục thức là biệt thể cũng được mà cho là đồng thể 
cũng được. Vì cách giải thích bất định ấy mà đã sản sinh ra 
nhiều vấn đề rắc rối. Về điểm này, đại đa số các bộ phái 
chủ trương thuyết biệt thể, nhưng trong đó lại cũng có phái 
chủ trương thuyết nhất thể cho nên mới dùng câu thí dụ 
“sáu cửa số (sáu thức) một con vượn (chỉ ý thức)” để thuyết 
minh học phái của mình. Điều đó ta thấy trong Thành thật 
luận. 

Vấn đề thứ hai: dù cho tâm thức là sáu hay một đi nữa 
thì trong những tác dụng tâm lý ấy, cái gọi là “tâm sở” 
(Caitasika) và “tâm vương” (Citta) độc lập kia thuộc loại 
khác hay cũng chỉ nên coi là tác dụng bất đồng của tâm 
thức? Nếu theo hệ thống cơ giới mà khảo sát tâm (như 
Phân biệt thượng tọa bộ và Hữu bộ v.v... thì tâm vương và 
tâm sở khác nhau, giữa tâm vương và tâm sở chỉ có sự quan 
hệ tương ứng (Samprayukta, nhưng khi hiện hành thì cũng 
không ngoài một hành tướng. Đến các nhà Duy tượng luận 
theo Sinh cơ chủ nghĩa (như Kinh lượng bộ, Vương sơn bộ, 
Nghĩa thành bộ, hay Thành thật luận cũng thế), thì lại chủ 


40 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





trương ngoài tâm vương ra không thể có tâm sở tồn tại biệt 
lập được. Lại nữa, trong Phiền não luận còn có một điểm 
đặc biệt về tâm sở. Chẳng hạn sự phân biệt giữa Triền 
(paryavasthama) và Tùy miên (Anusya, tức sử) cũng xảy ra 
sự tranh luận giữa các bộ phái. Vì TriềỀn hay Tùy miên thật 
ra chỉ là tên gọi khác của phiền não, nhưng đến các bộ phái 
Phật giáo thì một mặt cho nó là ý thức, mặt khác lại giải 
thích là vô ý thức, do đó mới trở thành nguyên nhân của 
những luận thuyết khác nhau. 

Phân biệt thượng tọa bộ và Hữu bộ thì cho rằng, Triền 
và Tùy miên cũng là ý thức phiền não, nếu bảo nó là sai 
khác thì chẳng qua đó là cách dụng pháp có rộng, hẹp khác 
na mà thôi. Hóa địa bộ, Kinh lượng bộ và Án đạt la phái 

.. thì lại cho Triển là phiền não ý thức, Tùy miên là vô ý 
TÊN về phương diện tính chất, hai cái không giống nhau. 
Như vậy, sau tác dụng của tâm ta có thừa nhận lãnh vực vô 
ý thức hay không? Đó là điểm ta cần lưu ý, vì nó rất quan 
trọng đối với quan niệm về tâm lý trong Phật giáo. 

Trở lên, tôi mới chỉ tạm nêu ra tài liệu của ba đề mục 
to tát đại biểu cho tâm lý quan của Bộ phái Phật giáo, chứ 
thật ra, nếu muốn nghiên cứu tường tận cả các vân đề về 
đặc chất của tâm lý quan trong Bộ phái Phật giáo, ta lại 
phải tìm ở chỗ khác. Vì ở đây hiện giờ tôi chưa thê tiễn tới 
điểm đó, nên hãy tạm cắt đứt. Duy có điều ta nên ghi nhớ 
là: Bộ phái Phật giáo đã cô gắng nghiên cứu vấn đề tâm lý 
mục đích chỉ mong giải quyết vân đề thiện, ác về phương 
diện luân lý, và vấn đề mê, ngộ về phương điện tôn giáo đề 
làm một tiêu chuẩn thực tiễn. Căn cứ vào đó ta nhận thấy 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 41 





quan niệm về tâm lý của Bộ phái Phật giáo tuy chưa thoát 
hăn được lãnh vực của cái gọi là Tâm lý học luân lý, hay 
Tâm lý học tôn giáo, nhưng nếu so với Nguyên thủy Phật 
Giáo thì đã tiễn bộ rất xa, nghĩa là đã biết khai thác tất cả 
các luận thuyết thuộc phương diện tâm lý. Về điểm này dù 
sao đi nữa, ta cũng không thể không công nhận là một đặc 
sắc lớn lao. 

Sau đây tôi xin nói qua về tướng trạng luân hồi. Như 
trên kia đã nói, về vấn đề này, có phái lập ra thuyết Trung 
hữu, lại cũng có phái phủ nhận thuyết đó; có phái đề xướng 
thuyết luân hồi chủ thẻ, lại cũng có phái phủ nhận luân hồi 
chủ thể. Đối với cái tướng trạng cụ thể lưu chuyển không 
ngừng thì mỗi bộ phái thuyết minh một cách khác, điều đó 
tưởng không cần nói. Song ở đây ta hãy tạm gác vân đề dị 
đồng của các phái đó mà chỉ đề cập đến thuyết đã manh 
nha ngay từ thời đại Nguyên thủy Phật Giáo, nhưng vẫn 
chưa thành một hình thức nhất trí cho thuyết Luân hồi. Nếu 
vấn đề được quy định một cách đơn giản để trở thành hình 
thức Luân hỏi thì ta có thể thu vào ba điểm chính là: Hoặc, 
nghiệp và Khổ. Nghĩa là do phiền não mà có những hành vi 
thiện, ác, và do hành thiện ác mà có quả báo. Đem những 
hành vi đó phối hợp với quá khứ, hiện tại, vị lai, chia thành 
12 nhân duyên để thuyết minh hình thức luân hồi (Duyên 
sinh quan), do 12 nhân duyên mà có sinh, lão, bệnh, tử. Vô 
minh (hoặc), Hành (nghiệp) thay cho tất cả phiền não và 
nghiệp tập ở quá khứ. Thức là tỉnh thần chủ thê đi đầu thai 
sau khi chết và trước khi sinh. Danh sắc, lục nhập, xúc, thụ 
là những những cơ quan sinh lý và tâm lý, hoạt động phát 
triển mà thành một hữu tình độc lập, đó là quả hiện tại. Từ 


42 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





đây do ái dục và thủ (chấp trước mà duy trì đời sống hiện 
tại, đồng thời gieo nhân cho sự sống ở tương lai, và cũng đã 
quy định rõ rệt của kiếp sống tương lai. Lại tiễn lên bước 
nữa là “Hữu”. Từ đây, sau khi chết, sinh vào một cảnh giới 
nhất định, một hưởng thụ vui, hay chịu đựng khổ, mặt khác 
chịu định luật già, ốm (đau) và chết. Đó là sự sống tương 
lai. Nếu ta cứ theo trạng thái trở đi trở lại như vừa kể ở trên 
mà khảo sát, ta sẽ thấy có luân hồi vô cùng. 

Thuyết luân hồi tuy đã được nói đến rất sớm trong các 
kinh Đại duyên phương tiện trong Trường A hàm, vả kinh 
Trà Đề trong Trung A hàm nhưng phải đợi đến thời đại Bộ 
phái Phật giáo nó mới được giải thích một cách tường tận, 
và tuy cũng có nhiều sự giải thích khác nhau, song một 
hình thức nhất định về luân hồi đã dần dần được thuyết 
minh một cách cụ thể, và sau cùng thì luân hồi lại được giải 
thích theo thuyết Tam thế nhân quả (nhân quả ba đời). 

Như vậy, căn cứ vào hình thức trên, các loải hữu tình 
là do nghiệp tập mà có, và bất cứ loài nào, đều thụ sinh 
trong ba cõi, Dục, Sắc và Vô Sắc, trong vòng lục đạo từ điạ 
ngục, ngã qủy, súc sinh, a tu la cho đến cõi người và cõi 
trời, tuy cũng có cơ hội được thụ hưởng khoái lạc, song sự 
thụ hưởng ây không phải thường còn mãi mãi. Vì kết quả 
do nghiệp lực chi phối, cho nên nếu ta đứng trên lập trường 
tự do, giải thoát hoàn toàn mà tinh thần đòi hỏi để nhận xét, 
thì ta có thể nói một cách tóm tắt răng: ba cõi chỉ là thế giới 
khổ đau mà thôi. Muốn giải thoát khỏi thế giới khổ đau ấy 
để được sống cuộc đời tự do chân chính vĩnh viễn thì đó là 
thế giới lý tưởng Niết bàn. (Trở lên tuy chủ yếu theo quan 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 43 


điểm của thực tại luận để khảo sát, nhưng cách giải thích 
như trên cũng rất tương đương với quan điểm của Duy 
tượng luận. Vì tuy là phái theo Duy tượng luận, song ít nhất 
trên phương diện hiện tượng, vẫn thừa nhận có luân hồi 
trong ba cõi). 


44 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





“G¡Øt thuớ năm: 
TU CHỨNG LUẬN 


Đối với Nguyên thủy Phật Giáo, ta có thể nói rằng, tu 
hành và giải thoát luận là sắc thái đặc biệt của Bộ phái Phật 
giáo. Nguyên thủy Phật Giáo quan tâm đến tất cả các vấn 
đề đạo đức thế gian, nhưng đến Bộ phái Phật giáo, vì 
chuyên khuynh hướng về chủ nghĩa xuất gia, cho nên chỉ 
cô găng phát huy đạo xuất gia mà thôi, đó là một điểm. Tuy 
cũng là đạo xuất gia nhưng mục tiêu của Nguyên thủy Phật 
Giáo là thê nghiệm Niết bàn ngay ở kiếp này. Song đến Bộ 
phái Phật giáo, vì quá quan tâm đến vấn để luân hồi, cho 
nên đối với việc thể nghiệm Niết bàn nay ở kiếp này tuy 
cũng chú ý, nhưng đồng thời cũng đã mơ tưởng đến một 
cảnh giới lý tưởng chân chính, tức là cảnh giới Vô dư Niết 
bàn sau khi chết, đó là điểm thứ hai. Đối với Nguyên thủy 
Phật Giáo, giới luật hay bắt cứ một đức mục nảo chỉ cần áp 
dụng triệt để, đều có thể là phương tiện đưa ta đến cùng 
một sự ngộ đạo, cùng một giải thoát. Nhưng đến Bộ phái 
Phật giáo, vì quá lưu tâm đến vẫn đề phân tích cho nên thừa 
nhận răng những giới luật hay đức mục, có nhiêu ý nghĩa 
đặc biệt khác nhau, rôi đem bày đặt thành cấp bậc để làm 
đạo trình tiến triển trong việc tu hành, đó là điểm thứ ba. 
Cũng vì những cấp bậc tu hành đề đạt đến địa vị giải thoát 
hết sức phức tạp, cho nên Bộ phái Phật giáo không thừa 
nhận cái tất nghiệp đơn thuần của Nguyên thủy Phật giáo, 
đó là điểm thứ tư. 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 45 





Như thế, quan niệm về tu chứng của Bộ phái Phật 
giáo đã trở thành một vấn đề vô cùng phiên toái nan giải, 
và cũng vì thế mà đã nảy sinh ra rất nhiều thuyết bất đồng. 
Song, ở đây tôi chưa đề cập đến tất cả vấn đề đó một cách 
tỉ mi mà chỉ tìm những điểm trọng yếu đề thuyết minh mà 
thôi. 

Điểm then chốt trong việc tu đạo, không cần nhắc lại 
nhiều, là ở chỗ diệt trừ phiền não để được tỏ ngộ. Đối với 
mục đích chung cùng ấy, Đại chúng bộ căn cứ vào thuyết 
“tâm tính bản tịnh” (tâm tính người ta vốn trong sạch). Cái 
gọi là “tỏ ngộ” chắng qua là chỉ làm cho cái tâm trở lại thê 
tính thanh tịnh sẵn có của nó mà thôi, còn Phân biệt thượng 
tọa bộ-Thuyết nhất thiết hữu bộ thì căn cứ vào thuyết “tâm 
và tâm sở biệt thể” (thể tính của tâm vương và tâm sở khác 
nhau). Muốn được tỏ ngộ phải làm cho tâm sở phiền não xa 
lia (bất tương ứng) tâm vương - tâm thiện. Như vậy, trên lý 
luận tuy có chỗ bất đồng nhưng trên thực tế, diệt trừ phiền 
não đề bồi bổ trí kiến mà đạt đến mục đích cuối cùng là đạo 
giải thoát, thì cả hai phái đều giống nhau. Cái phương thức 
giải thoát đó tuy có nhiều loại sai biệt, nhưng trên đại thể 
thì tất cả đều nói là có hai: 1) thấy đạo (Darsanamarga) và 
2) tu đạo (Bhavanamarga). Thấy đạo là phép bồi bổ trí tuệ, 
chuyên quán sát để thể hội lấy đạo lý Tứ Đề, tu đạo là phép 
bồi bổ tình ý, đả phá tất cả thói quen của bản năng và diệt 
trừ mọi phiền não. 

Tựu trung, thấy đạo vì là lý luận cho nên đến một thời 
kỳ nào đó, có thể thực hiện được một cách mau chóng; còn 
tu đạo vì là bất đồng trên tính chất cho nên lại cần phải tu 


46 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





tập dần dần mới có thể thực hiện được. Điều đó tuy đã 
thành thông lệ về pháp tướng, nhưng đối với việc thấy đạo 
nhanh hay chậm thì các bộ phái lại có nhiều luận thuyết 
khác nhau. Chắng hạn Chính lượng bộ thì cho rằng trong 
việc thấy đạo cũng bao hàm cả tiệm tu (tu dần dần), bởi thế 
đã thành một vấn đề to tát trong giáo ĐIỚI. Về phía chủ 
trương “đốn” (nhanh chóng) thì coi Tứ Đề là một đề mục 
toàn thể; còn về phía chủ trương “tiệm” (dần dân) thì lấy 
Khô, Tập, Diệt, Đạo, đến một trình độ nào đó, làm phạm 
trù (catégorie) độc lập. Đại khái lý luận của các Bộ phái 
khác nhau ở điểm đó. Dù chủ trương “Đốn” hay “Tiệm”, 
nếu do chỗ thấy đạo rồi quan sát chân lý Tứ Đề một cách 
thấu đáo để lĩnh hội, thì đó là yếu kiện lớn lao trong việc tu 
hành giải thoát. Nếu hoàn thành được sự nghiệp ấy, thì 
hành giả đã chứng Sơ Quả Dự Lưu (Srota - apama) nghĩa là 
đã được dự vào hàng Thánh nhân. Đã chứng Sơ Quả rồi, 
phải trải qua bảy lần sinh tử luân hồi nữa mới đạt đến quả 
giải thoát cứu kính là quả A La Hán. Từ Sơ Quả, hành giả 
tu tập theo nhiều phương pháp để diệt trừ mọi phiền não 
trong tâm ý để lần lược tiến lên quả vị thứ hai là Nhất lai 
(Sakrdagamin), quả vị thứ ba là Bất Hoàn (Anagamin), và 
quả vị thứ tư là A La Hán (Arhat). Tựu trung, khi đến được 
quả thứ hai, hành giả còn phải trải qua một lần sinh tử luân 
hồi nữa mới đến quả A La Hán, cho nên gọi là Nhất Lai. 
Đến quả thứ ba, khi chết đi, hành giả được sinh lên cõi trời, 
và ở luôn trên cõi trời mà chứng nhập Niết bàn, không phải 
trở lại nhân gian nữa, cho nên gọi là Bất Hoàn. từ Sơ quả 
đến quả thứ ba, tuy chưa thoát ly hắn sự luân hồi, song nhờ 
công phu tu luyện, sự luân hồi của hành giả đã dần dần 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 47 





giảm bớt, và tuy đã đứng vào hàng Thánh nhân, nhưng 
hành giả vẫn còn phải tu tập theo khóa trình nhất định, cho 
nên kêu là hữu học - còn có chỗ phải học (Saik-sa, sekha). 
Đến quả thứ tư là quả A La Hán (Ứng), hành giả đã diệt trừ 
hết thảy phiền não, đạt đến địa vị tự giác, nghĩa là “những 
việc nên làm đều đã làm trọn vẹn, không còn dục vọng, 
không phải sinh tử luân hồi nữa”. A La Hán được gọi là 
Ứng, vì hành giả đã trải qua nhiều giai đoạn tu chứng từ Sơ 
quả mới đến được địa vị ấy, cho nên xứng đáng nhận sự 
cúng dường tín thí của mọi người. Tóm lại, đến A La Hán 
là người đệ tử Phật đã đạt được địa vị tối cao, đã hoàn 
thành sự nghiệp tu đạo một cách cứu kính. Cũng do đó mà 
được mệnh danh là vô học không còn gì phải học 
(Asaikksa, asekha). 

Song thật ra quả vị đó rốt ráo cũng không ngoài cảnh 
giới tự giác, trong ấy do trình độ của mỗi người mà có 
nông, sâu khác nhau. Nhưng cái phương thức “sở tác dĩ 
biện” - đã làm trọn vẹn những điều phải làm (Krtakaraniya) 
ấy chưa thể giải quyết được những vấn đề thầm kín, nhỏ 
nhiệm. Đó là lý do đã phát sinh nhiều luận thuyết bất đồng 
giữa các bộ phái Phật giáo liên quan đến vấn đề tư cách của 
một vị La Hán. Ta có thể nói tóm tắt như sau: Thượng tọa 
bộ hệ hết sức đề cao giá trị của địa vị La Hán, nhưng Đại 
chúng bộ hệ lại lấy Phật làm quả vị tối cao, và coi địa vị La 
Hán là thường. Đại chúng bộ hệ (nhất là Án đạt la phái) 
cho rằng, dù là một vị La Hán đi nữa nếu nhục thể còn tồn 
tại, thì vẫn còn có hiện tượng di tinh trong mộng mị, đối 
với giáo lý còn có chỗ nghi vẫn, cũng có khi không tự biết 
là mình đã chứng ngộ, hoặc có khi phải do thầy chỉ bảo cho 


48 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





mới biết là mình đã chứng La Hán. Lại nữa, tuy là quả La 
Hán, nhưng vẫn phải dùng một phương tiện nào đó, chăng 
hạn nêu không nhờ tiếng “Khổ” thì cõi lòng đôi khi không 
được phăng lặng, bình thản. Khi những sự kiện ây được 
nêu ra nghiễm nhiên nó đã trở thành một vấn đề to tát trong 
giáo giới. Theo tôi, mặc dầu Thượng tọa bộ có phản đối thế 
nào đi nữa thì đó cũng là một sự thật. Bởi vì, một người 
nhất đán chứng được quả La Hán tự giác chăng nữa, có lúc 
cũng do một lẽ gì đó mà nhãng đi, điều ấy rất có thể có, và 
đó là một luận đề đã gây sôi nổi giữa các bộ phái và kết quả 
đã nảy sinh ra những thuyết Hữu thoái (có trở lui) và Vô 
thoái (không trở lui). Về điểm này tuy Phân biệt thượng tọa 
bộ, hoặc Hóa địa bộ, Kinh lượng bộ v.v... lấy cách thức làm 
tiêu chuẩn mà chủ trương thuyết Vô thoái, nhưng Chính 
lượng bộ, Đại chúng bộ, Hữu bộ v.v... thì lại lấy sự thực 
làm nền tảng mà thừa nhận thuyết Hữu thoái. Song thừa 
nhận thuyết ấy không có nghĩa là thoái chuyên hoàn toàn, 
mà chỉ thừa nhận đôi khi vị La Hán cũng còn có trạng thái 
tương tự như một người phàm phu, cho nên nhất đán đã 
chứng được quả La Hán thì quyết không bao giờ mất nữa. 
Về điểm này, bất luận là phái nào cũng đều công nhận như 
thế cả. 

Dù chủ trương thuyết Hữu thoái hay thuyết Vô thoái, 
song nêu còn có nhục thể thì tuy là một vị La Hán cũng vẫn 
không khỏi có những nhược điểm của con người. Đó là một 
sự thật. Trong nội tâm, mặc dầu một vị La Hán đã đạt tới 
trạng thái vắng lặng và giải thoát tuyệt đối, nhưng về ngoại 
thể, không nhiều thì ít, vẫn còn có chướng ngại. Căn cứ vào 
ý nghĩa ấy mà nhận xét một vị La Hán, tuy hiện đã chứng 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 49 





Niết bàn, song đứng trên lập trường luân hồi mà nói, thì La 
Hán chưa phải là quả vị cứu kính. Thời đại bấy giờ, các bộ 
phái Phật giáo gọi quả vị La Hán là Hữu dư Niết bàn 
(SaUpadisesaNirvana). Tuy là Niết bàn nhưng thân thể vẫn 
còn để trả cái nghiệp ở kiếp trước. (Danh từ Hữu dư Niết 
bàn lúc đầu chỉ áp dụng cho quả thứ ba thôi, nhưng ở đây 
lại xác định ý nghĩa có thân nhưng đã được giải thoát). Đến 
một thời kỳ nào đó, bỏ hắn cái xác thịt này đi, tức là chứng 
được Vô dư Niết bản (Anupadisesa-nirvana), một cảnh giới 
hoàn toàn vắng lặng, không sinh không diệt, nghĩa là một 
trạng thái giải thoát tuyệt đối. Song tiến lên một bước nữa, 
làm thế nào để hiểu được một cảnh giới như thế? Điểm đó 
giữa các bộ phái Phật giáo có nhiều luận thuyết khác nhau. 
Bởi vì cảnh giới ấy trên thực tế, cắt đứt mọi nhân duyên 
quan hệ, cho nên nếu nói theo phương diện này thì nó là 
cảnh giới hoản toàn hư vô, ngôn ngữ, văn tự không thể diễn 
đạt được, nhưng tất cả các bộ phái khác, trên một hình thức 
nào đó, đều thừa nhận có một cảnh giới tích cực. Nhất là 
Đại chúng bộ chủ trương thuyết Tâm tính bản tịnh, như 
Độc Tử Bộ (Bạt đề tử bộ) thành lập thuyết không phải 
“ngã” (cái ta) cũng không lìa “ngã”, cho cảnh giới đó là 
một trạng thái thường lạc ngã tịnh (lúc nào cũng yên vui, 
trong sạch và giải thoát). 


50 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





“Éuuơng tho ña: 
ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO ĐÈN THỜI ĐẠI 
LONG THỤ 


NGUÒN GÓC VÀ ĐẶC CHÁT CỦA TƯ TƯỞNG 
ĐẠI THỪA 


Nếu đứng về phương diện hình thức mà nhận xét sự 
tiến triển của Phật giáo, thì ta thấy đến thời đại Bộ phái 
Phật giáo, tô chức Phật giáo đã khá hoản bị. Những kinh 
điển căn bản và sự giải thích về giáo nghĩa đã được xác 
định, rồi đến những quy định của giáo đoàn cũng mỗi ngày 
mỗi trở nên tinh vi, cho nên không bao lâu cái tỉnh thần 
hoạt bát của Phật giáo Nguyên thủy cũng đã phai mờ dần, 
và cuối cùng đối với lòng người, Phật giáo không có được 
sự tiếp xúc chặt chẽ, đó là một sự thật hiển nhiên. Cái gọi là 
Đại thừa, Bộ phái Phật giáo, tất cả đều được coi như Tiểu 
thừa (Hinayana) chính là do ở điểm đó. Dĩ nhiên, cùng là 
Bộ phái Phật giáo, nhưng trên thực tế, Đại chúng bộ, đặc 
biệt là Án đạt la phái vẫn giữa lập trường tự do, và tuy cô 
hết sức gây một phong trào mới theo đúng tính thần truyền 
thống của Phật giáo, nhưng vì hạn chế của các bộ phái nên 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 5] 





cũng đành chịu bó tay. Tóm lại, khoảng trước hay sau kỷ 
nguyên Tây lịch, thì bộ phái Phật giáo đã đến một trạng 
thái đường cùng, đó là sự thật không thẻ chối cãi. 

Thế rồi phái tự do thừa kế Đại chúng bộ lại thí 
nghiệm một lần nữa để mở đường tiến, đả phá tất cả hình 
thức Bộ phái Phật giáo, khôi phục tinh thần của Phật Tổ để 
thích ứng với thời đại, đó là sự vận động của Đại thừa. 
Cũng do đấy mà Đại thừa Phật giáo là tinh thần truyền 
thống của Tiểu thừa, mặt khác lại vận động phản đối hình 
thức Tiểu thừa Phật giáo. Như thế ta có thể cho Đại thừa 
Phật giáo là một phong trào phục hưng. 

Nhưng phong trào Phật giáo Đại thừa được phát động 
vào thời kỳ nào, từ địa phương nào, do nhân vật nào, và lấy 
gì làm tiêu biểu? Về vấn đề này, không cần nói, phần chi 
tiết tuy có điều không thê biết nhưng phần đại thê, ta có thể 
đưa ra khảo sát theo thứ lớp sau đây: 

Trước hết căn cứ vào thời đại để nhận xét thì tư tưởng 
Đại thừa đã nảy mầm từ Nguyên thủy Phật Giáo, nhưng 
mãi khoảng trước hay sau kỷ nguyên Tây lịch mới thật sự 
trở thành phong trào rõ rệt. Theo văn hóa Ân Độ, căn cứ 
vào những văn phẩm trước tác khoảng trước, sau Công 
nguyên thì tư tưởng Đại thừa vẫn chưa hình thành rõ rệt, 
mà theo lịch sử dịch kinh của Trung Hoa, thì cũng mãi đến 
thế kỷ thứ hai sau Tây lịch các kinh điển Đại thừa mới 
được phiên dịch. Cho nên nếu bảo Đại thừa Phật giáo đã 
phát khởi từ trước kỷ nguyên Tây lịch thì e không đúng. 
Song đã là thế kỷ thứ hai sau Tây lịch, thì những kinh điển 
chủ yếu của Đại thừa đều có thể được nhận là những kinh 


52 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





điển do Phật nói. Còn về hình thức thì mãi đến khoảng 
trước hay sau kỷ nguyên Tây lịch, cuộc vận động Đại thừa 
mới thật thành hình.Tuy đại khái như thế, song ta có thể tin 
chắc là Đại thừa Phật giáo đã hưng khởi vào khoảng thời 
gian đó. 

Điểm thứ hai là vấn đề liên quan đến nơi trung tâm 
của Đại thừa lúc mới phát khởi. Vấn đề này giữa các học 
giả tuy có nhiều ý kiến khác nhau nhưng riêng tôi, tôi vẫn 
nhận Nam Ấn Độ, nhất là khu vực thuộc Án đạt la phái, là 
trung tâm đầu tiên của Đại thừa, đặc biệt nơi đã phát sinh ra 
Bát Nhã Đại thừa. Địa phương Án đạt la, như trên đã nói, là 
khu vực mà phái tự do thuộc Đại chúng bộ rất hưng thịnh, 
tư tưởng của phái nảy quan hệ mật thiết với Đại thừa, do đó 
miền Nam Ấn Độ có thể là địa điểm cơ bản của Đại thừa. 
Hiện trong Tiểu phẩm Bát nhã cũng nói: “Kinh Bát Nhã Ba 
La Mật Đa này bắt đầu ở phương Nam, rồi từ phương Nam 
tràn khe phương Tây, lại từ phương Tây truyền về phương 
Bắc”. Ta có thể cho câu nói trên đây là một trong những 
hi thuyết đáng tin cậy. Tuy thông thường vẫn cho Đại 
thừa phát khởi ở phương Nam, song trái lại, Bắc Ấn Độ 
mới là trung tâm phôn thịnh của Đại thừa. Nếu ta đem nghệ 
thuật và văn học của Phật giáo còn lưu truyền đến ngày nay 
làm chứng cứ để đối chiều, ta thấy điều đó rất rõ ràng! Cho 
nên, nêu nói một cách tổng hợp thì: tư tưởng Đại thừa đã 
phát khởi ở cả hai miền Nam và Bắc Ấn, Nam Ấn đại biểu 
cho Không luận, Bắc Ân đại biểu cho hữu luận. Đến khi cả 
hai trào lưu hợp lại thì cuộc vận động Đại thừa đã trở nên 
TỐ TỆt. 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 53 





Nhưng ai đã đề xướng cuộc vận động Đại thừa? và 
vân đề này trên đại thể, ta có thê nói do hai hạng người đã 
phát động: hạng thứ nhất là các vị tỳ khưu có óc tiến bộ; 
hạng thứ hai là những nam, nữ cư sĩ theo chủ nghĩa tự do. 
Đặc biệt do hạng người thứ hai mà tư tưởng Đại thừa đã trở 
thành tư tưởng vô cùng hoạt bát, theo những kinh điển Đại 
thừa thì như cư sĩ Duy Ma Cật, Thắng Mạn phu nhân, Hiển 
Hộ v.v... tất cả mười sáu nhà hiển sĩ đều được coi là những 
nhân vật rất trọng yếu, nghĩa là họ đã đóng vai trò quan 
trọng trong sự phân phái giáo lý. Thông thường, những tỳ 
khưu bị truyền. thống trói buộc, còn cư sĩ tại gia, tuy cũng 
theo truyền thông song trực tiếp thích ứng cuộc sông với 
hoàn cảnh, muốn cô duy trì chân tinh thần của Phật, nên kết 
quả đã nảy sinh ra cuộc vận động đó. Như vậy, ta có thê nói 
cuộc vận động Đại thừa lúc đầu đối với bản vị giáo hội của 
bộ phái Phật giáo chỉ là chủ trương cá nhân, còn đối với 
phương diện chuyên môn của Bộ phái Phật giáo thì đó là 
một cuộc vận động thông cả tục và tăng. 

Cuộc vận động ây là cuộc vận động canh tân giáo hội, 
cho nên có thể người ta đã áp dụng mọi hình thức trong 
việc phát động phong trào cách mệnh. Song điểm mà người 
ta chú trọng hơn cả là sự kết tập kinh điển mới, nghĩa là 
ngoài ba tạng Thánh điển (Kinh, Luật, Luận, của Tiểu thừa) 
ra, người ta kết tập những giáo tạng mới chủ trương đại 
biểu cho chủ ý Đức Phật. Nếu đem so sánh với Thánh điển 
A Hàm, về hình thức, lối kỷ thuật có tính chất văn học, thê 
tài từ khúc, biểu diễn tư tưởng một cách tự do phóng 
khoáng, thì đó là những đặc sắc của kinh điển Đại thừa, 
nhưng so với kinh điển truyền thống thì những kinh Đại 


54 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





thừa, bất luận về nội dung hay hình thức, đều đã biến hóa 
rất nhiều và có một tiêu xí bất đồng rõ rệt đối với Phật giáo 
truyền thống từ xưa. Nói tóm lại một câu là: “Quy y Phật”, 
lây Phật làm lý tưởng tối cao để quy định hành vi của mình, 
theo giáo lý truyền thống của Tiêu thừa, như đã nói ở trên, 
Phật là một bậc người thường không thê đạt được, người ta 
chỉ có thể là đệ tử Phật, nghe lời Phật dạy để tự giải thoát 
lây mình, còn việc hoạt động cứu thế độ sinh thì chỉ có Phật 
mới làm được, chứ người thường không thể bắt chước, 
chính cũng vì thiếu sự hoạt động cứu thế ấy mà Bộ phái 
Phật giáo đã trở thành chủ nghĩa xuất gia, chủ nghĩa tịch 
tĩnh và tiêu cực, mà nguyên nhân phát sinh ra chủ nghĩa 
Đại thừa cũng vì người ta không thỏa mãn với chủ nghĩa vô 
hoạt động của Bộ phái Phật giáo. Bất luận là người thế nào, 
chỉ cần lập đại chí nguyện, cuối cùng đều có thể thành 
Phật. Giáo lý Nguyên thủy Phật Giáo đã nói rõ ràng như 
thế, cho nên bản thân ta có thê lây Phật làm lý tưởng, có thể 
trở nên viên mãn như Phật, có thể trù hoạch công việc cứu 
thế độ sinh như Phật không khác, nhưng điều chủ yếu là 
phải thuận theo ý Phật. Tiểu thừa chủ trương chủ nghĩa 
nhất Phật, Đại thừa lập ra thuyết đa Phật chính cũng do tư 
tưởng trên mà ra. Ai cũng có thể thành Phật, và nếu đã 
hoàn thành được quả vị Phật thì có thể tồn tại. Quan niệm 
của Đại thừa về Phật cũng do điểm ấy mà có. 

Song, trên thực tế Đại thừa mặc dầu lây Phật làm lý 
tưởng tối cao, công nhận răng người ta không thê bỗng 
chốc thành được Phật, điều đó tưởng không cân nói. Thế 
thì điểm then chốt của Đại thừa là: muốn được viên mãn 
như Phật, người ta phải tu hạnh Bồ tát (Bodhisattva-người 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 35 





cầu Đại giác), trên cầu đạo Bồ đề, dưới phát đại nguyện 
hóa độ chúng sinh, vì lợi ích của chính mình và của cả thế 
giới mà nỗ lực tu hành làm mọi việc thiện. Tuy Đại thừa 
căn cứ vào kinh Bản Sinh cô điển miêu tả mọi hiện hình 
của các Bồ tát chẳng qua cũng chỉ liên quan đến các tiền 
thân của Phật Thích Ca mà thôi. Ngoài việc thừa nhận sự 
tồn tại đồng thời của vô số Bồ tát ra, Đại thừa chủ trương 
rằng, bất cứ ai, chỉ cần phát tâm Bồ đề, đều có thể dự phần 
vào hàng Bồ tát. Đó là một trong những đặc sắc của lập 
trường Đại thừa. Sau Đại thừa còn được gọi là Bồ tát thừa, 
chính cũng vì lý do ẫy, mà một vị Bồ tát, như trong kinh 
Bản Sinh đã nói rõ không nhất định cứ phải xuất gia làm Sa 
môn, trái lại những người tại gia, mặc dầu còn gánh vác 
nhiều chức vụ, chỉ cần phát tâm niệm trên cầu đạo giác 
ngộ, dưới hóa độ chúng sanh, đều có thể gọi là Bồ tát. Do 
đó mà phạm vi hoạt động trở nên rộng rãi và nhân sinh 
quan cũng có tính cách tích cực, khẳng định. Đối với Tiểu 
thừa, điểm đó là tiêu biểu rất rõ rệt của Đại thừa. Cho nên, 
đặc sắc của Đại thừa tuy lấy Phật làm lý tưởng, nhưng thật 
thì muốn thông tục hóa (xã hội hóa) Phật giáo. Muốn thực 
hiện mục tiêu và lý tưởng tối cao ấy nên các vị Bồ tát đều 
xả thân làm việc. 


Trở lên, tuy mới chỉ đứng về phương diện nội bộ của 
giáo hội Phật giáo để tìm hiểu nguôn gôc sự phát khởi của 
Đại thừa, nhưng ngoài điểm ấy ra còn một nguyên động lực 
khác nữa đã thúc đây phong trào Đại thừa bành trướng 
mạnh, đó là tư tưởng giới Ấn Độ thời bấy giờ đối với Phật 
giáo có tính cách kích thích. Ta không thể bỏ qua được 
điểm này. Đương thời ấy hai thi phẩm tuyệt tác Ramayana 


56 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





và Mahabharata đã được hoàn thành, số luận, thắng luận và 
nhiều triết thuyết khác nhau cũng đã được thành lập, mà 
Tân Bà La Môn giáo lẫy Tỳ nữu noa và Thấp bà là trung 
tâm cũng đã dần dần đến thời kỳ hưng thịnh. Thêm vào đó 
ở miền bắc, văn hóa Hy Lạp, Ba Tư cũng đã xâm nhập Ấn 
Độ. Đó là một thời đại có ảnh hưởng về mọi mặt. Cuộc vận 
động Đại thừa Phật giáo tuy là thừa kế. hệ thống của 
Nguyên thuỷ và Tiểu thừa Phật giáo, song về khía cạnh nảo 
đó, ta có thể nói cuộc vận động ây là một sách lược đáp 
ứng với nhu cầu thời đại, muốn phát huy tinh thần Phật 
giữa các trào lưu phôn tạp đó. Ấy là một sự thực mà các 
nhà nghiên cứu Phật giáo với tinh thần vô tư không thể 
không thừa nhận. Cho nên, trong các kinh điển Đại thừa có 
chỗ rất gần gũi với Tân Bà La Môn giáo cũng là lẽ tất nhiên 
vậy. Thường theo sát thời đại để mở rộng phạm vi giáo 
tuyến, áp dụng thái độ hoằng pháp của Nguyên thủy Phật 
giáo, khác hắn với thái độ coi thường thời đại của Tiểu 
thừa, đó là đặc chất của Đại thừa Phật giáo. 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 57 





“G6: tứ ha¿: 
NHỮNG KINH ĐIỂN VÀ TƯ TƯỞNG CHỦ YÊU 
CỦA ĐẠI THỪA TRƯỚC THỜI ĐẠI LONG THỤ 


Như trên tôi đã lần lượt nêu ra những lý do làm cho 
cuộc vận động Đại thừa nầy nở vả thịnh hành. Nhưng lúc 
đầu, Đại thừa Phật giáo chẳng qua chỉ như một cái bóng 
chập chờn giữa sa mạc mênh mông, thật sự giáo lý Đại 
thừa được xiên dương và lưu truyền cùng sự tổ chức thành 
giáo hội Phật giáo thì phải đợi đến La Hán Bồ tát. Song 
Long Thụ không phải là nhà biên tập kinh điển Đại thừa, 
mà chỉ là nhà chú giải, lợi dụng những kinh điển Đại thừa 
đã có từ trước để phát động một phong trào nghiên cứu Đại 
thừa mà thôi. Cho nên, muốn tìm hiểu Đại thừa đến đời 
Long Thụ, trước hết ta phải lưu ý đến điểm này: đến thời 
Long Thụ những kinh sách nào của Đại thừa đã được thành 
lập? Và kinh sách ấy cổ xúy những tư tưởng gì? 


Muốn biết những kinh điển Đại thừa đến thời Long 
Thụ, ta có hai cách: 

1) Tìm các kinh điển mà Long Thụ đã dẫn chứng 
trong các tác phẩm của Ngài. 

2) Xem những kinh Đại thừa đã được phiên dịch tại 
Trung Quốc đến thời đại Long Thụ (thế kỷ thứ II sau Tây 
lịch). 

Long Thụ có rất nhiều tác phẩm, nhưng đặc biệt trong 
Đại trí độ luận và Thập trụ tỳ bà sa luận Ngài đã dẫn chứng 
rất nhiều các kinh Đại thừa mà đương thời tản mát khắp 


58 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





nơi, vì lý do ấy cho nên những kinh mà Long Thụ đã dẫn 
chứng, ít nhất có thể được coi là giềng mối tiêu biểu cho 
các kinh điển Đại thừa thời bấy giờ. Để bổ khuyết lý do ấy, 
ta có sự thực lịch sử dịch kinh ở Trung Quốc. Như Chi Lâu 
Ca Sắm (đến Trung Quốc 1lố7 sau Tây lịch), Ngô Chị 
Khiêm (đến Trung Quốc năm 220) Khương Tắng Hội (đến 
Trung Quốc năm 225), Trúc Pháp Hộ (đến Trung Quốc 
năm 265) v.v... đều là những người trước Long Thụ và 
đồng thời với Long Thụ. Nhận xét những kinh điển Đại 
thừa do các vị kể trên phiên dịch thì đại khái ta có thể nói 
những kinh điển đó đã được thành lập trước và đồng thời 
với Long Thụ. 

Cứ theo phương pháp â ấy mà sưu tâm trong các kinh, 
tuy cũng có nhiều kinh không còn lưu truyền đến ngày nay 
nhưng ta thấy cũng có nhiều điểm nhất trí với những kinh 
điển hiện tại. Tựu trung, nếu nói đến những kinh điển chủ 
yếu, thì trước hết ta phải kể đến kinh Đại phẩm Bát Nhã 
(25,000 bài tụng bát Nhã, bằng Quang Tán Phóng Quang 
Bát Nhã), kinh Tiểu phẩm Bát Nhã, (8,000 bài tụng Bát 
Nhã, bằng Đạo Hành Bát Nhã hoặc Phật Mẫu Bát Nhã), 
kinh Pháp Hoa, kinh Thập Địa, Nhập Pháp Giới Phẩm, và 
các kinh khác như Hoa Nghiêm bộ, kinh A Di Đà (Đại Vô 
Lượng Thọ kinh, kinh Bát chu tam muội, kinh Duy ma cật, 
kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Tư ích Phạm Thiên Sở Vấn 
Bản Nguyện, v.v... Ngoài ra vẫn còn có nhiều kinh điển 
Đại thừa khác nữa. Dĩ nhiên là những kinh điển đó không 
thể có cùng một hình thức, cùng một nội dung như những 
kinh điển lưu truyền hiện nay. Hơn nữa, cũng có nhiều bộ 
so với các kinh ngày nay vẫn chưa được hoàn toàn. Nhưng 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 59 





dù sao thì những kinh điển chủ yếu của Đại thừa đến thời 
kỳ Long Thụ-ít nhất về phương diện nguyên hình-đại để 
cũng đã được thành lập rồi. Điều đó, theo phương pháp 
khảo sát kể trên, ta có thể xác định được. 

Song các kinh điển kế trên đã được thành lập qua các 
giai đoạn như thế nào? Giữa các kinh điển đó lại có những 
tư tưởng nào tương thừa, tương tiếp với nhau: đó là vấn đề 
cực kỳ khó khăn, không phải một sớm một chiều có thể giải 
quyết được. Nhưng ở đây tôi sẽ theo thứ tự khảo sát một 
cách đại khái sự quan hệ giữa những kinh điển chủ yếu của 
Đại thừa như sau. 

Nếu xét theo phương diện địa dư thì như trên đã nói, 
tuy cũng là Đại thừa Phật giáo, nhưng lúc khởi nguyên lại 
là hai phái. Một phái chuyên tôn sùng lý tưởng Bồ tát và 
Phật làm trung tâm. Còn phái kia lại lây Nam Ấn Độ làm 
căn cứ phát khởi và lấy Bát Nhã làm trung tâm, chuyên 
dùng sự quan sát lý niệm làm chủ. Về phương diện tín 
ngưỡng có thê nói phái trên dựa vào triết học để khai triển. 
Song đúng ra, nói đến hai hệ thống ấy, những kinh điển đã 
được biên tập thành, đại khái có hai yếu tô lớn ảnh hưởng, 
hỗn hợp lẫn nhau, nếu đem chia theo địa dư, trên thực tế, sẽ 
là một vấn đề rất khó khăn, vả lại, trên căn bản nguyên 
khởi, dù có Bắc Nam khác nhau, nhưng bất luận phái nảo, 
đều lấy thệ nguyện “trên cầu đạo Bồ đề, dưới hóa độ chúng 
sinh” của Bồ tát làm trung tâm cả, vì những kinh Đại thừa 
đều giống nhau ở điểm tư tưởng cho các pháp là không, bởi 
thế căn cứ vào địa dư khác nhau để phân loại, tuy là vân đề 
sau này song từ trước ta có thể nhận ra tất cả kinh văn đó 


60 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





đều thuộc một trào lưu nhưng phân hóa theo những phương 
hướng bất đồng mà thôi. Tôi cho rằng, căn cứ trên lịch sử 
tư tưởng để khảo sát các kinh điển là một điều tiện lợi hơn 
cả. Vì vậy, nêu lây Bát Nhã là điểm xuất phát của tất cả 
kinh điển chủ yếu, tôi thiết tưởng trước hết nên nói rõ đặc 
chất và mối tương quan của tư tưởng Bát Nhã đã. 
KINH BÁT NHÃ 
(Prajnapatamita-Sutra) 


Bát Nhã là bộ kinh tối cỗ và căn bản nhất trong các 
kinh Đại thừa. Tư tưởng “không” trong kinh Bát Nhã là kết 
luận của Duyên sinh quan trong Nguyên thủy Phật Giáo, là 
một tổng hợp của các tư tưởng “không” đối với bộ phái 
Phật giáo mà đã đồng thời phát đại. Nhân sinh quan, thế 
giới quan trong tất cả các kinh Đại thừa đều được xây dựng 
trên nên tảng Bát Nhã. 

Bát Nhã, như từ xưa vẫn truyền thuyết, là giáo pháp 
thông cả ba Thừa (Thanh văn, Duyên Giác, Bồ tát), hơn 
nữa, có thể nói là mẹ đẻ của tất cả kinh giáo Đại thừa. Do 
đó, bộ kinh Bát Nhã dần dần đã tăng lên rất nhiều, và cuối 
cùng đã trở thành đại tùng thư, như bộ đại Bát Nhã do 
Huyền Trang dịch gồm sáu trăm quyền. Song như trên đã 
nói, Bát Nhã được lưu hành vào thời đại Long Thụ thì chỉ 
có Tiểu phẩm Bát Nhã (Astasahasrika-Prajnaparamita) và 
Đại phẩm Bát Nhã (Pancavimsa-Sahsrika-Prajnaparamita) 
mà thôi. Theo lịch sử dịch kinh thì Tiểu phẩm Bát Nhã do 
Trúc Phật Sóc (đến Trung Quốc vào năm 172) đời Hậu Hán 
hay Chi Lâu Ca Sắm dịch là Kinh Đạo Hành, có chừng 10 
hồi; Đại phẩm Bát Nhã do Pháp Hộ đời Tây Tấn dịch là 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 6l 





Quang Tán Bát Nhã có chừng bốn hồi. Song xét theo nội 
dung thì Đại phẩm Bát Nhã là sự mở rộng thêm của Tiểu 
phẩm Bát Nhã, nếu trong đó tư tưởng có khai triển thì phần 
lớn chỉ khai triển về phương diện “diệu hữu”. 

Muốn đem lập trường của kinh Bát Nhã so sánh với 
các kinh khác thì điều đó rất đơn giản. Bát Nhã chủ trương 
từ bản chất của hết thảy các pháp quán sát đề thấu suốt tính 
“không” tạo thành một sức sinh hoạt hoạt động tự do, 
không bị trở ngại hoặc tù hãm. Tính “không” ây nếu theo 
Tiểu Thừa Phật giáo phân tích mọi sự vật thì không thê nao 
thấu suốt được, chỉ có thể căn cứ vào sự trực quán tông hợp 
của Đại thừa mới có kết quả. Sự thấu suốt đó gọi là Bát 
Nhã, tức trí tuệ và tri thức (V1jnana) hoàn toàn khác nhau 
về tính chất tri thức nhờ sự tích tụ của kinh nghiệm mà có, 
còn trí tuệ siêu việt hắn cái mà tri thức biểu hiện, siêu việt 
nhận thức kinh nghiệm và lấy sự tổng hợp làm đặc sắc. Cho 
nên gọi là trí tuệ hay là “không” thật ra cũng chỉ là một, 
chăng qua cùng một sự thực mà đứng về phương diện chủ 
quan thì gọi là trí tuệ (Bát Nhã), mà đứng về phương diện 
khách quan thì gọi là “không”. Do trí tuệ mà đạt đến nhận 
thức “không”, đó là lập trường kinh Bát Nhã, nhưng nếu 
căn cứ vào đây mà giải thích vũ trụ quan và nhân sinh quan 
trong Bát Nhã như một chủ nghĩa hư vô thì sẽ là một điều 
sai lầm rất lớn. Mục tiêu của Bát Nhã, nhắm đến cái gọi là 
“Vô đắc chí quán”, không bị giam cầm bởi ngã chấp, dục 
vọng, mà tâm cảnh và hoạt động phải được hoàn toàn tự 
do, không bị ngăn ngại. Điều đó không có nghĩa là tiêu hủy 
thế giới thực tại trong ý niệm một cách miễn cưỡng, nhưng 
chỉ dựa vào cái ngã cá biệt để đả phá giá trị thế giới. Vì khi 


62 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





đã đạt đến trạng thái “không” thì lâng lâng thanh thoát, 
không còn một chút phiền não 8Ì quây Tôi. Đồng thời, thế 
giới trước kia cũng hoàn toàn biến đổi, trở thành một cảnh 
giới tươi sáng, mới mẽ. Đó tức là "Chân không diệu hữu”. 
Từ Tiểu phẩm đến Đại phẩm Bát Nhã, ta thấy khuynh 
hướng ấy rất rõ rệt. 

Kinh Bát Nhã tuy một mặt chủ trương “không” nhưng 
mặt khác lại ám thị một sắc thái phiếm thần luận. Điều đó 
cũng dễ hiểu, như trong Trí độ luận, quyền 72, Long Thụ 
đã nói rõ ý ấy như sau: “Trong kinh Bát Nhã ba La Mật Đa, 
có lúc phân biệt tính không của các pháp đó là phần thô 
thiển; có khi lại nói các pháp thế gian tức là Niết bàn, đó là 
phần thâm thúy. Cái sắc pháp tức là Phật pháp”. Căn cứ 
vào đó ta thấy cuộc sông chân thực và công năng của nó đã 
được thuyết minh một cách khoáng trương trong kinh Bát 
Nhã, nghĩa là, phán đoán về giá trị nhân sinh theo kết quả 
hoán chuyển căn bản, ta có thể nói: từ trước những cái 
thường làm cho ta bận tâm như khổ, vui, nghèo, giàu, mê, 
ngộ, thiện, ác, bây giờ đều siêu việt hết, dù ở trong hoàn 
cảnh nào, hành giả bao giờ cũng triệt để biểu dương cuộc 
sông “làm chủ ý muốn của mình”. 

Tóm lại, lập trường Bát Nhã xuất phát từ vọng tâm 
duyên sinh quan, bao giờ đưa nó về tính “không” thì lúc đó 
mới thật sự mở được chân trời tự do giải thoát. Căn cứ trên 
lập trường ấy cuối cùng Bát Nhã đã khai triển một thế giới 
diệu hữu vô cùng linh động và trung thực, và tư tưởng chân 
không diệu hữu ấy là nền tảng của tất cả tư tưởng Đại thừa. 
Duy có điểm sai khác là chú trọng ở chân không hay ở diệu 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 63 





hữu? Lấy nó làm nhân các hoạt động hay chỉ để quán chiếu 
thế giới? Chú trọng ở sự hành đạo hay chỉ thuyết minh cho 
cực tinh vi? Đó là những điểm bất đồng, nhưng xét cho 
cùng, ta có thể nói tất cả các kinh điển Đại thừa đều phát 
xuất từ Bát Nhã, lấy Bát Nhã làm trung tâm. Do đó, thấy 
trong Phật pháp, kinh Bát Nhã đã chiếm một địa vị trọng 
yếu như thế nào rồi. 


KINH HOA NGHIÊM 
(Avatamsaka or Gandaryuha). 


Trong Bát Nhã đầy đủ phương diện hiện hữu. Tuy tư 
tưởng đó dần dần khai triển trong phạm vi kinh Bát Nhã, 
nhưng dù sao cũng phải quyết tâm đạt đến cảnh địa ấy. Để 
kế thừa tư tưởng đó, kinh Hoa Nghiêm đã đứng trên lập 
trường Tịnh tâm duyên sinh để mở rộng vũ trụ quan vê 
phương diện diệu hữu. Đương nhiên, trên thực tế bộ Đại 
Hoa Nghiêm 80 quyền, hoặc Hoa Nghiêm 60 quyền hiện 
nay không biết có phải toàn bộ là sản phẩm thuộc thời đại 
Long Thụ không, điều đó tuy vẫn chưa thể quyết định 
được, nhưng theo sự dẫn dụng trong những tác phẩm của 
Long Thụ thì chắc chắn kinh Thập Địa và Nhập pháp giới 
phẩm đã có rồi. Nếu theo lịch sử dịch kinh thì đa số bộ 
Thánh điển Hoa Nghiêm là do các Ngài Chi Lâu Ca Sâm, 
Chị Kiêm và đặc biệt là Pháp Hộ phiên dịch. Như vậy, ta 
có thể suy định răng, phần lớn kinh Hoa Nghiêm đã được 
thành lập từ trước thời đại Long Thụ. 

Lập trường Hoa Nghiêm là lập trường duy tâm. “Ba 
cõi mà có là đều do ở cái tâm”, mười hai nhân duyên được 
chia ra, đều y theo một tâm”, đó là những câu nỗi tiếng 


64 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





trong kinh Thập Địa. Lại những câu này nữa: “Iâm như 
người thợ vẽ, vẽ đủ năm uẫn (ngũ uấẫn), hết thảy trong thế 
giới, không một pháp gì không do tâm tạo”. Căn cứ vào đó 
ta đã thấy rõ lập trường Hoa Nghiêm. Song giữa Bát Nhã 
và Hoa Nghiêm có nhiều điểm rất khác nhau-dĩ nhiên các 
thuyết pháp giữa hai bộ kinh này cũng có nhiều chỗ giống 
nhau Bát Nhã, như trên đã nói, đứng trên lập trường tịnh 
tâm để thuyết minh hết thảy các pháp trong thế giới. Theo 
kinh Hoa Nghiêm, sau khi thành đạo dưới gốc cây Bồ đề. 
Đức Phật ngôi tư duy trong 21 ngày, nhập Hải ấn đại định, 
hiện Đại Nhật Pháp Thân (Vairocana) thuyết pháp cho các 
hàng Bồ tát từ sơ địa trở lên để triển khai tư tưởng Hoa 
Nghiêm. Theo Nguyên thủy Phật Giáo thì kết quả của sự tư 
duy đưới gốc Bồ đề là duyên sinh quan, đó là căn cứ vào sự 
thực lịch sử. Song, duyên sinh quan của Nguyên thủy Phật 
Giáo bắt đầu từ vô minh và quy kết ở lão (già), tử (chết), 
nhưng Đức Phật đã đả phá vô minh mà lập nên cái thể tâm 
thanh tịnh (không tâm), tự mình quan sát duyên sinh, duyên 
sinh quan ây qua một giai đoạn “không” rôi sau mới sinh 
khởi, nêu đứng trên lập trường diệu hữu mà nhận xét thì 
duyên sinh ấy mới chính thật là Tịnh tâm duyên sinh. 

Vì dựa vào kết quả đó để khai triển, cho nên vũ trụ 
quan trong Hoa Nghiêm hoản toàn là phiếm thần quan - 
toàn cõi pháp giới này là sự hiển hiện của pháp - Thân Tỳ 
Lô Xá na (Vairocana, mặt trời lớn). Nghĩa là trong một 
ngọn cỏ, một thân cây cũng có thể nói là phản ảnh toàn thế 
giới, trong cái giây phút, chốc lát cũng có thể bao hàm tính 
cách vĩnh viễn. Thế giới này là do không biết bao nhiêu sọi 
tơ duyên sinh đan dệt, qua tất cả không gian, thời gian, 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 65 





không một vật gì mà không tương quan với nhau, dù nhỏ 
nhiệm như một mảy bụi cũng không cô lập, thật là một kiến 
trúc vĩ đại, và vô cùng trang nghiêm! Nếu theo các nhà chú 
giải Trung Quốc thì đó là những lớp duyên sinh vô tận. 
Thuyết Thập huyền lục tướng trong Hoa Nghiêm Tôn đã 
nói rõ điều ấy. 

Tóm lại, lập trường Hoa Nghiêm triệt để khoáng 
trương duyên sinh quan thành thế giới quan, chủ trương 
một tức hết thảy, hết thảy tức là một. Thế giới và pháp thân 
là một, và bất cứ ai, hễ tâm thanh tịnh đều có thể liễu ngộ 
được lý ấy. Nếu nói về mặt thí dụ thì đó là pháp thân thuyết 
pháp, mà nói đến chỗ cứu kính thì vẫn từ cái tâm giải thoát 
dẫn khởi, thuyết đó thật ra đã lẫy duyên sinh diệt quan của 
Nguyên thủy Phật Giáo làm điểm xuất phát, rồi trải qua tư 
tưởng “không” của Bát Nhã mà đạt đến điểm chung cùng là 
vô tận duyên sinh quan. 


KINH DUY MA 
(Vimalakirtinidesa-Sutra). 


Đem sự dự tưởng trong Bát Nhã và Hoa Nghiêm thể 
hiện trên thực tế, đồng thời chuyên đứng trên lãnh vực cao 
siêu mà luận phá kinh điển Tiểu thừa, đó là kinh Duy Ma 
(kinh này từ Chi Khiêm đến Huyền Trang tất cả có sáu bản 
dịch, trong đó bản dịch được lưu hành hồ biến hơn cả là 
bản dịch thành ba quyên của Cưu Ma La Thập). 

Lập trường kinh Duy Ma, chủ yếu tuy lấy Bát Nhã 
làm bối cảnh, nhưng lại chỉ khẳng định tất cả về phương 
diện diệu hữu mà chủ trương “không” về mặt tiêu cực của 
Bát Nhã, đó là đặc chất của Duy Ma. Bởi thế, đứng trên lập 


66 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





trường vũ trụ luận mà nhận xét thì giữa kinh Duy Ma và 
Hoa Nghiêm có rất nhiều điểm tương đồng, điều đó tưởng 
không cần nói. Song lập trường căn bản của kinh nảy, về 
phương diện thế giới quan và tịnh độ quan, không ngoài 
việc lấy nhân cách con người và cuộc sông hiện thực làm 
chỗ tìm hiểu Phật đạo. Nếu theo lập trường “bất tư nghị 
giải thoát” của kinh này mà nói thì cuộc sống của người ta 
là sự biểu hiện của chân như tính, còn những thế giới sai 
biệt là các quốc độ thanh tịnh vậy. Bởi thế người muốn tu 
học đạo Phật không nhất định cứ phải xa lánh xã hội, tìm 
đến những nơi thâm sơn cùng cốc. Vẫn sống theo thế 
thường mà không xa đạo pháp, không đoạn trừ phiền não 
mà vẫn ở trạng thái Niết bàn, ngồi thiền định là trụ vào trực 
tâm, thân tâm, Bồ đề tâm, đó chính là đạo tràng. Đạo Phật 
chân chính không phải như Tiểu thừa Phật giáo, tránh xa 
thực tế, ở những nơi am thanh cảnh văng, mà trái lại ở ngay 
trong cảnh phiền não, trong chỗ tạo tác mà tìm thấy Phật 
chủng. Đạo Phật chân chính là lợi dụng ngay chỗ bùn lầy 
nước đọng, bẩn thiu hôi thối làm cho bông sen bừng nở, tỏa 
hương thơm ngát, nghĩa là tìm đạo giác ngộ ngay trong 
phiền não, đó là lập trường kinh Duy Ma. Như vậy là kinh 
Duy Ma chủ trương ngã chấp và ngã dục tuy là tự nhiên 
tính, là phiền não, song trong cái ngã chấp và ngã dục ấy, ta 
vẫn có thể tìm thấy Phật tính hay tâm Bồ đề. Bởi vậy cuộc 
sông lý tưởng chân chính là diệt trừ ngã chấp và dục vọng 
để cho Phật tính hoặc tâm Bồ đề biểu hiện, đó là chủ ý của 
kinh Duy Ma. 

Theo lập trường Bát Nhã dĩ nhiên phải đạt đến cảnh 
giới ấy, nhưng Tiểu thừa giáo truyền thống lại không thừa 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 67 





nhận như thế, bởi vậy kinh Duy Ma, vì muốn duy trì lập 
trường đó nên phải luận chiến với Tiểu thừa giáo, đó là lẽ 
tất nhiên. Kinh này lấy tên của một cư sĩ tại gia là ông Duy 
Ma Cật để đặt tên kinh. Duy Ma Cật tuy là cư sĩ tại gia 
nhưng nhân cách đã siêu việt hắn người thế tục, nhất là 
phần cấu kết của kinh này đã lẫy Xá Lợi Phất làm trung 
tâm để biểu lộ năng lực kiến thức kém cõi của mười vị đại 
đệ tử, đó là điểm rất đặc biệt. Xá Lợi Phất là nhân vật lý 
tưởng của hàng Thanh Văn mà bị chê là kém cõi, cho nên 
đối với cách nhân cách kém cõi ấy, người ta lại càng công 
kích kịch liệt. Tóm lại, tất cả đều là chiến pháp đả phá toàn 
thê những người theo Tiểu thừa. Về điểm này, kinh Duy 
Ma ám thị cuộc vận động phản kháng Phật giáo truyền 
thống do những người tại gia cư sĩ chủ trương. Điều đó đã 
cho ta thấy không khí tự do vận động Phật giáo của thời 
bấy giờ có một ý nghĩa rất rọng yếu. 


KINH THỦ LẶNG NGHIÊM TAM MUỘI 
(Surangama-samdhi-sutra) 


Kinh Thủ Lăng Nghiêm chủ trương dùng sức Tam 
muội (chính định) để phát huy năng lực “bất tư nghị giải 
thoát”. Kinh nảy có tất cả chín bản dịch, nhưng hiện giờ chỉ 
có bản dịch của Cưu Ma La Thập là còn tôn tại. 

Phật giáo, nhất là Đại thừa Phật giáo, tuy nói nhiều 
loại Tam muội nhưng trong đó chỉ hai loại mạnh nhất: Thủ 
Lăng Nghiêm Tam muội (Surangama-Samadhn) và Bát chu 
Tam muội (Pratyutpanna-Samadhi). Tựu trung, đặc tướng 
của Bát chu Tam muội là ở trong định mà thấy Phật, còn 
Thủ Lăng Nghiêm Tam muội căn cứ trên Bát Nhã Tam 


68 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





muội chính hệ. Thủ Lăng Nghiêm là tiếng Ấn Độ, dịch là 
“kiện tướng”, “kiện hành” hoặc là “dũng phục”. Tuy không 
thê nói rõ nguyên ủy, nhưng theo chỗ tôi hiểu thì việc trọng 
yếu là tu trị cái tâm, làm cho tâm trở nên trong sáng như hư 
không, đó là đặc tướng của Thủ Lăng Nghiêm Tam muỘi. 
Theo kinh Lăng Nghiêm nói thì Tam muội ấy chỉ có các vị 
Bồ tát sau khi hoàn thành ngôi Thập địa mới có thê đạt đến 
được. Khi đến được Tam muội này, tức là trong đó đã bao 
gồm tất cả Tam muội, có được sự hoạt động hoàn toàn tự 
do không còn ngăn ngại nữa. Thật thì kinh Lăng Nghiêm đã 
nói Tam muội này có đến một trăm công năng, cho nên bất 
luận là tại gia, xuất gia, không có gì sai khác, cho nên bất 
luận là nơi thôn xóm hay chốn thị thành đều như nhau; bất 
luận đàn ông hay đàn bà đều bình đắng nghĩa là tất cả đều 
được nhập Niết bàn mà không bỏ phần tự do sinh tử. Đó là 
điểm mà kinh Lăng Nghiêm tận lực chủ trương. Còn quy 
mô của kinh Duy Ma là kinh Lăng Nghiêm quy kết hết thảy 
về Thủ Lăng Nghiêm Tam muội. 

Kinh Lăng Nghiêm tuy thừa kế hệ thống kinh Duy 
Ma và kinh Thập Địa nhưng dần dần cũng đã áp dụng thái 
độ điều hòa với Nhị thừa. Về điểm thụ ký, tuy kinh này rẤt 
gần với kinh Pháp Hoa, song vẫn chưa nói về rằng Lăng 
Nghiêm là tác phẩm ra đời trước Pháp Hoa. 


KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 
(Saddharma-Pundarika-Sutra). 
Những kinh điển phát xuất từ kinh Bát Nhã, trải qua 
Hoa Nghiêm, kinh Duy Ma, kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam 
muội v.v... đã dân dân khai triên vê mặt diệu hữu. Song đôi 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 69 





với sự quan hệ với người mà nói, ngoải Bát Nhã là bộ kinh 
thông cả Tam thừa ra, các kinh khác đều lấy Bồ tát làm 
chính cơ mà sinh ra thái độ bài xích Nhị thừa (Thanh Văn, 
Duyên Giác). Nếu xét đến lập trường mới với sự tất yếu 
của nó, đó là một thái độ bất đắc dĩ. Song sự miễn cưỡng 
đó chính là điểm đặc thù của Đại thừa, vì Đại thừa muốn 
làm cho hết thảy chúng sinh hướng đến Phật thừa mà 
không trái với sứ mệnh của nó từ trước. Điểm nảy bao gồm 
sự thức tỉnh Nhị thừa, muốn hết thảy đều về một Phật thừa, 
đó là dụng ý của kinh Pháp Hoa. Bộ kinh này chia làm 28 
phẩm (hoặc 27 phẩm), nguyên bằng tiếng Phạn cũng có, về 
chữ Hán thì từ Pháp Hộ trở đi có ba bản dịch, ở Tây Tạng 
cũng có bản dịch được lưu hành hơn cả là bản dịch của Cưu 
Ma La Thập gồm 7 quyền, 28 phẩm. 

Trong 28 phẩm Pháp Hoa, 14 phẩm trọng yếu nhất, và 
được gọi là bộ phận “lích môn”. Sở dĩ trọng yêu là vì ý 
nghĩa sau đây: một đời Đức Phật thuyết pháp, tuy rất nhiều, 
nhưng mục đích duy nhất là muốn khiến cho hết thảy mọi 
người hướng về một Phật thừa. Song vì căn cơ của chúng 
sinh không đồng đều nên mới tạm nói Thanh Văn, Duyên 
Giác và Bỏ tát Tam thừa. Tuy có Tam thừa sai biệt nhưng 
chăng qua đó chỉ là phương tiện dẫn dụ mà thôi chứ bản 
nguyện của Phật ra đời là cuối cùng đưa Tam thừa dung 
hợp thành Nhất thừa, tức là Phật thừa. Vì muốn nêu rõ bản 
ý ấy nên kinh Pháp Hoa đã dùng những thí dụ rất sáng sủa, 
khéo léo mà bất cứ ai cũng có thê hiểu được bản ý ấy: đó là 
thí dụ nhà lửa, ba xe, hóa thành và người con cùng tử của 
trưởng giả, vì tính cách phổ thông hóa vô cùng xảo điệu 


70 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





của nó nên nếu đứng về phương diện văn học mà nhận xét, 
những thí dụ đó cũng có một giá trị rất cao. 

Cũng vì muốn chứng thực chủ ý ấy, nên trong khi 
kinh Duy Ma coi thường Xá Lợi Phất, kinh Pháp Hoa lại 
lây Xá Lợi Phất làm đầu mà thụ ký cho bao nhiêu đệ tử 
hàng Thanh Văn thành Phật sau này, tiến thêm một bước 
nữa, thụ ký cho cả Tỷ khưu mi, Long Nữ, và Đề Bà Đạt Đa 
tội ác. Trước kia, những vị Thanh Văn thường được coI 
như những người “tiêu nha bại chủng” đã đành, nhưng đến 
những người cực ác như Đề Bà Đạt Đa cuối cùng cũng 
được thụ ký thành Phật, cũng quy về một Phật thừa, điều 
đó chứng tỏ a1 cũng có thể đạt được mục đích tối hậu vậy. 
Cơ sở kinh Pháp Hoa xây dựng trên hết thảy, cho rằng tất 
cả mọi người trong khoảng luân hồi vô hạn, cũng đã từng 
một lần được nghe các Đức Phật quá khứ nói kinh Pháp 
Hoa, nhưng vì cơ duyên chưa thành thực, cho nên khó hiểu 
được pháp Nhất thừa. Ngày nay Đức Phật Thích Ca khai thị 
mới thức tỉnh được tính tự giác của mọi người. 

Kinh Pháp Hoa tuy đã có từ quá khứ xa xưa, thụ ký 
cho một người sẽ thành Phật sau này, nhưng cuối cùng đến 
Phật Thích Ca mới là người khai thị trung tâm huyền diệu 
ấy, nhưng chỉ thụ ký cho những người hiện diện trong Pháp 
Hội Linh Sơn thôi, thì sau này, khi Phật nhập diệt rồi, lấy ai 
là người thụ ký cho chúng sinh thành Phật! Về điểm này, 
trong kinh Pháp Hoa Phật Thích Ca đã đề xướng “Phật thân 
thường trụ quan” (Thân Phật thường còn), đó là 14 phẩm 
sau, và được coi là trung tâm tư tưởng của cái gọi là “Bản 
môn”. Theo đó thì Phật thích Ca tuy thị hiện nhập diệt, 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 7I 





nhưng đó chăng qua chỉ là giả hiện, chứ thật ra Phật thân là 
bất diệt, cho nên người nảo muốn được thấy thân Phật nghe 
pháp, bất cứ lúc nào (lâu xa cũng được), hay bất cứ nơi nào 
(thường ở trên núi Linh Thứu), Phật đều hiển hiện để 
thuyết pháp và thụ ký, bởi thế có thể nói đó là bảo chứng 
vĩnh viễn ở tương lai cho hết thảy chúng sinh thành Phật, vì 
đạt tới điểm tuyệt đỉnh từ pháp mà muốn thấy Phật nên nêu 
rõ giáo pháp là Pháp Hoa, mà lý pháp là Phật tính vĩnh 
viễn, lấy đây quy về Đức giáo chủ Thích Ca để thấy khả 
năng tính thành Phật của hết thảy chúng sinh. 

Pháp Hoa là do giáo pháp (kinh Pháp Hoa) mà thấy lý 
pháp, rồi do lý pháp mà bàn đến pháp thân thường trụ để 
nói rõ chứng cứ tối hậu của chúng sinh thành Phật, Song 
Pháp Hoa không phải chỉ bàn vê phần lý, mà trước sau vẫn 
muôn biểu hiện cái nhân cách hoạt động của Bồ tát, đó là 
đặc sắc của Pháp Hoa. Nếu nói theo phương diện hướng 
thượng (trên cầu đạo Bồ đề) thì chăng hạn như sự tích của 
Thường bắt kinh Bồ tát, Dược Vương Bồ tát, trải qua bao 
nhiêu đời kiếp, nô lực cầu đạo, không tiếc thân mệnh; nếu 
nói theo phương diện hướng hạ (dưới hóa độ chúng sinh) 
thì chẳng hạn như hành động cao cả của Bồ tát Quan Âm 
thị hiện cứu độ hết thảy chúng sinh. Đó là dùng cách hướng 
thượng hướng hạ để nói rõ sự khai triển của phần diệu hữu 
hóa vậy. 

Tóm lại, chủ ý kinh Pháp Hoa là xoá bỏ sự phân biệt 
Đại Tiểu thừa, cuối cùng nêu lý do hết thảy có thể thành 
Phật làm căn cứ tối hậu để đạt đến Phật tính thường trụ 
quan, mà Pháp Hoa được nhận là vua của các kinh cũng 


72 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





hoàn toàn do ở điểm này-mở Hội Tam Thừa, hết thảy đều 
thành Phật. Như vậy ai cũng biết thuyết “Thập như thị” đối 
với kinh Pháp vị tất đã có một nhiệm vụ trọng yếu. 


NHỮNG GIÁO ĐIỂN CỦA TỊNH ĐỘ GIÁO HỆ LÂY 
KINH ĐẠI VÔ LƯỢNG THỌ LÀM TRUNG TÂM 


Trở lên, tôi đã nói qua về tư tưởng chân không trong 
Bát Nhã trải qua các kinh điển và khai triển thế nào về 
phương diện diệu hữu. Song những điểm đó bắt luận kinh 
điển nào cũng đều lẫy hiện thế làm trung tâm, hoặc lấy hiện 
thế làm điểm xuất phát, mở đầu là Phật hay Bồ tát đảm 
nhiệm việc kiến thiết Tịnh độ. Theo lập trường đó thì Tịnh 
độ tuyệt không phải là vẫn đề chỉ liên quan đến sau khi 
chết, hay một tương lai xa vời. Đem kết hợp vấn đề sau khi 
chết với quan niệm về Tịnh độ nhất định, đó là tư tưởng 
trong các kinh điển thuộc Tịnh độ giáo hệ. Cho đến hiện 
giờ, tuy lịch sử tư tưởng Phật giáo phát triển qua những giai 
đoạn phức tạp, nhưng theo lập trường ngảy nay mả nhận 
xét thì tư tưởng Diệu Hữu đã sống động ở nhiều phương 
diện trong việc tế dộ chúng sinh, ngày nay đặc biệt chỉ còn 
khuynh hướng cứu độ sau khi chết. 

Tư tưởng vãng sinh Tịnh độ lưu hành ở thời đại Long 
Thụ đại lược có ba nguồn: thứ nhất, "lây Di Lặc Bồ tát 
(Maitreya-Từ Thị) làm chủ cầu sinh về cõi trời Đâu Suất; 
thứ hai, lấy Phật A Sơ (Aksobhya) làm chủ cầu sinh về 
nước Diệu hỷ ở phương Đông; thứ ba, lấy Phật Di Đà 
(Amitabha, Amitayus Vô lượng quang, Vô lượng thọ) làm 
chủ cầu sinh về cõi Cực Lạc ở phương Tây. 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 73 





Di Lặc hiện giờ là một vị bổ xứ Bồ tát, đang ở trên 
cung trời Đâu Suất, sau này sẽ giáng sinh xuống thế giới Sa 
Bà, tu hành thành bậc Chính Giác để hóa độ chúng sinh. 
Đó là sự tin tưởng đã có từ thời Tiểu thừa Phật giáo. Trong 
kinh Di Lặc thành Phật, kinh DI Lặc hạ sinh v.v... và cả các 
kinh điển mà Long Thụ dẫn dụng chính đã nói rõ điều ấy. 
Do đó, tư tưởng muốn được sinh lên cung trời Đâu Suất sau 
khi chết, để trực tiếp nghe Di Lặc Bồ tát thuyết pháp đã 
thành hình và được giải thích trong kinh Quan Di Lặc Bồ 
tát Thượng Thăng Đâu Suất Thiên (kinh này do Tự Cừ 
Kinh Thanh dịch). Trong những điều kiện để vãng sinh, trì 
niệm danh hiệu Di Lặc Bồ tát là điều tối khẩn, và tôi cho đó 
là đã chịu ảnh hưởng của tư tưởng Di Đà. Tư tưởng ấy tuy 
đã có nhưng thật thì cũng chỉ triển khai từ tư tưởng hạ sinh, 
song với thời gian trải qua Ấn Độ, Trung quốc, Nhật Bản, 
tư tưởng đó đã trở thành một tín ngưỡng. 

Thứ hai là tư tưởng vãng sinh về nước Diệu Hỷ của 
Phật A Sơ Quan niệm Tịnh độ này có liên hệ rất sâu xa với 
kinh Bát Nhã. Bồ tát A Sơ lúc tu hành đã lập nhiều thệ 
nguyện (12 tự hành nguyện, 18 tịnh độ nguyện), cuối cùng 
thành Phật A Sơ và lập cõi Tịnh độ ở phương Đông, cầu 
sinh về phương này sau khi chết đó là lý tưởng của tín đồ 
Phật giáo Đại thừa. Tư tưởng vãng sinh vê cõi nước của 
Phật A Sơ, ta thấy rất rõ tản mát trong các kinh Đại thừa. 
Tính chất đặc biệt của cõi này, nêu so với cõi Cự Lạc, ta 
thấy về phương diện lý tưởng hóa, và nhất là về phương 
diện đạo đức, xã hội và văn hóa thì lại có một sắc thái đặc 
thù, hơn hăn cõi Cực Lạc, vì điều kiện để vãng sinh về cõi 
Diệu Hý phải do tự lực, lây pháp “quán không” trong kinh 


74 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





Bát Nhã làm chủ, nên ý nghĩa rất khác xa với tư tưởng tha 
lực của bản nguyện DI Đà. Tư tưởng A Sơ này, như trên đã 
nói, tuy đã tản mát trong các kinh, nhưng đến khi Chi Lâu 
Ca Sắm dịch kinh A Sơ Phật Quốc, và Bồ Đề Lưu Chi dịch 
Hội Bất Động thứ 6 trong kinh Bảo Tích, thì nó mới được 
biên tập thành hệ thống. 

Sau hết là tư tưởng Cực Lạc của Phật A Di Đà. Vào 
thời đại Long Thụ chỉ y vào kinh 24 nguyện (Chi Khiêm 
dịch kinh A Di Đà, Chi Sắm dịch kinh Vô Lượng Thanh 
Tịnh Bình Đăng Giác)-một loại kinh Di Đà làm đại biểu. 
Điều đó chỉ cần xem các đoạn dẫn chứng trong luận Tỳ Bà 
Sa sẽ rõ. Nếu xét đến hệ thống phát sinh thì tư tưởng Di Đà 
và tư tưởng A Sơ tuy có hơi khác nhau, nhưng tư tưởng bản 
nguyện đó vẫn là ảnh hưởng tư tưởng A Sơ (vì cõi Tịnh độ 
của Phật Di Đà ở phương Tây cũng là đối với cõi Diệu Hỷ 
của Phật A Sơ ở phương Đông mà nói). 

Trong tư tưởng DI Dà và cõi Tịnh độ của Ngài tuy có 
nhiều đặc sắc khác nhau, nhưng những đặc sắc rõ rệt nhất 
thì có hai: 

1) Bản thân Đức Di Đà là thọ mệnh vô lượng, sáng 
suốt vô lượng, đồng thời chúng sinh sinh về Cực Lạc cũng 
được sống lâu và sáng suốt như Ngài. Đó là đặc điểm của 
Cực Lạc thế giới mà trong cõi Tịnh độ của Bồ tát Di Lặc và 
của Phật A Sơ đều không có. 

2) Sự khai triển của tư tưởng bản nguyện tha lực. 
Trong kinh 48 nguyện (Khương Tăng Hội dịch kinh Vô 
Lượng Thọ hai quyên), chăng hạn như nguyện thứ 18, 19 
và 20, tuy kinh văn vẫn chưa nói, nhưng sự cầu tha lực 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ đã 





băng cách xưng niệm danh hiệu Phật, ta thấy đã phát triển 
khá rõ ràng. Do đó mà trong Phật giáo mở ra một pháp môn 
gọi là Tịnh độ môn cầu tha lực. Căn cứ vảo sự tiến triển của 
tư tưởng ấy mà nhận XÉt, ta thấy từ kinh 36 nguyện tiến đến 
kinh 46 nguyện (hiện vẫn còn nguyên bản bằng Phạn Ngữ), 
rồi sau cùng trở thành thuyết 48 nguyện. Thế giới Cực Lạc, 

về mặt văn hóa, đạo đức tôn giáo, đã trở thành tư tưởng xã 
hội.-một tư tưởng rất hoàn bị. Kinh Pháp Hoa, chủ yếu; 
theo lập trường nhà chuyên môn, chủ trương hết thảy đều 
thành Phật đến Di Đà tịnh độ thì bao gồm cả phàm phu, hết 
thảy chúng sinh đều có thể vãng sinh. Xem thế đủ biết, so 
với Pháp Hoa, Di Đà Tịnh độ có sức thông tục hóa hơn 
nhiều. 


76 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





“6ø thu ba; 
PHẬT GIÁO QUAN CỦA LONG THỤ 


Luợc Truyện: Trước thời Long Thụ đã có nhiều kinh 
điển Đại thừa tiếp tục xuất hiện, nhưng nếu xét đến địa vị 
lịch sử của giáo hội, thì như trước đã nói, chẳng qua những 
kinh điển đó cũng chỉ là tiếng vang trong sa mạc, vân chưa 
thê đối kháng được bộ phái Phật giáo để chiếm một thế lực 
rõ rệt. Đại thể lúc bấy giờ vì có nhiều kinh điển tiếp tục 
xuất hiện cho nên cái không khí Đại thừa cũng tràn lan bốn 
phương: điều đó tuy đúng, nhưng lúc mới đầu Đại thừa 
không khỏi bị coi là một thứ Phật giáo văn nghệ. Người đã 
đưa giáo nghĩa học thêm vào cho Đại thừa để thực sự đại 
biểu cho tỉnh thần của Phật và đưa giáo hội biểu hiện trên 
vũ đài, chính là Long Thụ (NagarJuna). Sở dĩ lịch sử Phật 
giáo Ấn Độ coi Long Thụ như Phật Thích Ca thứ hai, chính 
cũng do ở điểm ấy. 


Theo truyện ký (Long Thụ Bồ tát truyện, Cưu Ma La 
Thâp dịch) Long Thụ là người Tỳ Đạt Bà (Vidharbha) 
thuộc Nam Ấn Độ. Lúc đầu chuyên nghiên cứu các học 
thuyết ngoại đạo, điều đó đại khái đúng sự thực. Nhưng 
sau, theo truyền thuyết, không biết vì lý do đặc biệt nào, lại 
xuất gia theo Phật giáo. Lúc đầu theo học Tiểu thừa, sau lại 
chuyền sang Đại thừa, rồi trở thành nhà cô xúy phong trào 
Đại thừa và cũng là người thành công lớn trong công việc 
cô xúy ấy. Theo truyền thuyết thì việc Long Thụ đổi sang 
Đại thừa là vì theo học kinh điển Đại thừa với một vị lão 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ Tỉ 





Tỷ khưu ở Tuyết Sơn, nhưng theo sự nhận xét của tôi, điều 
đó khó làm cho các nhà khảo cứu tin được. 

Như ta đã biết, Nam Ấn Độ là địa phương mà Án đạt 
la phái rất thịnh hành, vậy có lẽ lúc đầu Long Thụ bị tư trào 
Đại chúng bộ cảm hóa, rồi sau đó lại chịu ảnh hưởng của 
Bát Nhã mà đổi sang Đại thừa chăng? Nhận xét ấy có thể 
gần với sự thực. Sau này, một mặt Long Thụ sưu tập tất cả 
các kinh Đại thừa, mặt khác, lãnh sứ mệnh tuyên dương 
Phật pháp Đại thừa. Tuy Long Thụ đã đặt chân trên toàn 
cõi Ân Độ, nhưng vũ đải trung tâm của Ngài vẫn là Nam 
Ấn Độ, nhất là tại nước Đại Kiều Tát La (Satvahana), nơi 
Ngài đã quy y cho nhà vua và hoàng tộc, rồi lại dựng chùa 
trên núi Hắc Phong (Bhramaragiri) để trụ trì, cho nên vùng 
này đã trở thảnh trung tâm hoạt động của Ngài. Còn về 
niên đại của Long Thụ tuy có nhiều thuyết khác nhau, 
nhưng theo Long Thụ Bồ tát truyện do Cưu Ma La Thập 
dịch thì Long Thụ ra đời 700 năm sau Phật nhập diệt. Căn 
cứ vào đó mà nhận xét thì Long Thụ hoạt động vào cuối thế 
kỷ thứ hai và đầu thế kỷ thứ ba sau Tây lịch. Sự quy định 
đó có lẽ ôn thỏa hơn cả. 

NHỮNG TÁC PHẨM CHỦ YÊU CỦA LONG THỤ 


Theo truyền thuyết thì những tác phẩm của Long Thụ 
rất nhiều, nhưng phân biệt được thật hay hư là một vấn đề 
vô cùng khó khăn. Ở đây, hãy xin lược kế một số tác phẩm 
thường được nhận là trứ tác của chính Long Thụ. 
Madhyamakakarika (Trung Quán luận), đại thể theo 500 
bài kệ mà tạo thành. Bộ luận này do Thanh Mục thích 
nghĩa và do Cưu Ma La thập phiên dịch; Dvadasa-dvara- 


78 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





sastra (Thập nhị môn luận), đó là chú thích Đại phẩm Bát 
Nhã; Dvasabhumikavb-hasa-sastra (Thập trụ tỳ bà sa luận) 
đó là chú thích trong Sơ địa và Trung địa trong kinh Thập 
địa. Ở Tây Tạng thì lấy Mulamadhy-amika-karika (Căn cứ 
trung luận), Yuktisasthika-karika (Lục Thập Tụng Như Lý 
Luận), Sunyatasaptatikarika (Thất Thập Không Tính Luận), 
Vigra havyvart anikarika (Hồi Tịnh Luận), Vaidalya - sutra 
làm năm bộ luận lớn. Ngoài ra, những bộ luận được dịch ra 
chữ Hán thì có: Hồi Tịnh Luận, do Tỳ Mục Trí Tiên dịch; 
Bồ Đề Tư Lương luân, Đạt Ma Vấp Đa dịch (Kệ, Long Thụ 
sáng tác, Tự Tại thích nghĩa); Long Thụ Bồ tát Vị Thuyền 
Đà Già Vương Thuyết Pháp Yếu Kệ, Cầu Na Bạt Ma dịch; 
Long Thụ Bồ tát Khuyến Giới Vương Tụng, Nghĩa Tịnh 
dịch v.v... Lại còn: Bồ Đề Tâm Ly Tướng Luận, Lục Thập 
Tụng Như Lý Luận, Đại Thừa Nhị Thập Tụng Luận, Đại 
Thừa Phá Hữu Luận, Tán Pháp Giới Tụng v.v... cũng được 
nhận là những tác phẩm của Long Thụ và đều do Thi Hộ 
dịch. 


ĐẠI LƯỢC VẺ PHẬT GIÁO QUAN 
CỦA LONG THỤ 


Long Thụ đã lợi dụng những kinh điển Đại thừa mà 
đương thời không còn lưu truyền để lập nên một phái Phật 
giáo triết học, đồng thời cũng lại muốn gây cho những kinh 
điển Đại thừa có một địa vị tương xứng đối với Tiểu thừa 
Phật giáo, do đó mà Phật giáo quan của Long Thụ cũng rất 
phức tạp. 

Từ xưa đến nay, những người tìm hiểu Long Thụ đại 
khái đều đứng về phương diện tình cảm riêng, rồi cuối 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 79 





cùng cho Long Thụ là thủy tổ khai sáng ra Bát Tôn, Cửu 
Tôn. Vậy, đứng về phương diện toản thể, ta nên tìm hiểu 
lập trường của Long Thụ như thế nào? Câu hỏi đó vẫn chưa 
có một giải đáp nhất định. Hơn nữa học thuyết của Long 
Thụ cứu kính như thế nào? Đó cũng lại là một vấn đề phức 
tạp và nếu không nghiên cứu, phê bình những tác phẩm của 
Long Thụ thì khó có thê giải quyết được vấn đề ấy. Nếu ta 
cho Trung luận, Thập Trụ Tỳ Bà Sa luận, Khuyến Giới 
Vương Tụng v.v... thật là những tác phẩm của Long Thụ để 
khảo sát, thì học thuyết của Long Thụ sở dĩ phức tạp là vì 
những lý do sau đây: 

Lý do thứ nhất: đối với ngoại đạo, Long Thụ là một 
tín đồ Phật giáo, vậy với tư cách một tín đồ Phật giáo, 
không những chỉ đặt trọng tâm vào việc phát huy Đại thừa 
mà còn muốn cho Tiểu thừa Phật giáo cũng có ý nghĩa. 
Trong những tác phẩm của Long Thụ, tuy có phê bình và 
bài bác Tiểu thừa, song cũng có chỗ lợi dụng Kinh, Luật, 
Luận của Tiểu thừa, rồi đối với tín đồ Tiểu thừa, Long Thụ 
là người bài xích Tiểu thừa, trên mọi lập trường, Long Thụ 
đều bênh vực tất cả, tuy chú trọng nhiều về “Không Quán” 
trong Bát Nhã, nhưng đối với kinh điển của Tịnh Độ Giáo 
Hệ, Long Thụ cũng không bỏ qua nghĩa là tôn trọng tất cả 
cái gì là Đại thừa. 

Lý do thứ hai: Vì muốn dùng một phương tiện đề giáo 
hóa dắt dẫn chúng sinh nên Long Thụ đã lợi dụng tất cả 
Phật giáo. Nếu cho luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa chính là tác 
phẩm của Long Thụ thì ta nhận thấy trong đó Long Thụ đã 
tùy cơ giáo hóa, lúc thì chia ra Tam thừa (Đại thừa, Trung 


80 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





thừa, Tiểu thừa) khi lại chia thành Ngũ thừa (Thanh Văn, 
Duyên Giác; Bỏ tát; Nhân thừa và Thiên thừa). Nhân thừa 
và Thiên thừa chỉ là phương tiện để giáo hóa những người 
phàm phu mà thôi. Đến ngay Bồ tát thừa cũng vẫn có lịch 
trình tu tiến, lẫy Thập địa làm tiêu chuân, từ thấp đến cao, 
dần dần đưa đến quả vị rốt ráo Phật thừa: đó là tôn chỉ giáo 
hóa của Đại thừa. Xem thế là đủ biết cũng trong Bồ tát thừa 
mà cần phải tùy theo căn cơ để thuyết pháp. Long Thụ thâu 
tóm hết những ý chỉ ấy, muốn đem tỉnh thân Phật giáo gieo 
rắc bốn phương, cho nên quan niệm về Phật giáo của Long 
Thụ rất bao quát. Bởi thế, mới nhìn, ta thấy tư tưởng của 
Long Thụ có lúc thấp, có lúc cao, luận điệu khi co, khi dãn, 
tựa hồ như thiếu tính chất thông nhất, nhưng thật thì trong 
cuộc đời hoạt động; Long Thụ đã hết sức lưu tâm đến vẫn 
để tạo nên một trật tự giáo hóa nhất định. 

Song chia ra từng giai đoạn và tùy theo căn cơ như 
thế có phù hợp với chủ ý của Long Thụ không? Theo quan 
niệm Ngũ thừa thì sự phân chia đó xác đáng, nhưng lập 
trường đặc biệt của Long Thụ và quan niệm về Đại thừa 
của Ngài cũng còn có nhiều loại khác nhau. Cho nên, 
chuyên tìm hiểu Long Thụ trong Đại thừa và chia làm ba 
giai đoạn, theo tôi đó là sự ôn thỏa hơn cả. 

Giai đoạn thứ nhất: Phương tiện quan. 

Giai đoạn thứ hai: Chân không quan. 

Giai đoạn thứ ba: Diệu hữu quan. 

Nếu nói theo những tác phẩm thì Bồ đề tư lương luận 
và Thập trụ tỳ bà sa luận đại biểu cho giai đoạn một; Trung 
luận. Thập Nhị Môn luận đại biểu cho giai đoạn hai; và Tân 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 81 





pháp giới tụng-nếu thật là tác phâm của Long Thụ-đại biểu 
cho giai đoạn ba; còn Trí độ luận tuy lấy giai đoạn hai làm 
trung tâm, nhưng ta có thể nói là bao hàm cả giai đoạn hai 
làm cả giai đoạn một và giai đoạn ba. Nếu lại nói theo 
“Hữu”, “Không” thì giai đoạn một sắc thái Hữu mạnh, giai 
đoạn hai sắc thái Không mạnh, còn giai đoạn ba, có thể nói 
sắc thái Trung đạo mạnh. Đương nhiên, nếu nhận xét theo 
thâm ý của Long Thụ thì: trong giai đoạn một bao hàm cả 
hai và ba; trong giai đoạn hai gồm có cả một và ba, đồng 
thời, trong giai đoạn ba bao hàm cả một và hai. Đó là chỉ 
tạm chia loại như trên thế thôi, chứ nếu đi sâu vào chỉ tiết, 
thuyết minh rõ từng mục một thì theo tôi, ở đây ta không 
đủ thì giờ làm việc ấy. Bởi thế, ta chỉ nên nhận xét một 
cách rất khái quát lập trường của Long Thụ mà thôi. 
LẬP TRƯỜNG CỦA LONG THỤ 


Như trên đã nói, Long Thụ viết rất nhiều sách, nhưng 
bộ sách căn bản hơn hết là bộ Trung Luận. Đó là tác phẩm 
thuộc thời kỳ tráng niên của Long Thụ và là một tác phẩm 
rất đồi dào nhiệt lực, tất cả những tác phẩm sau của Long 
Thụ đều lấy nó là nông cốt. 

Song thật ra, nếu so sánh và nhận xét thì lập trường 
Trung luận rất đơn thuần. Trước hết, Trung luận giả định 
ba tiền đề lớn: 

- Thứ nhất, phương pháp quan sát “Nhị Đế” nghĩa là 
đối với sự vật, quan sát trên hai lập trường Đệ nhất nghĩa 
đế (Paramartha-satya-Chân Đế) và Đệ nhị nghĩa để 
(Lokasamvrthi-satya-Tục Đế). Hiện tại lẫy lập trường Đệ 
nhất nghĩa đề làm tiền đề. 


82 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





- Thứ hai, bộ phái Phật giáo, nhất là Hữu Bộ, dùng 
phương pháp phân tích để thành lập Thực tại luận, đó là kết 
quả của sự quan sát Đệ nhị nghĩa đế, chứ không phải lấy 
chân lý của Đệ nhất nghĩa đề làm tiền đề. 

- Thứ ba, quan niệm “Chân Không” của Bát Nhã là 
kết quả của sự quan sát Đệ nhất nghĩa để và được coi là 
chân lý chung cùng. 

Nhiệm vụ của Trung Luận là theo lập trường Đệ nhất 
nghĩa đề để đả phá sự quan sát saI lầm của Đệ nhị nghĩa đề, 
đặc biệt là căn cứ theo một phương pháp “biện chứng 
luận”, chỉ trích các học phái Tiểu thừa đã lập nhiều thuyết 
mâu thuẫn, mục đích muốn đem hết thảy quy về nghĩa 
“không”. 

Kinh Bát Nhã tuy đã quán phá, cho hết thảy năm uấn, 
18 giới và 12 nhân duyên đều là “không”, song trên thực tế, 
Bát Nhã vẫn chưa đưa những thuyết ấy đến lập trường lý 
luận. Long Thụ tiến lên một bước, đặc biệt dùng biện 
chứng luận “Hữu” để phá thế giới quan của Tiểu thừa, rồi 
đem tất cả quan niệm “không” của Đại thừa, trên phương 
diện thần học, để biện chứng thành Trung Luận, vì mục 
đích ấy, nên trước hết, Long Thụ gạt bỏ quan niệm cố định 
từ trước đến nay cứ quan sát thế giới theo hai mặt sinh, 
diệt, thường đoạn, một, khác, đi và lại. Chân tướng của thế 
giới chỉ có thể nói là ở chỗ không sinh, không diệt, không 
thường, không đoạn, không đi, và không lại, trong đó 
không thể thêm một thuộc tính tích cực nào nữa, cho nên 
nó đã có tên là thuyết “Bát Bất” (Tám không). Lấy thuyết 
Bát bất làm nền tảng mà khoáng trương những đề mục khác 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 83 





để chứng minh rằng, thuyết cặp đôi: sinh diệt, thường đoạn, 
một khác, đi lại không thể đứng vững được: đó là sự kết 
cầu của bộ Trung Luận vậy. 

Bộ Trung Luận tuy có tất cả 27 phẩm, từ phẩm Nhân 
duyên (Pratya-pariksa) đến phẩm Tà kiến (Dristipariksa), 
nhưng phương pháp biện luận thì đại thể cũng cùng một 
nguyên lý, nếu hiểu được một phương pháp thì có thể thông 
suốt tất cả phương pháp khác. 

Tóm lại, Tiểu thừa đem phân tích thế giới một cách 
rất tỉ mỉ duyên sinh lưu động để tìm một yếu tổ cố định 
hoặc một hình thức quan hệ có định. Long Thụ chỉ trích 
phương pháp phân tích có nhiều mâu thuần và cho rằng nó 
không thê đứng vững được. Về vấn đề nhận thức, giáo đồ 
Tiểu thừa phân biệt, quan sát những yếu tô chủ quan, khách 
quan, và quan hệ nhân duyên. đối lập với nhau. Long Thụ 
đả phá cách quan sát đó, cho rằng ngoài yếu tố khách quan, 
không có yếu tô chủ quan; ngoài yếu tô chủ quan, không có 
yếu tố khách quan; ngoài khách quan thì quan hệ cũng 
không có, mà quan hệ đã không có thì nhận thức cũng 
không thê có được. 

Nói theo lập trường Đệ nhất nghĩa để thì: chủ quan, 
khách quan, quan hệ, nhận thức, tất cả đều chỉ là “không” 
mà thôi. 

Xin trích ra đây một bài tụng trong Trung Luận để 
thuyết minh cái “không đi” trong thuyết Bát Bất ở trên: 

“Đi rồi, không có đi 

Chưa đi, cũng không có cái đi 


84 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





Ngoài cái đi rồi và chưa đi 

Thì khi đi cũng không có cái đi!” 

Ta hãy phân tích phương pháp suy tưởng trong bài 
tụng trên như sau: trong cái trạng thái “đi rồi” (gata) thì dĩ 
nhiên không có sự đi; trong cái trạng thái “chưa đi” (agata) 
cũng lại không có sự đi, mà ngoài cái chưa đi và đi rồi thì 
đù ở trong cái trạng thái “đang đi” (gamya-ana) cũng không 
có sự đi. Như vậy là rốt ráo không có đi, cho nên Long Thụ 
kết luận rằng: hết thảy đều không, Long Thụ áp dụng 
phương pháp biện luận như trên, dùng bốn cặp đôi sinh 
diệt, thường đoạn, khứ lai, nhất dị làm trung tâm. Ngoài 
phương pháp đó ra, đối với nhiều vấn đề khác, nếu muốn 
biện luận để minh chứng mà căn cứ vào kiến giải thường 
thức, dù là kiến giải khoa học đi nữa cũng không thể thành 
lập được. 

Song, căn cứ trên tri thức luận, mặc dù thiếu sự phê 
phán rõ ràng, nhưng cái tỉnh thần ấy, bất luận giải thích về 
thế giới đều lấy vô minh, khát ái làm sản vật trung tâm dẫn 
đến duyên sinh, và cái vô minh khát ái đó cũng không 
ngoải sự nhận lầm cái không có làm có, cho nên hết thảy 
rốt cuộc cũng chỉ là “không”. Không những thế mà thôi, 
đến ngay cái biểu tượng của cái không cũng lại là không 
nốt; do đó mà trong kinh Bát Nhã nói: “Không không”; 
“đại không”. Chủ ý của Trung Luận là muốn đem thuyết 
Chân Không của Bát Nhã thành lập trên phương diện biện 
chứng luận. 

Thuyết biện chứng “không” của Long Thụ đối với 
Tiểu thừa tuy thành lập chân lý Bát Nhã, nhưng lập trường 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 85 





của chính Long Thụ quyết không nhất định ở thuyết không. 
Chính cái không cũng là không rồi, vậy thì lại trở về cái thế 
giới giả danh (Prajnapti) để diệu hữu hóa nó: đó chính là 
lập trường của Long Thụ. 

Trong Trung Luận đã có một bài tụng nói rõ ý ấy: 
“Các pháp do nhân duyên sinh, tôi nói: đó là không, cũng 
gọi là giả danh, mà cũng là nghĩa “Irung Đạo”. Nghĩa là 
giữa khoảng KHÔNG và HỮU triển khai một thế giới thực 
tướng TRƯNG ĐẠO. 

Trí độ luận cũng lấy ý ấy làm trung tâm “Trong Bát 
Nhã Ba La Mật Đa, có lúc phân biệt các pháp không, đó là 
phần thiên; có lúc nói các pháp thế gian cũng là Niết bàn, 
đó là phần thâm. Hết thảy sắc pháp đều là Phật pháp” (Trí 
độ luận quyền 72). Do đó ta thấy lập trường của Long Thụ 
rõ ràng là từ Chân Không mà chuyên sang Diệu Hữu. 
Trong Tán pháp giới tụng thật là tác phẩm của Long Thụ, 
thì ta thấy tư tưởng của Long Thụ cuối cùng có thể nói là từ 
Hoa Nghiêm chuyển “không” mà thành pháp giới, thế rồi 
pháp giới mà thấy được thế giới như như. 

Làm thế nào để có thể thực hiện được cái lý nhiệm 
mẫu nói trên? Trong Bồ đề tư lương luận và Thập trụ tỳ bà 
sa luận đã trả lời câu hỏi ấy. Trong đó, như ở tiết trước đã 
nói, Long Thụ đã ứng dụng tất cả phương pháp tu nghiệp 
trong các kinh điển Đại thừa, cho nên không bao lâu, Long 
Thụ được coi là vị thủy tổ của Bát Tôn, Cửu Tôn, nhưng ở 
đây tôi không dám bản đến điểm đó vì sợ rườm rà (ai cũng 
biết răng phương pháp niệm Phật, nhất là niệm Phật A Di 
Đà nhờ sức bản nguyện của Ngài, nhờ tha lực ủng hộ đề 


86 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 


được vãng sinh, đạt đến ngôi Bất thoái chuyên đã nói trong 
phâm DỊ Hành của luận Thập trụ tỳ bà sa, cũng là một 
trong nhiêu phương pháp của Long Thụ). 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ Ñ7 





ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TỪ SAU THỜI 
ĐẠI LONG THỤ ĐÉN THỜI ĐẠI 
VÔ TRƯỚC VÀ THẺ THÂN 


“Giất thu nhất: 
Ý NGHĨA SỰ KẾT TẬP NHỮNG KINH ĐIÊN 
CHỦ YÊU CỦA ĐẠI ĐƯƠNG THỜI 


Nhờ có Long Thụ ra đời để chỉnh đốn và chú giải các 
kinh điển Đại thừa, nên Đại thừa đã có hệ thống và biểu 
hiện thành Giáo hội. Song, đứng về phương diện lý luận mà 
khảo sát thì trong các kinh điển Đại thừa, ít nhất vẫn còn có 
một số điểm thiếu sót. Điểm thứ nhất là căn cứ tối hậu của 
thuyết “Chân Không Diệu Hữu” chưa được giải thích một 
cách ôn thỏa. 

Như trên đã nói, Chân Không là kết luận của vọng 
tâm duyên sinh quan, còn Diệu Hữu là cái cảnh giới đã diệt 
trừ vọng tâm mà làm sáng tỏ thê tướng của tịnh tâm. Trong 
các kinh điển Đại thừa từ trước đặc biệt giữa cái vọng tâm 
và tịnh tâm ấy như thế nào? Làm thế nảo để phân biệt được 


88 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





vọng tâm duyên sinh quan và tịnh tâm duyên sinh quan? 
Điều đó trong các kinh Đại thừa từ xưa vẫn chưa nói rõ. 

Điểm thứ hai là vẫn đề hết thảy chúng sinh thành 
Phật, trên căn cứ luận lý, điểm này vẫn chưa được rõ ràng. 
Cái gọi là Tam thừa sai khác, gọi là chỉ có Nhất thừa, tuy 
có nhiều cách thuyết pháp, nhưng tại sao lại như thế? Điều 
đó trong kinh điển vẫn chưa đá động đến. Kinh Pháp Hoa 
tuy đã nêu lên ý nghĩa hết thảy đều quy về một Phật thừa, 
và lấy thuyết Tân huân chủng tử (kinh nghiệm) làm căn cứ, 
nghĩa là trải qua nhiều kiếp luân hồi ở quá khứ, ít nhất mỗi 
người cũng đã từng được nghe Kinh Pháp Hoa một lần, 
nhưng đó chỉ là dựa vào một lý do thần thoại mà thôi, chủ ý 
Kinh Pháp Hoa muốn nêu lên thuyết “hết thảy chúng sinh 
đều có Phật tính” nhưng vẫn chưa nói rõ ra. 

Điểm thứ ba là luận về Phật Đà còn nhiều chỗ khuyết 
điểm, nhất là quan niệm về pháp thân chưa được hoàn toản. 
Như trước đã nói tư tưởng pháp thân trong Tiểu thừa Phật 
giáo, đặc biệt đến thời đại Long Thụ, tư tưởng ấy đã rất 
quen thuộc, song khái niệm về Pháp thân, Ứng thân - ngoài 
Tấn pháp giới tụng (nếu thật là tác phẩm của Long Thụ) ra, 
cũng vẫn chưa được giải thích một cách minh bạch. Song, 
đã từ nhân thân của Phật (Ứng thân), hoặc từ kết quả của sự 
tu hành đạt đến Phật lý tưởng (Báo thân), thì Phật sở dĩ có 
cái bản tính Phật tất phải có một Pháp thân, và Pháp thân 
ấy phải có một ý nghĩa nhất định để nêu tỏ giới hạn và quan 
hệ với hai thân kia, đó là điều tất yếu. 

Như thế, chủ yếu muốn giải quyết ba điểm đó, cho 
nên sau Long Thụ đã có nhiều kinh điển mới được kết tập, 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 89 





Đó là kinh điển liên quan đến những vấn đề: Như lai tạng, 
A lại gia thức, Phật tính và Pháp thân thường trụ v.v... Tuy 
lúc đó là Hoa Nghiêm, nhưng cũng lại là Bát Nhã, Tịnh độ 
giáo hệ và Thiên hệ, và những kinh điền từ trước thời Long 
Thụ tiếp tục đến bây giờ cũng được thêm bớt và bồ chính 
nhiều. Nhưng dù sao, nếu nói những kinh điển sau thời 
Long Thụ có đặc sắc gì đi chăng nữa chẳng qua cũng chỉ 
bao hành những tư tưởng kể trên đây mà thôi. 

Song nếu đối với bộ phái Phật giáo mà nói những 
kinh điển ấy đem tư tưởng “Tâm tính bản tịnh khách trần 
phiền não” của Đại chúng bộ hệ hay “Sinh mệnh quan sinh 
cơ luận” của Thượng tọa bộ hệ mà Đại thừa hóa thêm, còn 
nếu đối với ngoại đạo mà nói, những kinh điển ấy, không 
nhiều thì ít, là nhu cầu cần đáp ứng với chủ trương Phệ đàn 
đà (Vedanta) hoặc chủ trương Số luận (Sàmkhyà) vậy. 
Chính vì những lý do ấy mà kinh mới đã xuất hiện. 


90 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





“6¡Ø thứ hai: 
CÁC LOẠI KINH ĐIÊN MỚI VÀ LỊCH TRÌNH 
THÀNH LẬP 


Song có bao nhiêu kinh điền mới đã phát huy được 
những đặc sắc trên? Kê ra thì rất nhiều, nhưng nêu theo thứ 
lớp mà đan cử thì đại khái có những kinh điển sau đây: 

kinh Như lai tạng, kinh Bất tăng bất giảm, kinh Đại 
pháp cô, kinh Thăng mạn, kinh Vô thượng y, kinh Đại thừa 
Niết bàn, kinh Giải thâm mật, kinh Đại thừa A tỳ đạt ma 
(chưa dịch) và kinh Nhập lăng già. Tất cả những kinh kế 
trên không có một bộ nào mà Long Thụ dẫn chứng cả. 

Nếu theo sự nghiên cứu lịch sử dịch kinh mà phán 
đoán thì những kinh điển kế trên được kết tập sau thời đại 
Long Thụ, đó là điểm không còn nghi ngờ gì nữa. Xét trên 
đại thể, ta có thể nói những kinh đó đã xuất hiện trước thời 
đại Vô Trước và Thế Thân. 

Căn cứ vào những kinh điển đó mà nhận xét Phật tính 
luận của Thế Thân là một điều rất rõ ràng. Về tên các kinh, 
trong Phật tính luận tuy chỉ đề cập đến ba bộ là: kinh Thắng 
mạn, kinh Vô thượng y và kinh Giải thâm mật, song theo 
nội dung Phật tính luận mà phán đoán thì kinh Như lai 
tạng, kinh Đại thừa Niết bàn có lẽ cũng đều là lợi dụng 
kinh Lăng già: điều đó ta có thể suy luận mà biết. Theo sự 
giải thích phần Cửu dụ của kinh Như lai tạng trong Phật 
tính luận, quyền thứ tư, thì kinh Như lai tạng có thật. Lại 
như kinh Đại thừa Niết bàn, tuy không có tên trong Phật 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 9] 





tính luận, nhưng thuyết “Hết thảy chúng sinh có Phật tính”, 
thuyết “Pháp thân thường còn”, hay thuyết “Thường lạc 
ngã tịnh”, đặc biệt là thuyết “Pháp thân không phải xưa vốn 
không mà nay có, xưa vôn có mà nay không” (Phật tính 
luận quyền 4), có điểm nhất trí với luận “Bản vô kim hữu 
trước không nay có” và được gọi là chú giải kinh Đại thừa 
Niết bàn. Như vậy ta có thể tin chắc rằng, kinh Đại pháp cổ 
chịu ảnh hưởng của kinh đó mà xuất hiện, nhưng kinh Đại 
thừa Niết bàn đã trải qua nhiều giai đoạn sửa chữa mới 
thành có hình thái ngày nay, nên niên đại của kinh này, so 
với kinh Vô thượng y và kinh Đại pháp cổ, có lẽ đã được 
thành lập sau, còn kinh Giải thâm mật không nói đến Như 
lai tạng mà lẫy A-tựu trung, kinh Giải thâm mật không nói 
đến Như lai tạng mà lây A lại gia thức làm chủ vị, muốn 
theo nhận thức luận để thuyết minh sự khai triển của vạn 
vật, về điểm này, kinh Giải thâm mật tuy có hơi khác với 
các kinh điển chủ trương Như lai tạng, song đứng về 
phương diện đại quan mà nhận xét thì vẫn là đại biểu cho 
kinh Như lai tạng. Kinh Nhập lăng già lại muốn thuyết 
minh tư tưởng Chân như duyên khởi. 

Tóm lại, tất cả các kinh điển thuộc trào lưu Như lai 
tạng và A lại gia thức đại khái đều xuất hiện sau cùng (duy 
có kinh Lăng già có lẽ sau thời đại Thế Thân). 

Dưới đây, tôi tưởng nên nhận xét sơ lược đặc chất tư 
tưởng và ý nghĩa phổ thông của những kinh kế trên. 


92 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





“G¡Øt thuứ la: 
ĐẶC CHÁT TƯ TƯỞNG CỦA CÁC KINH ĐIỂN - 
KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐĂNG NHƯ LAI TẠNG 


Trước hết, bắt đầu từ kinh Như lai tạng. Theo truyền 
thuyết thông thường thì bộ kinh này do hai Ngài Trúc Pháp 
Hộ và Pháp Tổ ở đời Tây Tấn dịch (290-306 TL), nhưng 
trong truyền thuyết đó có một điểm rất khả nghi mà ngày 
nay chúng ta không thê tin được. Kinh Như lai tạng hiện 
tồn tại là do hai Ngài Giác Hiền và Bất Không đời Đông 
Tấn dịch là Đại Phương Quảng Như Lai Tạng Kinh, nhất là 
bản dịch của Giác Hiền rất được lưu hành. 

Theo chỗ tôi biết, danh từ Như lai tạng 
(Tathagatugarbha) được dùng đầu tiên trong kinh Thập Địa, 
là chỗ thuyết minh, về ngôi thứ mười kể từ Vô chướng ngại 
giải thích trở xuống trong tám loại giải thoát, lúc đó mới có 
danh từ Như lai tạng giải thoát. 

Nhưng trong kinh Thập Địa, ý nghĩa danh từ đó vẫn 
chưa được rõ rảng, thật sự trên vẫn đề ý thức, thì đến kinh 
Như lai tạng danh từ ấy mới được dùng làm thuật ngữ. 
Theo kinh Như lai tạng mà nhận xét thì Như lai tạng chăng 
qua là tên gọi khác của Phật tính. 

Cái tâm của chúng sinh tuy bị mọi phiền não trói 
buộc, che lấp, nhưng trong đó vẫn có đầy đủ đức tính của 
Như lai, mà cái tâm tính đó dù Phật có ra đời hay không, nó 
cũng không thêm, không bớt, cho nên kêu nó là “pháp tự 
nhiên như thế”, chỉ vì phiền não che lấp, nên tâm đó không 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 93 





thể hiển hiện ra được, và chính vì muốn làm cho nó sáng tỏ 
trở lại nguyên thể của nó nên Phật mới ra đời, mà cái chủng 
tử thành Phật bản lai vẫn nằm sâu trong tâm chúng sinh - 
đó là điểm then chốt của toàn bộ kinh Như lai tạng và đã 
dùng chín loại tỷ dụ để nói rõ điểm đó. 

Tóm lại, nếu chỉ nhận xét theo bề ngoài thì tuy cái 
tâm đó bị coi là nhơ bắn, nhưng trong cái nhơ bân ấy vẫn 
bao hàm một thê tính cực kỳ quý báu. Trong Phật tính luận 
(quyên 4) của Thế Thân và Bảo tính luận của Kiên Tuệ, cái 
tâm đó đã được thuyết minh một cách rất rõ ràng. Nếu theo 
lịch sử giáo lý Như lai tạng mà nói thì đó là một luận thuyết 
rất danh tiếng. 

Trên thực tế, kinh Như lai tạng chuyên sưu tầm và 
phát kiến cái khả năng tính thành Phật nội trong tâm, nhưng 
đặc chất Như lai tạng và phiền não ra sao? Và mối tương 
quan giữa Như lai tạng sự quan hệ giữa Như lai tạng và sự 
sinh tử luân hồi như thế nào? Đó là những vấn đề vẫn chưa 
được thảo luận đến mà điều đó ta thấy kinh Như lai tạng 
mới chỉ là một sản phẩm phôi thai. 

KINH BẤT TĂNG BẤT GIẢM 


Kế thừa tư tưởng Như lai tạng phôi phát triển kế trên, 
muốn đem tư tưởng ấy triển khai thêm một bậc nữa để 
thành lập một giáo lý có hệ thông hăn hoi: đó là chủ trương 
của kinh Bất Tăng Bất Giảm (Bồ đề Lưu Chi dịch - 350 
TL). 

Kinh này có được nói đến trong Phật tính luận, và 
trong Cứu kính Nhất thừa Bảo tính luận, Kiên Tuệ cũng có 


94 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





dẫn chứng, cho nên về phương diện tư tưởng sử Như lai 
tạng, bộ kinh này cần phải được chú ý đến. 

Chúng sinh nguyên lai chăng qua chỉ sinh ra rồi chết 
đi trong một pháp giới, cho nên nhận xét một cách đại quan 
thì mê cũng không bớt căn cứ của kinh này là: Chúng sinh 
giới tức Như lai tạng, Như lai tạng tức là pháp thân, mà 
pháp thân thì không thêm không bớt, cho nên chúng sinh 
giới lấy pháp thân đó làm tính, nói theo lập trường Đệ nhất 
nghĩa đề, cũng không sinh không diệt. Song còn sống, chết 
trong cõi chúng sinh, thì còn có những trạng thái mê ngộ 
khác nhau, vậy điều đó như thế nào? 

Điểm này, kinh Bắt tăng bất giảm muốn theo ba lập 
trường đề giải thích. 

Thứ nhất, cái thể tương ứng của Như lai tạng với 
Pháp thanh tịnh. Thứ hai, thể bất tương ứng của Như lai 
tạng và Pháp phiền não bất thanh tịnh. Thứ ba, thể bình 
đăng của Như lai tạng và Pháp hằng hữu. 

- Thứ nhất: phương diện tương ứng của Như lai tạng 
tức là tâm tính vốn thanh tịnh, nói theo danh từ trong Khởi 
tính luận, thì đó là Chân như môn. Thuyết minh điểm này, 
kinh Bắt tăng bất giảm nói: “Tôi theo pháp giới chân như 
thanh tịnh này, vì chúng sinh mà nói khách trần phiền não ô 
nhiễm tự tính thanh tịnh tâm không thể nghĩ bàn”. 

- Thứ hai: tuy không xa lia Như lai tạng, song không 
tương ứng với Như lai tạng, đó là phương diện “khách trần 
phiền não”, là vô minh trụ địa”, nói theo danh từ Khởi tính 
luận, là tâm Sinh diệt môn, cho nên kinh này nói: “Tôi y 
theo pháp bị phiền não ràng buộc, không tương ứng, không 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 95 





thể nghĩ bàn, vì chúng sinh mà nói khách trần phiền não ô 
nhiễm tự tính thanh tịnh tâm không thể nghĩ bản. 

- Thứ ba: để dung hợp cả hai lập trường kề trên, kinh 
này nói: “Tức là hết thảy các pháp căn bản, đầy đủ mọi 
pháp, trong thế pháp, không xa lìa các pháp chân thực, nắm 
giữ tất cả mọi pháp bao hàm hết thảy các pháp”. Nói theo 
Khởi tính luận thì đại khái đó là cái đương thê của A lại gia 
thức cùng với sinh diệt và không sinh diệt, không phải một, 
cũng không phải khác. Nhưng kinh Bắt tăng bất giảm vẫn 
chưa tiến đến điểm đó, nghĩa là chưa nói đến cái đương thể 
không sinh không diệt, trong sạch và thường còn. 

Nếu căn cứ vào câu: “Vì chúng sinh mà nói pháp giới 
thanh tịnh không thể nghĩ bàn” mà nhận xét thì trong câu 
trên tuy tông hợp đương thể của tâm tính bản tịnh và khách 
trần phiền não, nhưng đó chỉ được coi là lấy sự thuyết minh 
về phương diện thanh tịnh làm chủ thê mà thôi. 

Tóm lại, lập trường kinh Bất tăng bất giảm, nếu SO 
sánh với Khởi tín luận thì về phương diện giáo lý còn có 
nhiều điểm chưa được hoàn bị, nhưng so với kinh Như lai 
tạng, suy rộng đến nguyên lý thuyết minh, về điểm nảy, 
kinh Bất tăng bất giảm tỏ ra đã tiến bộ hơn kinh Như lai 
tạng nhiều. 


KINH THẮNG MẠN 
Cùng với kinh Bắt tăng bất giảm có một địa vị ngang 
nhau là kinh Thăng mạn, tức kinh Sư tử hông nhât thừa đại 
phương tiện quảng (có hai bản dịch do Ngài Câu Na Bạt Đà 


96 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





La đời Lưu Tống dịch vào năm 436 sau TL, và Ngài Bồ Đề 
Lưu Chi dịch vào khoảng từ 503-535). 

Đứng trên lập trường toàn thể của kinh này mà nhận 
xét, tuy nêu lên những vân đề to tát như: Thập đại thụ, Tam 
đại nguyện, Nhiếp thụ chính pháp, Tam thừa phương tiện, 
Nhất thừa chân thực, Như lai tạng v.v... nhưng nếu chuyên 
đứng trên lập trường Như lai tạng mà nhận xét có thê nói: 
kinh Thắng mạn cũng chỉ theo lập trường và chủ trương 
của kinh Bất tăng bất giảm mà thôi, nhưng kinh Thắng mạn 
tiến bộ hơn kinh Bắt tăng bất giảm ở diễm thuyết minh 
pháp thân (Như lai tạng) là thường, lạc, ngã, tịnh và muốn 
bắt nguồn từ căn bản vô minh để giải quyết hết thảy. Song 
xét theo phương diện khác, đem cái đặc sắc Nhất pháp gIỚI 
của kinh Bất tăng bất giảm đứng trrên ba loại lập trường kế 
trên mà nhận xét, so sánh thì kinh Thắng mạn lại kém kinh 
Bắt tăng bất giảm ở chỗ thiếu hệ thống tổ chức. 

Như vậy, nếu loại bỏ những khuyết điểm của cả đôi 
bên, ta có thể nói cả hai kinh đó đều cùng một trình độ tư 
tưởng. Riêng về điểm khảo sát vẫn đề phiền não tinh tế thì 
địa vị kinh Thắng mạn vẫn phải được đặt sau kinh Bất tăng 
bất giảm: đó là điều xác đáng. 

Theo kinh Thắng mạn, Như lai tạng là cái tâm Bồ đề 
chán nỗi khổ cầu vui, đó là nguyên động lực thúc đây mọi 
có găng có tính cách tôn giáo. Đồng thời, lấy nguyên lý 
không sinh, không diệt, thường còn bất biến làm cơ sở cho 
hết thảy các pháp mà duy trì, thành lập sinh tử cũng ở Như 
lai tạng, đó là điểm nhất trí với kinh Bắt tăng bất giảm. Cái 
tự thê đó là Pháp thân tạng, là Pháp giới tạng, Xuất thế gian 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 97 





thượng thượng tạng, Tự tính thanh tịnh tạng, là cảnh giới 
Như lai, là Niết bàn, là Thường, Lạc, Ngã, Tịnh, nhưng như 
ai cũng biết chỉ vì khách trần phiền não làm nhơ nhớp, nên 
mới hiện ra cái thế giới với bao nhiêu hình tướng tạp nhiễm 
này, mà khách trần phiền não ấy, nói theo tỉnh thần của 
kinh này, là cái Tâm vô minh bất tương ứng (Vô minh, vô ý 
thức), nói theo Khởi tín luận thì đó là tâm vô minh bỗng 
nhiên phát khởi; và cái hình tướng của nó vô cùng nhỏ 
nhiệm rất khó biết được, bởi thế kinh này cho rằng chỉ có 
Như lai mới biết được việc đó mà thôi. Do đó mới gọi nó là 
cảnh giới bất khả tư nghị của Như lai (đã tóm tắt trong 
chương Tự tín thanh tịnh ở trên). Bởi vậy, tuy cùng thuyết 
minh Như lai tạng, nhưng vì lập trường khác nhau, nên ta 
có thê đứng ở cả hai phương diện để khảo sát. 

Một là nhận xét theo cái tự thể lia phiền não mà cố 
gắng diệt phiền não tạng. Kinh Thắng mạn gọi đó là hai 
loại Như lai tạng: Không Như lai tạng và Bất không Như 
lai tạng (Như thực không kính và Như thực bất không kính 
chính cũng do đây mà ra).Tóm lại, đặc sắc của tư tưởng 
Như lai tạng trong kinh Thắng mạn ở hai điểm sau: 

1) Từ cái tiêu đích lý tưởng để suy tâm đến Như lai 
tạng, trong lúc thuyết minh về nguyên lý, ta không thể 
không thừa nhận trong đó có cả tác dụng vô minh, bởi thế 
nên phải thuyết minh bằng cách nảo đó là một việc vô cùng 
khó khăn. 

2) Lấy tự thể của cái tiêu đích lý tưởng làm nguyên lý 
tôn tại của Như lai tạng để quan sát, nhưng trong đó vần có 
một năng lực phá hoại, ấy là muốn đứng trên hai phương 


98 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





diện để suy nghiệm mà hai phương diện đó, về mặt luân lý, 
đều là một vân đê tât nhiên, đông thời cũng là điêm tựa của 
Phật tính luận và Khởi tín luận. Đây là điêm mà ta cân phải 
đặc biệt lưu ý. 

KINH VÔ THƯỢNG Y 


Căn cứ theo kinh Thắng mạn ở trên và kinh Đại Niết 
bàn sẽ nói ở sau, để thành lập tư tưởng Như lai tạng là kinh 
Vô thượng y (575 TL do Ngài Chân Đề dịch); kinh Thậm 
hy hữu của Huyền Trang là một bộ phận của bộ kinh đó). 
Bộ kinh này đã được trích dẫn rất nhiều trong đầu quyên 
Phật tính luận và Cứu kính bảo tính luận và rất có ý nghĩa 
trọng yếu đối với sự phát triển của Pháp thân luận, Phật 
tính luận v.v... 

Nói một cách đại thể thì chủ trương của kinh này 
cùng với những kinh đã nói ở trên đều giống nhau. Nghĩa 
là, đứng về phương diện bản chất mà khảo sát thì chúng 
sinh giới và Như lai giới, tuy bản tính của nó đều thanh 
tịnh, nhưng dần dần bị khách trần phiền não che lấp quây 
rồi nên cứu kính chưa thoát khỏi hắn được cái xác phiền 
não. Nếu lia hắn được phiền não tức là tự thân Như lai 
tạng, là Pháp thân là như như, là thực tế, là tịch diệt là 
thường, lạc, ngã, tịnh, là Đệ nhất nghĩa đế, cho nên lập 
trường của kinh này, đại khái cũng đồng nhất với kinh Bất 
tăng bất giảm và kinh Thắng mạn. 

Song đứng về phương diện lịch sử tư tưởng Như lai 
tạng mà nói, thì đặc sắc của kinh này ở chỗ nào? Đối với 
vân đề đó ta có thể nói tóm tắt trong một câu là: kinh này 
thật ra không có một đặc sắc nào cả, chỉ hoản toàn chú 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 099 





trọng về phương diện tu hành. Đứng trên lập trường tu 
hành, kinh này chia căn cơ là năm loại. Điêm này rât có 
quan hệ với Ngũ tính, Cách biệt luận và Nhât xiên đề thành 
Phật luận trong kinh Đại thừa Niệt bàn. Đó là ta cân phải 
đặc biệt chú ý. 

Năm loại căn cơ là: 

1) Nhất xiển đề (Icchantika); 

2) Ngoại đạo; 

3) Thanh văn; 

4) Duyên giác; 

3) Phát. 

Nhất xiên đề là hạng người nhưng chấp trược trong ba 
cõi, phỉ báng Đại thừa, là hạng người mà trong các kinh nói 
quyêt định không được thành Phật. Tuy nhiên, trong kinh 
này Đức Phật lại thuyêt đạo Bô tát đê phá trừ nghiệp 
chướng đó, và như vậy, ta có thê nói cuôi cùng Nhât xiên 
đê cũng được thừa nhận có khả năng thành Phật. 

Ngoại đạo là những người cố chấp theo cái tư kiến 
của mình, và vì muôn phá trừ tính cô châp ây cho nên Đức 
Phật mới nói Bát Nhã. 

Thanh văn là hạng người sợ sinh tử, và vì muốn diệt 
trừ sự sợ hãi ây cho nên Đức Phật mới nói phá hư không 
tam muội môn. 

Duyên giác là hạng người không đoái tưởng đến lợi 
ích của kẻ khác, và vì muốn đối trị cái lầm lỗi ấy cho nên 
Đức Phật mới nói Đại bi. 


100 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





Cứ như thế tu theo Đại thừa, thông suốt được Bát 
Nhã, đạt đến Phá hư không tam muội môn, tu hành đại bị, 
rồi cuối cùng thông đạt đến Thường, lạc, ngã, tịnh, tức là 
chân chính thành Phật, mà chủ ý của Đại thừa này ở chỗ: 
“Đạt đến cảnh giới Như lai vô nhiễm vô trước vào sinh tử 
để chuyền sinh tử, ở trong phiền não mà chứng đại phương 
tiện, trụ nơi vô trụ tịch tĩnh Niết bàn, và mau thành A nậu 
đa la tam diễu tâm Bồ đề” (Phẩm Như lai giới thứ hai). 
Kinh Vô thượng y này đều xướng cái gọi là Bất trụ Niết 
bàn, tuy là kết quả tự nhiên răng đó là cái đặc sắc duy nhất 
của kinh này. 


KINH ĐẠI NIẾT BÀN 


Căn cứ vảo tư tưởng Như lai tạng hay Phật tính trong 
các kinh nói trên, nghĩa là căn cứ vào tiên thiên chuyên cầu 
thành Phật, cho nên mới đứng trên phương diện luân lý 
hoặc tâm lý để tìm ra kết luận. Song tư tưởng trên không 
nhất định chỉ đứng về phương diện tiễn bộ đó, mà còn đứng 
về phương diện tất yếu nữa, do đó ta có thể thấy sự thành 
công ấy đã đạt tới một mức tiến triển khá lớn lao: đem hình 
nhiều thượng hóa Pháp thân thường trụ quan. Sau khi Đức 
Phật nhập diệt, Pháp thân coi là chân lý thường trụ và được 
truyền bá một cách rộng rãi, và cũng được coi là lời di chúc 
của Phật trong lúc nhập diệt. Cái tư tưởng giáo pháp 
thường trụ chuyên qua lấy lý pháp làm pháp thân, làm pháp 
giới, chủ trương tư tưởng thường trụ, đó là lập trường của 
kinh Hoa Nghiêm như đã nói ở trên. Song pháp thân quan 
nói trên lại bỏ nhân cách của Phật Thích Ca mà lấy giáo 
pháp làm trung tâm, do đó theo lập trường này, ta nhận 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 101 





thấy nhân cách của Phật ở đây không được chú ý lắm. Để 
bồ khuyết vào điều thiếu sót đó, tuy có sự tin tưởng ở Phật 
vị lai hay Phật ở các phương khác, song dù thế nảo chăng 
nữa, căn cứ vào Đức Phật lịch sử để tìm một kết quả 
thường còn, đó là tư tưởng đã thành hình trong kinh Pháp 
Hoa, ở phâm Vô lượng thọ. Song trong kinh Pháp Hoa, lẫy 
khả năng tính thành Phật của hết thảy chúng sinh để thuyết 
minh sự huân tập giáo hóa ở quá khứ, và để thích ứng với 
tư tưởng đó lại căn cứ vào thọ mệnh vô lượng của Phật đề 
nói đến sự thành Phật rất lâu xa về quá khứ, đối với thời 
gian, vẫn có thê lấy hình thái biểu hiện, mà chưa tiến tới 
cực độ của nội tâm đề chứng minh tư tưởng đó. Như vậy, 
cũng không khác gì những điều đã nói ở trên. Đi xa một 
chút nữa lấy tư tưởng Như lai tạng hay Phật tính làm căn 
cứ, nghĩa là căn cứ vào Phật lịch sử để chủ trương Pháp 
thân thường trụ, đó là lập trường kinh Đại Niết bản. 

Kinh Đại thừa Niết bàn nguyên là kinh: Tiểu thừa 
Niết bàn phát triển mà thành, và đã trải qua nhiều giai 
đoạn, mới chuyên đến hình thái ngày nay. Kinh này tuy có 
lợi dụng học thuyết Vệ Đà và Số luận, nhưng chịu rất nhiều 
ảnh hưởng thời Long Thụ, như kinh Bát Nhã, kinh Pháp 
Hoa, và kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội v.v... nhưng tôi 
rất tiếc là tôi vẫn chưa thể quyết định được rằng, trong các 
kinh điển thuộc về Như lai tạng hệ, kinh nào có trước kinh 
Niết bàn và kinh nào có sau kinh Niết bàn? Song tìm hiểu 
các kinh thuộc về Như lai tạng hệ nào đã chịu ảnh hưởng 
của kinh Đại Niết bàn nhiều nhất là một điều không khó 
khăn mấy. Nhưng đặc chất tư tưởng của kinh Đại thừa Niết 
bàn là như thế nào? Nói một cách đại thể thì lập trường của 


102 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





kinh Đại thừa Niết bàn cũng tương tự như các kinh điển đã 
nói ở trên. Kinh Đại thừa Niết bản chủ trương những thuyết 
sau đây: Pháp thân thường trụ, Thường-lạc-ngã-tịnh là 
thuộc tính của Niết bàn, hết thảy chúng sinh đều có Phật 
tính và Nhất xiên đề cuối cùng cũng có ngày thành Phật, 
mà trong những thuyết này, tư tưởng Pháp thân thường trụ 
được lấy làm trung tâm: đó là đặc sắc của kinh Đại thừa 
Niết bản. 

Nay ta hãy thử xem thứ tự thành lập của kinh này: 
như trên đã nói, Pháp thân quan đã được thành lập trước 
kinh này, rồi tiễn thêm một bước nữa, tìm hiểu ý nghĩa sâu 
xa của Pháp thân quan, tóm lại điều nảy liên quan đến vẫn 
đề “bỏ mê cầu ngộ”. Song bỏ mê cầu ngộ là nhu cầu giải 
thoát, mặc dầu con người đều có cái đương thê của Pháp 
thân, Do đó lấy Pháp thân quan làm trung tâm điểm là đặc 
sắc của kinh Đại thừa Niết bàn, còn những thuyết như: 
“Hết thảy chúng sinh đều có Phật tính”, “Kết hợp Như lai 
tạng”, “Bồ đề tâm”, “Pháp thân”, “Phật thân” v.v.. . chẳng 
qua cũng chỉ là quan sát nội tâm mà thôi. 

Đặc sắc của kinh Đại thừa Niết bàn không phải chỉ ở 
điểm hoạt động tâm lý, mà còn đem hình nhi thượng hóa 
Như lai tạng, Pháp thân và Phật tính. Phật đà chung cũng 
chỉ là Như lai tạng, là Pháp thân, là Phật tính đã thực hiện 
được cái đương thể một cách như thật, nghĩa là không 
ngoài việc thực hiện sinh mệnh vĩnh viễn. Do đó sự nhập 
diệt của Đức Thế Tôn quyết không phải có tính cách tiêu 
cực thực hiện của đại ngã, là vĩnh viễn tồn tại, là yên vui 
rốt ráo và là tuyệt đối thanh tịnh; đó cũng là cái lý do mà 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 103 





Niết bàn và cũng là cái đương thể của Thường-Lạc-Ngã- 
Tịnh. Như thế, cái nhục thân của Phật tuy đã diệt, nhưng 
cái Chân Thân vẫn còn, mà cái Chân Thân đó vì muốn tế 
độ chúng sinh nên mới có Hóa thân và Ứng thân, đó là kết 
luận tự nhiên phải có. 

Từ Pháp thân thường trụ quan, không bao lâu đã tiến 
đến Phật thân thường trụ quan, lẫy kinh Pháp Hoa làm bối 
cảnh, xuất phát từ kinh Đại thừa Niết bàn, đó là điều mà 
kinh Kim Quang Minh đã chủ trương. 

Kinh Niết bàn, từ quan niệm hết thảy đều có Phật tính 
mà tiễn đến quan niệm Phật thân thường trụ cho nên mới có 
cái quy kết tất nhiên là: hết thảy đều thành Phật. Hết thảy 
chúng sinh đã đều có Phật tính, đều có thể thành Phật, thì 
bất cứ là chúng sinh nào đều phải nên nắm lấy cái cơ hội 
thuận tiện cho sự triển khai Phật tính, nhưng đến đây, một 
vấn đề thực sự được nêu lên là: đặt kinh Đại thừa Niết bàn 
vào hàng các kinh điển thuộc Như lai tạng hệ, hết sức chủ 
trương thuyết “thảy đều thành Phật”, song cũng có những 
học giả tuyệt đối không tin thuyết này: kinh Đại thừa Niết 
bàn gọi hạng người đó là Nhất xiến đề, nghĩa là đứt thiện 
căn, bất tính. Giải quyết vẫn để này trên căn bản tôn giáo 
thực tế quả thật rất khó khăn. 

Kinh Đại thừa Niết bàn được coi là sản vật thuộc thời 
kỳ đầu, trước hết theo bản của Ngài Pháp Hiển, tức là bản 
dịch 40 quyền của Đàm Vô Sâm, nhưng trong mười quyền 
đầu, tuy chuyên chủ trương thuyết “Xiến đề thành Phật”, 
song trên lý luận thuyết đó chưa được triệt đề, rồi từ đó mà 
tiến lên cho đến Sư Tử Hồng Bồ tát phẩm thứ 23 thì hoàn 


104 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





toàn thừa nhận Nhất xiên đề thành Phật. “ta thường nói 
rằng ngay đến Nhất xiến đề cũng có Phật tính”. 

Hạng Nhất xiên đề tuy không có thiện pháp, nhưng 
Phật tính vẫn thiện vì sau này họ sẽ có thiện pháp. Nhất 
xiến đề có Phật tính. Tại sao vậy? Là vì “Nhất xiến đề chắc 
chăn sẽ thành Vô thượng chính Đắng chính giác”. Đó là lý 
do mà kinh Niết bàn chủ trương thuyết “Nhất xiến đề thành 
Phật”, và đó cũng là chủ trương của kinh Pháp Hoa từ trước 
đến nay. Căn cứ vào đó ta thấy kinh Niết bàn đã đưa đến 
cái kết luận tối hậu cho kinh Pháp Hoa và sở dĩ các nhà học 
Phật Trung Hoa quan niệm như vậy cũng do lẽ đó. 

Thuyết Như lai tạng, thuyết Tất Hữu Phật tính 
Thường, Lạc, Ngã, Tịnh, Phật thân thường trụ, Xiển đề 
thành Phật v.v... tuy không phải tất cả đều do kinh Niết bàn 
chủ trương, nhưng vì Niết bàn là một bộ kinh lớn, địa vị 
của nó rất quan trọng và được tôn sùng, cho nên về mọi 
phương diện tất cả những luận thuyết và tư tưởng nói trên 
đều chịu rất nhiều ảnh hưởng của nó. Kinh Đại phương vô 
tưởng (một tên nữa là kinh Đại Vân, do Đàm Vô Sắm dịch) 
v.v... đều là những bộ kinh kế thừa tư tưởng đó. Lại như 
kinh Vô thượng y đã nói ở trên, vì chỗ nhận xét có hơi khác 
cho nên cũng được co! là cùng thuộc trào lưu này, riêng chỉ 
có kinh Đại Pháp Cô (Cầu Na Bạt Đà dịch, 435-468 TL) đã 
lấy tư tưởng của kinh Niết bàn làm bối cảnh chủ yếu cho 
nên đã chiếm một địa vị rất quan trọng trong tư tưởng giới 
Phật giáo Ân Độ thời bấy giờ. Khi những kinh điển này 
được truyền sang Trung Quốc, về tất cả mọi phương diện, 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 105 





đều có liên quan rất mật thiết với nhau cho nên cuối cùng 
đã thành lập riêng mỗi phái gọi là Niết Bàn Tôn. 

Bản dịch đầu tiên của bộ kinh này là bản dịch vào thời 
Đông Tắn (418 TL), do Ngài Pháp Hiển và Giác Hiền cùng 
dịch dưới cái tên Đại Ban Nê Bàn kinh, gồm có sáu quyên. 
Bản dịch này tương đương với kinh Niết bàn quyên thứ 
mười. Bản dịch thứ hai là bản dịch của Đàm Vô Sắm tại 
Bắc Kinh (412 TL) dưới tiêu đề: Đại ban Niết bàn kinh, 
gồm 40 quyên. Bản dịch này chính là tổng thê của bộ kinh 
Đại thừa Niết bản vậy. Ngoài ra sau này còn có một bản 
dịch nữa chia làm hai quyên gọi là Đại Ban Niết bản kinh, 
do hai Ngài Nhược Na Bạt Đà La và Hội Ninh đời nhà 
Đường cùng dịch. Hai quyền nảy cộng thêm với 40 quyền 
trước để làm thành một bộ Đại thừa Niết bàn được coi là rất 
đầy đủ. Tất cả 40 quyển này, từ bản dịch của Ngài Pháp 
Hiển đem chia ra thành chương, tiết cho việc khảo tra gọi là 
Nam Bản. 


KINH GIẢI THÂM MẬT 


Những tư tưởng Như lai tạng (Phật tính, Pháp thân) 
đã đề cập ở trên đều là thích ứng với cái gọi là nhu câu 
hướng thượng, nhưng cũng chính do đó mà một vấn đề 
khác được nêu lên: giữa lập trường tư tưởng đó với thế giới 
tạp nhiễm nên phải thuyết minh như thế nào? Nhận xét theo 
tư tưởng Đại thừa đến thí dụ Long Thụ như: Bát Nhã, Hoa 
Nghiêm, Duy Ma thì hết thảy mọi vật trong ba cõi đều do 
Tâm biến hiện, nhưng cái tâm đó hoạt động như thế nào để 
biểu hiện thành cái thế giới sai vạn biệt này? Vấn đề đó Bát 
Nhã, Hoa Nghiêm và Duy Ma thuyết minh một cách rất 


106 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





đơn giản: sở đĩ có cái thế giới giả đối này là do cái tâm vô 
minh vọng tưởng, còn nếu cái tâm trong sạch, văng lặng thì 
cái thế giới Tịnh độ cũng sẽ hiển hiện. Đó là luận thuyết đã 
nói đến ở trên. Song đối với vô minh, thì trong cái vô minh 
trụ địa thừa nhận vô ý thức là căn bản của vô minh (Tâm 
bất tương ứng) đồng thời, đối với tịnh thức thì thừa nhận 
Phật tính và Như lai tạng. Vậy thì sự quan hệ giữa vô minh 
và tịnh thức như thế nảo? Hai nguyên tố đó phối hợp như 
thế nào để chuyền hiện thành thế giới? Đó là những vấn đề 
không thê không nêu ra, và căn cứ vào những nhu câu thực 
tiễn ở trên, không thể không tiến tới sự khảo sát về bản thể 
luận. Do đó, đến đây tư tưởng Đại thừa Phật giáo, trên 
phương diện học vấn, đã chuyên biến để thành lập nên cái 
gọi là Duy thức Phật giáo. 

Đứng về phương diện học vấn mà khảo cứu thì Duy 
thức Phật giáo tuy đã được thành lập bởi những nỗ lực của 
Vô Trước, Thế Thân và 10 vị đại luận sư khác, nhưng nếu 
căn cứ vào những kinh điền đã hình thành từ trước thì Duy 
thức Phật giáo thực đã manh nha từ kinh Giải thâm mật và 
Nhập Lăng già. Tựu trung, kinh Giải thâm mật là kinh điển 
cơ bản của Pháp Tướng Tôn sau này, và đối với Du già 
Phật giáo, tức là Phật giáo hệ Vô Trước-Thế Thân, chiếm 
một địa vị rất trọng yếu. 

Những bản dịch của kinh này tại Trung Quốc thì có: 
Thâm Mật Giải Thoát kinh gồm 5 quyền do Ngài Huyền 
Trang dịch (645). Đó là những bản dịch được coi là hoàn bị 
nhất. Ngoài ra, còn có những bản dịch khác của Cầu Na Bạt 
Đà La và Chân Đề v.v..... 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 107 





Đặc chất tư tưởng của kinh Giải thâm mật tuy có 
nhiều nhưng ta hãy nói đến cái đặc chất chủ yếu hơn cả là: 

1) Ngoài thức thứ sáu, lập thêm một thức nữa gọi là A 
lại gia thức (Alayavjna-tang thức) hay A Đà Na Thức 
(Adanavijnana-chấp trì thức) và được gọi là thức thứ bảy. 
Ở thời kỳ Long Thụ, thức thứ bảy được ví như lông rùa, 
sừng thỏ, sau này, trong thứ sáu thừa nhận có Như lai tạng, 
rồi đến khi muốn cải biến nó để tạo thành nguyên lý hiện 
thực, cho nên kinh Giải thâm mật mới lập nên thức thứ bảy 
mà lúc đầu gọi chung là A lại gia thức hay A đà na (nhưng 
đến sau này A lại gia được coi là thức thứ tám và A đà na 
được coi là thức thứ bảy, song kinh Giải thâm mật vẫn 
chưa có sự phân biệt như thế). 

Đến đây, ngoài Như lai tạng hay Phật tính ra, vì sự 
phát triển của các học phái Tiểu thừa, còn có những quan 
niệm như: “không phải ngã uấn, cũng không lìa ngã uẫn” 
và “hữu phân thức”, “ý thức vi tế” “cùng sinh tử uẫn” v.v... 
cũng rất có những ảnh hưởng, nhưng tính chất của A lại gia 
thức hoặc A đà na thức như thế nào? Kinh này nói: “Thức 
A đà na vô cùng nhỏ nhiệm, tất cả những chủng tử như 
dòng chảy cuồn cuộn không ngừng, đối Với người ngu sỉ ta 
không giảng giải vì sợ họ khó phân biệt rồi chấp nó làm cái 
tử”. Còn về phần danh từ thì kinh này giải thích: “Thức này 
cũng gọi là A đà na thức, bởi vì nó có công năng chất chứa, 
giấu diễm mọi chủng tử. Nó cũng còn được gọi là Tâm, bởi 
vì nó tích tụ và tu dưỡng năm yêu tố: sắc, thanh, hương, vị 
và xúc”. Nói một cách đơn giản thì bản tính hay nguyên lý 
của tâm, tức A lại gia thức, như dòng nước chảy, nó là 


3% .& 


108 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





nguyên nhân của tất cả mọi sự tạo tác, là nguyên lý bảo thủ 
tất cả mọi kinh nghiệm là chủ thể của sự luân hồi và cũng 
là chủ thể của sự giác ngộ. Song, nhận xét theo kinh này thì 
bản tính của nó vốn thanh tịnh như Như lai tạng, hay như 
Hộ Pháp sau này nói, là bất tịnh? Về vấn đề này vẫn chưa 
có một sự biện minh nào rõ ràng cả. Như ở trên tuy đã căn 
cứ vảo tư tưởng vô minh và tư tưởng Như lai tạng làm căn 
bản để giải thích, nhưng dù sao thì cũng đã thiên trọng về 
phương diện vô minh nhiều hơn, nếu đứng trên lập trường 
lý tưởng mà nói thì nó có thê được coi là bất tịnh là vì, theo 
giáo lý Phật giáo phải như thế mới hợp lý. Vấn để này sau 
tuy có phân hóa nhiều thứ, nhưng trong kinh Giải thâm mật 
vẫn chưa có một quyết định nảo minh bạch cả. 


2) Đề thích ứng và xác lập thuyết A lại gia thức nên 
có thuyết Tam tướng tam vô tính. Tam tướng là: biến kế sở 
chấp tướng (Parihalpi-talahsana), W tha khởi tướng 
(Pratantra-l) và Viên thành thực tướng (Prarinispana-l). 
Biến kế sở chấp nghĩa là nhận thức sai lầm; Y tha khởi 
nghĩa là nhờ vào một sự vật khác mà phát sinh, bao hàm từ 
thường thức đến khoa học trong thế giới hiện tượng; Viên 
thành thực nghĩa là tất cả sự vật đều có bản thể chân thật và 
bình đẳng. Tuy kinh này chia bản thể đó thành: lưu chuyển 
chân như, tướng chân như, liễu biệt chân như (thức tính), 
an lập chân như (khổ đề), tà hạnh chân như (đạo để), nhưng 
tóm lại đều lấy tính bình đẳng làm chân tướng đặc biệt của 
nó. Cũng như từ trước đến nay thường phân chia thế giới 
này thành hai loại hư vọng vả chân thực (không tính) bây 
giờ kinh này lại chia thành ba loại và đó là điểm đặc thù 
của Tam Tướng Quan. Song, ba tướng trên nếu lại đem quy 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 109 





về đại thể thì tất cả đều không ngoài cái tâm: biến kế sở 
chấp dựa vào cái danh hoặc tướng, đó là biểu tượng của 
tâm chứ thật ra nó không có đặc tính tồn tại (tướng vô 
tính); Y tha khởi là phải nhờ nhân duyên mới sinh ra các 
pháp, mà nhân duyên thì đều do tâm, cho nên tự nó cũng 
không có đặc tính riêng biệt (sinh vô tự tính); viên thành 
thực là nhờ vào cái tâm thanh tịnh mới có, như vậy ngoài 
tâm ra nó cũng không có tự tính (thắng nghĩa vô tự tính), 
bởi thế mới có danh từ Tam Tướng Tam Vô Tính, và cũng 
do đó mà Duy Thức Tông quy về cái KHÔNG, điều này rất 
TÕ ràng. 

3) Kinh này nói: “lúc đầu vì hàng Thanh Văn nói 
pháp Tứ Đế”, nghĩa là kinh điển Tiểu thừa, nói cho những 
người chưa hiểu nghĩa nghe; sau đó vì các hàng Bồ tát nói 
các Pháp cao siêu như: vô tự tính, vô sinh diệt, bản lai 
thanh tịnh, tự tính Niết bàn, nhưng vẫn chưa nói đến chỗ 
triệt để; nay theo lập trường kinh Giải thâm mật, căn cứ vào 
thuyết Tam Tướng Tam Vô Tính, và các hàng Tam Thừa 
mà nói hết thảy các pháp đều không có tự tính, tuyệt đối 
yên tịnh và đó mới là đã nói đến chỗ cùng cực. 


” 


Kinh này được kết tập sau cùng so với các kinh Đại 
thừa kế trên mà lại đưa ra một thuyết mới về A lại gia thức 
thì không những đã khác hắn kinh Pháp Hoa theo lập 
trường Tam Thừa khai hội, mà trái lại, đứng trên lập trường 
“Tam thừa các biệt” về điểm này cần phải được phê phán 
và giải thích, mà lập trường tam thừa các biệt sau này lại đã 
trở thành cái gọi là Ngũ tính các biệt, đó là điểm hết sức 
phải chú ý. Theo kinh này thì thuyết “Chỉ có pháp Nhất 


110 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





thừa” trong kinh Pháp Hoa ám chỉ nghĩa “am thừa cùng 
chung một đạo thanh tịnh”, như thế không có nghĩa là kinh 
Pháp Hoa phủ nhận những tính chất sai khác (Thượng, 
Trung, hạ) của Tam thừa. Nghĩa là về phương diện tính 
chất vẫn phải có Thanh Văn, Duyên Giác và Phật, mà 
người đã quyết định ở vào tính chất hạ biệt thì dù có dùng 
phương diện nảo đi nữa cũng không thê làm cho họ chuyên 
hướng đến Phật thừa được, và như đã nói ở trên, kinh này 
chuyên đứng trên lập trường hiện thực để thuyết minh tiêu 
đích lý tưởng, cho nên giáo hội hiện thực không thể chú 
trọng đến địa vị của Thanh Văn, đó cũng là kết luận tự 
nhiên. 

Tóm lại, theo một ý nghĩa nào đó thì kinh này cũng có 
thê được coi như là những luận thuyết khác, tuy có đề cập 
đến nhiều vẫn đề, nhưng chỉ có phần thứ ba và thứ tư như 
đã thuật ở trên là những đặc chất tư tưởng lớn lao nhất của 
kinh này, và lý do tồn tại của nó cũng ở đó. 

Lại nữa, trong những kinh điển hiện nay còn lại, bộ 
kinh Giải thâm mật này tuy là bộ kinh đại biểu cho tư 
tưởng A lại gia thức trước thời đại Thế Thân, nhưng đứng 
về phương diện văn học, ngoài kinh Giải thâm mật ra, còn 
có nhiều kinh khác nói về A lại gia thức, mà bộ nỗi tiếng 
nhất trong số nảy là kinh Đại thừa A Tỳ Đạt Ma hay A Tỳ 
Đạt Ma Đại thừa. Nhiếp Đại thừa luận của Vô Trước chính 
là sự giải thích phẩm Nhiếp Đại thừa trong Đại thừa A Tỷ 
Đạt Ma luận (chăng hạn như quyền thứ 7, quyên 9, , quyên 
28), Nhiếp Đại thừa luận (Huyền Trang dịch quyền đâu, 
quyền 9, quyền 3, quyền 32, và 36) và thành Duy thức luận 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ Ifff] 





v... tất cả đều đã trích dẫn rất nhiều từ kinh Đại thừa A Tỳ 
Đạt Ma, mà địa vị của kinh này cũng gần tương đương với 
kinh Giải thâm mật, rất tiếc rằng trong những bản dịch chữ 
Hán lưu truyền đến nay không được toản bộ, nhưng nhờ 
những sự trích dẫn từ các kinh luận khác, ta có thể thu thập 
lại để nghiên cứu. 

KINH NHẬP LĂNG GIÀ 


Kinh Giải thâm mật tuy nhân trào lưu Như lai tạng mà 
phát sinh, nhưng hơi nghiêng về phương hướng khác. Giờ 
muốn dựa vào đó để mở ra một chân trời mới, lại lợi dụng 
kinh Giải thâm mật để trở về tư tưởng Như lai tạng, đồng 
thời quyết định tiêu chuẩn lý tưởng rồi sau mới thuyết minh 
hiện thức: đó là lập trường của kinh Nhập lăng già. Kinh 
này vẫn còn lưu truyền bản văn tiếng Phạn, còn các bản 
dịch chữ Hán thì có: bản dịch đời Tống (Lăng Già A Bạt 
Đa La Bảo kinh, gốm 4 quyền, do Cầu Na Bạt Đà La dịch 
vào khoảng năm 443); bản dịch đời Ngụy (Nhập Lăng già 
kinh, gồm 10 quyền, do Bồ Đồ Lưu Chi dịch khoảng năm 
553); bản dịch đời Đường (Đại Thừa Nhập Lăng Già kinh, 
gồm 7 quyền, do Thực Xoa Nan Đà dịch khoảng năm 700). 
Ba bản dịch này, đứng trên phương diện nghiên cứu, là 
những tài liệu, rất đầy đủ, nhưng nội dung rất phức tạp, nếu 
muốn đứng về phương diện tập quán mà nhận xét ý nghĩa 
của nó là một vẫn đề vô cùng khó khăn. Song nếu nhận xét 
chỗ căn bản tư tưởng của kinh nảy, thì ta sẽ thấy quan niệm 
chủ yếu của nó đều xoay quanh những vấn đề sau đây: Ngũ 
pháp, Tam tính, Bát thức, Nhị vô ngã. Toàn bộ kinh chỉ 
loay hoay thuyết minh những vấn đề đó. 


112 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





Thí dụ, quyên thứ tư trong Lăng già a bạt đa la bảo 
kinh nói: “Tất cả Phật pháp đều năm trong năm pháp, ba tự 
tính, tám thức và hai vô ngã...”, “Năm pháp, ba tự tính, tám 
thức và hai vô ngã bao trùm cả Phật pháp”. 

Năm pháp là: Danh (nama), Tướng, (nimitta), Phân 
biệt (samkalpa), Chính trí (samyagJnana) Như như 
(tathata-chân như). Trong Du già sư địa luận, Hiển đương 
thánh giáo luận, Thành duy thức luận và Phật tính luận 
v.v... đều có nói đến năm pháp đó. 

Danh là cái tên đỂ chỉ sự vật; Tướng là chỉ cho sự 
tưởng tượng do cái danh mà có; Phân biệt là sự phán đoán 
giữa danh và tướng; ba cái đó thuộc về bộ phận Biến kế 
chấp và Y tha khởi. Chính trí là cái trí sáng suốt, thấy rõ 
ràng danh và tướng đều không có thực thể, còn Như như là 
cái Chân như bình đẳng làm đối tượng cho trí tuệ. Năm 
pháp đó là phần chủ quan và khách quan của cả hai cảnh 
giới mê và ngộ, còn Tam tính, như trên đã nói là: Biến kế 
chấp, Y tha khởi và Viên thành thực, nhưng trong kinh Giải 
thâm mật cũng đã nói về Tam tính một cách rất tường tận, 
nhất là về tính Y tha khởi tương đương với thuyết “Chủng 
tử hiện hành, hiện hành chủng tử” tuy có chỗ tiến triển về 
tư tưởng rất rõ rệt, nhưng tóm lại cũng không ngoài việc 
đứng trên lập trường Ngũ pháp so với Tam tính để thuyết 
minh danh, tướng, phân biệt, tương với Biến kế, Y tha; 
Chính trí, Như như tương đương với Viên thành thực, còn 
trong tám thức thì lẫy thức A lại gia trong kinh Giải thâm 
mật làm thức thứ tám, trước thứ tám thêm một thức thứ bảy 
là Mạt na thức (Manas), như thế là ngoài sáu thức phổ 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 113 





thông ra còn có thêm hai thức thứ bảy và thứ tám. Như vậy, 
so với kinh Giải thâm mật, kinh này đã tiễn bộ thêm một 
bước nữa. 

Song, nói đúng ra, luận Bát thức trong kinh này còn 
có nhiều chỗ khúc mắc, do đó cũng có nhiều điểm khiến 
cho người ta khó lòng nhận định được những ý nghĩa xác 
đáng. Nếu nói một cách đại thê thì kinh này trước hết muốn 
chia tám thức ra làm hai hay ba loại (bản dịch đời Tống, 4 
quyền Lăng già chia làm ba loại, còn nguyên bản tiếng 
Phạn và hai bản dịch đời Ngụy, đời Đường thì chia làm hai 
loại). Ba loại là: Chân thức (Jiativjnana), Hiện thức 
(Khyativijnana), Phân biệt thức (Vastuprakal paviJnana); 
hai loại là: hiện thức, phân biệt thức. Khi chia làm ba thì do 
chân thức mà thấy được cái bản thái của A lại gia thức, rồi 
do hiện thức mà chỉ rõ trạng thái hoạt động của A lại gia 
thức, còn phân biệt thức là chỉ vào bảy thức trước. Khi chia 
làm hai loại thì trong hiện thức bao hàm cả trạng thái căn 
bản và trạng thái của thức A lại gia, nhưng kinh này coI sự 
quan hệ giữa thức thứ tám và bảy thức trên như thế nào? 
Về điểm này, theo kinh Lăng giả thì sở dĩ có hiện thức 
(thức thứ tám) là vì sự huân tập và chuyên biến vô cùng 
mâu nhiệm mà có (Acinftyavasanaparinamahetuk am), chân 
thức (thức chân như) là do vô minh huân tập rôi tiếp tục 
hoạt động chuyên biến mà có, phân biệt thức là do sự phân 
biệt cảnh giới (visayavikal-pahetukam), hơn nữa cũng do 
sự huân tập vọng động từ kiếp vô thủy 
(anadikalaprapaneavasana), nghĩa là như danh, tướng v.v... 
đã nói ở trên làm đối tượng cho nó, rồi lại lấy tập khí của 
danh, tướng làm tải liệu đề tiếp tục sự hoạt động lưu 


114 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





chuyển và cái tác dụng giữa khoảng hai thức đó cũng có sự 
quan hệ mật thiết, chăng hạn muốn tìm nguồn gốc của bảy 
thức trước thì chỉ cần nhận xét sự chuyền biến của thức thứ 
tám, đồng thời thức thứ tám trở thành hiện thức mà hoạt 
động cũng là do bảy thức trước cung cấp tài liệu. Cho nên, 
ta có thể nói sự quan hệ giữa hai thức đó không phải một 
mà cũng không phải khác nhau. Như vậy, bất luận là chủ 
quan hay khách quan, nếu nói một cách tổng quát thì thức 
thứ tám phải nhờ vào sự phân biệt của bảy thức trước mới 
có sự hoạt động, chứ chính nó thì không có tự tính. Tóm lại 
hết thảy không ngoài những đợt sóng trùng điệp giữa cái 
biển ý thức; đó là Duy thức quan của kinh Nhập lăng giả. 
Đối với cái công phu và căn cứ để lóng lặng những 
đợt sóng trong biển ý thức mà an trụ trong chân như thì 
kinh này chia các thức ra làm ba tướng: chân tướng 
(Jatiaksanna), nghiệp tướng (karma-laksana) và chuyển 
tướng (pravitilaksana). Chân tướng là bản thể của thức, 
nghiệp tướng là nghiệp lực huân tập của bản thể đó, còn 
chuyên tướng là trạng thái hoạt động của thức. Ba trạng 
thái đó, theo kinh này, thì bất luận một trong tám thức đều 
có cả nhưng cái bản thể chân thật là chân tướng của thức 
thứ tám, nhờ công phu tu luyện, đặc biệt là nhờ vào quan 
niệm và sự thể nghiệm lẽ nhân, pháp đều là không, cuối 
cùng nghiệp tướng và chuyền tướng này tiêu diệt thì những 
lớp sóng trong biển ý thức đều ngừng hoạt động, và cái 
đương thê đó được gọi là Như lai tạng, Chân như, Niết bàn, 
Pháp thân, cũng có khi gọi là không, là vô câu thức (cũng 
có khi gọi là thức thứ chín), và lúc ấy mới có thể nói được 
là cái bản thể không sinh, không diệt, thanh tịnh tuyệt đối, 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 115 





nhưng lập trường của kinh này là ở quyền thứ nhất trong 
Lăng Già A Bạt Đa La Bảo kinh, quyền thứ hai trong Nhập 
Lăng Già kinh và quyên thứ hai trong Đại Thừa Nhập Lăng 
Già kinh. Như vậy, kinh này đã điều hòa giữa tư tưởng Như 
lai tạng và tư tưởng A lại gia thức, thừa nhận hai mặt tịnh 
và bất tịnh của thức A lại gia. Từ phương diện bắt tịnh phát 
khởi hiện tượng giới phân biệt, từ phương diện tịnh mà xác 
lập Pháp thân, Niết bàn, Chân như của bình đẳng giới, 
không phân biệt, thật có điểm gần giống như tư tưởng 
“Nhất tâm nhị môn” trong Khởi tính luận. Song đứng về 
phương diện hữu thể mà nói, kinh này tuy lập ra thức thứ 
bảy, nhưng nhiệm vụ của nó còn có rất nhiều chỗ lờ mờ, 
tuy thừa nhận hai phương diện của thức A lại gla, song sự 
quan hệ đó vẫn còn có nhiều chỗ chưa được sáng tỏ, và ở 
nhiều điểm khác còn thiếu tính cách triệt để. Đối với lập 
trường của kinh này, từ xưa tới nay, đã có nhiều cách giải 
thích khác nhau và điều đó không phải không có lý do. 

Tóm lại, một mặt kinh này lấy tư tưởng “không quán: 
của Bát Nhã làm bối cảnh, mặt khác, tiếp nhận cả tư tưởng 
Duy thức hệ của kinh Giải thâm mật mà chủ trương tư 
tưởng Như lai tạng, và mặc dù ở nhiều điểm nghĩa lý không 
được thông suốt, song đồng thời với kinh Đại Thừa Mật 
Nghiêm (Địa Bà Ha La dịch vào đời nhà Đường), theo một 
ý nghĩa nào đó, đã có thể đạt đến chỗ cực ý của triết học 
Đại thừa. Điều này không một ai có thê phủ nhận. 


116 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





X72//7277A 
NHỮNG KINH ĐIÊN KẾ TRÊN VỚI TIỂU THỪA 
PHẬT GIÁO 


Trở lên, chúng tôi đã trình bày một cách khái quát lập 
trường chủ yếu của những kinh điển thuộc Như lai tạng hệ. 
Dưới đây, để có được một nhận xét rõ ràng hơn, chúng tôi 
lại xin đưa ra những điểm cộng thông của các kinh điển đó. 

Trước hết, ta hãy nhận xét theo phương diện lịch sử: 
dù là Như lai tạng quan hay A lại gia thức quan đều đã 
được thành lập sau Long Thụ, nhưng ta cũng có thể thấy 
những tư tưởng ấy đã manh nha ngay từ các kinh Tiểu thừa. 
Tựu trung, Như lai tạng quan chủ yếu đã phát xuất từ 
thuyết “Tâm tính bản tịnh” của Đại chúng bộ; A lại gia 
thức quan có rất nhiều điểm chịu ảnh hưởng của thuyết 
“Sinh cơ sinh mệnh” của Thượng tọa bộ hệ; thêm vào đó từ 
thời đại Long Thụ, giữa lúc phái Số luận và Phệ Đàn Đa 
dần dần năm được thế lực, thì không nhiều thì ít tư tưởng 
cũng có ảnh hưởng, quan hệ, điều đó không thể phủ nhận 
được. Nhưng nhận xét theo lập trường Đại thừa thì hai tư 
tưởng này đều là nhân trào lưu Đại thừa mà đặc biệt phát 
huy nguyên lý diệu hữu trong “chân không diệu hữu quan” 
đã được thành lập trước thời Long Thụ để quyết định một 
trình độ nhận thức thỏa đáng đối với hiện tượng và thành 
lập “Không quan” để làm cơ sở phát huy, đó là một sự thật 
không thể hoài nghi được. 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 117 





Thứ đến, nhận xét theo lập trường lý luận thì sở dĩ tư 
tưởng Như lai tạng được thành lập lả vì muốn thuyết minh 
cái khả năng tính căn bản (bản giác) thành Phật, và đặc biệt 
đem hình nhi thượng hóa tất cả ch cầu của sinh mệnh, cái 
đó được gọi là “bản giác bản vị”, còn tư tưởng A lại gia 
thức chủ yếu thuyết minh cái xu hướng trở về cảnh “ngộ”, 
cái đó được gọi là “thủy giác bản thể. Vậy hai tư tưởng trên 
có quan hệ với nhau như thế nào? Điều này phải lấy kinh 
Lăng già và kinh Mật Nghiêm làm trung tâm điểm của 
những cô găng của các bậc luận sư từ Thế Thân trở xuống 
để trả lời. 


Thứ ba, nhận xét theo Phật đà luận thì Pháp thân 
quan, Báo thân quan và Ứng thân quan tuy cũng đã được đề 
cập đến trong những kinh Đại thừa trước thời Long Thụ, 
nhưng về Pháp thân quan vẫn chưa được thuyết minh một 
cách rõ ràng. Từ Như lai tạng thường trụ quan đến kết luận 
Phật thân thường trụ quan đề rồi biến thành Tam thân quan 
(có khi nói là Tứ thân quan), thì ít nhất những tài liệu của 
những tư tưởng đó như đã nói trong các kinh điển kể trên 
cũng đã dần dân khai triển lắm rồi, và đó cũng chính là đặc 
chất giáo lý đã phát đạt sau thời Long Thụ. 

Như vậy là những kinh điển kế trên, đối với lập 
trường căn bản của Phật giáo đã xây thêm nền tảng của một 
quan niệm mới, nhưng đứng trên phương diện thực tiễn mà 
nhìn nhận thì cơ sở mới đó đã được khai thác như thế nào? 
Thật ra, về điểm này chưa đề ra được nhiều nhận xét mới, 
về những đức mục tu hành có phân tinh tế, ngoài sáu pháp 
Ba la mật ra, đặc biệt còn thêm: phương tiện, nguyện, lực 


118 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





và trí, để tạo thành mười pháp Ba la mật. Tóm lại, tuy có 
thêm những phần tỉ mi ấy nhưng đối với vẫn đề xã hội, cá 
nhân, vẫn chưa thấy dấu hiệu mới được đề ra để giải quyết 
những vấn đề đó. 

Duy đối với vấn đề Giáo hội, thì Tam thừa (Thanh 
Văn, Duyên Giác, Bồ tát) hay Ngũ thừa (Thanh Văn, 
Duyên Giác, Bồ tát, Bất Định, Nhất Xiến Đề), về phương 
diện khả năng tính căn bản có chỗ khác nhau hay cuôi cùng 
có con đường dung thông lẫn nhau? Tuy vấn đề này đã 
được nói đến trong kinh Pháp Hoa với tư tưởng Tam thừa 
Khai hội Biệt giáo nhất thừa v.v... nều nghiên cứu một cách 
tỉ mỉ, lây xã hội thực tiễn làm mục tiêu, thì theo một ý 
nghĩa nào đó, vẫn đề này có thể được coi là một vấn đề 
mới. Lại nữa, trong số những kinh điển kể trên, tuy không 
phải tất cả, nhưng vài ba bộ như kinh Niết bàn, kinh Thắng 
mạn, kinh Lăng già v.v... đặc biệt lập nên phẩm đoạn mục 
đề xướng ra thuyết ăn chay, chưa hắn đã là theo cái kết 
luận tất nhiên của thuyết Như lai tạng, mà trái lại đã chịu 
ảnh hưởng của xã hội Bà La Môn thời bấy giờ. Tuy nhiên 
trong các kinh điển thuộc Như lai tạng Ấy, đặc biệt thấy chủ 
trương thuyết “thực tịnh nhục” của Giáo hội Tiểu thừa, như 
thế có thể nói đó là một cuộc tân vận động. Lại nữa, đối với 
cái trạng thái lý tưởng tối cao của sự tu hành thì những kinh 
điển kế trên tuy cũng nhận “Vô dư Niết bàn” là trạng thái 
cao nhất nhưng vì quan niệm Thường Lạc Ngã Tịnh, được 
nảy sinh, đồng thời Niết bản được giải thích một cách tích 
cực nên kết. quả là quan niệm về Ứng thân đã được phát 
đạt, vĩnh viễn không bao giờ nhập diệt, vì muốn tế độ hết 
thảy chúng sinh nên lúc nào cũng ở trong trạng thái hoạt 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 119 





động và trạng thái được gọi là “Vô trụ Niết bàn”. Tư tưởng 
này đã manh nha ngay từ thời kỳ đầu trong các kinh điển 
Đại thừa, cho nên ta có thể nói đó là một đặc chất phát triển 
trong các kinh điển kể trên. 

Sau hết, các kinh điển kế trên đã được thành lập tại 
địa phương nào? Về điểm này, bất luận là kinh Đại thừa 
Niết bàn hay kinh Đại Pháp Cổ, kinh Vô Tưởng đều nói 
rằng những kinh điển đó đã được lưu hành ở phương Nam, 
nhất là đến kinh Lăng già thì lẫy bờ biển Nam Hải làm địa 
điểm thuyết pháp. Căn cứ và nhận xét theo điều đó người ta 
thấy rằng những kinh điển nói trên và kinh Bát Nhã đều có 
thê đã được thành lập ở Nam Ân Độ. Song, lúc đầu những 
tư tưởng đã có thê đã bị ảnh hưởng rất nhiều của Đại thừa 
hệ phương Nam, đó có lẽ cũng là một sự thật, nhưng nếu 
căn cứ vào những chứng tích mà nhận xét một cách tỉ mỉ 
thì trái lại các kinh điển kế trên đã được thành lập ở Trung 
Ấn hoặc Bắc Ấn, điều này có vẻ xác đáng hơn. Trong kinh 
Niết bàn nói rằng, kinh nảy từ phương Nam tiến vào nước 
Kế Tân rồi được lưu hành tại đó; còn đối với kinh Lăng giả 
nếu lấy phương Nam làm địa lý để khảo sát thì thật không 
chính xác; kinh Thắng mạn lẫy A Du Xà (Ayodhya) thuộc 
Trung Ấn làm trung tâm để phát động phong trào Đại thừa. 
Kiểm điểm lại những sự thật đó rồi đem đặt trung tâm điểm 
vào miền Trung Ấn, theo tôi đó là điểm xác đáng hơn cả. 
Duy có điều ta nên nhớ là những kinh điển này đã được sản 
sinh bởi nền văn hóa dưới triều vua Cấp Đa (khoảng từ thế 
kỷ thứ tư đến thứ sáu TL) và cũng do đó mà Du Xà được 
nhận là trung tâm. Đến cuối thế kỷ thứ tư, Chiên Đà Cấp 
Đa (Chandragupta) đệ nhị rời kinh đô về A Du Xà, thì A 


120 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





Du Xà nghiễm nhiên đã trở thành trung tâm văn hóa chính 
trị vậy. 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 121 





PHẬT GIÁO Ở THỜI ĐẠI VÔ TRƯỚC 
VÀ THẺ THÂN 


TỎNG LUẬN 


Như đã nói ở chương trước, từ sau thời đại Long Thụ, 
một mặt sản sinh ra tư tưởng Như lai tạng, một mặt sản 
sinh ra tư tưởng A lại gia thức, trong thời gian đó cũng có 
chủ trương muốn điều hòa cả hai để phát triển, nhưng đứng 
về phương diện tổ chức mà nói thì trên hình thức các kinh 
đó vẫn còn thiếu tính cách triệt để. Chăng hạn như kinh 
Giải Thâm Mật, kinh Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma đã nói trên 
tuy về luận thuyết đã được chỉnh lý hắn hoi, nhưng về điều 
lý vẫn chưa đạt tới sự hoàn bị, đó là một sự thật không thê 
che dấu được. Như vậy, nếu kinh Bát Nhã và những kinh 
điển Đại thừa sau Bát Nhã phải chờ đến Long Thụ mới 
chỉnh lý và chú thích, thì những kinh điển mới thuộc Như 
lai tạng và A lại gia thức hệ cũng cần phải có các đại luận 
sư để chỉnh lý và hai vị đại luận sư Vô Trước (Asanga), 
Thế Thân (Vasubandhu) đã đáp ứng nhu cầu đó. Phật giáo 
ở thời đại Long Thụ đả phá Tiểu thừa để phát huy Đại thừa, 


122 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





nhưng đến thời đại Vô Trước và Thế Thân thì về một 
phương diện nào đó, Đại thừa và Tiểu thừa Phật giáo đã 
được thông hợp làm một. Vô Trước, Thế Thân lấy giáo lý 
Tiểu thừa làm nền tảng để xây dựng Đại thừa và đó là cái 
đặc sắc của Phật giáo thuộc thời kỳ này. 

Theo truyền ký thì anh em Vô Trước, Thế Thân, là 
con của người Bà La Môn Kiều Thi Ca (Kausika), người 
Bắc Ấn Độ, ở thành Kiện Đà La ((Purusapura) nay là thành 
Bạch Sa Ngoã (Peshawar), cả hai anh em đều xuất 81a. 
Người anh là Vô Trước tu theo Hóa Địa Bộ, còn em là Thế 
Thân thì tu theo Hữu bộ (Virincivastsa). Về sau tuy cả Vô 
Trước và Thế Thân cùng đổi sang Đại thừa, nhưng lúc đầu 
vì họ xuất gia theo Hóa Địa bộ và Hữu bộ, nên ta cần phải 
biết cái học phong của họ và đó là điểm mà ta cần phải lưu 
ý trước hết. Vô Trước chuyên sang Đại thừa trước, còn Thế 
Thân sau nhờ cảm hóa của anh, mới tu theo Đại thừa và trở 
thành một bậc luận sư của Đại thừa. Cả hai anh em đều lấy 
A Du Xà làm trung tâm để hoạt động, và như vậy, A Du Xả 
là trung tâm điểm của Phật giáo Đại thừa lúc bấy giờ. Đây 
là điểm thứ hai mà ta cần phải lưu ý. 

Về niên đại của Vô Trước và Thế Thân có nhiều 
thuyết khác nhau, nhưng theo sự suy định của riêng tôi thì 
các ngài ra đời vào cuối thế ký thứ tư, hoạt động đến quá 
tiền bán thế kỷ thứ năm, đó có lẽ là điểm ổn thỏa hơn cả 
(Vô Trước thọ được 75 tuổi và Thế Thân thọ 80 tuổi). 

Vô Trước và Thế Thân trứ tác rất nhiều sách. Bản 
chính tuy đại khái đã thất lạc nhưng những bản dịch chữ 
hán còn được lưu truyền rất nhiều. Song ta cần phải lưu ý 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 123 





điểm này: cũng có nhiều tác phẩm của Di Lặc (Maitreya) 
liên quan đến Vô Trước. Theo truyền thuyết thì những tác 
phâm đó được Vô Trước biên tập sau khi đã thụ giáo Bồ tát 
DI Lặc trên cung trời Đâu Suất, cho nên thực tế, tác phẩm 
đó cũng được coi như của Vô Trước, đến sau nhất là các 
bậc tiền bối của Vô Trước, đã có người mệnh danh là Di 
lặc luận sư, và những tác phẩm đó được coi như là của các 
vị trước tác. Điều này tuy đối với mọi ngƯưỜi có chỗ thích 
thú, nhưng đối với sự thực lịch sử thì còn cần phải nghiên 
cứu nhiều trước khi thừa nhận, nhưng tạm thời ta hãy nói 
rằng mặc dầu đó là những tác phẩm của Di Lặc song cũng 
không ngoài những thuyết của Vô Trước, như vậy, theo tôi 
là ôn thỏa hơn cả. Bản dịch chữ hán của bộ luận Đại Thừa 
Trang Nghiêm kinh, (Sutralukara) hiện nay được truyền là 
trứ tác của Di Lặc, nhưng nguyên bản bằng chữ Phạn lại 
truyền là tác phẩm của Vô Trước. Cứ xem thế thì đủ biết, 
và cũng căn cứ vào đó mà đề cập đến những tác phẩm chủ 
yếu của hai vị như sau: 

A- Những tác phẩm sau đây được truyền tụng là của 
Di Lặc: 

1) Du Gñà Sư Địa Luận (Rocaryabhmuisastya), 100 
quyền, Huyền Trang dịch. 

2) Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận, 12 quyền, Bà 
La Phả Mật Đa La dịch (Mahayanasutyalankra. Pxr.S Lev1. 
Paris 1907). 

3) Thập Địa Kinh Luận (trong các bài tụng chú thích 
là Thế Thân), 12 quyền, Bồ Đề Lưu Chi dịch. 


124 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





4) Biện Trung Biên Tụng, I quyền, Huyền Trang 
dịch. 

B- Những tác phẩm sau đây được truyền tụng là của 
Vô Trước: 

5) Hiển Dương Thánh Giáo Luận, 20 quyền, Huyền 
Trang dịch. 

6) Nhiếp Đại Thừa Luận (Mahagana-samgrahasastra), 
3 quyên, có ba bản dịch của Chân Đê, Huyện Trang và Phật 
Đà Phiên Đa. 

7) Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập Luận 
(Mahayanabhidharmasan-gitisastra) 7 quyên, Huyền Trang 
dịch. 

8) Kim Cương Bát Nhã Luận, 2 quyền, Đạt ma Cấp 
Đa dịch. 

9) Thuận Trung Luận 2 quyền, Củ Đàm Bát Nhã Lưu 
Chi dịch. 

C- Những tác phẩm sau đây là của Thế Thân: 

I)A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận 
(Abhidharmakosasastra), 38 quyên, Huyên Trang dịch. 

2) Duy Thức Tam Thập Tụng, 1 quyền, Huyền Trang 
dịch. 

3) Duy Thức Nhị Thập Luận, 1 quyền, Huyền Trang 
dịch. 

- Đại Thừa Duy Thức Luận, I quyên, Chân Đề dịch. 

- Duy Thức Luận, 1 quyên, Bát Nhã Lưu Chi dịch. 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 125 





4) Phật Tính Luận, 4 quyền, Chân Đề dịch. 

5) Nhiếp Đại Thừa Luận, 10 quyên, Huyền Trang 
dịch. 

- Nhiếp Đại Thừa Luận Thích, 15 quyên, Chân Đề 
dịch. 

- Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Luận, 10 quyên, Đạt 
Ma Cấp Đa dịch. 

6) Biện Trung Biên Luận, 3 quyền, Huyền Trang 
dịch. 

- Trung Biên Phân Biệt Luận 2 quyền, Chân Đề dịch. 

7) Thập Địa Kinh Luận, 12 quyền, Bồ Đề Lưu Chi 
dịch. 

8) Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Ưu Ba Đề Xá, 2 quyền, 
Bồ Đề Lưu Chi và Đàm Lâm dịch. 

9) Vô Lượng Thọ Kinh Ưu bà Đề Xá, I quyền, Bồ Đề 
Lưu Chỉ dịch. 

10) Niết Bàn Luận, 1 quyền, Đạ Ma Bồ Đề dịch. 

11) Niết Bàn Kinh Bản Hữu Kim Vô Kệ Luận, 1 
quyền, Chân Đề dịch. 

Ngoài ra, còn có Ngũ Uấn Luận, Bách Pháp Minh 
Môn Luận, Thắng Tư Duy Phạm Thiên Sở Vấn Kinh Luận, 
Như Thực Luận, Kim Cương Bát Nhã Luận v.v... nhưng ở 
đây chúng tôi chỉ nói sơ qua mà thôi. 

Nhưng muốn hiểu được Phật giáo ở thời đại Vô Trước 
và Thế Thân, ta phải xử lý với những tác phẩm đó như thế 
nào? Đây thật là một vẫn đề rất khó khăn cho các học giả, 


126 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





vì những tác phẩm này không nhất định chỉ theo cùng một 
chủ nghĩa mà phát xuất, đặc biệt đối với những kinh luận 
của Thế Thân trước tác, lập trường chân chính của nó ở chỗ 
nào? Điều đó rất khó quyết định. Hơn nữa, những bản dịch 
chữ Hán được lưu truyền ở Trung Quốc sợ cũng có chỗ bất 
đồng. Giữa khoảng Bồ Đề Lưu Chi, Chân Đế, Huyền 
Trang, tuy cùng có thuyết Duy Thức, nhưng đối với sự 
nhận xét về thức ấy lại có nhiều ý kiến bất đồng hầu như 
không biết chỗ quy nhất. 

Theo quan niệm thống nhất và tìm hiểu Phật giáo vào 
thời đại Vô Trước và Thế Thân, người ta không thể không 
cảm thấy hết sức khó khăn. Bởi vậy, đưới đây tôi chỉ có thê 
lần lượt trình bày quan điểm một cách đại thê mà thôi. 

Vô Trước, sau khi đã chuyền sang Đại thừa, lúc đầu ít 
nhất cũng đã đứng trên căn bản giáo lý nhất định nào đó. 
Nghĩa là, nếu nhận xét theo các kinh điển kể trên, thì Vô 
Trước đã căn cứ vào các kinh Giải thâm mật, Đại thừa A 
Tỳ Đạt Ma để thành lập chủ nghĩa A lại gia thức, còn trong 
những thuyết Như lai tạng hay Phật tính thì ai cũng biết 
răng Vô Trước không mây lưu tâm, bởi vì đã lập nên cái 
nguyên lý “Bản lai thanh tịnh”, đó là cái kết quả mà Vô 
Trước mong thuyết minh lập trường của mình. Du già sư 
địa luận, Hiển dương thánh giáo luận, A tỳ đạt ma luận, 
Nhiếp đại thừa luận v.v... tất cả đều xuất phát từ lập trường 
này. Theo chỗ tôi biết thì trong những bộ luận đó không 
thấy phát hiện những tư tưởng Như lai tạng, Bản hữu Phật 
tính, Thường lạc ngã tịnh v.v... Như vậy, về phương diện 
Thế Thân ra sao? Phạm vi của Thế Thân có lẽ rộng hơn của 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 127 





Vô Trước. Đứng về mặt tiêu cực mà nói thì Thế Thân là 
một trước thuật gia, nhưng về tích cực thì Thế Thân có thể 
được coi là ngang với Long Thụ, tuy muốn kiến lập tất cả 
Đại thừa, nhưng lập trường đó đã thiếu mắt tính cách nhất 
quán. 

Nền tảng của Tiểu thừa luận hãy tạm gác ra một bên 
chưa bàn đến, hãy nói ngay đến những luận thuyết Đại 
thừa, tức là những kinh điển đã kế trên, như Pháp Hoa, Niết 
bàn, Bát Nhã, A Di Đà v.v... Thế Thân cũng còn chú thích 
huống chi những tư tưởng A lại gia thức, Như lai tạng mặc 
dầu chú trọng nhiều hơn về A lại gia thức, đương nhiên 
Thế Thân cũng đã từng chú ý đến. Kết quả là vì trước tác 
nhiều mà lập trường có đôi chút khác nhau. Như vậy, tuy 
thuần túy thừa kế hệ thống Vô Trước, nhưng lại mong 
khoáng trương về phần nội dung đó một lập trường Duy 
thức nhị thập luận và Tam thập tụng. Những nhà tân phiên 
dịch tại Trung Quốc (phái Huyền Trang) thừa kế hệ thống 
này và theo tôi nên gọi nó là Du già Phật giáo, hoặc là Duy 
thức hệ (kinh Thâm Mật Thế Thân hệ, hay Vô Trước Thế 
Thân hệ). Hệ thống này cũng gồm có cả tư tưởng Như lai 
tạng hệ, chủ đích lẫy kinh Nhập lăng già làm điểm xuất 
phát, đó là Thập địa kinh luận và Phật tính luận. Đến đây 
đã thừa nhận thực hữu tính của tịnh thức. Tiến lên một 
bước nữa là Chân Như chỉ có thể hiểu theo ý nghĩa tùy 
duyên. Theo tôi thì nên gọi tư tưởng hệ này là Như lai tạng 
kinh Thế Thân hệ. Lập trường của Bồ Đề Lưu Chi, Bát Nhã 
Lưu Chi và Chân Đề đều thuộc hệ thống này. 


128 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





Nói theo thời đại thì lập trường của Thế Thân khởi 
điểm từ đâu? Điều này tôi vẫn chưa xét định được một cách 
minh bạch. Như bản thể Thế Thân có lẽ đã miễn cưỡng 
dung hợp cả hai lập trường trên. Không bao lâu, ngay trong 
cùng một hệ thống Thế Thân, về Thức thể luận, đã phát 
sinh nhiều ý kiến bất đồng. Tuy nhiên như thế, song lập 
trường của Vô Trước, Thế Thân, tuy cùng chủ trương 
thuyết Duy thức theo nghĩa rộng, nhưng nói một cách chặt 
chẽ thì trong Như lai tạng thuyết Duy thức của Thế Thân 
với thức A lại gia cũng có nhiều sai khác, điều này ta 
không thê công nhận là đúng. 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 129 





“6¡Ø thứ hai: 
PHẬT GIÁO THUỘC VÔ TRƯỚC THẺ THÂN 
(Du Già Phật Giáo) 


1) Như đã nói ở trên, đặc chất Phật giáo của Vô Trước 
và Thế Thân ở chỗ lập nên thức A lại gia thứ tám để giải 
quyết hết thảy, nghĩa là thức A lại gia là nguồn gốc của vạn 
vật, là nơi nương tựa của vạn vật, là nguyên lý của cá nhân, 
đồng thời cũng là nguyên lý của vũ trụ. Đó là đứng trên lập 
trường Duy tâm luận mà thuyết minh hiện thực, hơn nữa 
muốn thuyết minh luôn cả chỗ quy hướng của lý tưởng. 
Lấy luận lý Duy tâm luận của Phật giáo nguyên thủy làm 
điểm xuất phát trải qua những Thức thể quan (căn bản thức, 
cùng sinh tử uân, tế ý thức v.v... .) của Phật giáo Tiểu thừa, 
lại xây dựng trên lý thuyết Tam giới duy tâm của Phật giáo 
Đại thừa, đem tổng hợp tất cả những kết quả đó lại, theo 
một ý nghĩa nào đó, ta có thể nói rằng đó là một thuyết tổng 
hợp của cả Đại thừa lẫn Tiểu thừa: Nhất thiết duy tâm. Do 
đó, Phật giáo thuộc Vô Trước và Thế Thân hệ, đứng về 
phương diện tổ chức, tuy cực kỳ phức tạp, nhưng trung tâm 
điểm là thuyết A lại gia thức. Nếu muốn hiểu rõ quan niệm 
A lại gia thức, ta phải đứng trên lập trường trung tâm đó 
quan sát. Như bộ Nhiếp Đại thừa luận hiện nay cũng vậy, 
không bàn nhiều về bảy thức trước, mà chỉ lẫy thức thứ tám 
A lại gia làm trung tâm mà thuyết minh Đại thừa, xem thế 
cũng đủ biết, tầm quan trọng của A lại gia thức như thế nào 
rồi. Song, nếu giải thích vẫn đề này cho thật tỉ mỉ thì ta sẽ 


130 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





thấy nó phức tạp vô cùng, cho nên ở đây tôi chỉ nêu ra cái 
đặc chất của A lại gia thức quan đó mà thôi. 

2) Về một phương diện, thức A lại gia tuy là nguyên 
lý vũ trụ nhưng thuyết bản thể của nó lại là cá nhân. Mỗi 
chúng sinh đều có thức A lại gia và thức ấy là nguyên lý 
của chúng sinh đó, đồng thời biến hiện thành thế giới tùy 
theo nghiệp của nó. Theo ý nghĩa này ta có thể nói Duy 
thức thế giới quan là một loại Duy tâm luận cá nhân. Song 
tác dụng của thức A lại gia và cái nguyên lý phổ thông về 
nhận thức chủ quan lại khác nhau, cho nên nếu nói theo 
Tây phương thì nguyên lý đó gần giống như nguyên lý 
“đơn tử” (monade). 

3) Dù theo Du giả sư địa luận hay Nhiếp Đại thừa 
luận, vì thức A lại gia là nguồn gốc của tất cả tạp nhiễm, 
cho nên ta không thể quyết định đặc chất của nó là hoàn 
toàn. Vì nguyên lý â ấy trong Duy thức tam thập tụng và Phật 
tính luận đều giống nhau cho nên Du già Phật giáo mới lập 
ra A lại gia thức. Đứng về phương diện đặc chất của A lại 
gia thức, ta có thể nói nó thừa nhận phương diện “bản 
tịnh”. Mà điều này, như đã nói ở trên, kinh Lăng già, kinh 
Mật nghiêm và các nhà dịch thuật thuộc hệ thống cũ đã có 
những sự giải thích về lập trường khác nhau, cho nên đây là 
một điểm ta cần phải đặc biệt lưu ý. 

4) Vì thức A lại gia là bản chất của mọi loài hữu tình, 
nên đứng trên phương diện liên tục gần như vô thủy vô 
chung mà nhận xét thì ta thấy nó tương tự như thuyết “tự 
ngã” hay “thần ngã” của ngoại đạo, nhưng cái “ngã” của 
ngoại đạo lẫy một vị chủ tế thường còn bất biến làm đặc 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 131 





chất, còn Du già Phật giáo lấy thức A lại gia, do nghiệp lực, 
từ kiếp vô thủy quy định (nghiệp quả), như một giòng nước 
liên tiếp chảy xiết không ngừng (bất đoạn), rồi do nghiệp 
lực mà phải sinh trong ba cõi, do đó tính chất của thức A 
lại gia cũng hoàn toàn bất đồng (biến Tam giới), quyết 
không thể so sánh nó với một vị chủ thể thường còn như 
cái “ngã” của ngoại đạo chủ trương. Không những: thế, thức 
A lại gia này phát sinh ra ngã chấp vốn là nguộn gốc của tất 
cả mọi sự mê lầm. Vô Trước và Thế Thân đều đã hết sức 
khảo luận để chứng minh điều đó. 

5) Song, thức A lại gia này là nguyên lý của ý thức 
hay của vô thức? Điểm này vê mặt kinh nghiệm tuy có 
điểm chưa được rõ ràng lắm, nhưng ít nhất về mặt hình 
thức, nó có thể được coi như là nguyên lý của ý thức, 
nhưng cái tác dụng của ý thức đó vô cùng tế nhị, bởi vậy nó 
không đồng với bất cứ một tác dụng tâm lý nào. Về điểm 
này, trong Tam thập tụng gọi nó là cái biết không thê biết, 
(nghĩa là cái nhận thức nhỏ nhiệm quá, không thể biết 
được). 

6) Thức A lại gia đã như thế thì đĩ nhiên không thể 
không có chủ quan (năng thủ, năng duyên) và khách quan 
(sở thủ, sở duyên) đối lập khác nhau, mà Vô Trước và Thế 
Thân theo thức A lại gia đó để tìm cái nguyên lý của cá 
nhân và vũ trụ. 

Theo các vị thì trong tất cả các thức ít nhất cũng có 
hai: chủ quan, danh từ Duy thức học là kiến phần; khách 
quan, danh từ Duy thức là tướng phần. Do đó, trong A lại 
gia thức cũng có hai phần này: kiến phần tức là cái biết 


132 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





không thê biết, đối lại với kiến phần là tướng, tức là cái 
chủng tử khả năng thái của vạn hữu, có căn thân nghĩa là 
thân thể của cá nhân và vạn hữu trong vũ trụ. 

Thức A lại gia với tác dụng chủ quan vả tác dụng 
khách quan quy định thân thể con người vũ trụ và khả năng 
tính của vạn hữu để tạo thành thế giới hiện tượng này, cho 
nên hết thảy không ngoài thức A lại gia, do đó mới nói là 
vạn pháp đều do thức biến hiện, nhưng cái phạm vi chủ 
quan, khách quan và sự nhận thức của ý thức phổ thông 
không giống nhau, cho nên theo một ý nghĩa nào đó nó có 
cái sắc thái của nhận thức luận và bản thể luận. Đó là điểm 
ta nên ghi nhận. 

7) Như vậy, thức A lại gia, về mặt tướng phần quy 
định chủng tử căn thân và khí thế giới, và trong ba cái đó, 
nói theo tính chất của thức A lại gia, thì chủng tử quan 
trọng hơn cả, nhưng đã nói ở trên, là cái tiềm thế của vạn 
hữu trong thức A lại gia, và thuyết chủng tử này đã được 
triển khai từ Kinh Lượng bộ hay Hóa Địa Bộ. Chủng tử còn 
được kêu là tạp khí, vì những kinh nghiệm và tập quán của 
vô ý thức ảnh hưởng và lưu lại tâm thê, rồi sau biến thành 
tác dụng của thức A lại gia để thực hiện hóa chủng tử: danh 
từ Duy thức học là “hiện hành”, nhưng giai đoạn thực hiện 
hóa chủng tử và nghiệp chủng tử. Danh ngôn chủng tử là 
cái nhân của vạn hữu; nghiệp chủng tử là nhân của động 
lực, mà cả hai cái đó đều hỗ tương phối hợp lẫn nhau để 
biến thành hoạt động và hiện tượng nhất định, tức là hiện 
hành. Nói theo danh từ Duy thức học thì “chủng tử sinh 
hiện hành”, mà bảy thức trước (chuyền thức) hoạt động và 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 133 





biến hiện thành những hiện tượng, rồi lại phản ảnh lại thức 
thứ tám, đó là hiện hành huân chủng tử. Như vậy là chủng 
tử gieo trong tạng thức (A lại gia) liên tục bất đoạn. Cái 
giai đoạn mà chủng tử sinh hiện hành, huân chủng tử phải 
trải qua, nếu khảo sát thuận theo thứ tự thì hình như có thời 
gian, nhưng trong chủng tử hiện hành tất phải có bảy thức 
trước, bởi vậy sự quan hệ giữa chủng tử sinh hiện hành, 
hiện hành huân chủng tử là đồng thời. Nói cách khác do sự 
hoạt động của bảy chuyền thức mà thức A lại gia được liên 
tục tồn tại; do sự hoạt động của thức A lại gia chủng tử mà 
bảy chuyển thức được thường thường hiện hành, đó là hỗ 
tương phối hợp lẫn nhau mà thành lập nhân sinh vũ trụ vậy. 
Ba nguyên tắc triển-chuyển (chủng tử -> hiện hành —> 
chủng tử) được gọi là nhân quả đồng thời. Sở dĩ thức thứ 
tám được nhận là nghiệp quả, được mệnh danh là A lại gia 
thức (Alayavijnana-Tạng thức) cũng đều căn cứ vào sự 
quan hệ đó. Song chủng tử không thể sinh hiện hành một 
cách đơn độc mà còn có tác dụng của chủng tử này sinh 
chủng tử khác. Cho nên dù bảy chuyển thức có ở vào trạng 
thái bất động chăng nữa thì thức A lại gia cũng vẫn bắt diệt, 
liên tục như dòng nước chảy đều. 

8) Nhưng nguyên động lực của bảy chuyền thức huân 
tập chủng tử trong thức A lại gia như thế nào? bảy chuyển 
thức là: ngoài sáu thức phổ thông ra còn thêm một thức thứ 
bảy gọi là Mạt na thức (Manas-lúc nào cũng xét nét, suy 
nghĩ). Thức Mạt na này được thêm vào sau thời kỳ phát đạt 
của kinh Giải thâm mật, và trong lịch sử phát triển tư tưởng 
Duy thức, ta phải chú ý điểm này. Song Mạt na thức lấy cái 
tác dụng chấp trì thức thứ tám mà phát khởi ngã chấp làm 


134 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





đặc chất, đó là chỉ hướng nội, chứ về phương diện hướng 
ngoại, vì không có sự quan hệ, cho nên nhận xét theo lập 
trường Phiền não luận thì tuy cũng có một ý nghĩa rất trọng 
yếu, nhưng nhận xét theo Bản thể luận hay Nhận thức luận, 
thì nó không có sự trọng yếu như A lại gia thức. Sau thức 
Mạt na là sáu thức: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý mà sáu thức 
này trên thực tế là chủ thể của những hoạt động tâm lý, cho 
nên đối với những điều thiện, ác, mê, ngộ, tuy là tâm lý rất 
trọng yếu, nhưng nhận xét theo lập trường A lại gia thức 
luận thì không ngoài việc đem tâm lý quan phụ thuộc vào 
nó mà thôi. Do đó, từ lúc ban đầu giữa sự thuyết minh về 
tâm lý thực tế với luận thuyết của Tiểu thừa A Tỳ Đạt Ma 
không có sự khác mấy. Chắng hạn như nhiếp Đại thừa luận 
tuy lược bỏ tất cả bảy chuyển thức nhưng đến Thế Thân thì 
nguyên lý Duy thức biến vẫn được thừa nhận, Nghĩa là, 
thức thứ tám gọi là đệ nhất năng biến, rồi sau cùng thì chủ 
trương tám thức đều tự nó có thê biến hiện để lập nên 
thuyết Duy thức. 

9) Vô Trước, Thế Thân lẫy A lại gia thức làm trung 
tâm để luận chứng rằng hết thảy đều do thức biến hiện; tuy 
đó là lập trường mới, nhưng thật thì lập trường ấy đã được 
nêu lên trong Hoa Nghiêm thức; bởi vậy, như đã nói ở trên. 
Thế Thân, Vô Trước, cũng chỉ thừa kế lập trường “Tam 
giới duy tâm” mà thôi. Song trên thực tế cũng là Duy thức 
biến, nếu phê phán theo Nhận thức luận thì giữa vấn đề 
nhận thức thỏa đáng trình độ xác thực, không nhiều thì ít, 
cũng có chỗ bất đồng. Đề cập đến vấn đề này, ai cũng biết 
rằng Du già Phật giáo có Tam tính luận, tức là chia nhận 
thức đối tượng thành ba loại: Biến kế sở chấp tính là đối 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 135 





với tác dụng nhận thức của thức thứ sáu và thức thứ bảy, 
giữa khoảng kiến phần (chủ quan) và tướng phần (khách 
quan) phát khởi một cách không nhất trí. Thí dụ như quan 
niệm Thực ngã, Thực pháp là thuộc về Biến kế chấp, do đó 
được gọi là có tình mà không có lý hoặc là cảnh tồn tại 
trung gian. Y tha khởi tính là nói về những pháp do nhân 
duyên sinh, về tự thể tuy không có thực tại tính, nhưng về 
phương diện quan hệ thì ít nhất hiện tượng cũng xác thực 
tồn tại cho nên gọi đó là tính do vật khác mà phát khởi, đó 
là nhận thức nhất trí của kiến phần và tướng phần. Đến Thế 
Thân trong Bách pháp quy định hiện tượng cấu tạo thành 
yếu tố, trừ Chân như, còn tất cả đều thuộc về tính Y tha 
khởi. Viên thành thực tính là nói bản tính của vạn hữu là 
Chân như, nó là cái thể thường còn, văng lặng, bình đẳng 
mà chỉ khi nào thức thứ tám trút bỏ hết tính hữu lậu thì mới 
có được diệu trí để nhận thức nó. Như vậy đem nhận thức 
chia làm ba đoạn, nếu tiến lên một bước nữa để khảo sát thì 
tính biến kế sở chấp vì có tình mà không có lý cho nên là 
KHÔNG (có tướng, không có tính); tính Y tha khởi, vì các 
pháp do nhân duyên sinh, cho nên chung quy cũng là 
KHÔNG (có sinh, không có tính); tính Viên thành thực, tuy 
là bản tính của vạn hữu, nhưng chắng qua đó cũng chỉ là 
cái lý niệm bình đăng, không sai biệt cho nên không có tính 
cụ thể và cũng đồng đẳng như không có (có thắng nghĩa, 
không có tính). Như vậy, kết quả chung cùng là Tam tính 
đưa đến Tam vô tính. Về điểm nảy, như đã nói ở trên, Duy 
thức Phật giáo sau cũng đã trở thành sự bổ túc của Trung 
quán Phật giáo, nhưng đã đem trình độ KHÔNG chia thành 
ba đoạn mà thêm vào một tính viên thành thực, thì dù sao 


136 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





đi nữa ta cũng có thể nói rằng trong phái Trung Quán đã 
không thể nào phát hiện được điểm tỉnh xảo đó. 

10) Trở lên, tư tưởng A lại gia lấy hiện thực làm cơ 
sở, tuy căn cứ vào thế giới hiện tượng này, song phải thuyết 
minh A lại gia thức (và bảy chuyên thức) cách nào để cảnh 
giới lý tưởng được khai triển? Đó là vẫn đề ta cần phải chú 
ý trước hết. Vô Trước và Thế Thân rất quan tâm về việc 
tìm ra căn cứ cho sự triển khai của lý tưởng giới đó. A lại 
gia thức, về tính chất, vì là hữu lậu, cho nên tự nó không 
thể trở lại vô lậu, vậy cái căn cứ của sự trở lại đó phải tìm ở 
đâu? Đó là điểm không thể không đề cập đến, mà sự tìm 
kiếm vẫn phải đặt trọng tâm vào sự thuyết minh hiện thực 
cho nên nó đã trở thành một vấn đề nan giải của Du già 
Phật giáo khi phải bài xích tư tưởng Như lai tạng, và như 
vậy, cuôi cùng Du già Phật giáo đã vượt quan rất nhiều khó 
khăn để đạt đến kết luận đó. Nghĩa là A lại gia thức, về 
phương diện bản tính vẫn có đầy đủ chủng tử vô lâu, nhờ 
công phu tu luyện mà thức A lại gia có thể trở thành tịnh 
thức. Đó là cái gọi là bản tính vốn bắt tịnh đã tương ứng 
với vô lậu chủng tử, nhưng chủng tử vô lậu lại là phần 
khách quan cho nên A lại gia thức trong mỗi cá nhân chưa 
hăn đều hoàn toàn có chủng tử vô lậu, mả trong đó còn chia 
ra nhiều loại, và sự phân chia này đã được minh định trong 
Tứ tính các biệt luận hay Ngũ tính. Các biệt luận, nghĩa là 
trong mỗi chúng sinh về phương diện tiên thiên (à priori, 
inné), có chủng tính Thanh Văn, chủng tính Độc Giác, 
chủng tính Bồ tát và chúng sinh vô tính (Nhất xiên đề) hoặc 
thêm vào một chủng tính bất định nữa để làm thành năm 
chủng tính khác nhau. Trong số này, chúng sinh vô tính 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 137 





hoàn toàn thiếu hắn chủng tử vô lậu, đó là chúng sinh khó 
được cứu vớt; còn Thanh Văn, Độc Giác và Bồ tát tuy có 
chủng tử vô lậu của Tam thừa đều có đầy đủ và đều do tiên 
thiên của mỗi Thừa quyết định. Sự thuyết minh đó được 
triển khai, từ kinh Giải thâm mật. Đến đây, kinh Pháp Hoa, 
kinh Niết bàn, kinh Thắng mạn v.v... đều cực lực chủ 
trương thuyết hết thảy đều thành Phật, mà lập trường của 
Du già Phật giáo có vẻ như lại biến thành thoái chuyền, 
như thế có lẽ là bất đắc dĩ chăng? 

Tóm lại, tuy có năm tính khác nhau, nhưng mục tiêu 
của Du già Phật giáo là chủng tính Bồ tát hoặc dự tưởng 
hồi hướng về chủng tính bất định, tức là thành Phật quả, 
Song thực tế làm thế nào đề chuyên hóa được thức A lại gia 
hữu lậu? Chủng tử vô lậu đã là phần khách, tự nó không có 
hoạt động, cho nên phương pháp chuyên hóa cũng dự 
tưởng lấy chủng tử vô lậu làm nội ứng: nhưng cái phương 
pháp chuyền từ bề ngoài (bảy chuẩn thức) rồi lần lần đi vào 
căn cứ địa của thức A lại gia cũng cần phải nhờ sự giúp đỡ 
của Phật, do đó, lịch trình tu hành tuy hết sức phức tạp, 
nhưng tóm lại thì phải lấy việc hiểu thấu cái lý “vạn pháp 
duy thức”, “nhân (ngã), pháp đều là không”, và phải phá 
trừ phiền não chướng và sở tri chướng, dần dần làm cho 
thức A lại gia chuyên hóa, chỉ còn lại chủng tử vô lậu, làm 
cốt tủy. Điểm này đến các nhà chú giải Duy Thức Tam 
Thập Tụng coi cái phương pháp tu hành trọng yếu nhất là 
phương pháp quán tưởng, nghĩa là căn cứ vào tôn nghĩa 
Duy thức, đối với Tam tính, nội, ngoại, tướng phần, kiến 
phân, tâm vương, tâm sở, thức tướng, chân như, phải dần 
dần từ phần thô đến phần tế, từ ngoài dần dần tiến vào 


138 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





trong: Đó là cái thường được mệnh danh là “Ngũ trùng duy 
thức quán”. Như vậy, lây Thập địa làm trung tâm, trải qua 
nhiều giai đoạn, thực hành nhiều đức mục, lấy năm thức 
trước làm điểm xuất phát, lần lượt đến thức thứ sáu và thứ 
bảy, trước hết phải tiêu trừ hai cái chướng ngại là phiền não 
chướng và sở tri chướng, rồi lại phải tiêu diệt cho hết mọi 
chủng tử, tập khí để làm cho thức A lại gia mất hết tính hữu 
lậu của nó mà chỉ hoàn toàn còn lại cái trí tuệ vô lậu thuần 
khiết mà thôi: đó là cái thường được mệnh danh là “chuyển 
thức thành trí”. 

11) Sau hết xin nói qua về sự điệu dụng liên quan đến 
việc đạt tới Phật quả. Bồ tát, khi đến quả vị thứ mười, đã 
đoạn trừ được chủng tử của phiền não chướng và sở tri 
chướng: chuyển phiền não chướng thành Đại Niết bàn 
(Chân Như), chuyên sở tri chướng thành Đại Bồ đề (trí 
tuệ). Như vậy, nhờ sự quán tưởng của trí tuệ thuần khiết mà 
chiếu rọi đến pháp tính chân như để thành tựu quả vị Phật. 
Khi đạt đến quả vị này, hành giả đã có đầy đủ ba thân, 
thành tựu được bốn trí, được bốn loại Niết bàn, và bất luận 
về mặt tự thụ dụng hay tha thụ dụng đều hoàn toàn được tự 
do. Ba thân là: tự tính thân, thụ dụng thân, biến hóa thân. 
Tự tính thân là tên khác của Pháp thân, nghĩa là pháp giới 
chân như bình đẳng: thụ dụng thân, còn được gọi là Báo 
thân, cái sắc thân viên mãn, nghĩa là cái thân xây dựng thế 
giới Tịnh độ; biến hóa thân hay Ứng thân, nghĩa là tùy căn 
cơ của chúng sinh mà ứng hiện ra nhiều thân để cứu độ. 
Thuyết Tam Thân sau thời Long Thụ đến đây đã hoản toàn 
được thành lập. Bốn trí là: Đại viên kính trí, Bình đẳng tính 
trí, Diệu quán sát trí, và Thành sở tác trí. Trí thứ nhất do 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 139 





thức thứ tám chuyển hóa mà thành, là cái trí tuệ lấy pháp 
giới làm đối tượng và lấy vô ngại làm đặc tướng của nó; trí 
thứ hai do thức thứ bảy chuyển hóa mà thành và lấy từ bị, 
bình đẳng làm đặc tướng của nó, trí thứ ba do thức thứ sáu 
chuyên hóa mà thành và lấy sự tự tại quán sát làm đặc 
tướng của nó; trí thứ tư do năm thức trước chuyển hóa mà 
thành và lấy ba nghiệp tự do làm đặc tướng của nó. Khi đến 
quả vị Phật thì tất cả đều được tự do cho nên có được bốn 
trí đó, còn bốn loại Niết bàn là: Tự tính thanh tịnh Niết bàn, 
Hữu dư Niết bàn, Vô dư Niết bàn, và Vô sở trụ Niết bản. 
Thứ nhất là cái lý thể của chân như bình đăng, thứ hai là 
cảnh địa tuy đã diệt trừ phiền não chướng nhưng thức thứ 
tám vẫn còn một phần hữu lậu; thứ ba là cái quả vị đã hoàn 
toàn chuyên hóa thức hữu lậu thành thức vô lậu; và thứ tư 
là cái cảnh địa của bậc đại trí không trụ trong vòng sinh tử, 
đại bi không trụ ở Niết bàn hoản toàn tự đo giải thoát và tế 
độ chúng sinh. 


140 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





“6Ø tứ Úa¿ 
NHƯ LAI TẠNG PHẬT GIÁO CỦA THẺ THÂN 


Trở lên tôi đã đề cập đến hệ thống Phật giáo Thâm 
Mật, Du Già của Vô Trước và Thế Thân trong đó kê cả triết 
học A lại gia thức mà người sáng lập là Vô Trước. Song, 
như đã nói ở trên, với Thế Thân, ngoài A lại gia thức quan 
Ta, giữa các thuyết Phật tính, Như lai tạng, Bản tịnh thức 
v.v... đều có quan hệ. Đó là những tư tưởng được biểu diễn 
trong Thập địa kinh luận (Bồ Đề Lưu Chi dịch), và trong 
Phật tính luận (Chân Đề dịch). Trong Thập Địa kinh luận 
chỗ nảo cũng nói đến danh từ A lại gia thức. Điểm đầu tiên 
ta nên chú ý là thức thứ tám được gọi là A lại gia thức 
(danh từ cũ là A lê gia thức), thức thứ bảy thì gọi là À lại 
gia thức (luận thứ tám). Nếu theo cách thuyết pháp trong 
Phật tính luận do Chân Đề dịch (quyền thứ 3) mà phán định 
thì có thể coi những danh từ đó đặc biệt do Thế Thân dùng. 
Song về địa vị và tính chất của thức A lại gia nếu chỉ khảo 
sát trong thập địa kinh luận thì vẫn chưa được rõ ràng. 
Quyền thứ ba trong luận này nói về Duyên khởi thì cho 
rằng danh sắc và thức A lại gia cùng phát sinh một lúc và 
lấy thức A lê gia làm nhân; rồi trong quyền thứ tám nói về 
thức A lê gia và A đà na cầu giải thoát thì cho rằng cầu đạo 
giải thoát chân thật, thậm chí còn nói thức A lê gia quán 
pháp Đại không tam muội, và chuyên thức thì quán Hợp 
không tam muội, nhưng điểm này vẫn chưa được thuyết 
minh một cách tính tường. Tóm lại, trong Thập địa kinh 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 141 





luận Thế Thân thừa nhận có tâm thanh tịnh, đó là điều 
không còn nghỉ ngờ gì nữa. Chẳng hạn trong quyên thứ § 
của bộ luận nói: “Mười hai nhân duyên đều y vào một 
tâm”, và để giải thích câu trên đây, luận này nói: “Đó là hai 
đề sai khác, nhất tâm và tạp nhiễm hòa hợp với nhau tạo 
thành nhân duyên”, lấy sụ hòa hợp của nhất tâm và tạp 
nhiễm để nhìn thấy chỗ cơ bản của duyên khởi, về điểm 
này khiến cho người ta liên tưởng đến luận thuyết của Khởi 
Tín Luận. Duy có điều không may là Thập địa kinh luận 
vẫn chưa nói rõ được sự quan hệ giữa cái nhất tâm đó và 
thức A lại gia, cho nên không thể dùng tư tưởng Chân, 
Vọng hòa hợp với nhau mả thành thức A lê gia của Khởi 
Tín luận để giải thích điểm trên đây. Tóm lại, bất luận dưới 
hình thái nảo trong phạm vị Thập địa kinh luận, điều mà 
không ai có thể phủ nhận được là Thế Thân thừa nhận có 
chân thức. 

Ngoài Thập địa kinh luận ra, Phật tính luận cũng chủ 
trương vốn có thức thanh tịnh. Như trên đã nói, Phật tính 
luận căn cứ vào các kinh Thắng mạn, Như lai tạng, Vô 
thượng y, Bất tăng bất giảm, Đại thừa Niết bàn, Lăng giả 
v.v... mà đề xướng tư tưởng “Hết thảy đều có Phật tính, tất 
cả đều thành Phật”. Theo luận này thì Phật tính là cái làm 
sáng tỏ cái chân lý như ngã, pháp đều không (quyên I). 
Điều này đối với Pháp thân quan hay Niết bàn quan của Vô 
Trước hệ tuy chưa có sự sai khác mấy, nhưng trong hệ 
thống Vô Trước cho Phật tính là bất động đến Phật tính 
luận thì lại cho Phật tính ở trong tâm ta là cái nguyên động 
lực chán ghét sinh tử, cầu mong Niết bản thúc đây mà hoạt 
động, đó là điểm bất đồng khá rõ rệt. Tức là lấy chân như 


142 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





(do kết quả của sự thấu triệt lý ngã không, pháp không) làm 
bối cảnh đề phát Bồ đề tâm mà hướng đến việc tu hành (gia 
hạnh nhân), rồi tu hành mà cuối cùng thành tựu được ba 
đức Trí, Đoạn, Ân (viên mãn nhân): đó là thuyết Tam nhân 
Phật tính. Nghĩa là nhờ có Phật tính mà tâm Bồ đề nảy nở, 
chí tu hành phát sinh và quả báo của chí tu hành mới được 
thực hiện. Theo Phật tính luận chủ trương của hệ thống Vô 
Trước, quyết không phải chỉ có Bồ tát chủng tính mới thực 
hiện được điều này, vì hết thảy chúng sinh (Nhất xiên đề). 
Có kinh nói Nhất xiên đề không thành Phật, đó là kinh 
không liễu nghĩa, nếu là liễu nghĩa thì phải nói Nhất xiễn 
đề cuối cùng cũng thành Phật. Cho nên kinh Đại thừa Niết 
bàn đã nói lên cực ý ấy (quyền 2). 

Như vậy là Phật tính luận đã căn cứ vào những kinh 
điển kê trên kia để giải thích chín thí dụ về Như lai tạng, 
luận về pháp Thân thường trụ viên mãn, nói về Niết bản 
Thường, lạc, ngã, tịnh, luận về Chân Như, và nói về Tam 
tính Tam vô tính v.v... Ngoài ra, phần nội dung trong một 
thiên của Phật tính luận cũng còn bàn đến nhiều phương 
pháp tu hành. Song điều không may là bộ luận này chỉ 
chuyên tìm hiểu về phương diện căn cứ lý tưởng, chứ đối 
với việc thành lập hiện tượng giới như thế nào thì vẫn 
không nói đến, cho nên chưa thể đoán định một cách minh 
bạch rằng bộ luận này thuyết minh về Như lai tạng Duyên 
khởi hay Chân như Duyên khởi. Phật tính luận cũng cho 
rằng nguồn gốc của sinh tử là thức A lê gia. Trong quyền 
thứ ba nói “A lê gia là gốc của sinh tử, nó có thể sinh ra 
bốn thứ ngọn là: Phiền não có hai, nghiệp và quả báo” Ý 
nghĩa của câu trên đây cho thấy nguồn gốc của Hoặc, 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 143 





Nghiệp, Khô, tất cả đều nằm trong thức A lê gia. Do đó, về 
ý nghĩa này của thức A lê gia, lập trường của Phật tính luận 
và tư tưởng của Vô Trước cũng không có khác mấy. Song, 
ở một phương diện khác, Phật tính luận lại căn cứ theo kinh 
Thắng mạn mà cho rằng Như lai tạng là nguồn gốc của sinh 
tử và Niết bàn. Theo lập trường này mà phán định, thì Như 
lai tạng, một mặt thừa nhận ý nghĩa của thức A lại gia, mặt 
khác, cũng thừa nhận ý nghĩa của Chân như hoặc Pháp 
thân, thậm chí còn cho rằng nếu chỉ có thức A lại gia không 
thôi thì không thâu tóm hết được bản nguyên của vạn hữu: 
đó là điểm ta cần lưu ý. Nhưng có điều không may là đến 
Thế Thân ý nghĩa đó vẫn chưa được đây đủ, song dù sao đi 
nữa, căn cứ theo lập trường của Phật tính luận, lập trường 
tiến đến cái gọi là Như lai tạng Duyên khởi, so với A lại gia 
duyên khởi vẫn có chỗ thâm thúy hơn, đó là điều rất rõ 
ràng, mà lập trường này, tại Ân Độ, đã được Kiên Tuệ 
(cuối thế kỷ thứ 5) khai triển trong Cứu Kính Nhất Thừa 
Thực Tính luận, Đại Thừa Pháp giới Vô Sai Biệt Luận, và 
trong Đại Thừa Khởi Tín Luận của Mã Minh (?) v.v... khi 
đến Trung Quốc thì giữa Địa luận tôn và Nhiếp luận tôn, 
lập trường này đã sản sinh ra nhiều kiến giải cơ bản, và 
điểm này, đối với tư tưởng sử Phật giáo tại Ân Độ có một ý 
nghĩa rất trọng đại. 


144 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





“Éuuơng thub sáu 
PHẬT GIÁO SAU THỜI ĐẠI VÔ TRƯỚC 
VÀ THẺ THÂN (thế kỷ thứ VI - VIII) 


Nhờ có Vô Trước và Thế Thân mà nên Phật giáo sau 
thời Long Thụ được hoàn chỉnh một phần. lớn. Song như đã 
nói trên kia, nếu nói cách triệt để thì về phương diện lý 
luận, vẫn còn nhiều điểm cần phải khảo cứu. Hơn nữa, Phật 
giáo thuộc hệ thống Long Thụ, do những người kế thừa 
như Đề Bà (Aryadeva), La Hầu La (Rahulabha-dra), Thanh 
Mục (Pingalga) v.v... đã căn cứ vào luận Trung Quán để 
chỉ chuyên khai triển về mặt Không Quán, và để bổ túc cho 
Phật giáo Không Quán đã khởi xướng Phật giáo Duy thức, 
do đó mà lập trường của Phật giáo của Long Thụ hệ đã trở 
thành bất đồng. Như vậy, Đại thừa Phật giáo sau thời đại 
Vô Trước và Thế Thân đã trở thành người thừa kế cái gọi 
là Trung Quán Phái (Không Quán Phái) của hệ thống Long 
Thụ, cùng với Du Già Phái (Duy Thức Phái), thừa kế hệ 
thống Vô Trước, Thế Thân là hai phái chỉ đường giữa các 
trào lưu Như lai tạng hệ. Kết quả, các trào lưu cùng nhau 
luận chiếu mà trong đó, bất luận là phái Trung Quán, phái 
Du Già hay phái Như lai tạng đều đã phân hóa rất nhiều và 
cũng nhờ đó các Đại luận sư, Tiểu luận sư kế tục nhau ra 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 145 





đời và đã nhiều tư tưởng đẹp nảy nở. Đứng về mặt luận lý 
mà nói, Phật giáo đến đây đã gần như hoàn bị. Đó là cái 
trạng huống của Phật giáo trong khoảng hai trăm năm sau 
Vô Trước và Thế Thân. Nhất là ngôi chùa Na Lan Đa, một 
Đại học Phật giáo tại tiêu bang Bihar (Ấn Ðộ) ngày nay đã 
được thành lập sau thời đại Vô Trước và Thế Thân không 
bao lâu, và tại đây tất cả tài năng và nô lực đã được tập 
trung vào việc nghiên cứu và phát huy học vắn. 

Song, nếu xét ở một phương diện khác, vì sự nghiên 
cứu quá tỉnh vi nên Đại thừa cũng đã lại mắc những khuyết 
điểm như Tiểu thừa, nghĩa là đã quá chú tâm vảo việc 
nghiên cứu một cách quá chỉ ly mà làm cho Đại thừa mắt 
cái chân tinh thần hoạt bát của nó. Do đó mà Đại thừa mất 
đi một phần nảo tính cách thông tục, và trên phương diện 
tôn giáo thực tiễn, đã mất hiệu lực, đó là một sự thực hiển 
nhiên. Để cứu vãn tình trạng nảy, tuy đã có một số kinh 
điển mới được kết tập, nhưng những kinh điển này đại khái 
chỉ bàn đến lý, chứ không có được cái phong thái ung 
dung, phóng khoát và hùng đại như các kinh Bát Nhã, Pháp 
Hoa hay Đại thừa Niết bàn xưa kia. 

Để bổ cứu cho mối tệ, đó, và cũng đề thích ứng với 
thời đại mới mà làm cho tinh thần hoạt bát của Phật giáo 
sống lại, những kinh điển của Bí Mật Bộ được kết tập, 
những kinh điển này bao hàm tất cả tư tưởng Đại thừa từ 
trước đến nay, hơn nữa, lại còn thâu nạp cả chủ nghĩa Tân 
Bà La Môn, tuy có vẻ hùng vĩ, tráng lệ đấy. Song thật ra thì 
phần lớn tư tưởng Tân Bà La Môn được thâu nạp vẫn chưa 


146 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 


có hệ thống. Chân ngôn Mật giáo tại Ân Độ chưa đủ thành 
lập. 

Đề mục của chương thứ sáu này là thuyết minh những 
thứ tự đó nhưng vì vấn đề quá bao la nên ở đây chỉ nói một 
cách đại lược thôi. 


Thiên thứ hai 
ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO 
GIÁO LÝ LUẬN 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 149 





BẢN CHÁT CỦA TÔN GIÁO VỚI 
PHẬT GIÁO 


“G¡Øt thue nhất, - 
SỰ QUAN HỆ GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIÊN 
TRONG PHẬT GIÁO 


Trên bản chất, Phật giáo có thể được coi là một tôn 
giáo hợp lý nhất trong các tôn giáo, nhưng chúng ta đừng 
quên răng, khi nói Phật giáo hợp lý thì phải nói như thế 
nào, nó có thê áp dụng vào thế giới thực tiễn được không? 
Đức Phật đã tha thiết bác bỏ cách lý luận, chỉ để mà lý luận 
và tuyệt đối không chấp nhận điều đó, cho đến về sau, lập 
trường lý luận của các bậc luận sư thuộc Đại thừa cũng như 
Tiểu thừa, nếu nghiên cứu kỹ, ta thấy lý luận của họ cũng 
không ngoài tiêu chuẩn thực tu và thể nghiệm, hoặc là 
chỉnh lý lại lý luận thực tu và thê nghiệm đó. Đây là điều 
mà một người nghiên cứu Phật giáo vô tư không thê không 
lưu ý. Nếu xét Phật giáo theo ý nghĩa trên đây, trên bản 
chất, dù ta thấy Phật giáo có vẻ như thuần lý, nhưng nếu 
theo như Khang Đức chia thành lý luận lý tính và thực tiễn 
lý tính trong lĩnh vực lý tính của ta, thì lập trường Phật giáo 
có thể được đặt vào lĩnh vực thực tiễn lý tính. Đó là điểm 


150 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





chủ yếu mà chúng ta phải ghi nhận nếu muốn hiểu rõ bản 
chất của Phật giáo. Nếu không chúng ta sẽ hiểu sai lạc bản 
ý của Phật giáo. Phật giáo nguyên thủy, vì thực hành nhiều 
giới điều, nên bối cảnh của lý luận, mới nhìn có vẻ như là 
một cuộc vận động luân lý, dĩ nhiên, đây là một sự sai lầm, 
nhưng nếu lại chỉ chú mục vào phương diện lý luận đó và 
muốn xử lý nó như một vấn đề khoa học hay triết học cũng 
lại là một phương pháp chính xác. Trong Phật giáo, tình ý 
và trí tính phải được điều hòa và thăng bằng, nếu không thì 
rất khó mà đạt đến chỗ an tâm lập mệnh. Nhận xét theo lập 
trường này, nếu muốn làm cho lý luận và thực tiễn được 
nhất trí, vê mặt lý luận cũng phải được tôn trọng. nhưng 
cuối cùng phương diện tình ý vẫn phải chiếm phần quan 
trọng. Nếu nói một cách đơn giản, phải căn cứ vào việc 
canh tân sinh mệnh để an tâm lập mệnh thì mới có được 
chỗ quy hướng, mà tắt cả lý luận là kim chỉ nam đề đạt đến 
điểm đó, hoặc có thể nói nó không ngoài việc lây đó làm đồ 
thức để hợp lý hóa tiêu chuẩn. 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 151 





“6Ø tuứ haà: 
PHẬT GIÁO CÓ PHẢÁI LÀ TÔN GIÁO KHÔNG? 


Nghiên cứu cho cùng thì Phật giáo là tôn giáo chứ 
không phải là triết học. Song căn cứ vào đâu mà bảo Phật 
giáo là tôn giáo? Đây không phải là một vẫn đề đơn giản. 

Như ai nấy đều công nhận tôn giáo lấy sự kết hợp 
giữa Thần và Người làm bản chất, nhưng Phật giáo không 
thừa nhận có một đắng “Tạo vật Chủ”, nhất là Nguyên thủy 
Phật giáo vì không thừa nhận một linh hồn cố định của cá 
nhân, nên không có một khái niệm nào về sự quan hệ giữa 
Thần và Người. Trong Phật giáo, nhất là Tịnh Độ Giáo, tuy 
có căn cứ vào sức bản nguyện của Phật Di Đà để thành lập 
“Cứu Độ Quan” nhưng đứng về phương diện “Tự lực 
Thánh đạo môn” của Phật giáo mà nói thì quan niệm đó 
không thê được coi là quan niệm về một hình thức “liên hệ 
giữa Thần và Người”. Do đó, nhiều học giả Âu châu cho 
rằng Phật giáo, đặc biệt là Nguyên thủy Phật giáo, trên bản 
chất không phải là một tôn giáo. Theo chỗ tôi biết thì như 
Arthur Drews và Heinrich Scholz đã bàn đến điểm này 
trong các tác phẩm tôn giáo và triết học của họ. Ngay trong 
giới học giả Nhật bản cũng có nhiều người bảy tỏ quan 
điểm của họ về vẫn đề này, nhất là các Mục sư Cơ đốc giáo 
đặc biệt đã đề cao điều nảy, và cho rằng Phật giáo không 
phải là tôn giáo mà tôn giáo chân chính chỉ có Cơ đốc giáo 
mà thôi. 


152 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





Để giải đáp cho vẫn đề này, trong Phật giáo hầu như 
không có một học giả hoặc một nhà truyền đạo nào đứng 
trên lập trường học thuật chân chính để luận cứu vấn đề. 
Đó là một điều rất không may. Koryu Otani có nhận xét 
tiện đây đã đứng về lập trường cho rằng tôn giáo là sự 

“quan hệ giữa Thần và Người” để quan sát Phật giáo, và 
bảo răng Phật giáo là khoa học chứ không phải là tôn giáo, 
và đương nhiên chúng ta không thê chấp nhận quan điểm 
đó. Song có điểm rất thú vị là trong số các học giả Tây 
Phương cũng có người đứng trên cùng một lập trường trên 
đây để nhận định Phật giáo, và cho rằng vì Phật giáo là 
khoa học chân chính cho nên Phật giáo cũng là một tôn 
giáo chân chính. Lại mới đây, trong bài khảo luận nhan đề 
“Phương diện tôn giáo và đạo đức của Phật giáo”, ông 
Pauldahlpe nói: về mặt tôn giáo là đưa toàn bộ yêu cầu 
nhân quả thê hiện ngay trong thân tâm của mình”, đó là dựa 
vào phương pháp Khoa học để luận chứng chân lý của Phật 
giáo, một nhận xét tuy đúng nhưng vì quá thiên trọng 
phương diện lý trí, cho nên không hề thừa nhận có cảnh 
giới thân bí nảo. Dù sao thì nhận xét này cũng không khỏi 
có điểm không phù hợp với Phật giáo, do đó, đứng về 
phương diện tôn giáo mà nói, nhận xét trên đây chưa được 
hoàn toàn. 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 153 





“6ø thu ba: 
PHẬT GIÁO VỚI SỰ THỰC TÔN GIÁO 


Gần đây, Bác sĩ Kenchi Kato thường thảo luận về Tôn 
giáo, và đã căn cứ vào đề tài: “Nguyên thủy Phật giáo có 
phải là một Tôn giáo không?” và cho rằng Nguyên thủy 
Phật giáo cũng chỉ là một Tôn giáo, nghĩa là nó cũng đã 
được thành lập theo hình thức “quan hệ giữa Thần và 
Người”. Theo ông, mặc dù Nguyên thủy Phật giáo không 
thừa nhận một vị Thần sáng tạo, nhưng Phật Thích Ca, 
Thủy Tổ của Phật giáo, dưới mắt của các đệ tử, cũng đã 
được coi như một vị Thần, không phải chỉ một vị Thần tằm 
thường, mà là một vị Thân trên hết các Thần (Devatideva). 
Bởi vậy, người Phật tử quy y Phật cũng không khác gì 
người các tôn giáo giáo khác quy y Thần, đó là một trạng 
thái tâm lý giống nhau. Do đó, nơi nương tựa của người 
Phật tử chăng qua cũng chỉ là thành lập môi “quan hệ giữa 
Thần và Người”. Theo quan điểm nảy thì ta có thể nói 
Nguyên thủy Phật giáo cũng chỉ là một tôn giáo. Ở đây, ta 
hãy góp thêm ý kiến với Bác sĩ Kenchi Kato. Theo tôi đến 
một trình độ nào đó, quan điểm trên đây của Bác sĩ Kenchi 
Kato cũng phù hợp với trạng thái tinh thần của người đệ tử 
Phật. Trên thực tế, những đệ tử Phật đối với Đức Phật cũng 
giống như tâm lý của những tín đồ Bà La Môn giáo tin 
tưởng Phạm Thiên là đắng Từ Phụ của họ, điều này là một 
sự thực, nhưng ở đây có điểm hoàn toàn bất đồng là người 
Phật tư coi Đức Phật như một vị cứu thế theo ý nghĩa một 


154 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





bậc Đại Đạo sư, nghĩa là một bậc thầy chỉ đường, họ chỉ 
theo những lời chỉ dạy thực tiễn của Ngài để tự giác ngộ, 
chứ Đức Phật đối với Phật tử, ít ra là thời kỳ Nguyên thủy, 
quyết không phải là một vị Thần siêu tự nhiên như các 
Thần của các tôn giáo khác phải cần sự cầu đảo van xin 
người ta mới được Ngài cứu vớt. Như vậy mà cho rằng 
Phật giáo cũng được thành lập trên nền tảng “quan hệ giữa 
Thần và người” thì e không đúng. Hơn nữa, đứng về 
phương diện Đức Phật mà nói thì Phật không nhờ một sức 
thiêng liêng nào ở ngoài phù hộ mà phải do tự lực của mình 
để thành Phật. Do đó, trong đạo Phật, không có vấn đề 
“quan hệ giữa thần và Người”, mà điều này không phải chỉ 
ở thời kỳ Nguyên thủy Phật giáo mà suốt từ Tiểu thừa đến 
Đại Thừa cũng đều chủ trương phương diện tự lực (Tự lực 
Thánh đạo môn) cả. Cho nên nếu đứng về mặt bản chất của 
Phật giáo mà nói thì nhận xét bề ngoài. 

Song, nếu nói cho cùng thì có thật Phật giáo không 
phải là một tôn giáo không? Đây là một vẫn đề rất khó giải 
đáp nên ở đây ta hãy xin tạm gác ra một bên. Trên thực tế, 
nếu ta nhìn nhận Phật giáo là một trong ba tôn giáo lớn trên 
hoàn cầu và nhờ nó mà người ta được an tâm lập mệnh, thì 
quả thực Phật giáo đích thị là một tôn giáo. Về mặt luận lý, 
vân đề Phật giáo phải hay không phải là một tôn giáo? Còn 
cần phải được thảo luận. Nếu quá chú trọng đến yếu tố 
nhân cách thần trong tôn giáo, chúng ta sẽ dễ xao lãng 
những yếu tố quan trọng khác của những đòi hỏi về tôn 
giáo. Bởi vậy, ở đây chúng tôi xin trước hết hãy nói rõ 
những đòi hỏi tất yếu của tôn giáo là gì? 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 155 





X72//7277A 
BẢN CHÁT CỦA NHỮNG ĐÒI HỎI TÔN GIÁO 


Về nguồn gốc của tôn giáo, giữa các học giả tuy có 
nhiều quan điểm khác nhau, nhưng nếu đứng về phương 
diện tâm lý mà nhận xét thì tôn giáo là nhu cầu đáp ứng 
những hiện tượng tỉnh thần của chúng ta. Do đó ta không 
thể tìm nguôn gôc của tôn giáo ở các đẳng Thần linh mà 
tìm nó ở tinh thần con người. 

Những điều kiện sinh tồn của nhân loại tuy có nhiều 
nhưng hai điều kiện nổi bật nhất là: điều kiện thiên nhiên 
và điều kiện tinh thần. Song về mặt tác dụng, tính chất của 
hai điều kiện này hầu như lại tương phản nhau. 

Điều kiện thiên nhiên có nghĩa là những quy luật tự 
nhiên, tất nhiên mà dù muốn dù không người ta cũng buộc 
phải tuân theo, còn điều kiện tinh thần thì lại lẫy tự do làm 
đặc tính, có khi muốn được triệt để tự do mà mưu đồ chống 
lại những quy luật thiên nhiên. Chăng hạn người ta có sinh 
ra tất phải có chết đi: đó là quy luật tự nhiên, tắt nhiên. Ấy 
thế nhưng yêu cầu tự do của con người lại muốn sống mãi 
mà không chết, đó là một thí dụ điển hình. Như vậy, trong 
sự sinh tồn của kiếp người, ta thấy chứa đựng một mâu 
thuẫn không thê tránh khỏi. Do đó, trong cuộc sống hằng 
ngày, khi nào hai điều kiện trên thỏa hiệp mà điều kiện tự 
do chiếm nhiều thắng lợi thì cuộc sống đó được nhận là có 
hạnh phúc, nhưng cô đi đến một sự hòa giải triỆt đề giữa 
hai điều kiện đó là một việc không thể nào thực hiện được, 


156 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





mà thống cảm của sự mâu thuẫn này đều như lý tính của 
người ta càng mạnh thì thống cảm đó càng tăng, sức phản 
tỉnh của người ta càng mạnh chừng nào thì thông cảm ấy 
cũng mạnh chừng đó, Cho nên, rốt cuộc những quan niệm 
yếm thế, thất vọng đối với cuộc đời cũng do đó mà phát 
sinh. 

Như vậy, về một phương diện, yêu cầu tự do lấy sự tự 
do tuyệt đối và sự quang vinh tuyệt đối làm thuộc tính, 
thậm chí còn mong. triển khai sự sống đến vô hạn, đồng 
thời nhìn lại cuộc sông hiện thực bị trói buộc, mắt tự do 
càng cảm thấy đau khô vì thế mà nảy sinh ra yêu cầu giải 
thoát. Hai phương diện này của cuộc sống triển hợp nhau, 
một mặt đối với khổ và hoài vọng thoát khổ, mặt khác do 
cái phương pháp thần bí đó mà mong cầu một sự điều hòa: 
đó chính là mầm sống tôn giáo vậy. 

Nhưng làm thế nào để thỏa mãn được yêu cầu đó? 
Đây chính thực là vấn đề căn bản của tôn giáo. Về điểm 
này tuy có nhiều giai cấp và chủng loại, nhưng loại tầm 
thường nhất là hòa giải mâu thuẫn, thỏa mãn yêu cầu mà 
người có thể đem lại những điều kiện đó là một người tồn 
tại trên loài người tức là Thần, hay tưởng tượng ra nhiều 
Thần, do nhiều phương pháp. (câu đảo, đức hạnh, tín 
ngưỡng, minh tưởng v.v... .) để cầu xin sự phù hộ để đạt 
mục đích. Nghĩa là, trên thế gian này, ngoải sự tồn tại của 
nhân loại, còn có một đẳng thiêng liêng năm giữ chìa khóa 
của tự do và thiên nhiên. nếu con người biết chìu theo ý 
muốn của đẳng thiêng liêng ấy thì sẽ được giải thoát, được 
tự do. Căn cứ theo sự tín ngưỡng nảy, đắng thiêng liêng đó 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 157 





có đầy đủ uy lực, có thê hoán chuyển tất nhiên thành tự đo. 
Nói cách khác, đẳng thiêng liêng ây có một phép lạ, có thể 
biến đối thiên nhiên, nếu con người thành khẩn nguyện cầu, 
thì bất cứ lúc nào Ngài cũng hiển thị phép lạ đó. Nếu không 
có phép lạ thì đắng thiêng liêng đã mất hết ý nghĩa, mả tín 
ngưỡng này, bất luận là xưa hay nay đều là hình thức tôn 
giáo thịnh hành nhất, cho nên người ta đã định nghĩa tôn 
giáo là sự kết hợp hay “quan hệ giữa Thần và Người”, và 
lấy đó làm bản chất của tôn giáo. Song ở đây ta cần phải 
chú ý là hình thức đó chỉ là một hình thức tôn giáo, chứ 
không thể nhất thiết võ đoán cho đó là điều kiện căn bản tất 
yêu của tôn giáo. Tại sao? Vì như vừa nói trên kia, bản chất 
của tôn giáo là ở yêu cầu kết hợp giữa tự do và giải thoát. 
Tuy người có thể thỏa mãn yêu câu đó không phải là Thân, 
nhưng tôn giáo thì rất có thê. 

Nếu đứng về phương diện trên đây mà nói, tức là 
Thần thánh không thê thỏa mãn nhu cầu tôn giáo mà chính 
là tôn giáo có thể làm thỏa mãn, thì Phật giáo là một tôn 
giáo. Phật giáo không thừa nhận một vị Thân siêu việt hắn 
những hạn chế thiên nhiên, vì những vị Thần chăng qua 
cũng chỉ là một sự tồn tại tự nhiên nên cũng có những sự 
hạn chế, còn tôn giáo nảy mầm trong sự mâu thuẫn bất hợp 
lý của nhân sinh, vê điểm này, tín ngưỡng tôn giáo cũng có 
những yếu tố bất hợp ý, đó là một thực tại, nhưng nêu đem 
những yêu tố bất hợp lý đó mà hợp lý hóa thì người ta 
không thể tìm thấy sự mãn túc toàn nhân cách, do đó mà 
Đức Phật đã không coi trọng vị Nhân Cách Thần là đối 
tượng của tín ngưỡng. 


158 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





"Giất tuứ năm: 
SỰ MONG MUÔN MỘT CUỘC SÔNG VÔ HẠN 
VỚI YÊU CÂU GIẢI THOÁT 


nền tảng cơ bản về mặt tôn giáo của Đức Phật là sự 
phản tỉnh tự tâm. Dù đối với lòng mong muốn một cuộc 
sông vô hạn hay yêu cầu giải thoát, tất cả đều phát sinh từ 
nội tâm của ta. Đã thế thì sự giải quyết tối hậu tất nhiên 
phải tìm ngay trong tự tâm. Như ai cũng biết, lời dạy cuối 
cùng của Đức Phật là: “Hãy tự mình thắp đuốc lên, hãy tự 
mình nương tựa nơi mình, nương tựa Chính Pháp, chứ 
đừng nương tựa vào một nơi nào khác”. Đó là những lời 
minh chứng rõ ràng về ý nghĩa trên đây và từ đấy về sau 
lập trường của Phật giáo đều lấy đó làm chủ nghĩa quán 
thông. Song theo Phật giáo, người thể nhập được sinh mệnh 
vô hạn quyết không thể dựa vào phương pháp biểu tượng 
hóa tích cực mà tìm cầu được, trái lại, phải bắt đầu giải 
phóng những hạn chế đó, cho nên phải bắt đầu từ cái cá thể 
bất hợp lý của ngã chấp, ngã dục để giải phóng chính mình. 
Song khi thể nghiệm được sinh mệnh vô hạn thì tự mình 
biến thành nội dung của sự thể nghiệm, đó là một lập 
trường mới về tôn giáo của Phật giáo. Nói một cách đơn 
giản thì: lập trường của Phật giáo là lẫy giải thoát làm mục 
đích và đăng sau đó dự tưởng một sinh mệnh vô hạn (cuộc 
sống tự chủ tuyệt đối) nhưng vô hạn sinh mệnh đó chỉ được 
thê nghiệm nội tại chứ không biểu tượng hóa: đó có thê nói 
là một hình thức tôn giáo mới, tuy thần bí nhưng rất hợp lý. 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 159 





Các tôn giáo phô thông lấy vô hạn sinh mệnh làm tiêu 
biểu bên ngoải, biến nó thành một hình thái nhất định để 
biểu tượng hóa, Phật giáo lấy giải thoát làm tiêu biểu bên 
ngoài, mà vô hạn sinh mệnh vẫn không biểu tượng, nếu nói 
một cách miễn cưỡng thì đem sức “không” (Reine 
Aktivitat) vào nội tâm tất cả đều quy về nhất tâm: đó là lập 
trường độc hữu của Phật giáo. Song đối với những người 
chưa thể nghiệm được lý thâm áo đó không khỏi có cảm 
giác hoang mang, cho nên tùy theo đà tiến triển của tư 
tưởng mả đem Chân không biểu tượng thành Diệu hữu và 
để thích ứng với đường lối đó, Phật giáo đã dùng nhiều 
danh từ như Pháp thân, Chân như, Tịnh độ v.v... Tư tưởng 
đó tuy có nhiều biến hóa nhưng tóm lại, theo ý nghĩa căn 
bản, thì đó chỉ là những phương pháp khai thác triệt để nơi 
tự kỷ nội tâm. 


160 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





“G¡Øt thuứ sáu; 
SỰ THỎA MÃN YÊU CÂU TÔN GIÁO VỚI 
NHẬT TÂM 


Căn cứ theo sự quan sát trên, người ta không thê 
không thừa nhận rằng Phật giáo, về mặt tự lực, đối với sự 
thỏa mãn yêu cầu tôn giáo, trên bản chất là một tôn giáo 
hoàn toản sung thực. Nếu muốn so sánh với quan niệm 
Thần và Người của các tôn giáo khác thì tương đương với 
Thần là Niết bàn, Không, Pháp; còn tương đương với 
Người thì lấy ngã dục làm trung tâm mà khiến cho tự kỷ 
phải khổ đau trong cuộc sống mâu thuẫn, nhưng cái tự kỷ 
đó lại luôn hướng đến một cuộc thoát ly, nô lực giải phóng 
tự kỷ để thê nghiệm thế giới tuyệt đối tự do (Niết bàn, Pháp 
giới, Phật địa), điểm này tương đương với sự cầu nguyện 
hay kỳ đảo trong các tôn giáo phố thông. Song, đối với 
Phật giáo, trong Thần Người tôn giáo khách quan, tôn giáo 
chủ quan, tất cả đều do nhất tâm của người ta. Nghĩa là do 
nơi tự tâm để tìm cầu sự siêu việt và cái cảnh giới siêu việt 
đó nhất trí với nội tâm: đó là hình thức tôn giáo đặc sắc 
nhất của Phật giáo. 

Tóm lại, trong tôn giáo tất phải có hai phương diện 
tiêu cực và tích cực, và hai phương diện đó rất quan hệ mật 
thiết với nhau, không thể tách rời. Các tôn giáo phô, thông 
thì từ mặt tích cực tiến đến tiêu cực, nhưng đặc sắc của 
Phật giáo thì lại từ mặt tiêu cực tiến đến mặt tích cực. 
Những người cho Phật giáo không phải là tôn giáo đã 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 1ló1 





không để ý đến sự thực này nên mới kết luận một cách sai 
lầm như thế, mà ngày nay khi hầu hết các tôn giáo thần 
quyền đang di dần vào bóng tối thì Phật giáo, vì có những 
đặc chất trên, nên vẫn được phát triển mạnh mẽ: có thể nói 
Phật giáo là một tôn giáo đã được thành lập theo phương 
pháp tâm lý tôn giáo chân chính và vĩnh viễn bất diệt. 


162 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





“S6 Mương tÂø Ñai: 


GIẢI THOÁT LUẬN 


“G:i tue nhất: 
GỢI Ý 


Tất cả tôn giáo, bất luận thuộc hình thái nào, đều lấy 
yêu cầu giải thoát làm bối cảnh. Dĩ nhiên không phải tôn 
giáo nào cũng chủ trương hết thảy là ý thức. Nếu chủ 
trương yêu cầu giải thoát xuất phát từ ý thức thì sinh hoạt 
quan của nhân loại sẽ trở thành một vấn đề hết sức phức tạp 
và nan giải. Tư tưởng giải thoát là đặc trưng của nền tôn 
giáo cao đăng, bởi lẽ thời thái sơ những tôn giáo tự nhiên 
mà loài người sản sinh ra chỉ là những tôn giáo tự nhiên 
nên chưa có được tư tưởng đó. Song đứng về mặt biểu 
tượng mà nói, có phải tất cả tôn giáo đều đồng nhất về giải 
thoát và nội dung của giải thoát không? Trên căn bản, tuy 
cũng có điểm cộng thông, nhưng về mặt hình thức biểu 
tượng, giữa các tôn giáo có nhiều điểm bất đồng. Nghĩa là 
các tôn giáo tuy cũng chủ trương chủ nghĩa giải thoát, 
nhưng phần nhiều đứng trên các lập trường khác nhau: đó 
là điều rất rõ ràng. Xa hơn nữa, cũng có tôn giáo tuy chủ 
trương chủ nghĩa giải thoát, nhưng khi khảo sát người ta 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 163 





không hiểu rõ nội dung của giải thoát đó là gì, nó chỉ là một 
danh từ suông không thôi. 

Bên Tây phương cũng có những tôn giáo hay triết học 
chủ trương giải thoát. Điển hình là các nhà triết học Hy lạp 
như Pythagoras và Plato. Cơ Đốc giáo dĩ nhiên là xây dựng 
trên nền tảng giải thoát chủ nghĩa. Trong số các tư tưởng 
gia người Đức, trước hết phải kể đến Tiêu Bá Nội, cũng có 
rất nhiều người chủ trương thuyết giải thoát. Nói tóm lại, 
chủ nghĩa giải thoát và yêu cầu giải thoát ta có thể thấy nó 
biểu hiện dưới nhiều hình thái và khắp nơi trên thế giới, 
nhưng nếu muốn tìm đến chỗ xuất phát của tư tưởng giải 
thoát thì ta không thể không tìm đến Ấn Độ từ thời đại Áo 
Nghĩa Thư (Triết học Upanish-ads) trở về sau, tất cả tư 
tưởng Ấn Độ, không những chỉ đứng trên lập trường giải 
thoát chủ nghĩa mà còn tận tâm tận lực phấn đấu đề giải 
thoát, ta có thê nói điều đó ngoài Ân Độ ra ta không thê tìm 
thấy ở một nơi nào khác. Do đó, nếu muốn hiểu rõ chủ 
nghĩa giải thoát trên toàn thế giới, ta không thể không tìm 
hiểu giải thoát quan của Ấn Độ. 

Ở đây chúng tôi gọi là Giải thoát luận là có ý muốn 
tìm hiểu tất cả các loại giải thoát quan của Ấn Độ để có 
được một khái niệm đây đủ, đồng thời mong tìm ra cái ý 
nghĩa cộng thông giữa các giải thoát quan đó. Đương 
nhiên, nếu khảo sát cho tường tận, thì đây là một vẫn đề vô 
cùng phức tạp và khó khăn, không thể một sớm một chiều 
có thể nói hết, cho nên ở đây chúng tôi cũng xin thanh 
minh trước là chỉ có thê cố gắng trình bày vấn đề một cách 
khái quát và đơn giản mà thôi, và trước tiên chúng tôi xin 


164 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 


trình bảy toàn bộ tư tưởng Ấn Độ về giải thoát quan. Sau 
đó ở Tiệt thứ ba, chúng tôi sẽ đặc biệt đê cập đên nội dung 
của giải thoát quan Phật giáo. 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 165 





“Giết tướ hai; 
Ý NGHĨA VÀ CÁC LOẠI GIẢI THOÁT QUAN 
ẤN ĐỘ 


1- Nguồn gốc của Tư tưởng Giải thoát: 


Trước đây, trong cuốn sách nổi tiếng của mình, cuốn 
“Phật giáo Nguyên lý luận” bác sĩ Muraue đã nhận định 
rằng các tông phái Phật giáo đều nhất quán về lý tưởng 
Niết bàn, do đó mà thảo luận về khả năng thống nhất Phật 
giáo. Quan điểm này rất đúng, song nói đúng ra lý tưởng đó 
không phải chỉ hạn cục trong các tông phái Phật giáo, mà 
nói rộng ra nó là toàn bộ tư tưởng của các giáo phái Ấn Độ 
nữa, vì cái gọi là Niết bàn (Nirvana) hay Giải thiát (Moksa) 
thật ra cũng chỉ cùng một ý nghĩa là đã giải phóng được 
sinh hoạt cá thể mà lập dựng nên cuộc sinh hoạt tinh thần 
tự chủ và độc lập. 

Nhưng cái tư tưởng giải thoát đó đã phát xuất ở Ấn 
Độ từ thời kỳ nào? Dĩ nhiên nó đã ngắm ngầm manh nha từ 
rất sớm rồi, nhưng thật sự trở thành một tư trào rõ rệt thì 
đại khái vào thời kỳ mà các tư trào Ấn Độ đang dần dần 
tiến đến chỗ giác ngộ Tự Ngã trở về trước. Nếu chiếu theo 
văn hiến, theo chỗ tôi tận lực nghiên cứu, thì vào thời đại 
Lê Câu Vệ Đà (Rg-Veda), đại biểu tư tưởng tối cổ của Ấn 
Độ, nghĩa là vào khoảng 1500-1000 năm trước Công 
Nguyên, tư tưởng giải thoát hầu như vẫn chưa biểu hiện 
một cách rõ ràng. Vào thời đại đó, người Ấn Độ cổ đại (nếu 
có) định cư tại khu vực Ngũ Hà, tính tình còn thuần phác 


166 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





và thanh thản, về mặc ý thức, vẫn chưa cảm thấy những 
mâu thuần khổ đau của cuộc sống, nhưng từ khi dân tộc 
Aryan di chuyên về phía Đông Nam thượng lưu sông Hằng 
Hà, khai thác nền văn minh tại đây, đồng thời cũng dần dần 
tiễn đến bản chất sinh hoạt trầm mặc, do đó tư tưởng giải 
thoát cũng đã dần dần nảy nở. Tư tưởng này đã thây tản 
mát trong Phạm Thư (Bràhmanas), tức từ khoảng 1000-800 
trước Công nguyên, vậy ta có thê coi là tư tưởng giải thoát 
đã manh nha bắt đầu từ thời kỳ đó, và đặc biệt đến cuối 
thời kỳ này đã trở nên rất rõ rệt. bắt đầu từ thời kỳ đó, các 
nhà tư tưởng Ấn Độ dần dân đi tìm bản chất của Tự Ngã và 
cho bản chất đó là một linh thể bất diệt, và lẫy việc phát 
hiện cái linh thể đó làm lý tưởng cứu kính của con người. Ô 
Da bái Lỗ nói: 

“Nguồn gốc của tư tưởng giải thoát và tư tưởng luân 
hồi đều phát xuất song song với nhau”. Rồi đến ông Đốc Y 
Tác Âm nói: “Do sự hình thành tư tưởng Tự Ngã mà đã 
phát sinh ra tư tưởng luân hồi”, nhưng theo chỗ tôi hiểu thì 
tư tưởng luân hồi vẫn là kết quả của tư tưởng giải thoát, 
cho nên ý kiến của hai ông nói trên có điểm đồng nhất. 
Nghĩa là đối với vạn hữu, đặc biệt là tự thân con người, 
người ta cảm thấy cần phải so sánh đối chiếu giữa cái chân 
tướng và giả tướng của vạn vật, và do cái ý hướng muốn xa 
lia giả tướng để trở về với chân tướng mà đã phát sinh ra tư 
tưởng giải thoát. Song, tại Ân Độ cái thời đại mà sự đối 
chiếu giữa chân tướng và giả tướng được bộc lộ một cách 
TÕ ràng, đồng thời, vẫn đề giải thoát được luận cứu rộng rãi, 
đĩ nhiên là thuộc thời đại U Ba Ni Sát Đàm (Upanishads). 
Do đó, vấn đề giải thoát được thiên hạ đặc biệt chú ý và 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 167 





đưa ra thảo luận vẫn là thuộc thời đại Upanishads (800-500 
trước Kỷ nguyên). Đến thời kỳ này giải thoát quan mới thật 
sự được quy định thành hình. Upanishads nói: “Cái bản 
tính của Tự Ngã cùng với thật tại của vũ trụ tức Phạm 
Thiên là đồng nhất, bản lai thanh tịnh, không nhơ nhớp, là 
cảnh giới diệu lạc, vĩnh viễn bất biến, nhưng vì mê mờ 
không thấy được cái chân tướng ấy nên con người đã bị 
tách khỏi cái tính đồng nhất kia để rồi phải lăn lộn trôi dạt 
trong bề khổ sinh tử, bị đắm chìm và trói buộc mất hết tự 
do”. Cũng vì thế mà cái lý tưởng cứu kính của con người là 
làm thế nào đề thoát ly được cảnh giới sinh tử trói buộc này 
để trở về với bản tính đồng nhất của Phạm Thiên. Nền giáo 
lý của Upanishads tuy rất mông mênh, nhưng cái quy kết 
tối hậu thì không ngoài tư tưởng này, mà một khi đã tin như 
thế rồi thì một mặt miêu tả cái cảnh giới lý tưởng đó càng 
tốt đẹp và sung sướng bao nhiêu, thì nhìn lại hiện thực giới 
người ta cảng cảm thấy mất sinh thú bây nhiêu. Do đó mà 
tư tưởng yêm: thế cũng dân dần nảy mầm và yêu cầu giải 
thoát cũng mỗi ngày một tăng. Như vậy là tư tưởng triết 
học của Upanishads dù có không thừa nhận học phái A Đốc 
Ma đi nữa, cũng đã lấy giải thoát làm lý tưởng tối cao, và 
như đã nói ở trên kia, nguồn gốc và sự thành lập tư tưởng 
giải thoát là cái lý tưởng đích thực cộng thông của mọi học 
phái. 
2- Các loại giải thoát quan: 


Như vừa được lần lượt trình bày ở trên, các phái từ 
thời đại Upanishads trở vê sau, vì tât cả đêu lây giải thoát 
quan làm trung tâm, nên giải thoát quan cũng trở về sau khi 


168 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





giải thoát và phương pháp thực hiện giải thoát, do chỗ nhận 
xét bất đồng của các học phái mà cũng có những sự trình 
bày khác nhau. Nếu nói một cách cực đoan thì mặc dầu các 
phái đều lây giải thoát làm trung tâm, nhưng chỉ vì giáo lý 
của các phái bất đồng cho nên giải thoát quan dĩ nhiên cũng 
có những điểm sai biệt. Song, muốn cho tiện lợi, và nếu 
phân loại một cách đơn giản những tính chất hay khuynh 
hướng giải thoát thì đại khái có bốn loại có thể thâu tóm 
toàn bộ. Thứ nhất, giải thoát do nhờ nơi Nhân cách thần. 
Thứ hai giải thoát do nơi tỉnh thần độc lập cá nhân. Thứ ba, 
giải thoát do sự phủ định ý chí sinh tồn và thứ tư, giải thoát 
do tự kỷ thể hiện thực tại của vũ trụ, Phật tức tâm. 

Thứ nhất giải thoát nhờ nơi nhân cách thần. Người 
gây nghiệp thiện, sau khi chết được sinh lên cõi trời Dạ Ma 
mà hưởng mọi phúc báo: đó là tín ngưỡng đã có từ thời đại 
Lê Câu Vệ Đà (Rg-Veda). Đến thời đại Upanishads, tín 
ngưỡng đó được coi là chưa cứu kính, hơn nữa còn cho 
rằng cõi trời vẫn chưa là cảnh giới giải thoát. Tuy nhiên, tín 
ngưỡng đó vẫn được một thế lực phi thường vì nó đã được 
phổ biến rộng rãi trong xã hội. Chăng hạn, khi nói về sự 
luân hồi của linh hồn thì Upanishads nói nó đi trong Tổ 
đạo, Thiên đạo thì Thiên đạo đây cũng có nghĩa là cõi Trời. 
Thế nhưng, tại nơi này tuy coi đó là một cảnh giới luân hồi, 
song tại nơi khác lại vẫn chưa có là cảnh giới cứu kính. 
Đến thời đại học phái, thuyết hữu thần của Nhất Thần giáo 
nảy nở và tín ngưỡng đó càng ngày càng thịnh đạt thì người 
ta coi vị Thần duy nhất ấy là lý tưởng giải thoát. Giải thoát 
quan của các phái Tỳ Nữu Noa và Thấp Bả hoàn toàn xây 
dựng trên lòng tin đó. Hình như tín ngưỡng Vãng sinh Phật 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 169 





quốc của Phật giáo cũng thuộc hệ thống này, vì giải thoát 
quan nảy có tính cách phổ thông và đầy hương vị tôn giáo 
nên đã được đón nhận một cách rộng rãi trong xã hội, mà 
đặc trưng của giải thoát quan này là ở phương diện tha lực. 
Người ta có thê thoát khỏi sự ràng buộc của hiện thế mà đạt 
đến cảnh giới tự do nếu người ta được Thần ban cho ân 
sủng đó. Nếu giải thoát quan của Tây phương được nói đến 
ở đây thì lập trường của Cơ Đốc giáo có thê nói cũng thuộc 
loại này. 
Thứ hai, giải thoát quan do tinh thần độc lập cá nhân. 
Tinh thần của mọi người là cái linh thể tự thân vốn thuần 
khiết bất hoại, nhưng vì sự chướng ngại của vật chất nên 
linh thể đó trở thành mắt tự do không trong sạch. Bởi vậy, 
nếu muốn đạt đến cảnh giải thoát, người ta chỉ cần xóa bỏ 
những chướng ngại vật chất đó để tinh thần cá nhân ra 
không có thật tại vũ trụ hoặc một vị Thân biệt lập, do đó, 
ngoài bản tính của chính mình ra không cần có một trạng 
thái nào khác để chuyên hướng, cũng như lau sạch bụi trên 
một tắm gương, chỉ cần tẩy trừ những lớp bụi vật chất che 
lấp tâm tính là tức khắc cảnh giới lý tưởng sẽ hiển hiện. 
Giải thoát quan nảy đã tiềm tàng trong Upanishads, nhưng 
thật sự được biểu hiện rõ ràng thì phải chờ đến phái Số luận 
và phái Du già. Vạn hữu sở dĩ có là do sự kết hợp giữa tinh 
thần tính của Tự ngã và tự tính của vật chất tính, và đó 
chính là cái nguyên lý trói buộc, vậy đoạn tuyệt được sự 
cấu kết giữa những yếu tố đó tức là đã đạt đến giải thoát, 
giải thoát quan của Kỳ Na giáo cũng gần tương tự như lập 
trường của phái Số luận, nghĩa là lấy việc diệt trừ những 
ràng buộc vật chất khỏi tinh thần làm lý tưởng tối hậu. 


170 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





Trong Phật giáo, từ khi các học giả thuộc Đại chúng bộ hệ 
xướng thuyết Tâm tính Bản Tịnh đến Đại thừa chủ trương 
thuyết Tất Hữu Phật Tính tức là cái Linh thể của các phái 
kế trên, cho đến lập trường diệt trừ khách trần phiền não để 
đạt giải thoát Niết bàn, thì chủ trương đó cũng có thể được 
coi là thuộc hệ thống này. Tóm lại, giải thoát quan thuộc bộ 
loại này là sản phẩm của tư tưởng triết học có khuynh 
hướng Nhị nguyên luận, vì nó lây sự đối lập giữa tự ngã và 
phi ngã làm điều kiện và cái phương pháp thực hiện giải 
thoát không phải dựa vào tín ngưỡng mà xây dựng trên trí 
tuệ, lấy sự tự lực tu hành làm thông lệ. Quan niệm của 
Plato cho rằng nhục thể là nhà tu giam hãm tỉnh thần và 
muốn được giải thoát, người ta phải phá vỡ ngục tù nhục 
thể: quan niệm đó cũng có thể được liệt vào bộ loại giải 
thoát quan này. 

Thứ ba, giải thoát quan do phủ định ý chí sinh tồn. 

Giải thoát quan trên đây thuộc Nhị nguyên luận, một 
mặt bảo tồn bản tính bất động, một mặt diệt trừ yếu tố bất 
định, nhưng quan niệm giải thoát thứ ba này lại cho sinh 
hoạt hiện thực là mê vọng và muốn được tự do giải thoát, 
người ta phải hoàn toàn chối bỏ sự sống mê vọng đó: đây là 
lý tưởng của Tiểu thừa Phật giáo. Tiểu thừa Phật giáo đại 
biểu của chủ nghĩa vô thần, vô ngã, lấy vô thường và khô 
làm cương yếu của nhân sinh quan. Do đó lý tưởng cứu 
kính của con người không thể thấy ở những cái vô thường, 
những cái khổ, mà trái lại phải hoàn toàn chối bỏ những cái 
đó, nghĩa là phải diệt cho tuyệt cái ý muốn sinh tồn mới hy 
vọng đạt đến cảnh giới giải thoát yên vui, và cảnh giới đó 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 171 





được mệnh danh là Niết bàn (Nirvana). Dĩ nhiên danh từ 
Niết bàn, theo cách dùng ở thời đại Phật giáo Nguyên thủy, 
tuy có bao hàm ý nghĩa tích cực, nhưng nếu theo ý nghĩa 
“đập tắt”, “tiêu diệt” thì trong trường hợp này nó đã được 
dùng đúng với ý nghĩa của nó. Theo chủ nghĩa này, ít ra về 
mặt biểu tượng giải thoát có nghĩa là tiêu điệt hoản toản sự 
sinh tồn hiện thực, cũng vì thế mà nhiều người đã cho Niết 
bàn là một cảnh giới tuyệt diệu hư vô. Trong các phái Tiểu 
thừa, như kinh Lượng Bộ chăng hạn, đại khái đã theo giải 
thích đó. Dĩ nhiên, trên thực tế cái cõi tuyệt đối hư vô ấy 
không thể là lý tưởng của người ta được, cho nên tuy các 
học giả Tiểu thừa nhận đó là hư vô, người sau Niết bản họ 
vẫn thừa nhận một cảnh giới quang minh vĩ đại và thường 
còn, đó là một sự thật, mà cảnh giới này chỉ khi nảo phủ 
định hoàn toàn ý chí sinh tôn mới có thể đạt đến được. Bên 
Tây phương, giải thoát quan của Schopenhauer cũng tất 
tương tự với quan niệm giải thoát trên đây, có lẽ đã chịu 
ảnh hưởng của hệ thống tư tưởng dó chăng? 

Thứ tư, giải thoát quan do tự mình thể hiện thực tại. 

Trong ba bộ loại giải thoát quan kể trên, loại thứ nhất, 
thứ nhì có thể nói là thuộc khuynh hướng Nhị Nguyên hoặc 
Đa Nguyên, loại thứ ba có khuynh hướng hư vô, còn loại 
thứ tư này có thê nói giải thoát quan Nhất Nguyên tích cực. 
Quan niệm này cho răng bản thể của vũ trụ và tự ngã của 
con người vôn là đồng nhất, chỉ vì vô minh nên thấy như có 
cách biệt, nhưng nêu diệt trừ được vô minh thì tức khắc con 
người sẽ trở thành bản thể toàn diện. Vậy từ cái thân nhỏ bé 
cách biệt, giả tạm và bất định, bị phiền não trói buộc này 


172 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





mà vận dụng để đạt đến cảnh giới phổ biến, vĩnh hăng, 
thanh tịnh và tự do, tức là đã đạt đến cảnh giới giải thoát. 
Chủ thuyết này đã được đề xướng bởi các học phái 
Upamishads, Vedanta, và Phật giáo Đại thừa. Lập trường 
hình nhi thượng của giải thoát quan nảy là chủ nghĩa thực 
thể nhất nguyên của Quan niệm luận, hay là vạn hữu thần 
giáo, lây bản thể của vũ trụ làm sự tồn tại duy nhất của tỉnh 
thần, vạn hữu đều đo tinh thần đó khai triển hoặc hiển hiện. 
Phái Vedanta gọi là Phạm hay Đại Ngã, Đại thừa Phật giáo 
mệnh danh là Chân như, Pháp Thân v.v... tức là tinh thân 
đó, vì vậy mà cảnh giới giải thoát theo quan niệm này, về 
mặt biểu tượng cũng rất phong phú, hơn nữa, rất hoạt động, 
không cần phải chối bỏ hiện thực, mà trái lại hiện thực tức 
là bản thể, vậy hiện thực tức cũng là giải thoát. Trong 
Upanishads nói: “Tất cả đều là Phạm”. Thiên Thai Tông 
nói: “Nhất sắc, nhất hương đều là Trung Đạo”. Đứng trên 
lập trường giải thoát mà nói thì vạn hữu đều biểu hiện cái 
tướng vĩnh hằng, tất cả đều tự do, vô ngại. Hoa Nghiêm 
Tông lập thế giới quan Sự Sự Vô Ngại, Thiền Tông nói 
Sinh Tử tức Niết bàn, Chân Ngôn Tông nói Tức Thân 
thành Phật v.v... đều căn cứ trên lập trường đó phát triển cả. 
Đến đây, giải thoát quan của Ấn Độ, ít ra là về mặt lý luận, 
có thê nói đã đạt đến chỗ điều hòa giữa quan niệm yếm thế 
và quan niệm lạc thiên, đã đến điểm dung thông giữa thử 
ngạn và bỉ ngạn, giữa động và tịnh, giữa thực tại và hiện 
tượng để mà khoáng đại cái phạm vi tự tại. 

Trở lên, chúng tôi đã tạm chia giải thoát quan của Ân 
Độ thành bốn bộ loại. Nói đúng ra, trong các học phái dĩ 
nhiên cũng còn nhiều phái chủ trương giải thoát quan khác 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 173 





nữa, nhưng bất luận là chủ trương khuynh hướng nào đi 
nữa, trên đại thể, vẫn không ngoài bốn bộ loại trên đây. Nói 
cách khác, bốn bộ loại trên đây có thể bao gồm tất cả 
khuynh hướng giải thoát trong tư tưởng Ân Độ. 


3- Ý nghĩa của sự thể nghiệm giải thoát: 


Tuy cùng lấy giải thoát làm lý tưởng, người vì sự 
tranh luận về những điểm chân, ngụy, ưu, liệt cho nên giữa 
các học phái cũng có nhiều điểm bất đồng điều đó không 
có gì là lạ cả. Song theo chỗ chúng tôi nhận xét thì đó chỉ là 
trên vẫn đề lý luận mà thôi, chứ về ý nghĩa sự giải thoát thì 
đại khái các học phái đều có những điểm tương đồng. Bắt 
cứ biện luận theo chiều hướng nào, cái ý nghĩa chân chính 
của sự giải thoát là phải làm sao cho tinh thần thanh thản 
trước mọi cảnh khỏ, vui, thật, giả, động, tĩnh: tóm lại đưa ý 
chí đạt đến một cảnh giới tuyệt đối giải phóng. Nói theo lý 
luận hình nhi thượng thì chăng qua lấy sự đưa ý chí đến 
cảnh giới tuyệt đối giải thoát làm mục tiêu vậy, và dĩ nhiên 
do cái mục tiêu đó ra sao mà có sự bất đồng về tính cách và 
phong thái của sự giải thoát. Bởi thế, nêu đứng trên lập 
trường thể nghiệm để luận xem loại giải thoát nào là thật, 
loại nào là giả thì e rằng ta sẽ làm một việc không đâu, vì lẽ 
bất luận theo phương pháp nào, hễ đã đưa tinh thần đến 
được một cảnh giới tuyệt đối giải phóng đó thì đều có thể 
được coi là sự giải thoát chân thực. Nếu nhận xét theo lý 
luận và thực tế thì chỗ kiến giải có những điểm bất đồng. 
Chăng hạn, về lý luận thì có Nhất nguyên luận, Nhị nguyên 
luận, Hữu thần thuyết, Vô thần thuyết, không dung hòa 
được nhau. Song nếu xét theo sự thể nghiệm thực tế về giải 


174 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





thoát thì trong những thuyết mâu thuẫn đó người ta vẫn 
thấy có điểm cộng thông. Do đó, bất luận là Nhất nguyên, 
Nhị nguyên hoặc Hữu thần, Vô thần chủ trương khác nhau, 
nhưng khi ý chí đã đạt đến cảnh giới tuyệt đối giải thoát thì 
quan điểm ở đây không còn dị biệt nữa. Đó cũng là cách 
giải thích chung của các nhà sáng lập tôn giáo, các bậc hiền 
triết cổ, kim, đông, tây, tuy có những giáo lý khác nhau, ở 
vào những bối cảnh bất đồng, nhưng vân có những điểm 
cộng thông, điều này thiết tưởng không phải một sự ngẫu 
nhiên vậy. 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 175 





“Giết thứ ha; 
ĐẶC CHÁT CỦA GIẢI THOÁT QUAN 
PHẬT GIÁO 


Phạm vi của Phật giáo quá rộng cho nên về giải thoát 
quan cũng có những chủ trương khác nhau, Nói một cách 
tổng quát thì như chúng tôi đã trình bảy ở tiết trước toàn bộ 
bốn loại giải thoát quan. Để khỏi phải nhắc đi nhắc lại, ở 
đây chúng tôi chỉ đặc biệt đề cập đến loại thứ ba mà thôi, 
theo tôi có thể đại biểu cho đặc chất của giải thoát quan 
Phật giáo, mà trong lịch trình phát triển của Phật giáo, thế 
giới quan “không” của Bát Nhã có thể bảo tồn được hệ 
thống đó, nhưng cũng đã bị coi như tư tưởng được triển 
khai. Cho nên, ở đây, một mặt phải đi sâu vào ý nghĩa đó, 
mặt khác phải luận qua về chân nghĩa của Niết bàn. 

Lập trường chủ yếu của giải thoát quan Phật giáo là 
vượt ra ngoài cõi Dục (Dục giới). Phật giáo không thừa 
nhận thế giới quan thần quyên lại cũng không thừa nhận cái 
“Ngã” cá nhân bất biến, mà chủ trương hết thảy đều do 
nhân duyên hòa hợp mà hiển hiện, và sở cứ của nhân duyên 
là ý chí của chúng ta. Do đó, nêu muốn được giải thoát, con 
người phải cắt đứt mọi nhân duyên, nghĩa là diệt hết dục 
vọng của ý chí. Theo các học phái khác, giải thoát tức là 
đưa cái tiểu ngã của cá nhân trở về với Đại ngã của một 
đẳng sáng tạo ra vũ trụ. Nhưng Phật giáo vì không thừa 
nhận thần quyên, nên gọi giải thoát là Niết bàn, mà Niết 
bàn theo nghĩa đen là “dập tắt”, nghĩa là dập tắt hết dục 


176 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





vọng tồn tại và lây đó làm lý tưởng cứu kính. Các kinh điển 
Đại thừa, nhất là kinh Bát Nhã, đặc biệt thuyết minh về 
điểm này và mệnh danh là “không”, “không không” rốt ráo 
là “không”. Đó là chân tướng của vũ trụ, và khi đã đạt được 
chân tướng ấy tức là đạt đến giải thoát, đến Niết bàn. 

Trong các giải thoát quan Ấn Độ, giải thoát quan của 
Áo Nghĩa Thư cao siêu hơn cả, xây dựng trên lòng tin: Tiểu 
Ngã và Đại Ngã là đồng nhất, Tiêu Ngã là sự thể hiện của 
Đại Ngã muốn giải thoát người ta phải hủy bỏ Tiểu Ngã để 
về Đại Ngã. Bởi vậy người ta thường có khuynh hướng 
“tuần thế”, nghĩa là xa lánh hắn cuộc sống hoạt động ồn ảo, 
ở những nơi tham sơn cùng cốc, cố giữ cho tâm hồn vắng 
lặng. Giải thoát quan của phái Số luận cũng vô cùng tinh 
diệu. Họ lẫy cái Chân Ngã bất biến bất động làm giải thoát, 
lấy sự thoát ly hết thảy mọi sự ràng buộc vật chất, chỉ sống 
với tỉnh thần luôn luôn thanh thản làm giải thoát. Nếu đứng 
trên lập trường hoạt động mà nhận xét thì quan niệm giải 
thoát này mang nặng tính chất tiêu cực, hành giả chỉ là một 
vị tiên xa lạ hắn với đời sống thực tế. Trong thời kỳ Đức 
Phật tại thế cũng vậy, tuy có những quan niệm giải thoát 
khác nhau, nhưng tựu trung, người ta cũng đều lấy sự xa 
lánh xã hội, sống trong cảnh tịch mịch của núi rừng làm 
phương châm để tự thê nghiệm cảnh giải thoát cho chính 
mình. Do đó mà tất cả các bậc hiền triết đương thời đều 
được kêu là Mâu Ni, nghĩa là những bậc ưa sự vắng lặng, 
chính Đức Phật cũng được gọi là Mâu Ni sống cuộc đời 
tịch mịch trong rừng sâu núi thắm. 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 171 





Sáu năm khổ hạnh, Đức Phật cũng đã từng sống cuộc 
đời văng lặng đượm màu tiêu cực ấy; nhưng sau khi thành 
đạo dưới gốc cây Bồ đề. Ngài đã bắt đầu sống cuộc đời cực 
kỳ hoạt động. Lấy các đô thị lớn thời bấy giờ làm trung 
tâm, Đức Phật đã đi khắp nơi để giáo hóa độ sinh, và cứ 
như thể, nay đây mai đó, ròng rã bốn mươi lăm năm trời, ta 
có thể coi là tắm gương hoạt động chói lọi vậy. 

Các học phái khác lấy siêu nhân làm chủ nên không 
quá coi trọng đạo đức thế gian, nhưng Phật thì lây từ bi làm 
chủ, chuyên đứng về phương diện đạo đức để giáo hóa 
người đời, đó là tiếng nói giải thoát. Tại Ân Độ có nhiều 
tôn giáo, nhưng chỉ có Phật giáo là lấy toàn thể nhân loại 
làm đối tượng đề truyền giáo, và cũng chỉ có Phật giáo mới 
có những giáo lý làm thỏa mãn nhu cầu tinh thần của mọi 
hạng người. Nguyên nhân tại sao Phật giáo được bành 
trướng khắp toản cầu cũng chính là ở điểm đó. 


Tiến thêm một bước nữa mà khảo sát thì Phật theo 
một ý nghĩa nào đó, có thể được coi là một nhà đề xướng 
hiện thực chủ nghĩa. Cái gọi là “giải thoát”, là “Niết bàn”, 
nếu không có ích lợi gì đối với cuộc sống thực tế, thì tự nó 
cũng không có một ý nghĩa nào cả. Giải thoát hay Niết bản, 
theo Phật, không phải chỉ có thể đạt được sau khi chết, mà 
trái lại, có thể được những chứng nghiệm ngay ở hiện tại, 
ngay trong giây phút. Nghĩa là bất cứ trong giờ phút nảo ta 
cắt đứt được mọi mối ràng buộc của tham lam, của dục 
vọng, khiến cho tâm hồn thanh thản, lâng lâng, tự tại, tự do, 
thì ngay giờ phút ấy ta đã đến cảnh giải thoát chân thực rồi. 
Các nhà học phái khác chủ trương chỉ khi nào con người 


178 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





hòa đồng được Tiểu ngã của mình với Đại Ngã của vũ trụ 
thì lúc ấy mới có giải thoát, chứ không thể có giải thoát 
trong thế giới hiện thực. Đó là điểm sai khác giữa giải thoát 
quan của các phái và giải thoát quan Phật giáo và cũng là 
đặc trưng của giải thoát quan Phật giáo. 

Do đó trong Phật giáo, nếu nói đến giải thoát mà phủ 
nhận giá trị của thế giới hiện thực thì không những trái với 
đạo lý mà còn làm hại cho chính pháp rất nhiều, nhưng đây 
cũng lại là điểm vô cùng khó khăn, bởi lẽ vẫn sống trong 
thế giới hiện thực mà làm cách nào để đừng bị mê hoặc, lôi 
cuốn theo, để tìm cầu giải thoát khỏi hiện thực là một việc 
mà có lẽ không ai dám tự phụ làm một cách dễ dàng. Trong 
hàng ngũ đệ tử Phật, có những người chỉ muốn xa lìa cuộc 
đời để được giải thoát, những người này đại biểu cho 
khuynh hướng Nam Tông hay Tiểu thừa Phật giáo, nhưng 
vì khuynh hướng đó không đúng với chân lý của Phật nên 
lại có một số đứng lên vận động phản kháng, và sỐ này đại 
biểu cho khuynh hướng Bắc Tông hay Đại thừa Phật giáo, 

và trong sô này, Bát Nhã giáo thuộc thời kỳ đầu và cũng là 
thuần túy nhất, mà lập trường của Bát Nhã là chủ trương 
diện nào đó mà nhận xét thì có vẻ như thanh thản, lâng 
lâng, phủ định hết thảy, Phật cũng không, chúng sinh cũng 
không, thế giới không, mê không, mà ngộ cũng không: tất 
cả đều là không, nhưng khi đã đến tuyệt đỉnh của cái 
“không không”, rồi trở lại khăng định tất cả để thích ứng 
với hoàn cảnh thiên sai vạn biệt mà hoạt động một cách tự 
do, tự tại, không chấp trước, không đam mê, thái nhiên tự 
nhược (xem chương nói về Chân như quan của Bát Nhã). 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 179 





Coi đó ta thấy chủ nghĩa giải thoát của Phật giáo, nêu 
chỉ nhìn bề ngoài, có vẻ như một chủ nghĩa “không tịch”, 
nhưng nếu căn cứ vào nhân cách hoạt động của Đức Phật, 
do nhân cách đó mà tìm hiểu ý nghĩa chân thực của giáo lý 
Ngài, ta thấy Phật giáo quyết không phải lấy hư vô làm lý 
tưởng, đó là điều không một nhà học Phật chân chính nào 
phủ nhận. 

Trái lại, đặc chất của chủ nghĩa giải thoát của Phật 
giáo có thể nói là một chủ nghĩa hoạt động cụ thể nhất. 
Trong số các học giả Tây phương một thiểu số khi nghiên 
cứu đạo Phật thường cho Phật giáo là tiêu cực, đó chăng 
qua chỉ phê bình một mặt mà không lý giải được cái tính 
thần căn bản của đạo Phật. Đại thừa Phật giáo lập nên 
nhiều nguyên lý tích cực, hoặc nói là Phật, là Chân như, là 
Như lai tạng v.v... nhưng đến mục tiêu giải thoát thì tuyệt 
nhiên không thêm một nguyên lý nào. Thảng hoặc trong 
lịch trình phát triển tư tưởng, đời sau có thêm thắt điều gì 
chăng nữa thì chẳng qua cũng không ngoài cái chân tỉnh 
thần của Đức Phật. Đây là điểm chúng ta không nên bỏ qua 
khi nghiên cứu về lịch sử của Phật giáo. 

Tóm lại, đứng về một phương diện nào đó mà nhận 
xét thì Phật giáo là chủ nghĩa phủ định. Thế giới hiện thực 
chỉ là cái thực ngã là thần, hoặc là thực thể của lý niệm. 
Phủ định tất cả để đi đến : “không”, nhưng đặc chất của 
Phật giáo là một khi đã đạt đến cái không tuyệt đối hay 
Niết bàn văng lặng rồi, thì lại trở về mà khẳng định tất cả 
để tạo thành Phiếm thần quan của Đại thừa Phật giáo. Song 
điểm khế cơ này chưa chắc đã được Đức Phật thuyết minh 


180 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





trong lúc Ngài còn tại thể. Căn cứ trên lịch sử, điểm Đức 
Phật đã chỉ rõ là: vượt thế giới hiện thực để đến cái không 
rồi từ không trở lại hiện thực giới hoạt động, chỉ bày 
phương châm đi đến không. Kế thừa phương châm đó để 
lập nên các thuyết về giải thoát, tuy cũng xây dựng trên căn 
bản không, song tiễn thêm một bước nữa mà khẳng định 
hết thảy: đó là Phật giáo Đại thừa. 

Như thế chung cục nhận Phật là vị Nhân cách thần, 
nhận Như lai tạng là Chân ngã, rồi từ lập trường hiện tượng 
tức thật tại mà xướng lên thuyết “tức thân thành Phật”, cứ 
như thế giáo lý Phật giáo bắt đầu triển khai, mà cái đặc 
trưng nhất quán của chủ nghĩa giải thoát của Phật giáo ở 
chỗ tự mình tuyệt đối mãn túc, rồi vì hạnh phúc của thế 
ĐIỚI, VÌ Sự tiễn bộ của nhân loại, đem hết sức mình ra làm 
việc với một tâm hồn thái nhiên tự nhược, nghĩa là không 
đam mê, không có chấp, luôn luôn thanh thản tự do trước 
mọi hoàn cảnh. 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 181 





thuø l2 
ĐẶC CHÁT CỦA PHẬT GIÁO TẠI 
BA QUỐC GIA 


“Giất thu nhất 
NGUYÊN THỦY PHẬT GIÁO VÀ BỘ PHÁI 
PHẬT GIÁO 


Nói một cách khái quát thì tuy gọi là Phật giáo song 
trong đó có nhiều lập trường khác nhau. Chúng ta hãy đứng 
trên lập trường giáo lý và lịch sử chia thành ba loại để quan 
sát. Thứ nhất, Nguyên thủy Phật giáo, thứ hai, Bộ phái Phật 
giáo, và thứ ba, Đại thừa Phật giáo. Do đó, muốn hiểu rõ 
đặc chất của Phật giáo Đại thừa, trước hết ta phải hiểu qua 
về Nguyên thủy Phật giáo và Bộ phái Phật giáo. 

Nguyên thủy Phật giáo, còn được gọi là căn bản Phật 
giáo, thường được coi như gần với lịch sử và lập trường 
của Đức Phật nhất, và gần đây rất được các giới học giả lưu 
tâm nghiên cứu. Bởi thế, về chân tướng của Phật giáo 
Nguyên thủy có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng nói một 
cách đại thể, ta hãy chia thành số mục sau đây: 


182 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





I1) Những người do Đức Phật trực tiếp cảm hóa, tập 
hợp thành giáo đoàn, lấy Phật làm thầy, muốn được an tâm 
lập mệnh như Phật, chỉ khi thành đạo đến một răm năm sau 
khi Phật nhập diệt (từ đầu thế kỷ thứ năm đến hết thế kỷ 
thứ tư trước TL). 

2) Xuất phát từ điểm muốn được an tâm lập mệnh, 
người ta ý thức nhiều về những nỗi khổ não cố hữu của 
kiếp sống. 


3) các pháp thế gian đều lưu chuyên không ngừng, 
khó có thể quán phá được Pháp duyên khởi. Nguồn gốc của 
mọi khổ đau là tham dục, chấp ngã. 


4) Bởi thế muốn thoát ly mọi khổ đau, người ta chỉ 
cần diệt trừ tham dục, chấp ngã, trước hết phải bình tĩnh 
quán sát, các pháp thế gian một cách thuần túy khách quan, 
coi lão, bệnh, tử, và hết thảy điều bất như ý là hình tướng 
của các pháp thế gian. Nếu lý hội được như vậy thì các cái 
đó không còn làm ta khổ não, tâm hồn ta sẽ đạt đến cảnh an 
nhiên tự tại và được gọi là Niết bàn. Khổ, vui, mê, ngộ đều 
không ngoài tâm: hết thảy đều do tâm chủ trì. 

5) Nếu muốn đạt được những mục đích kế trên, người 
ta cần phải nỗ lực cải tạo hành vi, quán tưởng, mở mang trí 
tuệ, làm cho cái tâm trong sáng, gạn trừ mọi tư tưởng 
nhiễm ô. 

Trên đây là những lập trường chủ yếu của Phật giáo 
Nguyên thủy. Căn cứ vào lập trường của Phật giáo Nguyên 
thủy với những quá trình phát triển về tâm lý hoặc luận lý 
đề lần lần tiến đến nhiều phương hướng khác nhau, ta thấy 
bề ngoài Phật giáo Nguyên thủy vẫn đượm một màu sắc 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 183 





thuần phác chứ không như những thuyết lý do đời sau chủ 
trương. Không những thế mà thôi, thái độ giáo hóa của Đức 
Phật cực kỳ bao quát, không những đối với hàng đệ tử xuất 
gia chỉ bày con đường giải thoát, mà đối với tất cả vấn đề 
trọng đại của nhân sinh, Đức Phật cũng lấy quảng đại quần 
chúng làm đối tượng, dùng mọi phương tiện thích ứng để 
dẫn đạo họ về con đường tốt lành và hạnh phúc. 

Tóm lại, đặc chất của Phật giáo Nguyên thủy là ở chỗ 
ít quan tâm đến lý luận chỉ trọng thực hảnh; ít thuyết minh 
về giáo điều, chỉ cần thể nghiệm được pháp vị, ít chú ý đến 
hình thức, mà trọng tỉnh thần; còn đối với việc xây dựng 
một thế giới hiện thực tốt đẹp tuy cũng rất lưu tâm, nhưng 
điều đó chỉ có nhân cách hoàn toàn của Đức Phật mới cảm 
hóa và thực hiện được mà thôi. 

Kế thừa Nguyên thủy Phật giáo là Bộ phái Phật giáo, 
nhưng đến Bộ phái Phật giáo thì cái nhân cách cảm hóa của 
Đức Phật đã dần dần suy giảm, chỉ chuyên duy trì giáo 
pháp và giới luật của Phật đề bảo toàn sự sống còn của giáo 
đoàn. Do đó giáo pháp mới được chỉnh lý, chú giải, nên 
tảng cho thần học và xác định giáo điều của Phật giáo. 
Song, như đã nói ở trên, vì lập trường của Phật giáo nguyên 
thủy không triệt để chú trọng về luận lý, cho nên đối với 
vẫn đề chi ly giáo điều hay thần học tất nhiên là đã phát 
sinh nhiều ý kiến bất đồng, và đây là một trong những 
nguyên nhân chủ yếu đưa giáo đoàn đến chỗ phân biệt vậy, 
và theo truyền thuyết thì khoảng bốn, năm trăm năn sau khi 
Phật nhập diệt, giáo đoàn đã chia thành hơn mười Bộ phái 
với những lập trường khác nhau, nhưng nói một cách tổng 


184 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





quát thì đại để đặc chất của Bộ phái Phật giáo không ngoài 
những điểm sau đây: 

1) Nguyên thủy Phật giáo lấy nội tâm làm chủ; Bộ 
phái Phật giáo tuy cũng lấy nội tâm làm chủ nhưng đối với 
ngoại giới cũng đặc biệt chú ý. 

2) Nguyên thủy Phật giáo dẫu trên hình thức cũng 
thuyết minh phân tích, nhưng về nội tâm lấy duyên khởi 
quan “một tức hết thảy” làm nên tảng, đến Bộ phái Phật 
giáo thì phân tích những yếu tổ của vạn hữu và rất coi trọng 
sự phân tích đó. 

3) Nguyên thủy Phật giáo tuy có một quy tắc thực 
hành nhất định nhưng lại lấy tinh thần làm chủ chứ không 
lấy hình thức ngoại tại làm chủ, đến Bộ phái Phật giáo thay 
vì chú trọng nội tâm, lại chú trọng đến quy định ở ngoài. 

4) Nguyên thủy Phật giáo đối với cái gọi là đạo tại gia 
cũng rẤt chú ý; đến Bộ phái Phật giáo thì chuyên chú trọng 
về đạo xuất gia, lấy đó làm vấn đề trung tâm mà sao lãng 
đạo tại gia, do đó, đối với các xu thế của thời đại hầu như 
không quan tâm. 

5) Ở Nguyên thủy Phật giáo người ta được coi như 
Đức Phật là lẫy giải thoát làm mục đích; đến Bộ phái Phật 
giáo vì quá tôn sùng nhân cách cao cả của Phật, cho nên coi 
Phật là bậc cao siêu hơn hết người thường không thê sánh 
được, tất cả người tu hành chỉ được coi là đệ tử của Phật 
mà thôi. 

Tóm lại, Bộ phái Phật giáo đã phức tạp hóa Phật giáo 
Nguyên thủy đơn thuần, biến cái chủ nghĩa lấy nhân cách 
làm trung tâm của Phật giáo Nguyên thủy thành chủ nghĩa 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 185 





hình thức. Phật giáo đến đây tuy đã được chỉnh lý rất nhiều, 
nhưng đến một trình độ nào đó; vì muốn tùy thuận với thời 
đại, địa phương và hoàn cảnh để cứu độ chúng sinh, nên 
nếu xét theo tinh thần tự do của Đức Phật, thì Phật giáo đến 
đây cũng dã bị hạn cục rất nhiều, đó là một sự thực không 
thể che dấu được. 


186 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





“6Ø tuứ haà: 
ĐẶC CHÁT CỦA ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO 


Trên hình thức, Phật giáo đến thời đại Bộ phái đã 
được chỉnh đốn một cách rất nghiêm chỉnh. Tuy nói là hạn 
cục, nhưng vì muốn kế tiếp tinh thần truyền đạo của Đức 
Phật, Bộ phái Phật giáo không những chỉ lưu hành trong 
nội địa Ấn Độ mà còn phát triển ra các nước ngoài. Ngày 
nay chỉ truyền là Nam Phương Thượng tọa bộ được truyền 
tại các nước Xiêm La, Miễn Điện, Tích Lan v.v... nhưng 
thật thì đã có một thời các Bộ phái khác cũng đã truyền bá 
ra bốn phương, và điều này chỉ cần xem các tập du lý của 
Ngài Huyền Trang, Nghĩa Tịnh cũng đủ rõ. Song nhận xét 
theo phần nội dung của giáo nghĩa thì như trên đã nói, Bộ 
phái Phật giáo vì quá chú trọng về vấn đề chuyên môn hóa, 
nên đã biến thành chủ nghĩa xuất gia, còn đối với quảng đại 
quần chúng tại gia, Bộ phái Phật giáo đã không thê tiếp xúc 
trực tiếp để duy trì và hướng đạo họ, điều nảy cũng lại là 
một sự thực hiển nhiên, cũng vì thế mà đối với những xu 
hướng tiến bộ và tinh thần hoạt động không ngừng của thời 
đại, Phật giáo đã không có được sự thích ứng thỏa đáng, 
nên tinh thần của Đức Phật đối với xã hội cũng đã suy giảm 
nhiều. Các nhà Đại thừa gọi Bộ phái Phật Tiểu thừa chính 
là do ở điểm này. Đả phá thái độ đó, vận động làm sống lại 
tỉnh thần hoạt động của Đức Phật đề thích ứng với những 
đòi hỏi tiến bộ của thời đại chính là Đại thừa Phật giáo. Kết 
quả của cuộc vận động này đã đưa đến cuộc kết tập các 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 187 





kinh điển Phương Đăng của Phật, như: Bát Nhã, Pháp Hoa, 
Duy Ma, Thắng Mạn, Hoa Nghiêm, Đại Vô Lượng Thọ, 
Đại Thừa Niết Bàn v.v... đều là sản phẩm của cuộc vận 
động này. Nói về niên đại thì đại khái vào khoảng đầu thế 
kỷ thứ tư hay thứ năm sau TL. Đại thừa tuy đến lúc đó mới 
phát khởi và hoàn thành, nhưng truy đến uyên nguyên của 
nó thì tỉnh thần đó đã có sẵn ngay ở Đức Phật, và sau này 
khi Đại thừa được truyền sang Trung Quốc, Nhật Bản, thì 
tinh thần đó lại được triển khai rất nhiều, nhưng có thể nói 
cho đến ngày nay tinh thần Đại thừa vẫn chưa được hoàn 
toàn viên mãn. 

Như vậy đặc chất của Đại thừa Phật giáo như thế nào? 
Câu hỏi đó tưởng không cần nói là một câu rất khó trả lời. 
Tuy nhiên, nếu chỉ đề cập đến một vài khía cạnh nổi bật thì 
đại khái có những điểm như sau: 

1) Thời kỳ Tiểu thừa giáo, vì chỉ tìm cầu sự giải thoát 
cho bản thân, việc cứu độ người khác đối với con đường 
giải thoát của mình không phải là một điều kiện tất yếu, 
nhưng Đại thừa vì cho rằng tất cả mọi người đều có thê khả 
năng tính thành Phật, cho nên chủ trương người ta ai cũng 
có thê tu thành Phật, được như Phật, bởi vậy mới lấy việc 
cứu độ hết thảy chúng sinh làm lý tưởng tối cao của mình. 
Tiểu thừa chỉ nhận có một Phật Thích Ca, Đại thừa thừa 
nhận chư Phật đồng thời tồn tại, dó là lý do chứng minh 
mọi người đều có thể thành Phật chứ không riêng gì Phật 
Thích Ca, và không những chỉ ở thế giới này mà còn ở các 
thế giới khác trong mười phương đều có Phật cả; không 
những chỉ có Phật ở hiện tại, mà ở quá khứ, tương lai đều 


188 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





có Phật, thành Phật là lý tưởng tối hậu; nhưng thật ra không 
phải thực hiện được lý tưởng đó một cách dễ dàng. Theo 
Đại thừa, muốn thành Phật trước hết hành giả phải thành 
một vị hậu bồ Bồ tát, tu theo hạnh Bồ tát của các bậc Bồ tát 
tiền bối. Bồ tát là người cầu đạo Bồ đề (sự giác ngộ của 
Phật), tức là thời kỳ tu để thành Phật. Song Bồ tát đây 
không như Thanh Văn chỉ hạn cục ở những người xuất gia, 
những người tuy ở tại gia sống theo thế gian, nhưng nêu 
diệt trừ lòng tham dục ích kỷ, làm lợi cho đời, dắt dẫn 
người đời về đường thiện, tích công lập đức, cuối cùng hồi 
hướng cho quả vị Phật, đều được coi là Bồ tát cả, mà trái 
lại chính những người ở tại gia phát tâm cầu đạo mới chính 
là bản vị của Bồ tát. Cứ theo ý nghĩa đó thì đạo Bồ tát là 
một loại thế tục đạo và như Nghiêm Mật nói là một đạo chỉ 
dương giữa thế tục và xuất gia. 

Nhưng tuy cũng gọi là Bồ tát song trong đó cũng có 
nhiều loại và cấp bậc khác nhau, có vị đã gân thành quả vị 
Phật, cũng có vị chỉ mới phát tâm trên cầu đạo Bồ đề, đưới 
hóa độ chúng sinh mà thôi. Lý do tại sao Đại thừa lấy Văn 
Thù, Phổ Hiền, Quan Âm làm đầu để lập nên vô số Bồ tát 
là ở chỗ đó. Lây Bồ tát làm trung tâm là đặc trưng của Đại 
thừa Phật giáo; và gọi Đại thừa là Phật thừa hay Bồ tát thừa 
để đối lại với Tiểu thừa và Thanh Văn thừa hay La Hán 
thừa cũng lại do ở điểm đó. 

Nói tóm lại, lập trường của Đại thừa là lây Phật làm lý 
tưởng và lấy sự trở về với tỉnh thần của Đức Phật làm mục 
tiêu. Nếu theo ý nghĩa đó, ta có thể nói Đại thừa đứng trên 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 189 





lập trường thâm sâu để mưu khôi phục Phật giáo Nguyên 
thủy. 

2) Bồ tát lấy việc trên cầu đạo Bồ đề, dưới hóa độ 
chúng sinh làm bản nguyện, và lấy tại gia làm điểm xuất 
phát, cho nên khác hăn với Tiêu thừa, không theo chủ nghĩa 
ân dật, mà trái lại, ở ngay trong thế gian hoạt động với đời, 
lây việc cứu độ làm cơ sở, vì nhu câu giải thoát chung, cô 
kiến thiết một thế giới tốt đẹp hơn, nói một cách khác muốn 
cùng một lúc hoàn thành cả hai nhiệm vụ tại gia và xuất 
gia, kết quả đả phác họa một quốc gia lý tưởng, đó là lý 
tưởng Tịnh Độ vậy. Tiểu thừa vì sự lẫy giải thoát cá nhân 
làm chủ nghĩa nên không có lý tưởng Tịnh độ, Đại thừa vì 
có lý tưởng Tịnh độ nên nhất nhất hoạt động đều tỏ cái hy 
vọng là lý tưởng hóa thế giới, đó là đặc chất của Đại thừa, 
ta cần phải chú ý điểm này (về ý nghĩa và các loại Tịnh độ, 
xin xem Thiên thứ ba, Hiện Thực và Tịnh Độ). 

3) Đại thừa vì chấp nhận giá trị của sự thích ứng với 
sinh hoạt hiện thực cho nên cách khảo sát về dục vọng hay 
phiền não cũng có nhiều điểm khác hắn với cách quan sát 
của Tiểu thừa cho rằng COn người khổ vì có dục vọng, 
muốn thoát khổ người ta phải diệt hết dục vọng, mà diệt 
dục tức là chuyên theo giải pháp tiêu cực. Nếu theo nghĩa 
hẹp của chữ “dục” thì cũng như Tiểu thừa. Đại thừa nhận 
đó là nguồn gốc của mọi khổ đau, nhưng Đại thừa muốn 
cho chữ dục một định nghĩa rộng rãi hơn để đạt tới vô hạn 
dục, nhờ vào vô hạn dục đó mà phát tâm mong cầu thành 
Phật trong kiếp sống vô hạn đau khổ này. Nói tóm lại, Đại 
thừa muốn cho chữ dục một ý nghĩa đạo đức và tôn giáo. 


190 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





Bởi vậy, đối với những khổ đau của kiếp người, khác hăn 
với Tiểu thừa tìm cách trồn tránh Đại thừa lấy khổ đau làm 
cơ duyên để tiến đến một khía cạnh cao sâu hơn của sự 
sông: tuy nhận khổ đau là hiện hữu nhưng vẫn có một ý 
nghĩa đạo đức nên Bồ tát mới lăn lộn trong vòng khổ đau 
để cứu độ chúng sinh và coi đó là một phương châm thoát 
khổ chân chính duy nhất. Do đó, quan niệm về luân hồi 
giữa Đại thừa và Tiêu thừa cũng có chỗ bất đồng, Tiểu thừa 
lấy việc cắt đứt vòng luân hồi làm lý tưởng. Trái lại, Đại 
thừa chấp nhận luân hồi, lấy luân hồi làm căn cứ để phát 
tâm tu hành hướng thượng. Bởi vậy, nếu đứng trên lập 
trường tu nghiệp mà nhận xét, ta có thê nói luân hồi là điều 
kiện tất yếu của Bồ tát để thực hiện bản nguyện của mình, 
nói một cách đơn giản thì trong dục vọng khổ đau và luân 
hồi cũng có giá trị về luân lý, muốn áp dụng giá trị đó vào 
cuộc sống tự chủ để tiến tới tích cực hoạt động, đó là đặc 
sắc nhân sinh quan của Đại thừa. 

4) Như ở trên đã nói, lập trường của Phật giáo 
Nguyên thủy là đặc biệt chú trọng vào nội tâm, nhưng đến 
Tiểu thừa Phật giáo thì cho tâm là điều kiện động, nghĩa là 
đối với sự tồn tại bên ngoài cũng chú ý, và dần dần chú ý 
quá đến nỗi coi đó là một ý nghĩa đặc biệt trọng yếu, cho 
nên đã sản sinh ra những người chủ trương thực tại luận 
một cách cực đoan. Đại thừa Phật giáo muốn trở về lập 
trường của Phật giáo Nguyên thủy nên chủ trương hết thảy 
đều do tâm, nhưng ý nghĩa của tâm ở đây so với ý nghĩa 
tâm của Phật giáo Nguyên thủy có phần thâm thúy hơn, 
hoặc nói là tâm kinh nghiệm cũng được, mà nói là vật cũng 
được, hoặc đứng về phương diện Bản thê luận, dần dần qui 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 191 





định trạng thái hoạt động của tâm một cách tính tế, đó là 
vẫn đề trung tâm của triết học Đại thừa. Trong cái tâm của 
ta có đầy đủ đức tính của Như lai (Như lai tạng hay Phật 
tính) cũng như có cả vô minh phiền não, tùy theo cách nó 
biểu hiện như thế nào mà thành có mê, ngộ, địa ngục, tịnh 
độ khác nhau. Như vậy hết thảy hiện tượng chăng qua chỉ 
là biểu tượng của cái vọng tâm của ta, và cứ theo lập luận 
đó thì hết thảy đều là không; diệt trừ được vọng tâm là làm 
cho chân tâm biểu hiện thì lúc đó mới thấy chân tướng của 
vũ trụ. Căn cứ vảo lập luận này nên mới thành lập thế giới 
quan “Chân không diệu hữu”, xét ra tất cả tư tưởng của Đại 
thừa đều xuất phát từ điểm đó và rồi cũng đều quy kết về 
điểm đó cả. 

5) Sau hết nên tìm hiểu đặc chất cuả Đại thừa. Đại 
thừa căn bản muốn thích ứng với tinh thần thời đại mà có, 
đông thời Đại thừa cũng lại có đặc tính thích ứng với tỉnh 
thần thời đại. Phật giáo Nguyên thủy của Dức Thế Tôn đối 
với thời đại bây ĐIỜ tỎ ra rẤt quan tâm một cách sâu sắc, 
điều đó là một sự thật không thể chối cãi. Đến Tiểu thừa 
Phật giáo vì chỉ chuyên tâm vào việc tìm tòi tài liệu của 
Phật giáo Nguyên thủy mà không hè lưu ý đến tỉnh thần 
thời đại, cho nên dần dân Tiểu thừa trở thành khô khan. 
Theo một ý nghĩa nào đó thì Đại thừa chống đối điều này, 
và vận động xướng lên phong trào Đại thừa mục đích để 
tiếp xúc rộng rãi với tỉnh thần thời đại, đồng thời cũng để 
cứu những mối tệ thời đại. Do đó, trong tư tưởng Đại thừa 
ta thấy phản ảnh rất nhiều vấn đề thuộc tinh thần giới 
đương thời. Cho nên, ta có thể nói nếu không hiểu được 
tỉnh thần văn hóa của thời bấy giờ thì không thể hiểu được 


192 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





phong trào Đại thừa một cách chính đáng, bởi vì giữa tỉnh 
thần đương thời và Đại thừa Phật giáo có những quan hệ rất 
mật thiết. Về điểm này ta cũng nên chú ý rằng, khi Đại thừa 
được truyền bá ra các nước ngoài, trải qua nhiều thời đại đã 
phải dùng nhiều phương tiện và tùy cơ ứng biến để phát 
triển. 

Tóm lại, Tiểu thừa có tính cách tiêu cực, Đại thừa thì 
tích cực, giáo hội truyền thống Tiêu thừa không nhiều thì ít 
do khuynh hướng tự do cá nhân mà vận động, Đại thừa do 
phong trào quần chúng, Tiểu thừa lấy việc giải thoát cá 
nhân làm mục tiêu,, Đại thừa lẫy việc cứu tế xã hội làm 
chuẩn đích. Tiểu thừa chủ trương ấn dật, Đại thừa chủ 
trương thông tục; Đại thừa nêu khâu hiệu trở về với tỉnh 
thần của Đức Phật, và trên thực tế kế thừa tinh thần Nguyên 
thủy Phật giáo, cho nên ta có thể nói Đại thừa gần với chân 
ý của Đức Phật hơn. 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 193 





“6Ø tuø Úa 
ĐẶC CHÁT CỦA PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 
VÀ NHẬT BẢN 


Trở lên tuy mới đề cập một cách sơ lược đến đặc chất 
của Phật giáo, song lấy đó làm bối cảnh thì đặc chất của 
Phật giáo Nhật Bản như thế nào? Nếu muốn hiểu rõ điểm 
này, trước hết ta phải tìm hiểu qua về đặc chất của Phật 
giáo Trung Quốc, vì Phật giáo Nhật Bản không phải du 
nhập trực tiếp từ Ấn Độ, mà hoàn toàn từ Trung Quốc thì 
không thể lý giải được đặc chất của Phật giáo Nhật Bản. 
Phật giáo Trung Quốc tuy có nhiều đặc chất, nhưng ba đặc 
chất sau đây được coi là chủ yếu nhất: 

a) Phật giáo được truyền vào Trung Quốc hiển nhiên 
là Phật giáo Đại thừa, tiêu biểu cho chân lý của Đức Phật, 
còn Tiểu thừa chỉ được coi là phương tiện quyên xảo mà 
thôi. Ở Ấn Độ, như đã nói trên, vê hình thức Tiểu thừa do 
giáo hội truyền thống mà truyền bá, còn Đại thừa do phong 
trào vận động phục cô mà khởi xướng. Đứng về địa vị giáo 
hội mà nói, mãi về sau này cũng thế, giáo hội Tiểu thừa vẫn 
chiếm ưu thế, trái lại Đại thừa không có ưu thế. Tiểu thừa 

có tất. cả mười tám phái hay hai mươi phái, mà Đại thừa 
mãi về sau này cũng vậy, chỉ có hai phái đối lập nhau, đó là 
phái Trung Quán (Tam Luận Tôn) và phái Du Dà, đây là 
một sự thực rất hiển nhiên, nhưng khi Phật giáo được 
truyền vào Trung Quốc thì cái khẩu hiệu : “Đại thừa phi 
Phật thuyết” đã tiêu tan mà bắt đầu qui định bản vị của Đại 


194 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





thừa. Đứng trên lập trường ưu thế của giáo hội mà so sánh 
thì ta thấy địa vị của Đại thừa ở Trung Quốc rõ ràng khác 
hắn địa vị của nó ở Ấn Độ. 

Trong mười ba phái dưới thời Tùy, Đường chỉ có Tỳ 
Đàm Tôn (sau là Câu Xá Tôn) có thể nói là chân chính Đại 
thừa, còn tất cả các phái khác, trên bản chất thì thuộc Tiểu 
thừa, nhưng đều coi mình là Đại thừa, bởi thế mà địa vị của 
Đại thừa được thành lập. 

b) Điểm thứ hai cần nêu ra là vì có những đặc chất 
như đã kể trên nên đã thịnh hành cái gọi là “giáo tướng 
phán thích”. Nghĩa là bất luận Tiểu thừa hay Đại thừa, mà 
dù ngay trong Đại thừa, cũng có những chủng loại khác 
nhau, trong đó vô luận là chủng loại nào đều tự coi như từ 
Đức Phật mà ra cả, và đều có thể đại biểu cho chân ý của 
Phật. Cũng vì thế cho nên mỗi phái đều đưa ra những qui 
định riêng để thuyết minh tín ngưỡng của mình là trạo việt. 
Chắng hạn như Thiên Thai Tôn chủ trương thuyết “Ngũ 
Thời Bát giáo” và Hoa Nghiêm Tôn thì chủ trương thuyết 
“Ngũ Giáo Thập Tôn” v.v... làm đại biểu của mình. Đến 
đây thì hoặc đã có nhiều sự chống đối mà phát sinh nhiều 
cách phán thích khác nhau, và kết quả đã đưa đến sự thành 
lập nhiều tôn phái Đại thừa. Nhất là trong các kinh điển Đại 
thừa, mỗi phái tùy ý lựa chọn một bộ để làm tôn chỉ của 
mình, đó là đặc chất của Phật giáo Trung Quốc, mà tại Ấn 
Độ chưa từng có hiện tượng ấy. 

Lại nữa về việc chú thích kinh luận một cách hoàn bị, 
làm nổi bật nhiều đạo lý thâm sâu, đó cũng lại là một đặc 
sắc của Phật giáo Trung Quốc. Tại Ấn Độ, tưởng không 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 195 





cần nói cũng có chú thích kinh điển tuy không nhiều thì ít, 
cũng khơi thêm được ý nghĩa thâm sâu của nguyên văn, 
nhưng vẫn không thể vượt quá giới hạn của nguyên văn, 
cho nên thiếu hăn tính chất tự do. Ở Trung Quốc, trải lại 
lấy phiên dịch những nguyên điển làm chủ, cho nên đối với 
vân đề giải thích tương đối có phần tự do hơn. Do ý kiến 
của các nhả chú thích, phương pháp “Ý nghĩa giải văn” đã 
được áp dụng, kết quả là ngoài ý nghĩa của nguyên văn ra, 
trong các bản chú thích cũng có rất nhiều ý nghĩa đặc biệt 
nữa. Chăng hạn như Thiên Thai chú giải kinh Pháp Hoa, và 
Hiền Thủ chú giải kinh văn khác, những học giả của các 
tôn phái, theo nhiều lập trường, đặc biệt giải thích cũng có 
rất nhiều. Tại Ấn Độ, và Nhật Bản, chúng ta không thấy 
hiện tượng đó, bởi vậy mà việc ấy đã thành đặc sắc của 
Phật giáo Trung Quốc và cơ sở của sự phán đoán nói trên 
cũng do đó mà được thành lập. 

c) Trên thực tế, tưởng không cần nói, Phật giáo Trung 
Quốc qua dòng thời gian dài của lịch sử, tuy đã phát huy 
nhiều ý nghĩa về văn hóa sử, nhưng rõ ràng nhất ở hai 
điểm: 

1- Như đã nói ở trên, đem Phật giáo cầu tạo thành nền 
học vẫn, do đó, ta có thê nói Phật giáo Trung Quốc là nên 
Phật giáo học vẫn, đây là điểm rất cụ thê. 

2- Sự hưng thịnh của Thiền quán và giới luật. Về 
phương diện này, giáo lý Phật giáo đã lan tràn khắp nơi, 
đâu cũng trì giới luật, ham mê Thiền quán, bởi thế Phật 
giáo đã trở thành vật sở hữu của riêng tăng lữ, đó cũng là lẽ 
tự nhiên. 


196 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





Theo một ý nghĩa nào đó thì sự hưng thịnh của Phật 
giáo được căn cứ vào số lượng tăng lữ nhiều hay ít mà có. 
Nhận xét theo điểm này thì Phật giáo Trung Quốc tuy lây 
Đại thừa làm đặc sắc, nhưng phần nhiều vẫn còn mang sắc 
thái Tiểu thừa, đó cũng lại là một lẽ hiển nhiên. 

Ba điểm trên đây là những đặc sắc chủ yếu của Phật 
giáo Trung Quốc, vậy đối với Phật giáo Nhật Bản có những 
đặc sắc gì? 

Nói một cách đại thể thì Phật giáo Nhật Bản cũng lấy 
Trung Quốc làm mô phạm và thâu nhập những phong thái 
của Trung Quốc, điều đó tưởng không cân nói cũng rõ. Duy 
có hai điểm dần dần đã đrở thành bất đồng với Phật giáo 
Trung Quốc, mà đứng về phương diện cơ năng quyền xảo 
của Đại thừa mà nói thì đây là điểm hết sức trọng đại. 

Điểm thứ nhất, Phật giáo Nhật Bản phát huy đặc chất 
của Đại thừa, coI nhẹ phần ân dật mà thiên trọng phần hoạt 
động, coi nhẹ phần học vấn mà coi trọng phần thực hành. 
Điểm này ta hãy lẫy ngay trường hợp của Thái tử Thánh 
Đức sẽ rõ: Thái tử Thánh Đức chú thích kinh Pháp Hoa đến 
đoạn nói “nên ở những nơi núi rừng u tịch mà tu luyện” thì 
ông chua thêm là: “không nên, vì mục đích của đạo Phật là 
lấy sự hoạt động ngay giữa xã hội thực tiễn để phát huy cơ 
năng của mình”. Và mãi mãi về sau tinh thần Thánh Đức 
đã trở thành tinh thần chỉ đạo của Phật giáo giới Nhật Bản. 

Tựu trung, Phật giáo Nhật Bản từ triều đại Nại Lương 
đến triều đại Bình An, do kết hợp với sự sinh hoạt quốc gia 
mà phát huy những hoạt động cơ năng của mình, cho nên 
đã đễ đi sâu vào mọi tầng lớp dân chúng: đó là một đặc sắc. 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 197 





Rồi đến triều đại Liêm Thương thì Phật giáo lại từ chỗ 
sinh hoạt quốc gia tiến đến chỗ lấy sinh hoạt cá nhân làm 
trung tâm, lấy sự an tâm lập mệnh cá nhân làm cơ năng cao 
nhất, đến đây thì tinh thần Phật giáo đã thật sự thu hút toàn 
bộ sinh hoạt quốc gia, và trên thực tế, điểm nảy có thê nói 
đã trở nên thiết yếu nhất của Phật giáo Nhật Bản. Tại Trung 
Quốc, ngoài triều đình và các vị tăng già ân tuẫn trong các 
nơi thâm sơn u tịch ra, đối với nhân gian, Phật giáo chỉ phụ 
thuộc cho nên tinh thần Phật giáo có vẻ bạc nhược. Ở thời 
đại Liêm Thương của Nhật Bản, giáo nghĩa của Thiền 
Tông, Nhật Liên Tông và Tịnh Độ Tông đã trực tiếp chỉ 
phối các tín ngưỡng của quốc dân. Do đó, điểm thứ hai, ta 
thấy đặc sắc của Phật giáo Nhật Bản dưới thời Liêm 
Thương, về bối cảnh tuy có những triết lý cao thâm, nhưng 
về mặt biểu tượng giáo lý lại cực kỳ đơn giản, cho đến nôi 
Phật giáo đã thành một tôn giáo dễ thực hành của mọi tầng 
lớp dân chúng. 

Nhận xét theo điểm trên đây, nếu so sánh với Phật 
giáo có tính cách học vấn và ân tuẫn của Trung Quốc, ta có 
thể nói Phật giáo Nhật Bản phù hợp cới chân tinh thần của 
cuộc vận động Đại thừa tại Ấn Độ hơn. Ngày nay, trên lục 
địa Ấn Độ, nơi sản sinh ra Phật giáo, mà Phật giáo chỉ còn 
là một sự kiện “vang bóng một thời”, tại Trung Quốc tuy 
còn một chút hình thức, nhưng Phật Bo đối với sự sống 
còn của quốc dân hầu như không còn một chút ảnh hưởng 
trực tiếp nào nữa: duy tại Nhật Bản mặc dầu bị coi là suy 
đổi, nhưng theo một ý nghĩa nào đó, tinh thần Phật giáo vẫn 
còn ảnh hưởng sâu đậm trong sinh hoạt quốc dân, đó cũng 
là một đặc điểm vậy. 


198 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





“Éuuơng tho tự: 


TINH THÂN CỦA ĐẠI THỪA 


“G: tue nhất: 
TIỂU THỪA LÀ GÌ? 


Muốn thuyết minh tinh thần Đại thừa, trước hết ta hãy 
nói qua về Tiêu thừa, bởi vì một khi nói đến Đại thừa, 
người ta thường liên tưởng ngay đến đối thủ của nó là Tiểu 
thừa. Cho nên nếu không hiểu đặc chất của Tiểu thừa thì 
cũng khó mà lý giải được tỉnh thần Đại thừa. 

Đức Phật lấy Đại thừa làm chủ yếu hay lấy Tiêu thừa 
làm chủ? Câu hỏi này, về phương diện giáo lý, thời xưa đã 
có nhiều tranh luận. Theo ý kiến riêng tôi, khi Đức Phật 
còn tại thế vẫn chưa có sự phân biệt Tiểu thừa, Đại thừa, 
như vậy ta không thê khăng định Tiểu thừa hay Đại thừa đã 
được Đức Phật đặc biệt lưu ý. Trên lịch sử giáo hội, vào 
thời Đức Phật vẫn chưa có Tiểu thừa, Đại thừa đối lập 
nhau; mà về phương diện giáo lý cũng thế, chưa có sự phân 
biệt giáo lý Đại thừa và giáo lý Tiểu thừa. Tất cả sự phân 
chia đều là hiện tượng đã phát sinh sau thời Phật nhập diệt. 

Nhưng tại sao cùng là giáo lý của Phật mà lại chia ra 
Đại thừa giáo và Tiểu thừa giáo? Nếu đứng về phương diện 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 199 





lịch sử mà giải đáp thì vẫn đề này tuy có nhiều khúc mắc, 
nhưng tóm lại thì không ngoài sự giải thích bất đồng về 
chân tinh thần của Phật, nghĩa là Tiểu thừa đối với giáo 
pháp hoặc hành pháp của Phật chuyên đứng về mặt hình 
thức để giải thích: trái lại, Đại thừa coi nhẹ hình thức mà 
chú trọng nội dung, đó là sự phân chia khác biệt của hai 
phái, nhưng nếu suy cứu cho cùng, ta thấy chính Đức Phật 
là căn nguyên đã phát sinh ra sự giải thích bất đồng ấy. 
Như chúng ta đều biết Đức Phật căn cứ vào sự thể nghiệm 
của chính mình để xướng lên một cuộc vận động tôn giáo 
mới, điều nảy tưởng không cần phải nhắc lại, nhưng khi 
thuyết giáo cho hàng đệ tử hoặc tín chúng, Đức Phật đã rất 
lưu ý những tập quán của thời đại và những hoàn cảnh lúc 
bấy giờ, đặc biệt Đức Phật đã mở rộng cửa giáo pháp của 
Ngài, thâu nhận người của cả bốn giai cấp mà trong đó rất 
nhiều người kém hẳn phân hiểu biết, cho nên đối với việc 
chỉnh lý giáo đoàn, Đức Phật đã phải đặt ra những qui định 
và đặc biệt chú ý. Do đó, giáo pháp của Phật có hai phương 
diện là bản chất và phương tiện giáo. Song Đức Phật đã 
không quy định, phân biệt trước giáo pháp nảo nhất thời, 
giáo pháp nào là vĩnh viễn, cho nên sau khi Phật nhập diệt, 
đối với chân tinh thần của giáo pháp đã có nhiều ý kiến bất 
đồng, đó là sự kiện tất nhiên không thể tránh khỏi. 

Tiểu thừa giáo rút lại chỉ là hình thức phái, vì chủ 
trương Phật qui định thế nào thì cứ thế mà thực hành, Phật 
nói thế nào thì cứ thế mà tiếp thụ, đó là châm phái. Bởi vậy, 
ta thấy về hình thức, phái này có vẻ rất trung thực với điều 
mà Đức Phật đã làm, hơn nữa sau khi Phật nhập diệt, phái 
này vẫn theo hình thức đó mà duy trì giáo đoàn. Cho nên ta 


200 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





không lấy làm lạ khi thấy phái này rất hưng thịnh sau thời 
gian Phật mới nhập diệt, nhưng một khi quá câu nệ về hình 
thức thì tất phải sao lãng phần tinh thần. Nếu cứ làm theo 
đúng với những gì Phật đã qui định và đã nói, cũng là một 
điều hay, nhưng vì thời thể biến thiên, hoàn cảnh xã hội 
mỗi ngày một đổi khác, nêu không thích ứng được thì tất 
nhiên có nhiều chỗ trở thành vô dụng, âu đó cũng là một 
điều khó tránh. 

Tiêu thừa thật sự dân dần đã có khuynh hướng bảo 
thủ, chỉ thiên trọng hình thức mà quên. hắn cái tính thần 
sông động của Đức Phật, kết quả là nền Phật giáo hoạt 
diệu, đầy hứng vị nhân sinh do Đức Phật khai sáng cũng đã 
dần dần trở thành khô cứng, mắt hết tính chất dung thông, 
đó là lẽ tự nhiên. Điều mà Tiểu thừa lưu ý và tận dụng năng 
lực để thực hiện là: làm cách nào để bảo truyền tăng già và 
quy luật của tăng đoàn và thuyết minh giáo pháp của Phật 
như thế nào, và đương nhiên là nền Thần học, theo danh từ 
chuyên môn, là A Tỳ Đạt Ma, như vậy đã trở thành quá 
phiền toái đến nỗi một nhà chuyên môn dù cố gắng suốt đời 
tìm hiểu cũng không thê lý hội được một cách hoàn toản. 

Trong những người không hiểu Phật giáo, có một số 
cho rằng giáo lý Tiểu thừa nông cạn, nhưng đó là một nhận 
xét vô cùng lầm lẫn. Trái lại, phải nói giáo lý Tiểu thừa quá 
phiền toái, quá khó khăn mới đúng. Tóm lại, Tiêu thừa chỉ 
chú trọng đến phần hình thức mà không hiểu rằng vì muốn 
hóa độ đệ tử, Đức Phật đã phải tùy căn cơ đặt ra nhiều 
phương thức, chứ thật ra đó không phải là phần chủ yếu 
của Phật, nhưng lại coi đó là toàn thể mà xao lãng cái tính 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 201 


thần hoạt bát của giáo pháp cũng như nhân cách của Phật. 
Cứ duy trì theo hình thức cũng là một việc hay, nhưng như 
vừa nói ở trên, một khi quá câu nệ vào hình thức thì phần 
tỉnh thần tất nhiên bị bỏ quên, điều này trong lịch sử Phật 
giáo Ấn Độ là một sự thật không thể phủ nhận. 


202 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





“6Ø tuứ haà: 
CHỦ NGHĨA TINH THÂN CỦA ĐẠI THỪA 


Đề đối phó lại chủ nghĩa hình thức của Tiểu thừa, Đại 
thừa lấy chủ nghĩa tinh thần làm tiêu bảng. Người Phật tử 
chân chính quyết không phán định những quy luật hoặc 
giáo pháp của Phật một cách vội vàng hấp tấp, hay nhằm 
mắt tin theo một cách mù quáng, mả phải tham chiếu tỉnh 
thần của Phật, đó là lập trường của Đại thừa. Theo Đại 
thừa, những quy luật nhất thời mà Đức Phật quy định, và 
giáo pháp Đức Phật tùy cơ phương tiện nói cho mỗi cá 
nhân đều chứa đựng một tinh thần tôn quý, điều đó tưởng 
không cần nói cũng rõ. Nhưng trong khi dùng phương tiện 
nói pháp để thực hiện lý tưởng cao cả của Ngài, tuy ở một 
thời gian hay nơi chỗ nào đó, Đức Phật đã thực hiện được 
một phần nào lý tưởng đó, „ nhưng quyết không thê trong 
một thời gian hoặc nơi chỗ ấy mà phối hợp được toàn bộ lý 
tưởng của Ngài, mà toàn bộ lý tưởng của Phật là cái tính 
thần lớn nằm trong nội dung của các buổi thuyết giáo nhất 
thời, và ân sau lớp hình thức quy luật phương tiện, cho nên 
hễ năm được cái đó mới thực là đã năm được tinh thần Phật 
giáo. Song, nói một cách thực tế, lý tưởng và tinh thần đó 
của Phật tất kính là gì? Về điểm này ngay trong hàng ngũ 
Đại thừa cũng có nhiều ý kiến khác nhau. 

Ngày nay, Phật giáo Nhật Bản tuy là Phật giáo Đại 
thừa, nhưng cũng có nhiều lập trường bất đồng, đó là một 
sự thật. Tuy nhiên họ đều đồng ý ở điểm là: ngoài mớ hình 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 203 





thức và câu văn ra, cần phải năm được chân tỉnh thần của 
Phật, mà chủ trương này bắt đầu từ thời nào? Nếu nói theo 
lịch sử thì tất nhiên là sự kiện xảy ra sau khoảng đầu thế kỷ 
thứ nhất Tây Lịch. Bởi vì đến thời kỳ này, Phật giáo Tiểu 
thừa đã dần dần trở nên khô cứng, chủ nghĩa hình thức hóa 
của giáo hội đã quá rõ rệt, đồng thời tư tưởng giới lúc đó 

cũng bắt đầu biến động, nền Phật giáo hình thức hủ hoá 
khó có thể còn đáp ứng được yêu cầu của lòng người, do đó 
mà cuộc vận động tự do của Đại thừa được phát khởi. Theo 
ý nghĩa này ta có thể nói rằng Đại thừa là cuộc vận động 
cách mệnh Phật giáo để thích ứng với tinh thần thời đại. 
Nếu tìm đến uyên nguyên thì ý nghĩa đó đã chứa đựng ngay 
trong chính bản thân Đức Phật, đồng thời mặc dâu Tiểu 
thừa đang ở vào thời kỳ toàn thịnh, nhưng tư trảo ấy cũng 
đã ngâm ngầm sôi động trong lòng người. 


Trở lên, chúng tôi đã trình bày lý do căn bản tại sao 
cũng là Phật giáo mà chia thành Đại thừa, Tiểu thừa khác 
nhau? tiến thêm bước nữa, tôi tưởng nên thuyết minh về 
giáo lý, lý tưởng xem có gì sai khác giữa Đại thừa và Tiểu 
thừa. Nếu nói một cách tỉ mi thì vấn đề này tuy vô cùng 
phức tạp, nhưng ở đây chúng tôi chỉ trình bày qua những 
điểm chủ yêu mà thôi. 


204 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





“Giất thu la 
ĐỨNG TRÊN LẬP TRƯỜNG HÌNH THỨC 
QUAN SÁT TIỂU THỪA VÀ ĐẠI THỪA 


Trước hết hãy nói về phần hình thức: 

1) Tiểu thừa lấy giáo hội làm bản vị, cho nên không 
thiên trọng cá nhân mà thiên trọng đoàn thể. Vì muốn duy 
trì giáo đoàn cho nên đã tạo thành chủ nghĩa hình thức, đó 
là lẽ tự nhiên. Sau nảy tuy chia làm mười tám hoặc hai 
mươi bộ phái khác nhau, nhưng bắt luận là phái nào thường 
cũng lấy đoàn thê làm bản vị để phân chia và chỉnh lý. Đại 
thừa, trái lại là sản phâm của chủ nghĩa tự do, cho nên lúc 
đầu không thiên trọng đoàn thể mà chú trọng cá nhân, do 
đó không nhất định dự tưởng giáo thuyết của một phái nào. 
Dĩ nhiên, về sau cái gọi là tôn chỉ Đại thừa, nếu căn cứ vào 
Nhật Bản ngày nay mà nhận xét, thì tựa hồ như có nhiều 
đoàn thể khác nhau, nhưng tìm đến điểm xuất phát của nó 
thì chưa chắc đã lấy giáo hội làm điều tất yếu. 

2) Đề thích ứng với đặc chất đó, Tiểu thừa chuyên lẫy 
tăng lữ làm chủ. Trái lại, Đại thừa coi tất cả tăng lữ cũng 
như tục đều được dự phân vào sự cứu tế và giải thoát. Tuy 
nhiên, trên giáo đoàn Tiểu thừa tuy có đủ bốn chúng: Tỷ 
khưu, Tỷ khưu ni, Ưu bà tắc, Ưu bà đi, nhưng về mặt sinh 
hoạt của giáo đoàn thì chỉ lấy người xuất gia làm chủ. Hơn 
nữa, cái hình thức sinh hoạt đã được đặc biệt quy định duy 
chỉ có một số người nhất định có đủ khả năng thực hành, 
dần dần đã trở thành gần như xa lạ hắn với quần chúng phổ 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 205 





thông, còn về phân giáo lý cũng như đã nói ở trên, đã trở 
nên vô cùng phiên toái, không còn tính cách phổ biến cho 
mọi người, cho nên giáo lý đó cũng gần thành như của 
riêng của một SỐ người đặc biệt có khả năng tiếp tục mà 
thôi. 

Đại thừa, trái lại, là sản phẩm tự do cá nhân, không 
hạn chế trong hàng tăng lữ, không những không câu nệ vào 
những tập quán tăng lữ truyền thống mà còn mở rộng 
phương diện tự do cho tín chúng, cho nên đã được nhiều 
người hưởng ứng và thực hành. Hãy thử duyệt qua các kinh 
Đại thừa như kinh Duy Ma, kinh Thắng Mạn, mà trong đó 
những nhân vật chính - Duy Ma cư sĩ, Thắng Mạn phu 
nhân đều là những thiện nam tín nữ tại gia-mà những người 
này đối với những đệ tử của Phật theo chủ nghĩa hình thức, 
tức là các bậc Thanh Văn, đều tỏ ra khinh thị, không những 
thế, nếu xét đến bản chất của nó, thì Bồ tát là vị hậu bố của 
Phật, là người tín đồ trên thì cầu đạo giác ngộ, dưới thì hóa 
độ chúng sinh. Do đó có thể thấy rõ sự quan hệ giữa Đại 
thừa và người đời thật vô cùng mật thiết. Nếu nói một cách 
đúng đắn thì những người chủ trương Đại thừa lúc đầu hầu 
hết có thể nói là những người tại gia. Căn cứ vào ý nghĩa 
này, nói theo ngôn ngữ ngày nay, ta có thể nói Tiểu thừa là 
tôn giáo của chủ nghĩa quan liêu. Tuy cũng nói rằng tuân 
hành giáo lý bình đăng của Phật, nhưng đã đặt ra nhiêu hạn 
chế trong hàng tăng lữ, còn Đại thừa thì coi tại gia, xuất 
gia, thiện nam tín nữ đều theo cùng một con đường của 
Phật, tu hành mong thành Phật quả: theo tôi, Đại thừa có 
thể được coi là tôn giáo có tính chất chủ trương dân chủ. 
Chính do ở điểm này mà những người Đại thừa tự nhận 


206 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





mình là lợi tha để bài xích những người Tiểu thừa là theo 
chủ nghĩa tư lợi. 

3) Tiểu thừa có tính cách chuyên môn, Đại thừa có 
tính cách thông tục, đó là điểm khu biệt chủ yếu giữa Đại 
thừa và Tiểu thừa. 

Như trên đã nói, trong số những người học Phật cũng 
có người cho rằng Tiểu thừa không có sức sáng tạo, còn 
Đại thừa thì quá sâu xa, đây là một ngộ nhận, nêu nói cho 
đúng, phải nói là Tiểu thừa phiền toái khó khăn, còn Đại 
thừa thì đơn giản, rõ ràng. Đứng về phương diện học Phật 
mà nói, chăng hạn như luận Câu xá, luận Bà Sa, dù một 
người chuyên môn khảo cứu cũng vẫn thấy có điểm khó 
khăn, mà hai bộ luận trên lại là Tiểu thừa, còn danh hiệu 
Quan Thế Âm, để cầu xin sự cứu giúp, hoặc tin vào bản 
nguyện của Phật Di Đà để cầu vãng sinh là những giáo 
pháp cực đơn giản và thông tục, mà giáo pháp này lại là 
nên thần học của Đại thừa. Đó là sự tiến bộ của Đại thừa. 
Duy đứng về phương diện thâm, thiên mà nói, thì vô luận ở 
vào trường hợp nào ta cũng có thể nói là Đại thừa thâm, 
Tiểu thừa thiên, vì Tiểu thừa chuyên lưu tâm về sự chỉnh 
lốc lấy việc chú thích làm chủ mọi công tác,cho nên chỉ có 
mỗi một điểm là phiền toái. Trái lại, Đại thừa, lây lý tưởng 
của Phật làm mục tiêu, cho nên có thể tiến đến chỗ sâu 
rộng. 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 207 





X22//7277a 
SỰ BÁT ĐÔNG VÉ NỘI DUNG 


Thứ đến phần nội dung, nghĩa là những phương pháp 
bất đồng trong việc xây dựng giáo lý. 

1) Đứng về phương diện lý tưởng mà nhận xét thì 
Tiểu thừa nói một cách cụ thẻ, lấy đệ tử của Phật làm lý 
tưởng tôi cao; đến Đại thừa thì lại lây Phật làm lý tưởng, đó 
là điểm khu biệt chủ yếu thứ nhất. Theo Tiểu thừa, Phật là 
một nhân vật đặc biệt, người thường không thê sánh kịp, dù 
có cô găng tu hành cũng không được như Phật, mà chỉ là đệ 
tử Phật, nói theo danh từ chuyên môn là các vị Thanh Văn 
mà quả vị tối cao, một đệ tử Phật có thể đạt được là quả vị 
La Hán, chứ không phải quả vị Phật. Đại thừa, trái lại, cho 
rằng hết thảy chúng sinh đều có Phật tánh, người nào đã 
hoàn toàn thực hiện được cái bản thê của Phật tính đó thì 
được gọi là Phật, bởi vậy nêu chúng ta cô gắng đều cũng có 
thể được thành Phật. Xuất phát từ lập trường ấy cho nên 
Đại thừa tất nhiên lẫy Phật làm lý tưởng. 

Cách nhận xét về Đức Phật, giữa Đại thừa và Tiểu 
thừa cũng có nhiều sai khác, đây cũng là lẽ tự nhiên. Theo 
Tiểu thừa, Phật là một nhân vật đặc biệt, do công phu tu 
luyện qua nhiều đờii kiếp mới thành, bởi vậy trong thế gian 
này không có hai Đức Phật cùng xuất hiện một lúc. Ở quá 
khứ hay vị lai tuy có nhiều Phật, nhưng ở hiện tại thì chỉ có 
một Phật. Trái lại, Đại thừa vì chủ trương rằng mọi người 
đều có Phật tính và cần làm sao cho Phật tính ấy thể hiện 


208 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





được toàn vẹn tức là thành Phật. Bởi thế, khi nói đến Phật 
không nhất định hạn chế một Phật ở hiện tại. Trong vũ trụ 
bao la này có vô số thế giới, và để thích ứng với điều đó. 
Đại thừa nhận có vô số Phật thường do bản nguyện cứu độ 
chúng sinh mà xuất hiện. Như phương Tây thì có Phật A Di 
Đà, phương Đông có Phật A Sơ, những tín ngưỡng này thật 
sự đã phát sinh từ điểm kể trên. 

3) Do quan niệm về Phật đã có sự sai khác nên đối 
với quan niệm về Bồ tát giữa Đại thừa và Tiểu thừa cũng 
có sự bất đồng, đó là điều ta không thể bỏ qua. Danh từ Bồ 
tát, nêu tìm đến bản chất thì danh từ đó là tên của Đức Phật 
khi chưa xuất gia, có nghĩa là người đi tìm cầu đạo Bồ đè, 
mà vị Bồ tát tìm cầu đạo Bồ đề là hoàn toàn muốn vì cứu 
vớt chúng sinh như trong kinh Bản Sự đã nói, trong khoảng 
năm trăm kiếp ra vào đường sinh tử, hiện không biết bao 
nhiêu thân, vì muốn cứu chúng sinh mà sau mới thành 
Thích Ca Mâu Ni tu hành trong kiếp này. Song, theo sự giải 
thích của Tiểu thừa, các hạnh tu của vị Bồ tát này chỉ là 
công hạnh của Phật ở quá khứ và hiện tại, chứ không phải 
những người thường là đệ tử Phật có thể so sánh được. Do 
đó, những công hạnh ấy không liên cá nhân gì với chúng ta 
cả. Đại thừa lây Phật làm lý tưởng, về điểm này, Đại thừa 
chủ trương bất cứ ai tu hạnh Bồ tát đều có thể thành Phật 
được cả. Đề thích ứng với hiện tại có vô số Phật. Đại thừa 
cũng cho rằng ở hiện tại có vô số Bồ tát làm cứu độ chúng 
sinh. Chăng hạn như tín ngưỡng về Quan Âm, Thế Chí, 
Văn Thù, Phổ Hiền v.v... thật sự đã xuát phát từ điểm nảy. 
Song những người theo Đại thừa, tuy không lấy Phật làm lý 
tưởng nhưng lý tưởng đó không thê thực hiện được một 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 209 





cách nhanh chóng và dễ dàng. Về vẫn đề quan hệ trước hết 
phải lây Bồ tát làm lý tưởng, vì Bồ tát là môi giới, là người 
dẫn đạo đến quả vị Phật. Do lòng tin ấy cho nên nhiều 
người cùng sùng bái Bồ tát, và trên thực tế làm theo những 
hạnh tự lợi lợi tha của Bồ tát. Do ý nghĩa này mà Tiểu thừa 
được gọi là Thanh Văn thừa, và Đại thừa Bồ tát là Bồ tát 
thừa. Song có một điểm rất hứng thú là: Bồ tát nguyên là 
danh hiệu chỉ người thế tục phát tâm cầu đạo, trên vấn đề 
quan hệ, bậc đại Bồ tát của Đại thừa phải hiện tư thái của 
người thế tục. Nghĩa là nếu đứng về phương diện mỹ thuật 
hiện đại mà nói thì ngoài Bồ tát Địa Tạng đều tròng áo đen 
mà các vị Bồ tát khác đều đội mũ, mặc áo anh lạc, dáng 
mạo lộng lẫy trông như những vị thân sỹ, thục nữ vậy. Có 
lẽ đây là một điểm ám chỉ Đại thừa là tôn giáo của những 
người thế tục. 

4) Ngoài ta những điểm kể trên, đối với Niết bàn, giữa 
Đại thừa và Tiểu thừa cũng có những sự nhận xét khác 
nhau, mà Niết bàn là lý tưởng chung cùng của Phật giáo. 
Nó là cảnh giới tuyệt đối văng lậng, giải thoát, không còn 
phiền não khổ đau, nhưng cảnh giới đó như thế nào? Về 
điểm này, trên phương diện giáo nghi học, có nhiều giải 
thích khác nhau, theo Tiểu thừa thì Niết bàn là một cảnh hư 
vô tịch diệt, do đó lý tưởng Niết bàn của Tiểu thừa đượm 
một mảu sắc vô cùng tiêu cực, nhưng Đại thừa giải thích về 
Niết bàn có tính cách hoạt động và tích cực hơn, không như 
Tiểu thừa, Niết bàn là một nơi hư vô tịch diệt, mà trái lại là 
đại nguyện cứu độ chúng sinh, vĩnh viễn hoạt động mà lòng 
không nhiễm trước, đó mới là lý tưởng Niết bàn chân thật, 
và Niết bàn đó được mệnh danh là Vô Trụ Niết Bàn. Hiện 


210 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





giờ như Bồ tát Quan Âm, Văn Thù không nhập Niết bàn, 
mà chỉ vì lòng từ bi vô hạn vẫn tiếp tục hoạt động để cứu 
độ chúng sinh. 

Nếu nói một cách tỉ mỉ thì còn rất nhiều điểm khác 
biệt giữa Tiểu thừa và Đại thừa, song nếu đi sâu vảo chỉ tiết 
quá, vấn đề sẽ trở nên phức tạp, cho nên chỉ tạm nói sơ 
lược một vài điểm hệ trọng thôi. 

Tóm lại, đặc sắc của Đại thừa là tự chủ, Tiểu thừa là 
tha luật. Đại thừa thiên trọng tinh thần, Tiểu thừa thiên 
trọng hình thức. Đại thừa có tính cách sáng tạo, Tiểu thừa 
có tích cách truyền thống. Đại thừa có màu sắc thế gian, 
Tiểu thừa xuất thế gian. Đại thừa có tính cách thần bí, tổng 
hợp, Tiểu thừa có tính cách đạo lý, phân tích. Đại thừa hoạt 
động, Tiểu thừa phi hoạt động. Đại thừa có tính cách dân 
chủ, Tiểu thừa có tính cách quan liêu. Theo tôi, những sự 
phân tích kê trên đại khái rất phủ hợp. 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 211 





“Giốt (lu năm: 
CHÂN KHÔNG DIỆU HỮU VỚI LẬP TRƯỜNG 
CỦA CÁC KINH ĐIÊN ĐẠI THỪA 


Trở lên đã nói một cách đại thể về những điểm sai 
khác giữa Đại thừa và Tiểu thừa, nhưng vẫn còn một điểm 
cực kỳ trọng yêu: đó là vấn đề tìm hiểu tinh thần Đại thừa. 
Nghĩa là nhân sinh quan của Triết học Đại thừa như thế 
nào? Vấn đề này có quan hệ đến tất cả những điểm đã được 
trình bảy ở trên. Đại thừa, về mọi phương diện, là tôn giáo 
thông tục, bởi thế không nhất định là thế giới quan triết 
học. Song, vì Phật giáo là một tôn giáo triết học nên mặc 
dầu bên ngoài không biểu hiện tình hình đó, nhưng đăng 
sau thường cũng dự tưởng một triết học nhân sinh quan. Vả 
lại, nền thần học của Đại thừa đã được xây dựng trên cơ sở 
triết học thâm thúy của Tiểu thừa, cho nên khi nói đến Đại 
thừa thông thường người ta hiểu ngay là chỉ về phương 
diện triết học. 

Nhưng thế giới quan của triết học Đại thừa như thế 
nào? Điều này tuy cùng là Đại thừa nhưng cũng có chủ 
trương khác biệt: bởi thế quan niệm vê triết học cũng có 
nhiều điểm bắt đồng. Tuy nhiên, nếu nói một cách đại khái, 
thì theo tôi tất cả đều quy nạp về bốn chữ “Chân- -Không 
Diệu-Hữu”. Chân không nghĩa là hết thảy hiện tượng đều 
không có tự tính, còn Diệu hữu là chỉ sự tồn tại của vạn 
pháp, mặc dầu vạn pháp đó không có tự tính. Hai quan 
niệm này không bao giờ xa lìa nhau, đó là đặc sắc của triết 


212 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





học Đại thừa. Về phía Tiểu thừa có những nhà quan niệm 
luận cho rằng hết thảy các pháp đều là giả danh, không có 
thực thê, nhưng trái lại, cũng có những người chủ trương ba 
đời thật có, pháp thể hằng có, đó là Bộ phái Thực tại luận 
cực đoan. Đại thừa chỉ dương thông hợp cả hai quan niệm 
đó mà chủ trương Chân không tức Diệu hữu. Đó là chỗ lập 
cước căn bản của Đại thừa. Dĩ nhiên, về triết học Đại thừa, 
cũng có người chỉ thiên về phương diện Chân Không mà 
lập thành thế giới quan nhưng cũng có người phản đối chủ 
trương ấy mà nghiêng về phương diện Diệu Hữu để khảo 
sát các hiện tượng. 


Tuy có những chủ trương tương phản đó, nhưng bất 
luận chủ trương nào cũng đều thừa nhận rằng: Chân Không 
không ngoài Diệu Hữu và ngược lại. Nghĩa là khi đã đạt 
đến tuyệt đối thì Chân Không là Diệu Hữu, Diệu Hữu tức 
Chân Không. Đó là điểm cộng thông của tất cả các Bộ phái 
Đại thừa. 

Bây giờ hãy đề cập qua đến những kinh điển chủ yếu 
của Đại thừa. Trong tất cả các kinh Đại thừa, bộ kinh 
Nguyên thủy và căn bản nhất là bộ Bát Nhã. Số lượng của 
bộ kinh nảy tuy gồm có sáu trăm quyển nhưng chủ yếu 
không ngoài việc giải thích một chữ “không”, “không 
không”, “Đại không”, rốt ráo là “không”, đó là lập trường 
của bộ kinh này. 

Nhưng nếu lẫy chủ ý của Bát Nhã mà giải thích là chủ 
nghĩa hư vô thì đó là một điều hết sức sai lầm. Cứ theo kinh 
Bát Nhã thì cái sức phủ định “không không” ấy lại biểu 
hiện thành cái sức khẳng định tối đại tự do. Do cái sức đó 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 213 





mà trong một ngọn cỏ có thê bao gồm trăm nghìn vạn ức 
núi Tu DỊ, và trong một giọt nước có thể chứa tất cả nước 
của bốn đại dương. Đứng về phương diện tâm lý mà nhận 
xét thì “không” của Bát Nhã là cái năng động thái thuần 
túy, có thể nói nó là đương thể của ý chí thuần túy được 
thực hiện. Bởi vậy, Bát Nhã cho rằng hết thảy mọi hiện 
tượng đều do cái sức “không” đó biểu hiện, thế giới là 
không, đồng thời không cũng là thế giới. Theo ý nghĩa đó 
thì cái không của Bát Nhã không phải là cái không trống 
rỗng, cái “ngoan không”, mà là cái “Chân Không Diệu 

Hữu”. Cái không ây không thể dùng ngôn ngữ mà diễn tả 
n chỉ khi nào thể nghiệm được nó băng trực quan 
(intuition) ta mới có thể hiểu được một cách hoàn toản. 
Nhưng điểm khế cơ của cái không đó là ở chỗ nhân cách 
hoạt động, đặc biệt lấy việc từ thiện (bố thí), đức hạnh (trì 
giới), nhẫn nại, nỗ lực (tỉnh tân), tỉnh quán (thiền định), 
nghĩa là lấy Lục Ba La Mật đề thê hiện. Như vậy ta có thê 
bảo đó là một chủ nghĩa tiêu cực hư vô không? 

Tư tưởng “không” của Bát Nhã là tư tưởng căn bản 
của Phật giáo Đại thừa. Sau cái Chân Không phủ định đó 
vẫn có cái nhân cách khăng định Diệu Hữu. Nếu ta bỏ qua 
điểm này thì sẽ không thê hiểu được nghĩa căn bản của Đại 
thừa. Đó là điểm ta nên chú ý trước hết. Ta có thể nói hầu 
hết các kinh điển Đại thừa đều xuất phát từ tư tưởng 
“không” của Bát Nhã. Chăng hạn như kinh Duy Ma thì nội 
dung cũng nói đến Bát Nhã, và ý nghĩa đặc biệt của kinh 
này tôi đã trình bày qua ở các chương trước. Cư sĩ Duy Ma 
thì hiện là một người thế tục, mà so sánh với các vị Sa môn 
xuất gia thì ông này lại thực hiện được lý không của Bát 


214 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





Nhã một cách dễ dàng hơn. Nghĩa là vì muốn thể hiện tư 
tưởng Bát Nhã giữa thế giới hiện thực mà thị hiện ra cư sĩ 
Duy Ma, sống và hoạt động ngay trong thế gian để hoàn 
thành việc ấy. Đó là ý nghĩa chủ yếu của kinh Duy Ma. 
Trên căn bản kinh Pháp Hoa vẫn cùng thuộc hệ thống Bát 
Nhã, nhưng đã tiễn thêm một bước nữa mà phát hiện Diệu 
Hữu là cái cụ thể cùng cực của Chân Không, ta có thể nói 
đây là một điểm trọng yếu mà tư tưởng Bát Nhã muốn đạt 
đến. Nói về thực tướng của các pháp, tướng thường trụ thế 
gian. Bản thể của Chân Không là muốn hiền thị diệu nghĩa 
của thế gian, thể hiện được cái nhân cách không đó thì gọi 
là Phật, nghĩa là nhân cách cụ thể thừa nhận tính vĩnh viễn 
thường còn, bất biết; sau nữa, lây nhân cách cứu thế hoạt 
động và cái bản nguyện của Bồ tát Quan Âm là cứu khổ, 
cho vui làm đại biểu cho sự sinh hoạt lý tưởng của con 
người. Thậm chí như nàng Long Nữ chỉ mới tám tuổi mà 
cũng có thể thành Phật, đó là cái ý chỉ hết thảy chúng sinh 
đều có Phật tính đã được biểu hiện một cách rõ ràng và 
cũng là sự kết cấu cùng cực của kinh Pháp Hoa vậy. Sỡ dĩ 
kinh Pháp Hoa được tôn sùng là hoản toàn ở điểm đó. Bởi 
vậy ở phía sau dự tưởng về Chân Không của Bát Nhã, thật 
thì đó là phần diệu hữu hiển hiện về mặt khăng định hoạt 
động, coi đó thì thấy nó đã biểu hiện ý nghĩa thật sâu xa. 
Bắt luận trên lãnh vực lịch sử hay giáo lý, cách nhận định 
này là cách nhận định chân chính của kinh Pháp Hoa. 

Thứ đến là kinh Hoa Nghiêm, bộ kinh này tuy không 
kém kinh Pháp Hoa, nhưng đứng trên lập trường phiếm 
thần luận mà nhận xét thì chủ ý cua kinh Hoa Nghiêm cho 
rằng vạn vật trong vũ trụ đều hỗ tương dung thông, không 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 215 





ngăn ngại, không gián đoạn, lập sự diệu dụng pháp giới để 
thể hiện Đại Nhật Như Lai. Tuy nhiên nêu tìm đến nguồn 
gốc của vũ trụ đó, ta vẫn thấy đã xuất phát từ tư tưởng 
“không” của Bát Nhã. Nghĩa là kinh Hoa Nghiêm đã đem 
phần diệu dụng của Chân Không để biểu hiện về phương 
diện phiếm thần luận. Lại như kinh Di Đà (hay kinh Vô 
Lượng Thọ), chủ ý lấy bản nguyện của Phật A Di Đà dẫn 
dắt chúng sinh nhận Phật sinh về nước Cực Lạc. Mới xem 
qua, ta tưởng như rất xa cách với tư tưởng Bát Nhã. Song 
nếu ta tìm đến nghĩa lý và lịch sử của tư tưởng đó, ta vần 
thấy tác dụng cứu tế của Đức Phật sáng suốt vô lượng, thọ 
mệnh vô lượng đã được thê hiện từ chân không, đặc biệt là 
đã giải quyết sự hoạt động ở tương lai. Không thế thì sự tín 
ngưỡng về Phật A Di Đà rốt cục chỉ là một mâu chuyện 
thần thoại, chúng ta cần phải ghi nhận điểm này. 

Ngoài ra, nếu nghiên cứu tất cả kinh điển Đại thừa ta 
sẽ thấy bất luận dưới hình thức nào, không một bộ nào mà 
không liên hệ đến kinh Bát Nhã. Nghĩa là trong mỗi bộ nếu 
ta không nhận thấy ý nghĩa “không” thì cũng nhận thấy 
phần Diệu Hữu. Tuy vậy, nêu ta lại đi sâu hơn nữa mà 
nghiên cứu ta có thể nói bộ kinh Đại thừa nào rốt cục cũng 
đưa đến nghĩa Chân Không, đó là một điểm rất rõ ràng, 
những giải thích như có vẻ quá ư phiên toái, nhưng thật thì 
đạo lý đó khó có thể dùng ngôn ngữ làm luận chứng trừ khi 
người ta đã thể hiện bằng kinh nghiệm bản thân. Bởi thế đã 
có nhiều người, đặc biệt là những học giả Tây phương, 
thường cho Phật giáo Đại thừa chủ ý đưa người ta đến một 
chủ nghĩa hư vô, Đó chẳng qua là người ta đã hiểu nghĩa 
Chân Không một cách hời hợt, và không có ý thức về Diệu 


216 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





Hữu, cho nên mới chỉ nhìn thấy mặt tiêu cực chứ không 
thấy phần tích cực của tư tưởng Đại thừa. Chân Không 
quan hệ đến Diệu Hữu là chân ý triết học Đại thừa, ta nên 
ghi nhớ rõ điểm này. 

Tóm lại, nếu nhận xét về phương diện khái niệm thì 
Chân Không tựa hồ như trống không, nhưng về phương 
diện thê hiện thì lại rất cụ thể hiện thực. Như đã nói ở trên 
hoặc theo lịch trình tiêu cực, nhưng tối hậu, bất luận về 
phương diện thực tế hay lý luận, đạt đến một kết luận sinh 
hoạt thực tế và khẳng định đó là chủ ý của tư tưởng Đại 
thừa. 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ Z7 





“Giất tự sáu 
THỰC HIỆN TINH THÂN ĐẠI THỪA 


Trở lên tuy đã nói qua về phương diện, nhưng cũng đã 
thuyết minh phân nào đặc chất của Đại thừa. Sau đây ta hãy 
đề cập đến phương pháp thực hiện tinh thần và triết lý Đại 
thừa. Nếu đứng về phương diện lịch sử mà nói thì Đại thừa 
chia ra rất nhiều ngành, bởi vậy nếu nói một cách tóm tắt 
thì rất khó khăn. Lập trường của những kinh điển Đại thừa 
như đã nói ở trên, đối với phương pháp thực hiện tỉnh thần 
Đại thừa cũng có nhiều chỗ bất đồng. Nếu nói về phương 
điện tâm lý học thì trong Đại thừa hoặc có phái chỉ chuyên 
chú trọng trí tuệ, do trí tuệ đưa đến trực quan đề thê nghiệm 
lý Chân Không Diệu Hữu. Hoặc cũng có phái chuyên về 
tình cảm thuần chân, muốn từ chỗ tín ngưỡng mà thể 
nghiệm trí đó. Xem thế đủ biết tuy cùng trong Đại thừa mà 
có nhiều sự phân biệt như thẻ. 

Tuy nhiên, nếu có một phương pháp căn bản đề thực 
hiện tinh thần Đại thừa trong những đường hướng vừa kể 
trên thì tất đó phải là cái đại thể nguyện của Bồ tát, nghĩa là 
trên cầu đạo giác ngộ, dưới cứu độ chúng sinh. Một mặt 
tìm cầu chân lý để hoàn thành lý tưởng giác ngộ của chính 
mình, đồng thời, mặt khác phát nguyện cứu độ hết thảy 
chúng sinh, mà đặc sắc của Đại thừa đối với nỗ lực trên cầu 
đạo Bồ đề, dưới hóa độ chúng sinh nảy không thể chia ra 
làm hai mà phải luôn luôn hợp nhất. Nghĩa là mưu cầu sự 
giác ngộ cho chính mình, rôi lại mưu câu sự giác ngộ cho 


218 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





kẻ khác, đó là điều kiện tất yêu để đi đến chỗ hoản thành. 
Hai việc đó tuy có hai phương diện nhưng cùng một thê, đó 
là đặc sắc của Đại thừa. Nếu nói theo phương diện truyền 
thống thì nhân cách mô phạm đó là hạnh nguyện Bồ tát của 
Đức Phật ở các kiếp trước đã được mô tả trong kinh Bản 
Sự. Song chủ yêu của Đại thừa không phải tìm cầu ở quá 
khứ mà ngay hiện tại này mỗi người phải phát nguyện tu 
hạnh Bồ tát và thực hành thệ nguyện của Bồ tát, mà sự thực 
hành đó không phải chỉ hạn cục trong vẫn đề hương hoa 
kinh kệ mà trong tất cả lĩnh vực của cuộc sống đều phải 
phát huy đại thệ nguyện ấy. Xem thế cũng đủ biết cái đặc 
trưng của Đại thừa có bao hàm một chủ nghĩa thế tục, 
nghĩa là trong các lĩnh vực chính trị, thực nghiệp, lao động, 
chỗ nào cũng có thể áp dụng và thực hiện tinh thần Đại 
thừa được cả. Cho nên trong các kinh Đại thừa ta thường 
thấy có câu “Nhất thiết thế giai vi Phật pháp”, nghĩa là hết 
thảy các pháp thế gian đều là Phật pháp, chính là muốn 
biểu dương tinh thần đó. 


Tóm lại, đặc sắc của tinh thần Đại thừa là ở chỗ đưa 
tỉnh thần đó từ lĩnh vực triết lý hoặc thệ nguyện đến lĩnh 
vực thực hành. Tuy đôi khi tính thần ấy được thực hành 
trên quan niệm giới, nhưng đó chắng qua là giai đoạn 
chuẩn bị cho việc thực hành. Điều này ta cứ xem như Bồ 
tát được gọi là người hoàn thành Lục độ, Vạn hạnh, hoặc là 
người thực hành thì đủ rõ, mà lý tưởng Đại thừa từ chỗ tự 
lợi, lợi tha, tiến thêm một bước nữa mà nói là từ chỗ mình 
chưa được độ mà làm việc độ người khác trước, mà để thực 
hiện lý tưởng đó, ta có thể nói là muốn xã hội hóa lý tưởng 
đó vậy. Phật giáo Đại thừa từ xưa tới nay đã cố gắng nhiều 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 219 





trong việc thực hiện lý tưởng ấy giữa xã hội, nhưng cho 
đến nay vẫn chưa được hoàn toản, và vì thế tinh thần trung 
trực của Đại thừa vẫn chưa được thể hiện một cách trọn vẹn 
trong xã hội. 

Về ý nghĩa này, người ta muốn đem lý tưởng Tịnh độ 
thể hiện ngay trong thế gian này để tạo thành một nền nhân 
gian Phật giáo, đó là muôn phát huy chân ý của Phật giáo 
Đại thừa, mà sự thực hiện lý tưởng đó, như chúng ta đều 
biết, là ở chỗ đưa lý Chân Không Diệu Hữu mà thực tế hóa 
và sinh hoạt hóa. Nghĩa là do Chân Không mà đả phá hiện 
trạng, đồng thời từ Diệu Hữu tiễn đến một quy tắc sinh hoạt 
cao cả, rồi lại từ Chân Không đưa quy tắc sinh hoạt đó đến 
chỗ giải thoát. Lại tiễn thêm một tầng nữa từ Diệu Hữu tạo 
một quy phạm sinh hoạt trong thực tế mà vẫn được giải 
thoát, không chấp trước. Cứ như thế tiến lên cùng với xã 
hội thực tế đến vô cùng. Ta có thể nói đó là lây Chân 
Không Diệu Hữu làm bối cảnh để xã hội hóa cái lý tưởng 
Niết bàn vô trụ vậy. Trong lịch trình đó một vị Bồ tát cố 
găng không ngừng và vô cùng hoan hỷ trong việc mưu cầu 
sự mãn nguyện cho bản thân, đồng thời thực hiện sự mãn 
nguyện cho toàn thế giới. 


220 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





“Éuuơng thu năm: 
CHÂN NHƯ QUAN CỦA PHẬT GIÁO 
(Đặc biệt lấy Bát Nhã làm trung tâm) 


“Giết tuœ nhất: 
LỜI TỰA 


Trong Phật giáo, Chân như (Tatha) tuy bao gồm nhiều 
ý nghĩa, nhưng nói một cách đại thể, thì chân như là chỉ cái 
tưởng chân thực, nghĩa là cái chân tướng bất biến của mọi 
hiện tượng, hoặc là cái nguyên tắc làm cho hiện tượng giới 
trở lại trạng thái như như bất động. Đó là cái nguyên ý của 
danh từ Chân như. Lúc đầu, trong triết học Bà La Môn, khi 
nói tới thật tại của vũ trụ thường dùng một chữ “at” (cái 
ấy). Chăng hạn người ta thường nói “Cái ấy là ái ấy”. Theo 
triết học Bà La Môn, bản thể của vũ trụ không thể dùng 
ngôn ngữ văn tự mà diễn tả được, bởi thế chỉ tạm dùng 
danh từ “cái ấy” khi muốn chỉ cái trạng thái bất biến bất 
động của vạn hữu, tức là bản thể thực tại của vũ trụ. Trái 
lại, Phật giáo (ít nhất là Nguyên thủy Phật giáo) vốn không 
lập ra một nguyên lý cô định nào cả mà chỉ chiếu theo 
những hiện tượng của vũ trụ nguyên sinh mà khảo sát sự 
thực, đo đó dần dần phát hiện cái quan hệ nhân quả, pháp 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 221 





tắc và động lực nội tại của sự hoạt động của các hiện tượng. 
Do đó, nêu đem cái động lực, pháp tắc và quan hệ nỘI tại 
biểu hiện thành nguyên lý có định mà gọi là “cái ấy, cái 

ấy”, thì e rằng không hợp với tâm ý suy cứu. Như vậy, 
chung cùng ta có thể gọi cái chân tướng như thực của hiện 
tượng là “như thế, như thế”. Theo ý nghĩa này, giữa triết 
học Bà La Môn và triết học Phật giáo, Ít nhất ở điểm xuất 
phát, rõ ràng đã có một sự sai khác căn bản về cách dụng 
ngữ. 

Song thật ra, đây chỉ là điểm đại thể thôi. Tuy nói là 
tư tưởng Chân như của Phật giáo, nhưng thật ra chưa hắn 
nhất định như thế. Tùy theo sự phân biệt về giáo lý mà nội 
dung của Chân như quan cũng chia thành nhiều loại, cho 
nên không thể nói một cách nhất luật được. Chân như, 
đứng về địa hạt lịch sử mà quan sát thì lúc đầu được gọi là 
cái pháp tắc của mọi hiện tượng, hoặc là cái quan hệ bất 
biến nhất định, nếu nói theo văn tự thì chỉ miễn cưỡng gọi 
nó là “như thế, như thế”. Song đến khi hình nhi thượng học 

của triết học Phật giáo được triển khai thì dần dần Chân 
như quan đã biến thành Thực thể luận, và cuối cùng đã trở 
nên rất gần với Đại ngã (Phạm thiên) của Upani-shads. 
Chăng hạn Chân như quan trong Đại Thừa Khởi Tín Luận 
có thể nói gần giống như Đại ngã trong Vedanta rồi Phật 
giáo hóa mà thành danh từ Chân như, nó là tư tưởng có thê 
tiêu biểu cho sự gần gũi nhất với triết học Bà La Môn. 

Như vậy, tư tưởng Chân như của Phật giáo đã trải qua 
những giai đoạn và được triển khai như thế nảo? Về 
phương diện giáo lý sử của Phật giáo đây là một vấn đề hết 


222 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





sức to lớn, nhất là Đại Thừa Khởi Tín Luận được coi như 
một bộ sách cương yếu thuyết minh căn bản của triết học 
Đại thừa. Tìm hiểu sự phát triển căn bản của triết học Đại 
thừa là một vẫn đề rất trọng yếu và cũng rất hứng thú. Song 
đây là một đề mục cực kỳ phiền toái và có những quan hệ 
hết sức phức tạp, vì tư tưởng Chân như tuy đã có từ kỳ Phật 
giáo Nguyên thủy, nhưng mãi về sau có lẽ năm trăm năm 
sau Phật nhập diệt mới được triển khai một cách rộng rãi. 
Cho nên, nêu đem nghiên cứu vấn đề để tìm ra những quan 
hệ của sự triển khai đó, thiết tưởng là một việc khó khăn 
lắm, nhưng nếu muốn thấu đáo vấn đề, trước hết ta phải 
quy định cái địa vị của Đại Thừa Khởi Tín Luận trong lịch 
sử Phật giáo. 

Theo truyền thống thông thường từ xưa thì Khởi tín 
Luận đã được Mã Minh trước tác khoảng một trăm năm 
trước thời Long Thụ (khoảng thế kỷ thứ nhất Tây Lịch), 
nhưng theo kết quả của các cuộc nghiên cứu gần đây, nếu 
đặt Khởi Tín Luận trước thời Long Thụ, đứng trên lập 
trường lịch sử tư tưởng Phật giáo phát đạt mà nhận xét, thì 
điều đó e khó có thể được chấp nhận, nhất là gần đây nhiều 
học giả Trung Quốc cũng cùng một quan điểm. Bởi vậy, 
xác định địa vị lịch sử của Khởi Tín Luận thật sự là một 
việc rất khó khăn. Vẫn đề được đặt ra là: nếu Khởi Tín 
Luận xuất hiện trước thời Long Thụ thì quan hệ lịch sử 
giữa tác phâm đó với lập trường Trung Quán Phật Giáo của 
Long Thụ ra sao? Vấn đề này thật sự đã thành một vẫn đề 
rất khó giải quyết. Cho đến nay, trong giới học giả vẫn 
chưa có một định thuyết nào cả. 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 223 





Về tiêu chuẩn triết học, ta có thể nói Chân như quan 
là địa vị cực điểm của Khởi Tín Luận, nhưng nếu theo dõi 
lịch trình phát triển của tư tưởng theo thứ tự đến tuyệt điểm 
Chân như quan là một vấn đề thiết tưởng không phải dễ 
dàng. Điều này ai cũng phải thừa nhận. 

Ở đây tôi xin đề cập qua đến Chân như quan của Phật 
giáo, và mục đích là để tìm ra xuất phát điểm của tư tưởng 
Chân như quan: tư tưởng Chân như của Đại thừa đã xuất 
phát từ kinh Bát Nhã, vì kinh Bát Nhã không những là căn 
bản của tư tưởng Đại thừa, đồng thời còn là mối liên lạc 
giữa Đại thừa và Tiểu thừa. Hơn nữa, về phương diện lịch 
sử Bát Nhã còn là bộ kinh cô nhất trong các kinh Đại thừa. 
Do đó, nếu nghiên cứu tư tưởng Đại thừa, bất cứ về bộ môn 
nào, không nghiên cứu qua kinh Bát Nhã thì sẽ không có 
kết quả trọn vẹn. 

Song từ xưa tới nay, phần nhiều các học giả chỉ 
nghiên cứu triết học Đại thừa ở thời kỳ đầu, hoặc đi sâu vào 
tư tưởng của Long Thụ là thời kỳ triết học Đại thừa đã phát 
đạt, chứ ít ai lưu tâm đến việc nghiên cứu tư tưởng và lập 
trường của kinh Bát Nhã một cách khúc chiết. Chắc cũng 
có người cho rằng Đại Trí Độ luận của Long Thụ là phần 
chú thích của Đại phẩm Bát Nhã, vậy nghiên cứu luận Trí 
Độ tức là đã nghiên cứu Bát Nhã rồi. Nếu nghiên cứu sự 
phát triển của Phật giáo mà chỉ lấy các vị Luận sư hay một 
vài bộ luận làm trung tâm, hoặc chỉ nghiên cứu kinh tạng 
rồi một mực cho rằng Phật đã nói tất cả, còn về địa vị lịch 
sử của kinh, luận, không cần biết đến thì e rằng phương 
pháp nghiên cứu chưa được đúng lắm. 


224 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





Muốn nghiên cứu tư tưởng của Long Thụ trước hết 
cần phải nghiên cứu tất cả các kinh điển Đại thừa đã được 
thành lập trước thời Long Thụ. 

Không những thế, đôi khi ta cũng phải ngừng lại ở 
thời Long Thụ, lẫy tư tưởng của Long Thụ lảm tiêu chuẩn 
rồi tìm hiểu sự phát đạt qua các kinh điển trước và sau thời 
Long Thụ, như vậy ta có thể thấy được một cách rõ ràng 
hơn những giai đoạn phát triển của Phật giáo. Đó là điều 
chúng ta nên ghi nhận. Ở đây chúng tôi cũng áp dụng 
phương pháp đó để nghiên cứu Chân như quan, nhưng 
không nhất định lấy tư tưởng của Long Thụ làm tư tưởng 
duy nhất, mả phải nghiên cứu tất cả tư tưởng trong kinh Bát 
Nhã trước thời Long Thụ, để tìm xem giữa tư tưởng hồi đó 
với tư tưởng Chân như trong Khởi Tín Luận sau này có một 
quan hệ nào không. Đó là thiển kiến của tôi trong việc 
nghiên cứu tư tưởng Chân như, nhưng bản thân tôi xin thú 
thật rằng, tôi chưa nghiên cứu toàn bộ Bát Nhã, nhất là 
nguyên văn bằng tiếng Phạn (Sanskrit) thì tôi chỉ mới đọc 
chừng tám nghìn bài tụng Bát Nhã mà thôi. Bởi vậy, ở đây 
tôi xin chỉ giới thiệu một cách đại cương. 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 225 





“Gấu tứ ha¿: 
SỰ TRIÊN KHAI CỦA TƯ TƯỞNG CHÂN NHƯ 
ĐÉN THỜI KỲ BÁT NHÀ 


1) Chân như quan ở thời kỳ Nguyên thủy Phật giáo. 


Như đã nói ở trên, tư tưởng Chân như đã bắt nguồn từ 
thời Nguyên thủy Phật giáo. Tưởng không cần nói, Chân 
như của Đại thừa sau này, khi còn ở giai đoạn phôi thai, ít 
ra cũng còn hàm chứa tư tưởng Nguyên thủy Phật giáo, mà 
tư tưởng Chân như của Nguyên thủy Phật giáo vốn nằm 
trong phần giáo lý thâm áo. 

Mục đích chủ yếu của Đức Phật là làm cách nào để 
đạt đến cảnh Niết bàn giải thoát, mà muốn đạt đến mục 
đích đó, theo Phật, điều tất yếu là phải hiểu thấu được cái 
chân tướng của mọi sự vật. Đó là điều kiện thứ nhất. Tiến 
thêm một bước nữa, lấy sự hiểu biết ấy làm cơ sở để xác 
lập cái tướng chân thật của mọi sự vật mà định đoạt thủ 
đoạn đề thực hiện, đó là điều kiện thứ hai. Sự hiểu biết gồm 
đủ hai điều kiện này mới được cái tướng chân thật của thế 
gian mới có thê cấu tạo thành cái thế giới lý tưởng xác thật, 
do đó mà phần trí kiến trở thành vô cùng trọng yếu. Đứng 
trên cơ sở của sự quan sát đó, Đức Phật đã phủ nhận một 
đẳng Tạo vật chủ đã sáng tạo ra vũ trụ, bài xích linh hồn cá 
thể; vạn hữu là một dòng lưu chuyên không ngừng, chỉ có 
Niết bàn là hằng hữu, đó là giáo lý căn bản của Phật giáo. 
Trong kinh A Hàm thường gọi cách quan sát này là “như 
thực” hay “như chân”, theo nguyên văn là Yathatatha hay 


226 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





Yathabhutam. Tựu trung, chữ Yathabhtam là một danh từ 
rất rõ rệt, chỉ sự nhận thức cái chân tướng của mọi sự vật. 
Trong các bản dịch kinh A Hàm băng chữ Hán, những chữ 
đó được dịch là “Như chân” hoặc “Chân như”, nhưng thật 
ra đó không phải là ý nghĩa về nguyên lý hay pháp tắc, mà 
trái lại nó chỉ là những danh từ chỉ rõ một thái độ quan sát 
mà thôi. Ta cần phải nhớ điểm này. Song Yathatatha hay 
'Yathabhutam là danh từ trừu tượng cầu tạo thành sơ sở của 
quan niệm Tathata (Chân như, như như). Tại sao? Vì nhờ 
cách quan sát đúng đắn mà thấy được chân tướng của vạn 
pháp, mà chân tướng của vạn pháp vốn như như bất động 
và Đức Phật thường dùng danh từ pháp tính (dhammata, 
dharmata) để chỉ trạng thái như như đó, còn về ý nghĩa của 
nó thì hoặc cho là pháp tính hay Chân như đều được cả (về 
pháp tính, xin xem Nguyên thủy Phật giáo tư tưởng luận). 
Như vậy, là từ pháp tính luận của Nguyên thủy Phật giáo 
được xây dựng trên cơ sở quan sát như thực và từ đó đã 
xuất phát toàn bộ Chân như tư tưởng của Phật giáo. 

Nhưng do đó mà ở đây thành một nghỉ vấn là: cách 
quan sát chân thực của Nguyên thủy Phật giáo là cách nào? 
Rồi đến pháp tính là muốn chỉ cái gì? Đứng về phương 
diện như thực hoặc Chân như pháp tính mà nói thì chẳng 
qua đó chỉ là một danh từ trừu tượng mà thôi chứ không có 
ý nghĩa nội dung riêng biệt nào cả. Phật nói thấy cái tướng 
chân thực của hiện tại các pháp mục đích không phải để 
phát kiến thực tại hoặc vật như (Ding-ansich) về mặt triết 
học, mà cũng không phải để phát hiện cái pháp tắc của 
khoa học tự nhiên, như vậy, thuyết chân thực tướng của 
Phật, làm thế nào đề cho thê giới, tức thế gian của chúng ta 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 227 





có giá trị và phải thuyết minh và đánh giá thế gian này như 
thê nào đề phát hiện con đường đi đến giải thoát Niết bàn? 
Nếu trong thuyết chân thực tướng không bao hàm ý nghĩa 
đó thì thật không thể được. Nếu giải thích thuyết đó theo 
một phương thức nhất định thì đó tức là giáo lý Tứ Diệu 
Đé. 

Thế giới này, nói cho cùng cực chỉ là một thế giới khổ 
đau (Khổ) mà nguyên nhân của khổ đau là do dục vọng 
(Tập), diệt trừ mọi khổ đau để đạt đến một cảnh giới 
thường an lạc là lý tưởng của ta (Diệt), và cái phương pháp 
để thực hiện lý tưởng đó là đạo (Đạo). Sự thực hiện giáo 
điều này sẽ trở thành tiêu chuẩn của chân tri kiến của Phật 
giáo. Tuy Phật nói là chân trí, nhưng thật ra nó chỉ là sự 
phù hợp với lý Chân như pháp tính. Do đó, cái Chân như 
quan cô hữu của Phật giáo Nguyên thủy tuy nói lẫy chân 
tướng của các pháp làm mục tiêu, nhưng tóm lại thì chỉ 
đứng trên cơ sở mê, ngộ, của nhân sinh quan tôn giáo đề 
thấu suốt chân tướng của mê, ngộ mà thôi. 

Phật nói: “Này các Tỷ khưu! Tứ Đề này là Chân như 
(Tatham), là tính không hư vọng (Avitatham), tính không 
biến dị (Anannathani)”. Xem câu này ta đủ rõ cái chủ ý 
chân như pháp tính ở trên. Lại tiến thêm một bậc nữa mà 
khảo sát, cái nhân sinh quan lấy mê, ngộ, làm tiêu chuẩn 
này vẫn coi sự thật là sự thật mà quan sát vũ trụ nhân sinh; 
có nắm được cái chân tướng của sự thật đó mới có thể kiến 
lập một cách xác thực. về phương diện này, như đã nói ở 
trên, Đức Phật đã quan sát một cách rất tỉnh tế. Thêm vảo 
đó, Tứ Đề được thành lập, nếu nói theo nghĩa rộng, trên 


228 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





nền tảng phán đoán giá trị của nhân sinh quan lấy mê, ngộ 
làm tiêu chuẩn, nhưng nếu nói theo nghĩa hẹp thì chắng qua 
căn cứ vào sự chung kết của sự phán đoán hình thức chân 
lý về hai loại sự thực, và lý tưởng bất đồng, nghĩa là Khô, 
Tập thuyết minh nhân quả của thể giới sự thực, phán đoán 
cái gọi là tồn tại; Diệt, Đạo thuyết minh nhân quả của lý 
tưởng tôi cao của nhân sinh, phán đoán cái gọi là đương vị. 
Cho nên đạo lý Tứ Đế, về mặt giáo điều, tuy rất đơn giản, 
nhưng về mặt tinh thần ít ra nó cũng bao gồm hai vẫn đề to 
tát là: vấn đề tồn tại và vẫn đề lý tưởng, mà hai vẫn đề này 
trong lời dạy của Đức Phật gồm có nhiều điểm ám chỉ, còn 
trong lịch trình phát triển của giáo lý, hai vấn đề đó là 
nguồn gốc phát sinh ra mọi Chân như quan. 


Ở đây, do đó vẫn đề được nêu ra là: Nguyên thủy Phật 
giáo coi Chân như pháp tính là một hay nhiều? Nếu nhận 
xét theo thuyết Tứ Đề thì trên đại thể, vấn đề nên chia 
thành hai loại mà quan sát có lẽ xác đáng hơn. Nghĩa là 
Chân như tập hợp Khô, Tập làm hiện thực giới và Chân 
như tập hợp Diệt, Đạo làm lý tưởng giới. Về vấn đề trên, 
Đức Phật đặc biệt đề xướng một thuyết rất có tiếng: đó là 
thuyết Duyên khởi, theo thường tình của chúng ta, thì lấy ý 
chí căn bản làm cơ sở, rồi dần dần khai phát thành lập hiện 
thực giới mà quan sát mọi mỗi liên hệ. Song Phật thì lại 
khác, Phật dùng pháp tắc Duyên khởi, đặc biệt thuyết minh 
pháp tính thường trụ. Duyên khởi như thực v.v... mà đề cao 
pháp tắc thường hằng bắt biến tính, về vẫn đề sau liên quan 
đến lý tưởng giới thì nói thuyết Bát Chính Đạo, người ta 
chỉ cần thực hành tám chính hạnh là ai ai cũng có thê đạt 
đến giải thoát Niết bàn. Nhất là ngày xưa trong lúc ngồi 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 229 





quán sát các pháp trên bờ sông Ni Liên Thiền, Đức Phật đã 
coi cái đạo pháp mà Ngài tự giác ngộ là cái đạo Nhất Thừa 
của chư Phật để xác nhận cái phổ biến tính và nhất ban tính 
của đạo pháp đó. Sau này đến các phái Tiểu thừa, trong các 
loại Chân như, đặc biệt nói đến Duyên khởi chi tính Chân 
như cũng vì lý do đó, và chẳng qua cũng không ngoài việc 
phát huy cái tỉnh thần trên đây của Phật. 

Song, nói thật ra thì đó cũng mới chỉ lả quan sát tổng 
quát mà thôi. Nếu lại tiến thêm một bậc nữa mà khảo sát thì 
trong cái Chân như quan của Đức Phật đã đành có thê chỉ 
bao hàm một ý nghĩa mà thôi, đây là điểm ta không thê bỏ 
qua. Những cái gọi là nhiều chắng qua cũng cùng một pháp 
tác sự thực, không phải chỉ liên quan đến căn bản của mười 
hai nhân duyên, mà trong tất cả hiện tượng đều có một 
pháp tắc nhất định. Về lý tưởng giới cũng thế, không phải 
chỉ có Bát chính đạo khái quát, mà giữa Duyên khởi Chân 
như, Thánh đạo Chân như và Niết bàn cũng đều có mối 
quan hệ tất nhiên, cứ theo lý đó mà suy rộng ra thì ta có thể 
có nhiều lý do để thành lập nhiều Chân như quan, nhưng 
nếu khảo sát một cách tóm tắt thì cái gọi là pháp tắc sự thực 
và pháp tắc lý tưởng, nói theo tinh thần của Phật, thì rốt cục 
chỉ có thể quy về một cái tâm của ta. Bởi vậy, theo đó, 
Chân như chỉ có thể được coi là MỘT mới đúng với tỉnh 
thần của Phật. Theo Phật, nếu truy nguyên cho ra cái pháp 
tắc đã cầu tạo thành thế giới hiện thực thì đó chính là dục 
vọng (tức ý chí) của chúng ta, sự khẳng định của chính 
chúng ta tương đương với cái pháp tắc đã sáng tạo ra thế 
giới, còn về pháp tắc cấu tạo lý tưởng giới là sự biểu hiện ý 


230 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





chí phủ định dục vọng của chúng ta, đó là về pháp tắc tạo 
dựng thế giới mới. 

Do đó, tuy có tiêu cực và tích cực khác nhau, nhưng 
chung cục không ngoài cái pháp. tắc đã được kiến thiết bởi 
cái ý chí đồng nhất. Từ nguôn gốc đó, về sau các phái triết 
học Phật giáo đã lập ra nhiều Chân như quan, có phái chủ 
trương nhiều, có phái chủ trương một, cũng có phái lấy 
Chân như làm trung tâm. 

Tóm lại, nếu đem đối chiếu với những dữ kiện về 
Chân như của hậu thế thì ta nhận thấy Chân như quan của 
Nguyên thủy Phật giáo không có một điểm nào trình hiện 
một cách rõ rệt cả. Tuy nhiên, nếu đi sâu vào những ý 
nghĩa tiềm tảng trong kinh văn mà suy cứu đến tư tưởng 
cứu kính để nhận xét thì ta thấy trong đó đã chứa đựng đầy 
đủ những cái mà đời sau đã khai thác và phát triển về mọi 
phương diện. Điều này, như ta đã thấy ở trên, đại khái rất 
TÕ ràng. 

Bây giờ nếu đem tất cả những điều đã trình bảy ở trên 
mà nghiên cứu một cách thấu triệt thì ít nhất mọi người 
phải thừa nhận những sự thực sau đây: 

a) Vạn hữu tuy là lưu chuyên, song trong cái lưu 
chuyển đó vẫn có cái pháp tắc thường hằng; 

b) Trong lưu chuyển giới này vẫn có Niết bản giới 
thường hằng bắt biến; 

c) Dù là lưu chuyền giới hay Niết bản giới, nếu truy 
nguyên ra thì rốt ráo cũng chỉ là cái tâm của chúng ta; 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 231 





d) Sau hết, cái chân tướng kể trên chỉ được nhận ra 
khi nào chính trị và chính niệm đã xa lìa sự thiên kiến và 
chấp kiến. 

Tất cả những điều trên đây là nguồn gốc của Chân 
như quan của triết học sau này. Bởi thế, trước tiên chúng ta 
cần ghi nhận điểm này. Ở thời kỳ Nguyên thủy Phật giáo, 
những tư tưởng đó vẫn chưa có sự thống nhất hoặc phân 
hóa, và đó chính là cái lý do tại sao được gọi là Nguyên 
thủy vậy. 


2) Chân như quan của các phái Tiểu thừa. 


Người đem cái tư tưởng Chân như tiềm tàng trong 
Nguyên thủy Phật Giáo mà khai thác, phát triển là Đại thừa 
Phật giáo, vì muốn thuyết minh cái chân tinh thần của Phật 
tiềm tàng trong các kinh điển nguyên thủy mà Đại thừa 
được phát động và thành lập, bởi vậy, Chân như là một vẫn 
đề dĩ nhiên phải được đưa ra để nghiên cứu, nhưng nếu 
đứng về phương diện văn hiến mà nhận xét, thì đến đây ta 
thấy vẫn còn một giai đoạn để làm tiêu chuẩn cho Đại thừa: 
đó là giáo lý của các phái Tiểu thừa. 

Tiểu thừa Phật tuy kế thừa Nguyên thủy Phật Giáo, 
nhưng vì trung thực thái quá về hình pháp cũng như về giáo 
lý một, nhất khái đã trở thành chủ nghĩa hình thức, đặc biệt 
về sự tô chức giáo lý đã lấy sự cấu tạo một nền thần học 
cực kỳ phiền toái làm điểm đắc ý (sau nhập diệt một trăm 
năm chia thành Thượng tọa bộ và Đại chúng bộ, sau Phật 
nhập diệt từ hai đến ba trăm năm tất cả đã có tới mười tám 
bộ phái, đó là theo các sử sách còn truyền lại). Do đó vấn 
đề Chân như tư tưởng tuy không phải đề mục luận cứu của 


232 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





các vấn đề khác, nhưng bắt cứ vấn đề nào có liên quan đến 
nó mà không được khảo sát qua thì quyết không thể nào 
thấu triệt được nó, và Vô vi pháp là đề mục rất quan hệ với 
nó, nhất là vẫn đề này đã được Đại chúng bộ triển khai một 
cách rất triệt đề. 

Về vạn hữu, Phật giáo chia làm hai loại: Hữu vị pháp 
và Vô vi pháp. Hữu vi pháp có sinh diệt chuyển biến. Vô vi 
pháp văng lặng bắt biết. Song Tiểu thừa Phật giáo, lúc đầu 
coi hai loại này đồng thời tồn tại, ngoài Hữu vi pháp không 
thể có Vô vi pháp biệt lập tồn tại. Chẳng hạn như Thuyết 
Nhất Thiết Hữu bộ của Thượng tọa bộ hệ, căn cứ vào luận 
Câu Xá, chia vạn hữu thành bảy mươi lăm loại, trong số đó, 
bảy mươi hai loại thuộc Hữu vi pháp, còn ba loại kia 
(Trạch diệt vô vị, Phi trạch diệt vô vị, Hư không vô vì) 
thuộc Vô vi pháp. Như vậy, Vô vi là chân tướng của vạn 
hữu, và đối với tư tưởng Chân như pháp tính, nó không có 
quan hệ nào đặc biệt cả, còn đối với các hiện tượng nó chỉ 
chiếm một địa vị ân tàng mà thôi, nhưng đến Đại chúng bộ 
thì quan niệm về Vô vi pháp đã dần dần được khoáng 
trương. Nghĩa là trong cái pháp tắc sinh sinh động, biến hóa 
không ngừng của Hữu vi pháp, nhưng nhiên nó vần có một 
quan hệ bắt biến. 


Nếu nhận xét theo Dị Bộ Tôn luận thì Thượng tọa bộ 
lập thành ba Vô vi, Đại chúng bộ thành chín Vô vị, tức là: 
Trạch diệt vô vi, Phi trạch diệt vô vị, Hư không vô vị, 
Không vô biên xứ vô vi, Thức vô biên xứ vô vi, Vô sở hữu 
xứ vô vi, Phi tưởng phi phi tưởng xứ vô vi, Duyên khởi chi 
tính vô vi, và Thánh đạo chỉ tính vô vi, còn vấn đề lấy Tứ 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 233 





vô sắc làm vô vi biến Tứ vô sắc định thành cảnh giới mà 
nếu đứng về phương diện biến hóa mà nói, tuy là hữu vi 
nhưng cái nguyên lý làm cho Tứ vô sắc định được gọi là 
Tứ vô sắc định nếu truy cứu đến nguyên ủy thì thật ra nó đã 
phát xuất từ một cái gì bất biến, bất động. Lại nữa, Duyên 
khởi chỉ tính và Thánh đạo chi tính cũng tức là pháp tắc 
Duyên khởi sự thực và pháp tắc lý tưởng giới giải thích đã 
nói ở trên, đồng thời tuy là tư tưởng của Phật giáo Nguyên 
thủy, song chỉ là vấn đề triển khai mà thôi. Duy có điểm 
đặc biệt là: Hóa địa bộ tuy thuộc về Thượng tọa bộ hệ, 
nhưng các lập pháp lại chịu rất nhiều ảnh hưởng của Đại 
chúng bộ. Nhận xét theo Tôn Luân luận cũng vậy, Hóa địa 
bộ cũng lập thành chín Vô vi: Trạch diệt vô vị, cho đến lại 
lập ra Thiện pháp Chân như, Bắt thiện pháp Chân như, Vô 
ký pháp Chân như, Đạo chi Chân như, và Duyên khởi Chân 
như. Từ Tứ bất động vô vi thứ tư, sau đến Duyên khởi 
Chân như và Đạo chi Chân như thì đại khái cũng giống với 
chín Vô vi của Đại chúng bộ. Song cái đặc sắc của Hóa Địa 
bộ là căn cứ vào pháp tắc nhân quả bắt biến và tất nhiên mà 
lập nên ba Vô vi Thiện Ác và Vô ký. 

Trở lên tuy theo tài liệu của DỊ Bộ Tôn Luân luận, 
nhưng nếu nghiên cứu vả so sánh tài liệu này với giáo lý 
của các phái Tiểu thừa, khảo sát sử liệu trọng yêu của 
Nam-truyền-Luận-Sự (Kathavathu) thì ta thấy tài liệu rất 
đồi dào mà điểm rất thú vị là: tuy căn cứ vào Luận Sự, 
nhưng dựa vào Chân như quan để lập ra các loại Vô vi, thì 
tóm lại, lại thuộc về Đại chúng bộ, đặc biệt là chủ trương 
của Án Đạt La phái (Andhaka) Bắc Đạo phái 
(Ultarapathaka), Đông Sơn bộ (Pubbaseliya) v.v... (lúc đó 


234 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





Hóa Địa bộ cũng gia nhập, như trên đã nói, Hóa Địa bộ 
chịu ảnh hưởng của Đại chúng bộ rất sâu). 

Ở đây nếu đề cập đến tất cả thì tóm lại, thuyết chín 
Vô vi của Đại chúng bộ hay Hóa ĐỊa bộ, tuy có chủ trương 
phân tán, nhưng trên toàn bộ thì từ trước chưa thấy một sự 
kiện nào được thêm thắt vào cả. Chẳng hạn trước kia tuy có 
Duyên khởi Chân như, nhưng Tứ đề Chân như kết hợp cả 
hai, song đến đây Hóa Địa bộ lại chủ trương Tứ đề Chân 
như (Cattarisaccaniasamkhataniti -KA63). Nghĩa là Khổ, 
Tập, Diệt, Đạo biểu thị cái quan hệ toàn nhất và thường 
hằng bất biến. Đứng trên lập trường nảy ta có thê giải thích 
như sau: muốn đem pháp tắc thực tế và pháp tắc lý tưởng 
kết hợp thành một nguyên lý duy nhất. Lại nữa, trước tuy 
có ý niệm về Chân như quan thuộc loại này vẫn chưa thấy 
biểu hiện rõ ràng. Nếu nói theo Luận Sự thì ngay trong phái 
Tiểu thừa cũng có chủ trương thuyết đó. Chủ trương của 
Bắc Đạo Phái lập luận thế này: Tắt cả pháp Chân như đều 
là Vô vi (Sabbadhammanan tathataasamkha tati 
K.V.195).Thí dụ cây thông, cây trúc chính nó là vật biến 
hóa, nhưng cái quan niệm về cây thông, cây trúc thì bất 
biến. Do ý nghĩa đó mà trong Luận Sự cho nó là một Chân 
như. Nói theo nghĩa hẹp của Chân như thực thể thì có thể 
cho quan niệm trên gần với tưởng pháp của Đại thừa. 

Như vậy, dù căn cứ vào Tôn Luân luận, hay căn cứ 
vào Luật Sự, các phái Tiểu thừa, nhất là các phái thuộc Đại 
chúng bộ, đã hấp thụ tinh thần của Phật giáo Nguyên thủy 
liên quan đến các pháp Vô vi, khai thác các loại Chân như, 
hoặc đứng về mặt pháp tắc, hoặc đứng về mặt quan hệ, 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 235 





hoặc dựa vào điểm thực tính để phát hiện cái quy luật sinh 
diệt biến hóa của thế giới, hay muốn từ cái căn để của nó 
mà phát hiện cái thực thê bất sinh bất diệt. Dĩ nhiên trong 
đó thay vì nói cái căn để của hiện tượng thì lại nói đối với ý 
nghĩa Vô vi tịnh tồn của hiện tượng cũng có, và mặc dầu 
vậy, cái phạm vi của Vô vị sau đã dần dân được mở rộng 
thêm, do đó không bao lâu Vô vi chính có tuy bất động, 
nhưng vẫn chứa đựng ý nghĩa về nguyên lý làm cho nó 
biến động để rồi sau này đã trở thảnh tài liệu đầu tiên của 
triết học Chân như quan. 

Song có một điều chưa được thỏa mãn là một mặt lập 
nên các loại Chân như, mặt khác vẫn chưa thấy có một ý 
tưởng thâu tóm tất cả những ý tứ đó đề lập thành một Chân 
như căn bản độc nhất vô nhị. Đứng trước cái lý tưởng Nhất 
Thừa Pháp của chư Phật, thì dù theo giáo lý của Phật giáo 
Nguyên thủy, hay theo yêu cầu thống nhất của lòng người, 
điểm này không thể không làm cho người ta bất mãn. 
Đương nhiên, nêu nhận xét theo Tôn Luân luận, hay Luận 
Sự, ta thấy gần như đã dần dần tiến tới việc thành lập một 
Chân như thống nhất. Đại chúng bộ hầu hết lập ra bốn Vô 
sắc Vô vi, đến Hóa Địa bộ thì lại tập hợp thành một Bất 
động Vô vi duy nhất (Thiện Pháp, Bất thiện pháp, Vô ký 
pháp ba Chân như. Theo Từ Ân thì đó là Tam Thể Nhất 
Lý). Cũng như Đông Sơn Bộ thống nhất Duyên khởi chi 
tính và Thành đạo chỉ tính làm thành Tứ đề Vô vi. Điểm 
này rất rõ ràng, tuy nhiên đó mới chỉ là sự thống nhất bộ 
phận chứ vẫn chưa đạt đến sự thống nhất toàn bộ. 


236 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





Như vậy, đến Đại chúng bộ Chân như quan tuy đã 
được thuyết minh rất rõ ràng, nhưng nếu đứng về phương 
diện Hình nhì thượng học mà nhận xét thì vân còn có nhiều 
điểm chưa được đề cập tới. Muốn đem thống nhất tất cả về 
mặt triết học, đó là Chân như quan của triết học Đại thừa 
mà kinh Lăng Già hoặc Khởi Tín Luận đã đạt đến tuyệt 
đỉnh đó, còn Chân như quan của Bát Nhã thì thật đã được 
thành hình giữa khoảng từ Chân như quan của các bộ phái 
cho cho đến Chân như quan của Đại thừa Khởi Tín Luận. 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 237 





“6Ø tuø Úa 
LẬP TRƯỜNG TOÀN BỘ CỦA BÁT NHÃ 


1) Hệ thống tư tướng của Bát Nhã. 


Đề cập đến Chân như quan của Bát Nhã mà không nói 
đến lịch sử hệ thống tư tưởng của nó thì quyết không thể 
được, vì nếu không làm như thế thì ý nghĩa của Chân như 
quan đó không thể được trình bày một cách rõ ràng, mà 
điểm này tuy hơi phiền toái, nhưng lại phải bắt đầu từ 
Nguyên thủy Phật Giáo. 

Tưởng không cần nói ai cũng hiểu giáo lý căn bản của 
Nguyên thủy Phật Giáo là Tứ Đế, mà Tứ Đề tuy là giáo 
pháp có tô chức, song pháp như đã trình bày ở trên, nếu 
khảo sát một cách riêng rẽ thì đó là tổng hợp của hai quy 
phạm, nghĩa là cái quy phạm thuyết minh sự thực hiện hữu 
về Khổ Tập và cái quy phạm thuyết minh lý tưởng tương 
lai về Diệt Đạo. 

Theo tinh thần của Phật giáo nguyên thủy, muốn thấy 
được cái tướng của sự vật tức là phải lý giải cái lý tưởng 
chân chính một cách chính xác đúng theo đạo trình, hai quy 
phạm này cho có thứ lớp là một vân đề phức tạp, nghĩa là 
nên nghiêng về loại nào để quan sát? Nói đến vẫn đề này, 
ta thấy không nhiều thì ít cũng có chỗ bất đồng, bởi lẽ các 
phái chủ trương khác nhau, đó là lý tự nhiên. Thật vậy, sau 
khi đã chia thành bộ phái, đối với vẫn đề này, cách quan sát 
có chỗ bất đồng về phương diện giáo lý, đó là một nhiệm 
vụ trọng yếu. Nghĩa là về phía Thượng tọa bộ, tức là bảo 


238 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





thủ, vấn đề chủ yếu là vấn đề sự thực, nói theo danh từ 
chuyên môn là đặt trọng tâm về phương diện giải quyết vẫn 
đề luân hôi, tất cả đều hướng về sự quan sát và chỉnh lý đề 
giải quyết nó một cách thích đáng, còn về phía Đại chúng 
bộ, tức phái cấp tiến, thì ngược lại lấy vẫn đề lý tưởng làm 
chủ, tất cả hướng về giải thoát để giải quyết và chỉnh lý. 
Bởi thế, lập trường của Thượng tọa bộ, nếu có thì tất nhiên 
đó là Quan niệm luận. Nói theo danh từ chuyên môn thì 
phái trước là “Hữu” và phái sau là “Không”, vì Thượng tọa 
bộ chỉ muốn thuyết minh cái thứ tự của sự thành lập luân 
hồi giới nên đã thừa nhận sự tồn tại của sự vật, còn Đại 
chúng bộ thì siêu việt hắn sự tồn tại của luân hồi, nghĩa là 
lấy giải thích làm mục tiêu mà quan sát hết thảy, cho nên 
có vẻ như muốn khuynh hướng về một thế giới quan phủ 
định hiện tượng, và lập trường này, căn cứ vào sự bất đồng 
và ảnh hưởng giáo lý, Phật giáo sau nảy ta có thể nhận thấy 
rõ về mọi mặt. 

Tựu trung, điểm đáng chú ý là: Thượng tọa bộ lây thế 
giới quan Hữu làm bối cảnh để phát khởi những kiến giải 
vê sinh mệnh, rồi cuối cùng đã trở thành nguyên nhân phát 
sinh ra triết học A lại gia thức, về phía Đại chúng bộ thì lấy 
thế giới quan Không làm bối cảnh để thuyết minh quan 
niệm “tất cả đều có Phật tính” mà sản sinh ra các loại Chân 
như quan đã được trình bày ở trên. Có thể nói đây là điểm 
tiền phong của triết học A lại gia thức, những tư tưởng như: 
“Phi tức phi ly uân ngã”, “Tế ý thức”, “Cùng sinh tử uân” 
v.v... đều đã phát sinh từ các phái thuộc Thượng tọa bộ hệ, 
còn các thuyết như: Tâm Tính Bản Tịnh, Vô vi hữu Dụng, 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 239 





Chân như v.v... đại để là chủ trương các phái thuộc Đại 
chúng bộ hệ. 

Về phương diện lấy việc giải quyết vấn đề luân hồi 
làm chủ, quy định chủ thể của luân hồi là lấy vấn đề rất 
trọng yếu, sự phát hiện chỗ y cứ của cái bất biến bất động 
trở thành một việc rất hệ trọng. Sự bất đồng của hai Bộ 
phái là do kết quả của hai lập trường trên đây. Đương 
nhiên, như Nghiêm Mật đã nói, trong Thượng tọa bộ hệ 
cũng có phái thâu nạp ý kiến của Đại chúng bộ hệ và ngược 
lại. Bởi vậy, nêu muốn minh định rõ ràng lập trường của 
hai phái là một việc rất khó khăn. Tuy nhiên, trên đại thẻ, 
lập trường của hai phái như vừa được trình bày trên đây đại 
khái là một sự thực hiển nhiên. 

Như thể thì tư tưởng Bát Nhã đã phát xuất từ hệ thống 
nào? Điều này không cần phải nói lại thêm rườm rà, đương 
nhiên là nó đã phát xuất từ Đại chúng bộ hệ, nghĩa là về 
phương diện giáo lý, căn cứ theo truyền thuyết Chân đế, thì 
những bộ phái như: Nhất Thuyết Bộ, Thuyết Giả Bộ, 
Thuyết Xuất Thế Bộ v.v... thuộc Đại chúng bộ hệ đều chủ 
trương hết thảy các pháp chỉ là giả danh mà không có thực 
thể, pháp Vô vi tuy là có, nhưng hiện tượng giới chỉ là giả 
danh. Thế giới quan Bát Nhã thực sự đã được xây dựng và 
triển khai trên nên tảng của thuyết này. Hơn nữa, Phật thân 
quan, Tâm tính bản tịnh quan và nhiều đề mục đặc thù 
khác, nếu nghiên cứu ta sẽ thấy giữa tư tưởng Bát Nhã và 
tư tưởng Đại chúng bộ có sự quan hệ trực tiếp, về mặt văn 
hiến, điểm này có thể được chứng minh một cách rất rõ 
ràng. Thêm vào đó, về mặt địa dư, khu vực mà Đại chúng 


240 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





bộ rất thịnh hành để rồi trở nên căn cứ địa rất sần VỚI tư 
tưởng Đại thừa là Nam Ấn Độ, nhất là khu vực Án Đạt La. 
Tư tưởng Bát Nhã ít ra lúc đầu cũng bắt nguồn từ phương 
Nam. Điều này chính kinh Bát Nhã cũng đã cho ta thấy rõ. 
Trong tám nghìn bài tụng Bát Nhã có ghi việc này: “Kinh 
Bát Nhã vốn lưu hành ở phương Nam, từ phương Nam 
truyền. đến phương Tây, từ phương Tây tiến đến phương 
Bắc, rồi từ đó cuối cùng đã tràn làn khắp bốn phương”. 
Điều này có phải đã ám chỉ toàn bộ kinh Bát Nhã, lúc đầu 
đã phát xuất từ nam Ân Độ không? Nói đúng ra thì tư 
tưởng Bát Nhã đã thoát thai từ học phái Án Đạt La thuộc 
Đại chúng bộ hệ, điểm này ta chỉ suy cứu về quan hệ địa dư 
cũng đủ thấy rõ. Kinh Bát Nhã tuy nói nhiều về Chân như, 
nhưng nếu nói theo hệ thống thì chăng qua chỉ kế thừa tư 
tưởng của Đại chúng bộ hệ mà thôi. 

Tóm lại, tư tưởng Bát Nhã đã phát xuất từ phép tu 
dưỡng không chấp trước của Phật giáo Nguyên thủy. Xây 
dựng trên nền tảng của chủ nghĩa không chấp trước này để 
tổ chức và thành lập giáo lý mà kế thừa Đại chúng bộ hệ. 
Mặt khác, vì sự đối kháng với giáo lý phiền tỏa của Hữu bộ 
mà thành lập. Trong lịch sử giáo lý Phật giáo, điểm đặc biệt 
trọng yếu của tư tưởng Bát Nhã là: nó là sản phẩm đầu tiên 
của Đại thừa đồng thời bất cứ nói theo ý nghĩa tịnh hay 
động, nó đã trở thành cơ sở của tất cả tư tưởng Đại thừa. 


2) Toàn bộ tư tưởng Bát Nha. 


Tưởng không cần phải nhắc đi nhắc lại, ta đã biết rằng 
chủ trương nhât quán của Bát Nhã là ở chỗ phủ định tât cả 
những quan niệm sai biệt đê nói lên cái lý “Vạn pháp tức 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 241 





không”, nếu nói theo lập trường thường thức thì thế giới 
này tuy có những hiện tượng sai vạn biệt, nhưng đứng trên 
lập trường Đệ Nhất Nghĩa Đế, nếu thấu suốt được cái chân 
tướng của những hiện tượng đó thì tất cả đều chỉ là giả 
hiện, tất cả là không, đó là chủ trương căn bản của Bát Nhã. 

Bát Nhã (PrJaana) nghĩa là trí tuệ, nhưng trí tuệ đây là 
cái chân quán trí của Đệ Nhất Nghĩa Đề, nói theo danh từ 
chuyen môn thì nó là “Quán chiếu Bát Nhã”. Sở dĩ kinh 
Bát Nhã được gọi là Bát Nhã vì toàn bộ kinh đều chứa 
đựng và nói lên cái đại trí tuệ đó. 

Trí tuệ Bát Nhã không phải cái trí tuệ phân loại sự vật 
sai biệt, mà là cái trí tuệ phủ định mọi hiện tượng sai biệt, 
siêu việt tương đối, trực tiếp thâu suốt được thực tưởng của 
vũ trụ là không. Theo chủ trương của Bát Nhã thì không 
những chỉ cái thế giới thường thức của chúng ta đây là giả 
hiện, không có thật tướng, mà ngay cả đến những yếu tô là 
những cái mà chúng ta có thê thấy hay tưởng tượng được, 
mà từ trước đến nay trong Phật học thường quan tâm đến là 
Ngũ Uấn, Thập Nhị Xứ, Thập Bát Giới, những đề mục đã 
do sự quan sát khoa học mà đạt được, tất cả cũng chỉ là 
những hiện tượng giả danh, chính nó không có thật thẻ, 
không tổn tại, tất cả chỉ là không. Do đó, tất cả những quy 
phạm hay pháp tắc liên quan đến sự tụ, tán, ly, hợp của 
những yếu tố đó cũng đều là giả danh. Cho nên, quá khứ, 
hiện tại, vị lai, nhân quả, sinh, trụ, diệt, v.v... nếu nói theo 
theo lập trường Đệ Nhất Nghĩa Đề, thì tất cả chỉ là hiện 
tượng mà thôi, chứ tuyệt nhiên không phải chân tướng của 
các pháp. Thêm vào đó, không những chỉ thế giới hiện thực 


242 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





như thế, mà ngay cả đến cái gọi là thế giới lý tưởng cũng 
vậy, những đức mục tu dưỡng là không, cho đến quả vị La 
Hán, quả vị Như Lai, quốc độ Phật, nếu trực quán cái chân 
tướng của nó thì rốt ráo cũng chỉ là không, mà cho đến cả 
cái tâm của ta cũng chỉ là hiện tượng, nếu nói theo một 
cách đơn giản thì mê, ngộ, thực tẾ, lý tưởng, tất cả đều là 
hiện tượng của cái tâm sai biệt của ta, tất cả đều là không, 
đó là chủ nghĩa của Bát Nhã. Kinh Bát Nhã vì muốn tận lực 
thuyết minh điểm đó nên thường hay nêu lên “Nhị Thập 
Không” mà đã gần trở thành một định chế vậy. 

Kinh nói: “Nội không, ngoại không, nội ngoại không, 
không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, 
vô vi không, tất kính không, vô tế không, tán không, vô 
biến dị không, bản tính không, tự tướng không, cộng tướng 
không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tính 
không, tự tính không, vô tính tự tính không”. 

Những đề mục này đã được thuyết minh đủ trong 
Thắng Thiên Vương Bát Nhã (phần thứ 6 của kinh Đại Bát 
Nhã) nhưng rất phức tạp cho nên ở đây chúng tôi không 
bàn đến. 

Tóm lại, lập trường của Bát Nhã là phủ định tất cả để 
nói lên cái “không” nhưng rồi đến chính cái không cũng lại 
phải phủ định nốt, chứ nếu còn chấp trước vào nó thì không 
thể thấu suốt được chân tướng của các pháp. Lập trường 
này cũng tương tự như lập trường của Upanishads, vì 
Upanishads nói: “Chân tướng của pháp chung cũng chỉ là 
không không (Net, neti!)”. 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 243 





Như vậy, nói cho cùng, Bát Nhã đã theo căn cứ nảo, 
và dựa theo điểm tất yêu nào để phủ định tất cả những sai 
biệt mà chủ trương thuyết không? Điểm này nếu dựa vào 
bối cảnh lịch sử mà phân biệt thì có thể đưa ra hai lý do sau 
đây: 

A.- Nói theo nhận thức luận thì như các nhà quan 
niệm luận đã nói, thế giới nảy là biểu tượng của tâm. Thế 
giới quan của Phật giáo nguyên thủy tuy là thực tại luận, 
nhưng đối với thế giới của ta, đó là tư tưởng của quan niệm 
luận, và đó cũng là điểm mà Bát Nhã muốn đạt đến. Điều 
này được nói đến một cách rõ ràng trong tám nghìn bài 
tụng của nguyên điểm kinh Bát Nhã trang 15. Ngài Thi Hộ 
dịch quyền thứ nhất tờ 3b có đoạn như sau: 

“Này ông Xá Lợi Phất! Thực ra không có một pháp 
nào tôn tại, nếu không biết rõ như thể thì tức là vô mình. 
Những người phàm phu vì không biết như thế nên mới sinh 
lòng chấp trước, vì chấp trước nên cho tất cả pháp là có 
thật, vì cho các pháp có thật nên chấp trước nhị biên (chấp 
thường chấp đoạn), và vì chấp trước nhị biên nên mới 
không thấy, không biết cái chân tướng của các pháp, vì 
không thấy, không biết nên chấp trước tất cả các pháp hiện 
tại, quá khứ, vị lai, do đó mới chấp có danh sắc: vì chấp 
danh sắc nên các pháp đêu thật có, bởi thế mà không thấy 
không biết được đạo như thật (Yathabhutam margaq), vì 
không thấy, không biết được đạo như thật nên không siêu 
việt được tam giới, không thấy rõ được thật tướng của mọi 
pháp `. 


244 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





Trên đây là đoạn văn của Đức Phật giải đáp mối thắc 
mắc của Xá Lợi Phát cho rằng các pháp vốn là không mà 
sao lại có thế giới này? Và theo ý nghĩa của đoạn trên thì 
chấp trước và sự hoạt động tình ý, rồi biến kế (biểu tượng) 
và sự hoạt động nhận thức hỗ tương tập hợp mà tạo ra 
những hiện tượng của vạn hữu. Ý nghĩa trên đây cũng đã 
được nói đến trong Trí Độ luận, quyền thứ 39; tam giới có 
là do sự tạo tác của tâm, tất cả đều là biến hiện của thức. 
Điểm này đã trở thành căn cứ của thuyết KHÔNG. 

B.- Căn cứ thứ hai là nền tảng tất yêu về sự tu dưỡng, 
tức là phải thấu suốt tất cả đều là không để thực hiện lý 
tưởng giải thích Niết bản, về chân tướng của Niết bàn thì 
tuy có nhiều nghị luận khác nhau, nhưng tựu trung có một 
điểm mà tất cả học phái đều nhất trí thừa nhận, đó là cảnh 
giới mà ở đây tất cả dục vọng của cá thể không còn tôn tại 
nữa. 

Do đó, quan niệm về không đối với đạo giải thoát là 
một phương pháp trọng yếu. Đứng về phương diện thực tế 
mà nói thì quan niệm không của Bát Nhã cũng không ngoài 
phương pháp quan sát này. Về vấn đề đó trong kinh Bát 
Nhã có nhiều thuyết; hoặc nói là: vô sỉ, vô trước, vô văn, 
vô tự là Bát Nhã (Thắng Thiên Vương, quyền thứ II); hoặc 
nói: vô tướng, vô nguyện, vô sinh, vô tác, vô nhiễm, tịch 
tĩnh là Bát Nhã (nguyên văn trong Tiểu phẩm Bát Nhã, 
trang 341). 

Tóm lại, mục tiêu chính của Bát Nhã là xúc tiễn chủ 
nghĩa không nhiễm trước. Như vậy, nếu đem kết quả các 
quan sát về mục đích tu dưỡng của Bát Nhã và kết quả cách 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 245 





quan sát về nhận thức luận ở trên mà kết hợp lại thì thành 
ra hêt thảy đêu là không. Điêm này ta có thê coi là một chủ 
trương rât lớn. 


3) Chân Không Diệu Hữu. 


Như thế là Bát Nhã theo lập trường nhận thức luận và 
lập trường tu dưỡng, phủ định tất cả các sai biệt của mọi 
pháp mà chủ trương thuyết không. Vậy thì thế giới quan 
của Bát Nhã há chăng phải là một luận thuyết vô vũ trụ để 
rồi đưa đến chủ nghĩa hư vô sao? Đó là câu hỏi thường 
được nêu ra và đại khái đa số cho là đúng, nhưng thật ra 
nhận xét đó chưa đánh trúng vào chủ ý của Bát Nhã. Đây là 
điểm ta không thể bỏ qua. Trong phạm vi biểu tượng và 
chính ở cảnh giới đó Bát Nhã mới biểu thị chủ ý của nó 
một cách đích thực. 

Trước hết, đứng về phương diện nhận thức luận mà 
nhận xét thì Bát Nhã chủ trương rằng tất cả hiện tượng đều 
là biểu tượng của tâm ta, ngoải tâm tất cả đều là không. 
Tuy nhiên Bát Nhã không hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại 
của hình nhi thượng học. Nói đến sự tồn tại thì tuy Bát Nhã 
không chấp nhận danh từ đó, song dù sao thì Bát Nhã cũng 
thừa nhận rằng dưới lớp hiện tượng có một cái gì bất biến 
bất động, mà cái bất biến bất động đó không thể dùng một 
danh từ nảo thích hợp đề diễn tả được, về mặt biểu tượng 
chỉ có thể gọi đó là cảnh giới khái niệm, như vậy, ngoải 
chữ “không” ra, không còn phương pháp nào khác để diễn 
tả cái chân ý của nó, nhưng cái không đó không phải là cái 
không trống rỗng, hư vô, chỉ toàn phủ định tính, mà là cái 
không linh động, cái không “Diệu Hữu”. Tuy cái không đó 


246 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





cũng phủ định ý nghĩa hiện tượng, nhưng một khi đã đến 
Diệu Hữu thì lại căn để của hiện tượng làm cho ý nghĩa đó 
chưa hiển trứ một cách rõ ràng, nhưng ở bề trong thì nó đã 
bao hàm đầy đủ, và cái thường được gọi là “sắc tức thị 
không, không tức thị sắc” chính là để biểu thị ý nghĩa đó. 
Tư tưởng Chân như của Bát Nhã, nêu đứng về phương diện 
nhận thức luận mà nói, thì thật sự đã xuất phát từ điểm này. 

Lại đứng về phương diện tu dưỡng mà nói, Bát Nhã 
tuy căn cứ vào thuyết không mà xúc tiến chủ nghĩa không 
chấp trước như đã nói ở trên, nhưng không chấp trước ở 
đây không phải chủ nghĩa tu dưỡng lấy tiêu cực, ẩn tuẫn 
làm mục tiêu sinh hoạt, mà trái lại, không chấp trước vào 
bất cứ một việc gì để phát huy cái tỉnh thần hoạt động tự do 
VÔ ngại. Chẳng hạn, kinh Kim Cương nói: “Ưng vô sở trụ 
nhi sinh kỳ tâm” đó là cực điểm tu dưỡng của Bát Nhã. Do 
đó ta thấy kinh Bát Nhã đã đạt qua được cái không để nói 
lên cái năng lực tự do của nó một cách khoáng đại. Thậm 
chí còn nói cái tác dụng vi diệu có thể lắp biển dời non, cái 
diệu lực có thể dung nạp trăm nghìn Tu di trong một sợi 
lông cũng đều do cái năng lực đại tự do đó mà thực hiện 
được. 

Kinh Bát Nhã cũng đặt nặng vấn đề từ bi cứu khô. 
Thế giới quan bình đăng của Bát Nhã, về mặt luân lý, có 
thê nói là vì thương hết thảy chúng sinh mà thực hiện. Nói 
một cách đơn giản, sự tu dưỡng về không quán của Bát 
Nhã không phải chỉ là một cái gì tiêu cực, mà là một cái gì 
đầy tính chất tích cực, lấy sự thực hiện sai biệt giới một 
cách cụ thể làm mục đích. Nói cách khác, đối với sai biệt 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 247 





ĐIỚI Cụ thể vận dụng tất cả mọi hoạt động Vô vị, vô tác đề 
thực hiện Đệ Nhất Nghĩa Không, bình đẳng, vô sai biệt, đó 
là lập trường thực tiễn của Bát Nhã. Như vậy, Bát Nhã 
không phải lấy chủ nghĩa hư vô, hoặc vô vũ trụ luận làm 
chỗ lập cước, mà lập trường của Bát Nhã là từ Chân Không 
trở lại khăng định hết thảy để thành lập Diệu Hữu. Nếu 
đứng về phương diện này mà nói thì Chân như quan của 
Bát Nhã đã căn cứ vảo giá trị của sự hoạt động cụ thể vô 
ngại mà được đề xuất. 


248 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





X722//7277A 
CHÂN NHƯ QUAN CỦA BÁT NHÃ 


1) Tài liệu về Chân như quan của kinh Bát Nhấ. 


Muốn nói đến toàn bộ lập trường của Bát Nhã, trước 
hết ta lại khảo sát về tư tưởng Chân như quan, mà muốn 
hiểu rõ tư tưởng đó lại cũng cần phải xét qua những tải liệu 
nghiên cứu của nó. Sở dĩ phải thế là vì chúng tôi muốn 
cống hiến một chút tiện nghi cho những ai muốn nghiên 
cứu về vấn đề này một cách xa hơn. 

Tưởng không cần nói ai cũng biết rằng trong Đại 
Tạng kinh có rất nhiều kinh Bát Nhã, nhưng trong đó bộ 
hoàn bị hơn cả là bộ Đại Bát Nhã gồm 600 quyển do 
Huyền Trang dịch. Ta có thể nói đó là bộ Bách Khoa toàn 
thư vê loại Bát Nhã (ở đây không kế đến Nhân Vương Bát 
Nhã, vì bộ này có thê là kinh giả), có điều nên chú ý là mặc 
dầu kinh Bát Nhã có nhiều loại song về hình thức cũng như 
nội dung, Bát Nhã không phải bất đồng mà chỉ có sự sai 
khác về cách bàn luận rộng rãi hay tóm lược mà thôi. 

Kinh Bát Nhã có 600 quyền chia làm năm phần. 

Phần đầu (400 quyên đầu), phần hai (78 quyên kế 
tiếp), phần ba (59 quyên kê tiếp), phần bốn (18 quyền kế 
tiếp), và phân. năm (10 quyền chót). 

Trong số 600 quyền có hơn 500 quyền là sự tập hợp 
của một tô chức đồng nhất các kinh văn và chỉ có sự sai 
khác ở chỗ nói rộng hay nói sơ lược mà thôi. Do đó, ta có 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 249 





thể nói một cách tóm tắt răng, về hình thức kinh Bát Nhã 
tuy to lớn, nhưng về nội dung tư tưởng thì lại rất giản dị. 
Quyền số tuy có tới mấy trăm, nhưng nội dung tư tưởng, 
nếu ta nắm bắt được một cách thích đáng và trọn vẹn của 
một bộ Bát Nhã nào đó, thì đại khái ta có thể suy ra manh 
mối của các bộ khác. Điều này cũng rất thích hợp với 
phương pháp sử dụng tài liệu trong việc nghiên cứu tư 
tưởng Chân như của kinh Bát Nhã. 

Vậy thì tài liệu về Chân như trong số các bộ đó như 
thế nào? Điểm này trong kinh Bát Nhã tuy chỗ nào cũng 
nói đến Chân như quan, nhưng có một phâm đặc biệt bàn 
luận về vẫn đề này một cách đầy đủ đó là Chân như Phẩm 
(Tathata Parivartta). Tuy vậy, muốn khảo cứu Chân như 
quan của Bát Nhã ta cân phải thông qua toàn bộ, đó là điều 
tất nhiên. Song, như trên đã nói, trong: nhiều bộ cũng có 
nhiều chỗ đại đồng, tiểu dị, cho nên muốn đơn giản thì chỉ 
cần nghiên cứu một phẩm Chân như nảo đó cũng đủ, nhưng 
vẫn đề được đặt ra là liệu theo phương châm đó có thích 
đáng không? Về điểm này tôi cho rằng phần thứ tư, tức là 
Tiểu phẩm Bát Nhã (nguyên điển: Astasahasrika 
Prajaparamita) thích đáng cả về nội dung lẫn địa vị lịch sử. 
Phân thứ tư nảy, trong các bộ Bát Nhã dù cho không phải là 
nguyên bản đi nữa, nó vẫn là một bộ kinh có tô chức và có 
lẽ cũng là một bộ kinh cô nhất. Ngoài ra, Đại Phẩm Bát 
Nhã (Đại Bát Nhã phần thứ hai: Pancavimsati sahasrika 
Pr.), Đại bản Bát Nhã (phần đầu của Bát Nhã Satasahasrika 
Pr.) chăng qua chỉ là sự triển khai về nội dung của Tiểu 
phẩm còn chứa đựng nhiều tư tưởng liên quan đến triết học 
Bát Nhã Đại bản, Đại Phẩm trở lên, cho nên khi nghiên cứu 


250 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





Chân như quan của Bát Nhã mà tài liệu trong Tiểu Phẩm 
làm căn cứ chủ yếu rồi thuận tiện tham khảo bốn phần kia, 
tức là Đại bản hoặc Đại Phẩm, ta có thể đạt đến mục đích 
nghiên cứu một cách đại thể. Thêm vào đó, những tài liệu 
bồ trợ cho vấn đề này ta cũng cần phải chú ý, đó là phần 
thứ năm trong Đại Bát Nhã (từ quyên 566 đến quyên 574), 
tức là Chân như quan của Thắng Thiên Vương Bát Nhã. 
Một khi đạt đến điểm đó rồi thì phương diện Diệu Hữu sẽ 
được tăng cường, và Chân như quan cũng sẽ được triển 
khai một cách rộng rãi, và ta sẽ thấy nó tương tự như chủ 
thuyết của kinh Lăng Già vậy. 

Nếu đứng về phương diện lịch sử mà nhận xét, Thắng 
Thiên Vương Bát Nhã có lẽ là sản phẩm có sau hết tất cả 
năm phần đã nói ở trên, và có thể được coi là đại biểu cho 
tư trào Bát Nhã khi muốn chuyển hướng dần dân về 
phương diện “Hữu”. Bởi vậy, nêu muốn tìm hiểu sự phát 
đạt của tư tưởng Chân như, thiết tưởng ta nên bắt đầu từ 
Tiểu Phẩm, rồi lần lượt qua Đại Phẩm hay Đại bản, và tiễn 
thêm bậc nữa đến Thắng Thiên Vương Bát Nhã. Ở đây, nêu 
ta muốn nghiên cứu Chân như quan, thật sự cũng phải theo 
lịch trình đó. Nói một cách dễ hiểu hơn, ta bắt đầu Tiểu 
Phẩm rồi chung kết ở Thăng Thiên Vương Bát Nhã. 


2) Ý nghĩa của Chân như: 


Bát Nhã tuy chủ trương chân tướng của vạn hữu tất 
kính là không, nhưng cái không đó không phải cái ngoan 
không, hư vô, tuy không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả 
được, nhưng trên phương diện thể nghiệm, ít ra nó cũng là 
một năng tính hoạt động tích cực như đã được trình bày ở 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 251 





trên. Song, nếu đem cái tuyệt đối không này mà phiên dịch 
ra nhận thức luận thì nó có thể được coi là tương đương với 
cái mà Khang Đức gọi là Ding-an-sich (sự vật tự nó như 
thế), và nếu nói theo hình nhi thượng học thì đó là bản thể 
của vạn hữu. 

Vì muốn biểu thị cái ý nghĩa đó nên Bát Nhã một mặt 
gọi chân tướng của vạn hữu là không tính, mặt khác lại 
dùng nhiều danh từ khác như: pháp giới (dharmadhatu), 
chân tính (tattva), pháp-bát-biến-tính (dharmaniya-mata), 
thực tế (bhutakoti), tự tính (svabhava-prakti) v.v... 

Nhưng đặc biệt có một danh từ mà Bát Nhã rất hay 
dùng, đó là Chân như (tathata). Chân như là một danh từ 
trừu tượng mà Bát Nhã dùng mục đích muốn biểu thị cái 
bản nguyên hoặc pháp tắc bất biến của hiện tượng vốn tồn 
tại như thế. Về ý nghĩa này, cách thuyết minh của Bát Nhã 
giống như Áo Nghĩa Thư dùng một chữ Phạm vậy. Tuy Áo 
Nghĩa Thư nói: “không phải không phải” (neti neti), nhưng 
cuối cùng vẫn phải dùng một chữ “Tat” (cái ấy) để biểu thị 
sự tỒn tại tích cực của vạn hữu, đó là điểm tương đồng rất 
hứng thú. 

Dĩ nhiên theo Bát Nhã thì những danh từ tích cực đó 
chăng qua cũng chỉ là tên khác của cái “không”, vì một khi 
đạt đến chỗ cùng cực rồi thì Chân như cũng tức là phi Chân 
như (atathata), tự tính tức phi tự tính (asvbhava). Lập 
trường đó tuy có vẻ như phủ định hoàn toàn, nhưng mọi 
người đều biết, bản thê của vũ trụ nếu cho là giỗng một vật 
gì cũng không đúng, mà không, như đã nói ở trên, không 
phải cái không trống rỗng (không hư). Nói một cách khác, 


252 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





quan niệm về không của Bát Nhã có thể được coi là 
phương pháp duệ trí về hình nhi thượng học của ta. Do 
phương pháp này, cuối cùng đạt đến một cảnh giới đại khái 
có thê được mệnh danh là Chân như pháp giới có thực tại 
tính tích cực”. Chính đó là điều mà trong kinh Thắng Thiên 
Vương Bát Nhã đã nói: “Lấy tâm kính trọng tụ tập hạnh 
không; tu tập hạnh không nên xa lìa mọi chỗ thấy, xa lìa 
mọi kiến hoặc, nên tu hành chính đạo nên thấy được pháp 
giới” (Đại Bát Nhã quyền 567, Đại Chính Tạng quyên 7, 
trang 929, phần giữa). 

Trở lại, ta thấy Chân như của Bát Nhã thật ra chỉ là 
tên khác của chữ không, cho nên nói là Chân như pháp 
giới, đứng về quan niệm không, không phải mang một ý 
nghĩa đặc biệt nào cả, nhưng về cách thay đổi dụng ngữ thì 
ít ra trên lịch sử tư tưởng Đại thừa, nó cũng ngâm chứa một 
ý nghĩa hết sức hệ trọng, đó là điểm ta cần ghi nhận. 

Lập trường của Bát Nhã tuy là Chân Không Diệu 
Hữu, nhưng nếu chấp trước chữ không một cách thái quá 
thì tư tưởng đó tự nhiên sẽ khuynh hướng về mặt tiêu cực, 
mà về sau chủ trương của phái Trung Quán, tuy về nội 
dung thì giống nhau, nhưng do cách dùng lời khác biệt nên 
gọi là pháp tính, Chân như, thực tướng, thật đã giúp ích 
nhiều về mặt quan sát Diệu Hữu. Chẳng hạn Chân như 
quan của Khởi Tín Luận ít ra cũng đã lây Bát Nhã làm 
điểm xuất phát để quan sát. Kinh Bát Nhã dùng danh từ 
Chân như để triển khai về mặt Diệu Hữu. Đó là lý do tại 
sao khi nghiên cứu tư tưởng Bát Nhã, ngoài thuyết “không” 
ra, còn phải lưu tâm đến Chân như quan một cách đặc biệt. 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 253 





3) Tương đương của Chân như. 


Kinh Bát Nhã thuyết minh Chân như như thế nào? Về 
điểm này, trong kinh Bát Nhã có nhiều cách, nhưng trước 
khi đề cập đến nó, ta hãy phải hiểu thế nào là Chân như đã. 
Theo Bát Nhã thì Chân như là cảnh giới do quan niệm 
không mà đạt tới, cho nên tuy nói là bản tính của hết thảy 
các pháp, nhưng thực thì chỉ chuyên đứng về phương diện 
nguyên nhân chung cùng (Final cause) mà nhận xét. Nghĩa 
là gạt bỏ mọi hiện tượng giả hiện mà chỉ chú trọng đến cái 
bản tính bất biến bất động, thường hằng, an trụ mà thôi, 
nhưng cái bản tính đó làm thế nào để hiển hiện trong thế 
giới hiện tượng? Đến đây lại nảy sinh ra một vẫn đề mà ta 
cân chú ý, đó là vẫn đề năng động nguyên nhân (efficient 
cause). Nếu nói theo danh từ chuyên môn thì Chân như 
quan của Bát Nhã chỉ thiên trọng về mặt Chân như bất 
biến, chứ về phương diện Chân như tủy duyên thì vẫn chưa 
đề cập đến. Đó là Chân như quan của Bát Nhã, nếu đứng về 
phương diện triết học mà nói thì Chân như quan chưa phải 
là sản phẩm hoàn toàn.Tuy nhiên trong đó cũng có hàm súc 
một phần nào về mặt tùy duyên, và như vậy, nếu đứng về 
phương diện tổ chức mà nói, thì triết học tùy duyên, đến 
một trình độ nào đó, cũng đã được thành lập TÔI. 

Hiểu như thế rồi, nếu lại trưng ra văn hiến mà nhận 
xét Chân như quan của Bát Nhã thì như đã được trình bày ở 
trên, tuy có nhiều tài liệu, nhưng theo tôi, tài liệu hoàn bị 
hơn cả là một đoạn trong Thắng Thiên Vương Bát Nhã. 
Đoạn kinh hơi dài, nhưng cũng xin trích dịch ra đây để độc 
giả tiện viện tham khảo. 


254 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





“ .. Lúc đó Tôi Thắng lại bạch Phật rằng: 

- Bạch Thế Tôn, thế nảo gọi là pháp giới? 

Phật trả lời: 

- Này Tối Thắng Thiên Vương! Pháp giới là tính 
không hư vọng. 

- Bạch Thế Tôn, thế nào là tính không hư vọng? 

- Tính không hư vọng là cái tính không biến dịch. 

- Thế nào là tính không biến dịch? 

- Tức là Chân như của vạn pháp. 

- Bạch Thế Tôn, Chân như của vạn pháp là gì? 

- Ông nên biết Chân như rất thâm diệu, chỉ có thể 
dùng trí (chân quán trí) mà trực nhận chứ không phải dùng 
lời nói mà diễn tả được. Tại sao vậy? Vì Chân như của vạn 
pháp vượt ra ngoài văn tự, xa lìa vòng ngôn ngữ, tất cả lời 
nói không thể nào miêu tả được. Ngoài cả mọi sự lý luận, 
tuyệt hết mọi sự phân biệt, không có thử, không có bỉ, xa 
lia mọi hình tướng, tìm xét cũng không được, không còn 
trong vòng ngu phu, vượt ra ngoải mọi ma sự, xa lìa các 
chướng hoặc, không thể dùng thức mà biết được, nó trụ ở 
chỗ vô sở trụ, văng lặng, trong sáng: không có ngã, tìm 
không thể được, không lấy không bỏ, không nhiễm không 
trước, trong sạch không bợn, tối thăng đệ nhất tính thường 
bất biến, dù có Phật ra đời hay không, cái tính đó vẫn thế. 
Này ông Thiên Vương! Đó là pháp giới vậy. 

Tối Thăng Thiên Vương lại bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, làm cách nào để chứng được pháp 
giới đó? 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 255 





- Chỉ khi nào có được cái trí Bát Nhã xuất thế và cái 
trí không còn phân biệt mới có thể chứng được cái pháp 
giới ấy. 

- Bạch Thế Tôn, giữa nghĩa “chứng” và “được” có gì 
sai khác? 

- Cái trí Bát Nhã xuất thế có thể thấy một cách đúng 
đăn như thật thì gọi là “chứng”, còn trí không phân biệt thì 
có thể thông đạt, cho nên gọi là “được” (Kinh Đại Bát Nhã, 
quyền 567, Đại Chính Tạng quyên 7, tờ 929, phần trung và 
hạ). 

Căn cứ vào đoạn kinh trên đây thì Chân như của các 
pháp dù có Phật ra đời hay không nó vẫn là cái thực tính 
không biến dịch(ở đây ta có thể liên tưởng đến thuyết Tứ 
Đề Chân như của Phật giáo Nguyên thủy). Song cái thực 
tính đó không thể khái niệm và nhận thức được, duy chỉ 
nhờ vào cách tu đạo, dùng trí tuệ siêu việt mà trực quán thì 
mới chứng được, đó là điểm then chốt của đoạn văn trích 
trên đây. Đối với vấn đề luận cứu thì cách trình bảy trên 
đây rất có trật tự, và có thê được coi như hoàn bị nhất trong 
những cách thuyết minh về Chân như của kinh Bát Nhã. 

Đề cập đến cái tướng của Chân như, luận Khởi Tín 
nói: “[ừ xưa tới nay, nó xa lia mọi hình tướng ngôn ngữ, 
văn tự và tâm duyên”; và “duy chỉ dùng trực quan mà thê 
nghiệm”. Như vậy, ta thấy ý nghĩa trong đoạn kinh trên với 
câu nói trong luận Khởi Tín hoàn toản giống nhau. Theo tôi 
có lẽ cách thuyết minh của luận Khởi Tín đã chịu ảnh 
hưởng rất nhiều của đoạn kinh trên. 


256 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





Như vậy, Bát Nhã lập một Chân như duy nhất hay lập 
nhiều Chân như? Điểm này nếu nhận xét theo những văn 
hiến của Bát Nhã thì hình như lúc đầu Bát Nhã chủ trương 
hết thảy các pháp đều có chân như thực tính. Chăng hạn về 
Ngũ Uấn thì có sắc Chân như (Rupata - thata), thụ Chân 
như (Vedanatahata) cho đến thức Chân như 
(Viinanatathata) v.v... Thậm chí còn nói ở Như Lai có Chân 
như của Như Lai, ở Tu Bồ Đề có Chân như của Tu Bồ Đẻ. 
Theo ý nghĩa đó Chân như quan của Bát Nhã có vẻ hơi 
giống quan niệm của Plato, vì Plato theo nguyên hình của 
các hiện tượng để Suy cứu đến cái thường tính của quan 
niệm giới, ta có thể cho đó là một tưởng pháp tương đồng 
với Bát Nhã, mà về sau Duy Thức Tông lập ra nhiều Chân 
như chắc chắn cũng đã phát xuất từ điểm này. 


Như tôi đã trình bày qua ở trên, Chân như quan của 
Đại chúng bộ đã khuynh hướng thống nhất các Chân như 
quan thành một Chân như duy nhất. Thế mà Bát Nhã, nếu 
so sánh với tư tưởng của Đại chúng bộ thì cấp tiến hơn 
nhiều, tại sao lại chưa có sự thống nhất ây? Điểm này, nếu 
ta lưu tâm khảo sát, ta sẽ thấy Bát Nhã cũng đã biểu thị 
khuynh hướng thống nhất ấy trong nhiều kinh văn. Chắng 
hạn phẩm Chân như thứ 16 trong Tiểu Phâm Bát Nhã nói: 
“Chân như của Như Lai và Chân như của hết thảy các pháp 
đều như nhau, không sai khác”, “Chân như của Như Lai và 
Chân như của Tu Bồ Đề là một”. Lại nữa: “Chân như của 
Như Lai tức là Chân như của hết thảy các pháp; Chân như 
đó là duy nhất, không có một Chân như thứ hai 
(Yacatathagatatathata yacasarvadharma tathata eka cva csa 
tathata advaya. Mitra”s edition P.3). 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 350 





Điểm này có vẻ triệt để tương đồng với Áo Nghĩa 
Thư, vì Áo Nghĩa Thư chủ trương: Phạm (Đại ngã) là duy 
nhất, không có cái thứ hai (ekameva advitiyam). 

Lại nữa, Tiểu phẩm thứ 17 cũng nói một cách tương 
tự: “ Này Tu Bồ Đê! Hoặc là phàm phu, Thanh văn, Duyên 
Giác, cho đến Phật, hết thảy đều không ngoài Chân như. 
Chân như đó là một, không sai khác, không biến dị, không 
phân biệt, ngộ nhập Chân như pháp tính (Nguyên điển 
trang 322, Đại Chính Tạng quyền 8, tờ 638, phần trung và 
hạ)”. 

Theo những ý nghĩa trên đây thì chỉ trên vấn đề hiện 
tượng mới chia ra Như Lai, Tu Bồ Đề, Thanh Văn, Duyên 
Giác v.v... và tựa hồ như nhất nhất đều có bản tính Chân 
như riêng biệt, nhưng trên vẫn đề thật tại thì chỉ có một 
Chân như đồng nhất, hết thảy đều quy về bản tính chung 
cùng, hết thảy đều ở trong Chân như, bình đẳng không sai 
khác. Tóm lại, nếu nói theo Khởi Tín Luận thì Chân như đó 
là cái đại tổng tướng của nhất pháp giới, là điểm mà cuối 
cùng Bát Nhã không đạt đến được thì chưa phải là trọn vẹn. 

Cứ theo những ý nghĩa ấy thì Chân như quan của Bát 
Nhã có vẻ giống khái niệm của Plato, nhưng theo tôi nó có 
thể được coi như gần với quan niệm thực tại duy nhất của 
phái Tân Plato, duy có điểm khác biệt là: phái Tân Plato 
đem cái quan niệm giới tạp đa của Plato tổng hợp thành 
một thực tại duy nhất để nói rõ về sự khai triển của hiện 
tượng, điểm này Bát Nhã vẫn chưa đạt đến (Chân như của 
Khởi Tín Luận đã đạt đến điểm này). 


258 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





Đến đây tưởng cũng cần phải nói qua về đương thể 
của Chân như: kinh Bát Nhã nhận xét thế nào về sự quan 
hệ giữa Chân như và tâm tính? Nói một cách khác, Khởi 
Tín Luận đặc biệt gọi Chân như là tâm Chân như, tuyệt đối 
tâm để giải thích Chân như, vậy kinh Bát Nhã có đứng trên 
lập trường đó để giải thích không. Đứng về mặt biểu hiện 
mà nói, nếu căn cứ theo Bát Nhã thì Chân như là một cái gì 
tồn tại ngoài vòng ngôn ngữ, không thể nghĩ bàn được, bởi 
thế không thể bảo nó là tâm hay vật. Tuy nhiên, nếu đi sâu 
vào bề trong mà suy luận theo lập trường Bát Nhã, hoặc 
căn cứ theo những đoạn văn tản mát ở nhiều nơi mà nói, thì 
Chân như của Bát Nhã chủ yếu là tâm Chân như, chung 
quy không ngoài bản tính của tâm. 

Trước hết hãy nhận xét về mặt văn hiến. Phẩm Thậm 
Thâm Nghĩa thứ 19 trong Tiểu Phẩm (Nguyên điển trang 
555) có một đoạn đối thoại giữa Phật và ông Tu Bồ Đề về 
quan hệ giữa Chân như với Tâm (Citta). Đoạn đối thoại này 
tuy không phải là một chứng minh trực tiếp, nhưng nó có 
thể giúp ta rất nhiều trong việc nghiên cứu, bởi thế tôi xin 
trích dịch ra đây đề độc giả tiện theo dõi. 

“... Phật hỏi: 

- Này ông Tu Bồ Đẻ! Theo ông thì Chân như có sâu 
xa không? 

- Bạch Thế Tôn, rất sâu xa. 

- Theo ông thì trong Chân như có tâm không? 

- Thưa không. 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 259 





- Như vậy ông có cho rằng tâm tức là Chân như 
không? 

- Thưa không. 

- Nếu thế thì ông cho tâm là Chân như là hai cái khác 
nhau? 

- Bạch Thế Tôn cũng không phải thế...” 

Căn cứ theo ý nghĩa trên đây thì tâm và Chân như 
không phải một cũng không phải khác (phi nhất, phi d)), 
nhưng lập trường của Bát Nhã, nêu tìm hiểu dến mối quan 
hệ giữa cái phi nhất, phi đị đó thì rốt ráo tâm tính là Chân 
như. Đó là điểm ta không thể bỏ qua. Bởi lẽ khi nói đến 
tâm thì chủ yếu là chỉ cái tâm hiện tượng, cho nên nếu nói 
là một cũng không được, mà nói khác cũng thỏa đáng. 
Song tiễn thêm một bước nữa mà tìm bản tính của tâm thì 
cái bản tính đó phải là một vật gì mà Bát Nhã gọi là Chân 
như: đó là lý do lập trường Chân như quan của Bát Nhã, 
còn về thuyết Tâm Tính Bản Tịnh thì Bát Nhã cũng cho 
rằng tâm tính vốn trong sạch, nhưng chỉ vì phiền não che 
lấp trở thành mê mờ (xin coi Phẩm Pháp Tính trong Thắng 
Thiên Vương Bát Nhã). 

Tâm tính mà Bát Nhã chủ trương ở đây không phải 
chỉ thuộc phạm vi tâm tính cá nhân, mà cái tâm thanh tịnh 
đó còn là nguồn gốc của tất cả các pháp thanh tịnh, về điểm 
này tôi lại xin trích dịch một đoạn đối thoại nữa giữa Phật 
và ông Tu Bồ Đề trong phẩm Thanh Tịnh thứ 8 của kinh 
Phật mẫu Bát Nhã Tiểu Phẩm (Nguyên điển Phạm ngữ 
trang I8S-189). 

“... ông Tu Bồ Đề hỏi: 


260 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





- Bạch Thế Tôn, Tự ngã (atman) thanh tịnh cho nên 
sắc thanh tịnh? 

- Đúng thê. 

- Bạch Thế Tôn, Tự ngã thanh tịnh nên thụ, tưởng, 
hành thanh tịnh; Tự ngã thanh tịnh nên thức thanh tịnh; Tự 
ngã thanh tịnh nên quả thanh tịnh; Tự ngã thanh tịnh nên 
hết thảy trí đề thanh tịnh; Tự ngã thanh tịnh nên không có 
gì để được, không có gì để chứng. Tự ngã vô biên nên sắc 
cũng vô biên; Tự ngã vô biên nên thụ, tưởng, hành, thức 
cũng vô biên. 

- Rất đúng!” 

Trên đây là ý kiến của ông Tu Bồ Đề nhận định từ sự 
thanh tịnh vô biên của Tự ngã mà chủ trương hết thảy các 
pháp đều thanh tịnh vô biên, và Đức Phật đã hoàn toản tán 
đồng ý kiến đó. Như vậy ta thấy rằng sự thanh tịnh vô biên 
của vũ trụ hoàn toàn dựa trên sự thanh tịnh vô biên của Tự 
ngã. Nếu nói theo lập trường của Bát Nhã thì cái Tự ngã đó 
tức là cái Tâm Chân như vậy. 

Nhưng trong Bát Nhã vẫn chưa có được sự thống nhất 
về Chân như như tôi đã trình bày ở trên, tuy nhiên, nếu 
Chân như được coi là tâm tuyệt đôi thì không những nó đã 
bao hàm được cả đại tổng tướng của một pháp giới, mà còn 
bao hàm cả bốn đức thường, lạc, ngã, tịnh nữa. Theo tôi 
đây không phải là một nhận xét quá đáng. Hơn nữa, Bát 
Nhã thường nói đến danh từ Như Lai, (Atahatata), mà Như 
Lai tức là từ Chân như mà ra, còn trong Thắng Thiên 
Vương Bát Nhã thì Chân như lai còn được gọi là Pháp thân 
(dharmakaya). Đến Khởi Tín Luận thì Chân như và Pháp 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 261 





thân lại được coi là một, nghĩa là ngoài cái tâm tuyệt đối 
duy nhất ta không có một Chân như nào khác tồn tại. Đây 
là tài liệu chứng minh rất cụ thê. 

Lại nữa, đứng về phương diện nhận thức luận của Bát 
Nhã mà nói thì, như tôi đã nói ở trên, Bát Nhã coi hiện 
tượng giới chỉ là sản vật của sự chấp trước của ta mà có. 
Song bản tính Chân như của hiện tượng thì chung cục cũng 
không ngoài cái tâm tính căn bản của sự chấp trước và biểu 
tượng, bởi vì hết thảy hiện tượng trong vũ trụ đều do tâm 
tạo tác và Chân như của hiện tượng tức là Chân như của 
tâm, ngoài tâm ra ta không thê tìm kiếm Chân như ở nơi 
nào khác. 

Như vậy, nếu theo giáo chứng, lý chứng mà tìm cầu 
chân tướng của Chân như thì Chân như của kinh Bát Nhã 
chung cùng có thể coi là cái tâm tuyệt đối duy nhất và tư 
tưởng “duy thị nhất tâm cố danh Chân như” của Khởi Tín 
Luận có thể nói đã phát xuất từ tư tưởng Bát Nhã. Do đó, 
nếu giải thích theo một cách khác thì ta có thể cho rằng 
Chân như đa nguyên của Bát Nhã chăng qua cũng chỉ là cái 
hình tướng sai khác của cái tâm tuyệt đối duy nhất, thường 
hằng bắt biến đó mà thôi. 

4) Chân nhự bản nguyện của hiện tượng. 


Chân như của kinh Bát Nhã như đã nói ở trên, chủ 
yếu là đứng trên lập trường lý thể hoặc lý niệm bất biến bắt 
đầu mà giải thích. Theo danh từ chuyên môn là lấy bất biến 
Chân như làm chủ. Do đó tư tưởng coi Chân như là bản thể 
của hiện tượng tuy đã được thành lập, nhưng trong kinh Bát 
Nhã, tư tưởng đó đã được triển khai như thế nào? Cái gọi là 


262 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





Chân như tùy duyên là một vấn đề vẫn còn lờ mờ, và chính 
vẫn đề đó sau này Khởi Tín Luận đã đặt thành một vấn đề 
chủ yêu. Bởi lẽ đặc trưng Chân như quan của Khởi Tín 
Luận là thuyết minh về phương diện tùy duyên. Điểm này, 
như đã nói ở trên, tuy dựa vào bản thể của vạn hữu để kiến 
thiết một thế giới lý niệm, nhưng trong thế giới lý niệm đó 
vạn hữu sinh khởi như thế nào? Về vấn đề này vẫn còn 
nhiều suy luận, và lập trường Bát Nhã và Khởi Tín Luận 
đại khái cũng giống nhau, nhưng đã lây Chân như làm bản 
thể của vạn hữu thì về nhu câu luân lý nếu không thuyết 
minh rõ điểm đó thì quyết không thể nào năm bắt được ý 
nghĩa của bản thể. Đó là điểm mà trong Chân như quan của 
Bát Nhã đã cố đạt đến, song vẫn chưa thực hiện được. Tuy 
nhiên đó vẫn là một điểm trọng yếu trong lịch trình phát 
triển của tư tưởng Chân như sau này. 

Nếu căn cứ vào văn hiến thì trong Tiểu Phẩm vẫn 
chưa nói đến tư tưởng vạn hữu từ Chân như phát sinh. 
Chăng hạn trong phẩm Pháp Tính (kinh Đại Bát Nhã quyên 
569) nói: 

“Các pháp tuy sinh Chân như bất động; Chân như tuy 
sinh ra các pháp nhưng Chân như không sinh, đó gọi là 
Pháp thân” (Đại Chính Tạng, quyền 7, tờ 937). 

Xin lẫy một thí dụ nữa, trong phẩm Hiển Tướng (Đại 
Bát Nhã, quyền 567) có đoạn nói: 

'.. Thiên Vương nên biết, ví như nước từ chỗ cao 
chảy xuống chỗ trũng, Bát Nhã Ba La Mật cũng lại như thế, 
hết thảy các thiện pháp trong thế gian đều từ Chân như 
pháp giới mà ra” (Đại Chính tạng, quyền 7, p.937). 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 263 





Theo ý nghĩa của đoạn kinh trên đây thì Chân như tuy 
bất biến nhưng lại có thể sinh khởi các pháp, thế gian này 
đã xuất phát từ Chân như, đó là điểm ta cần phải lưu ý. Ý 
nghĩa đó tuy chưa hăn đã lộ rõ, nhưng ta có thể thấy cái 
manh nha của tư tưởng Chân như tùy duyên đã bắt đầu phát 
hiện. Dĩ nhiên ai cũng biết rằng từ giai đoạn này trở lên. 
Chân như quan của kinh Bát Nhã, vì chưa có một sự giải 
thích tường tận về cái tướng tùy duyên cho nên không khảo 
sát đến vấn đề đó tuy có chỗ chưa rõ ràng lắm, nhưng dù 
sao đi nữa thì Chân như quan của Bát Nhã đến đây, không 
nhiều thì ít, cũng đã có khuynh hướng về phương diện tùy 
duyên rồi. Đó là một sự thật không còn hoài nghi. Chẳng 
hạn Khởi Tín Luận cho cái lý do của Chân như tùy duyên 
là do “hốt nhiên một niệm vô minh sinh khởi”, điểm này 
tưởng không cần nói ai cũng biết rằng kinh Bát Nhã vẫn 
chưa nói đến, nhưng nếu suy cứu cho thật tỉ mỉ thì ta sẽ 
thấy thuyết đó vẫn đã có sẵn trong Bát Nhã. Trước hết xin 
dẫn chứng nhận thức luận của Bát Nhã. 

Theo Bát Nhã, thế giới của chúng ta đây vốn lấy vô 
minh làm căn bản, rồi do chấp trước và biểu tượng hỗ 
tương kết hợp mà sản sinh ra. Lẫy đó là bản thê để diễn đạt 
thuyết Chân như thì cái thế giới hiện tượng này rốt cục chỉ 
là đám mây vô minh che lắp Chân như, mà đám mây lại do 
kết quả của một hìnhh thái nhất định nào đã nằm sẵn ngay 
trong Chân như sản sinh ra, và đám mây đó không có gì 
khác hơn là sự chấp trước vào biểu tượng, cho nên chung 
cục ta có thể quy kết nó vẫn là “hốt nhiên một niệm vô 
minh sinh khởi” của Khởi Tín Luận. 


264 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





Như vậy, mặc dầu, Chân như của kinh Bát Nhã chủ 
yếu đứng về phương diện bất biến, song trong đó vẫn có xu 
hướng về mặt duyên khởi, nếu suy cứu đến cùng ta thấy nó 
vẫn phù hợp với cách giải thích của Khởi Tín Luận, mà 
điều này, trong lịch sử tư tưởng Phật giáo, có một ý nghĩa 
đặc biệt trọng yếu mà từ trước đến nay chúng ta thường 
không chú ý mấy về sự quan hệ giữa tư tưởng thì nay, 
không nhiều thì ít, chúng ta đã phát hiện được. 

Nói cho dễ hiểu hơn, Chân như tùy duyên luận của 
Khởi Tín Luận cũng lấy tư tưởng của Bát Nhã làm bối 
cảnh, đó là điều không thể không thừa nhận. Nếu lại hạn 
cuộc ở lập trường Chân như luận mà nói thì như đã nhắc đi 
nhắc lại nhiều lần, Khởi Tín lấy Chân như duyên khởi làm 
đặc trường, nhưng Du già (tức Pháp Tướng Tông) thì lại 
nói Chân như yên nhiên không tạo tác các pháp, không có 
sức phát triển vạn hữu, và như vậy, đã trở thành sự tranh 
luận trường kỳ của hai phái. 

Bây giờ theo Chân như quan của Bát Nhã mà quyết 
định thì Chân như quan của Pháp Tướng Tông tuy gần với 
Bát Nhã, nhưng Chân như quan của Khởi Tín Luận, thì như 
đã nói ở trên, cũng đã nằm trong Bát Nhã, vì thế mà Bát 
Nhã là uyên nguyên của cả hai phương diện này. Do đó, 
như một phái theo Huyền Trang nói rằng, tại Ân Độ không 
có tư tưởng Chân như tùy duyên là một điều vô cùng lầm 
lẫn. Ngoài ra, từ vẫn đề này mà suy cứu đến các vẫn đề 
khác còn rất nhiều điểm cần phải được thuyết minh, nhưng 
sợ quá phiền tạp cho nên chỉ xin nói sơ lược thế thôi. 


5) Ý nghĩa về Phiễm Thân Quan của Bát Nhã. 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 265 





Trở lên chúng tôi đã trình bày một cách đại thể về 
Chân như quan của kinh Bát Nhã, nhưng vẫn còn một vẫn 
đề mà thiết tưởng cũng cần phải bàn thêm, đó là vẫn đề ý 
nghĩa Phiếm thần quan của Bát Nhã. Dĩ nhiên, vẫn đề này 
tuy đã được đề cập đến ở nhiều chỗ, nhưng tôi muốn đem 
đúc kết lại ở mục này cho có mạch lạc hơn. 

Như đã nói nhiều lần, Bát Nhã cho rằng hiện tượng 
giới là sản phẩm của mê vọng, có đấy rồi không đấy, như 
chớp nhoáng, như chiêm bao. Căn cứ vào đó, ta thấy thế 
giới quan của Bát Nhã hiển nhiên là Vô vũ trụ luận 
(Acosmism), Duy hiện tượng luận (Phenomenalism), hay 
tiễn thêm một bậc nữa là Ảo tượng luận (IIlusionism). Tóm 
lại, khi mang cặp kính vô minh mà nhận xét thì cái ý nghĩa 
hoặc giá trị của thế giới không ngoài việc phá màn vô minh 
để đạt đến cảnh vực đại Tự giác. Theo Bát Nhã, thế giới 
này là do tâm ta tạo nên. Cái tâm đó lấy ngã chấp, ngã dục 
làm nền tảng, tùy theo sự sinh hoạt phân liệt mà thế giới 
này cũng phân biệt do đó thiếu hắn vĩnh viễn tính và phố 
biến tính. 

Nhưng, nếu lại lây bất biến động Chân như làm lập 
trường để bình giá thế giới này, thì cùng với lập trường trên 
đây nó đã biểu hiện một ý nghĩa hoặc giá trị hoàn toàn bất 
đồng. 

Về lập trường bắt biến, bất động, giả sử, thế giới này 
là do vô minh mà có thì ít ra trong vô minh, Chân như tự nó 
cũng có một quy định. Vả lại, khi đả phá tan được màn vô 
minh, thì lập tức đã thấy được tự thể của Chân như và như 
thế thì tất cả mọi hiện tượng chẳng qua cũng chỉ là những 


266 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





biểu tượng khác nhau của Chân như mà thôi. Đến đây ta 
thấy thế giới quan Phiếm thần của Bát Nhã đã thành hình, 
và như vậy kinh Bát Nhã và thế giới quan của Duy tượng 
luận rất giống nhau. 

Nhận xét theo quan điểm trên đây, ta có thể nói mê 
cũng được mà ngộ cũng được, nhưng nếu nói theo Đệ nhất 
nghĩa thì mê cũng không có mà giác ngộ cũng không có. tại 
sao? Vì tuy gọi là Chân như như đã nói ở trên, căn cứ theo 
Bát Nhã, rốt cục không ngoài cái tâm tuyệt đối của ta. Cho 
nên kinh Bát Nhã nói “Bồ tát nên nghĩ như thế này: ta nên 
độ cho vô lượng vô số chúng sinh đến cảnh Niết bàn. Tuy 
độ cho chúng sinh như thế nhưng đừng bao giờ có ý tưởng 
là đã độ chúng sinh cả, mà cũng không một chúng sinh nào 
được đến Niết bàn cả. Vì sao vậy? Vì hết thảy pháp tính 
bản lai vẫn như thế, xa lìa mọi tạo tác (Tiểu Phẩm, nguyên 
điển p.20, Đại Chính Tạng, quyền 8, p.590). 

Tại sao lại như thế? “Hết thảy chúng sinh bản lai 
thanh tịnh” đó là câu trả lời thông thường của Bát Nhã. Về 
ý nghĩa này, trong phẩm Đại Như của Đại Phẩm Bát Nhã 
(Đại Trí Độ luận quyền 72, Long Thụ đã giải thích như sau: 

“Trong Bát Nhã Ba La Mật có lúc phân biệt các pháp 
là không thuộc về phần thiển (nông cạn), có lúc lại nói các 
pháp thế gian tức cũng như Niết bàn thuộc phần thâm (sâu 
xa); các pháp có sắc tướng đều là Phật pháp”. 

Ta có thể nói sự giải thích trên đây thật đã đúng với 
chân lý của Bát Nhã. Tóm lại, thế giới quan của Bát Nhã 
được thảnh lập do nhu cầu của hai phương diện: 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 267 





a) Lập trường hướng thượng. Muốn đạt đến một thế 
giới đại tự do thì trước tiên phải phủ định hết thảy mọi hiện 
tượng, đó là lập trường “không”, nhưng một khi đã phủ 
định đến cực điểm thì tất nhiên nó lại trở thành một sự đại 
khẳng định (dĩ nhiên đã được canh tân), và đó là Chân như 
pháp giới. 

Lây đó làm điểm xuất phát để tìm cầu ý nghĩa của thế 
giới ấy là: 

b) Lập trường hướng hạ, nhưng đến đây thì căn bản 
đã là khẳng định rồi, cho nên hết thảy đều đã được khẳng 
định. Thế giới quan phiếm thần về thực tướng của các pháp 
chính đã được thiết lập trên căn bản này. Vấn đề này nêu 
đứng về phương diện cá nhân tu chứng mà nói thì cần diệt 
trừ hết thảy mọi biểu tượng để biến thành một năng động 
thái thuần túy rồi nhờ sự tu dưỡng mà có thể chứng nghiệm 
được. Song nếu đứng về phương diện nghiên cứu giáo lý 
mà nói, nhất là kinh Bát Nhã, thì vấn đề đó thật vẫn chưa 
được hoàn thành. Bởi thế ta thấy các giáo phái Đại thừa đã 
lần lược xuất hiện mà đa số đều lây Bát Nhã làm điểm xuất 
phát, mục đích muốn hoàn thành tư tưởng hệ của Bát Nhã 
vệ mọi phương diện. Chẳng hạn như tư tưởng của Bát Nhã 
về mọi phương diện. Chăng hạn như tư tưởng “thế gian 
tướng thường trụ” trong kinh Hoa Nghiêm; lập trường 
phiền não tức Bồ Đề” của Thiền Tông, cho đến Tịnh Độ 
pháp môn trong Di Đà Bản Nguyện v.v... nếu truy nguyên 
ra thì tất cả tư tưởng kế trên đều đã phát xuất từ Bát Nhã, 
tức là không ngoài việc triển khai “Diệu Hữu quan của Bát 
Nhã để đạt đến điểm mà Bát Nhã chưa hoàn thành. 


268 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





“Éuuơngy Vhuứ sáu; 


THIÊN VÀ ÝY NGHĨA TRIẾT HỌC 


Tiết thứ nhất: - 
Y NGHĨA CỦA THIÊN 


Muốn thảo luận về vấn đề này trước hết cần phải có 
một ý niệm khái quát về Thiền, nếu không thì sự thảo luận 
sẽ thiếu hắn cơ sở. 

Nói đến Thiền không phải chỉ đặc biệt đề cập đến cái 
gọi là Thiền Tông mà trong đó có nhiều loại khác nhau. 
Thiền là dịch âm của chữ Phạn dhyana và chữ Pali - jhana, 
nói đủ phải là Thiền na. 

Nghĩa gốc của chữ đhyana là tư duy hay tịnh lự, 
nhưng trong lịch sử văn hóa Ấn Độ, cách dùng này không 
phải nhất định mà dường như còn có nhiều nghĩa khác. 
Phái Du Dà trong sáu phái đặt Thiền vào vị thứ bảy trong 
tám cấp tu hành. Tiểu thừa Phật giáo lập ra Tứ Thiền mà 
trong các loại Thiền, Tứ Thiền được gọi là một hành pháp 
đặc định. Đến Đại thừa thì trong Thiền na ba la mật bao 
hàm tất cả các loại Thiền. Tóm lại, cách sử dụng về ngôn 
ngữ tuy không đồng nhất, nhưng đến bản chất của Thiền thì 
chủ yếu làm cho cái tâm chuyên chú vào một cảnh giới hay 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 269 





chuyên tư duy vào một sự kiện nào đó. Nếu phải miễn 
cưỡng chia thành cấp bậc thì thiền và Tam Muội (samdhi) 
tuy có khu biệt, nhưng trên đại thể thì Tam Muội hay Thiền 
na cũng đều là một, nghĩa là dùng phương pháp quán tưởng 
để khiến cho cái tâm chuyên chú vào một sự kiện thì gọi là 
Thiền hoặc Tam Muội. Đó là một giải thích tổng quát và có 
thê được coi là ôn thỏa. Thuyết Bát chính đạo của Phật giáo 
nguyên thủy, chính định thứ tám là samyaksamadhi, cho 
nên khi nói Tam Muội tức là chỉ tất cả các phương pháp tu 
hành thuộc Thiền na một cách khái quát. Đến Đại thừa khi 
lập ra Lục Độ thì độ thứ năm là Thiền na ba la mật cũng lại 
đại biểu cho quan niệm đó. 

Xem thế đủ biết khi nói đến Thiền là ám chỉ tất cả lối 
tu theo phép Thiền quán. Bởi thế, ở đây khi đề cập đến ý 
nghĩa của Thiền, tôi muốn căn cứ vào nghĩa rộng phố thông 
đó. Thiền Tông được gọi là Thiên, về hình thức, ít ra cũng 
căn cứ vào định nghĩa bao quát trên đây, đó là điểm cần 
phải lưu ý. Các nhà học giả của Câu Xá luận nói một cách 
vụng về rằng Thiền chỉ hạn cục trong Tứ Thiền mà thôi; rồi 
đến các nhà nghiên cứu Du Dà phái thì lại so sánh một cách 
hời hợt rằng Thiền thấp kém hơn Tam Muội. Những nhận 
xét trên đây có lẽ là những sự kiện được thêm thắt vào sau 
này, bởi vậy ở đây tôi muốn trình bày sơ lược về Thiền 
trước đã. 

Phép tu Thiền tuy là một phép tu toàn nhất cho thân, 
tâm tương ứng, nhưng nếu phân tích ra mà khảo sát thì nó 
đã thành hai phương diện, phương diện hình thức và 
phương diện nội dung. 


270 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





Về mặt hình thức thì trước hết phải làm cho thân thê 
yên tịnh, đoan nghiêm để giúp cho tỉnh thần được thống 
nhất, đó là cách tu luyện thân thể. Đây là hình thức phô 
thông đối VỚI tất cả lối tu Thiền, mà nó cũng là yếu tô hết 
sức trọng yêu, nêu không có nó thì phép tu Thiền sẽ không 
thành tựu được. 

Nhưng nghĩa căn bản của Thiền không phải cốt ở sự 
thống nhất tinh thần, bởi lẽ sau khi đã thống nhất tinh thần 
mà không tư duy về một sự kiện hoặc một cảnh giới nảo đó 
thì ý nghĩa của Thiền hiển nhiên là chưa thê hoàn thành, vì 
thân, tâm duy đã có công năng yên tịnh nhưng chưa khai 
ngộ. Khai ngộ có nghĩa là thực hiện một lý tưởng nào đó 
trong tinh thần, vì chính vì muốn thực hiện lý tưởng ấy nên 
mới lẫy sự tập trung thống nhất tinh thần làm căn bản tư 
duy. Đó là phần nội dung của Thiền. 


Trong Phật giáo còn một danh từ nữa để thay cho 
Thiền, đó là Chỉ quán. Chỉ là làm cho tâm yên định, Quán 
là căn cứ vào sự yên định mà tư duy về một cảnh giới nào 
đó. Như vậy, Chỉ quán đã biểu hiện đúng với ý nghĩa của 
Thiền, nhưng Chỉ quán phải được quân bình nếu tâm được 
trần định một cách thái quá sẽ trở thành hôn mê trì độn và 
như thế cố nhiên là không thể được. Song nếu tư duy một 
cách quá độ cũng lại khiến tâm tán loạn, cũng không được 
nốt. Vậy quân bình nghĩa là tâm yên định, trầm mặc, 
chuyên chú vào một mục tiêu lý tưởng đã được hoạch định, 
đó là sự quân bình của Chỉ quán, mà bản chất của Thiền 
cũng hoản toàn ở điểm này. 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 271 





“6¡Øt tho hai: 
CÁC LOẠI THIÊN 


Lối tu Thiền không những chỉ nhắm vào việc thông 
nhất tỉnh thần mà trong đó còn bao hàm cả quan niệm, và 
nội dung của quan niệm đó như thế nào mả có vẫn đề khu 
biệt về Thiền. Trong bài tựa quyền Thượng của bộ Thiền 
Nguyên Chư Thuyên Tập Đô, Tôn Mật Thiền Sư đời nhà 
Đường đã chia Thiền thành 5 loại: 

1) Ngoại đạo Thiên, là lỗi tu niệm của những người 
ngoại đạo; ngoài bản ngã ra, họ tin có một vị Thiên thiêng 
liêng, họ chán ghét cái thế giới này, chỉ cầu mong được đạt 
đến cái thế giới của vị Thần đó. 

2) Phàm phu Thiền, hạng người này tuy là tín đồ Phật 
giáo, nhưng chỉ tin đạo lý nhân quả, chứ chưa đạt đến đạo 
lý chân thực. Tôn Mật gọi những người này là chính tín 
nhân quả, nhưng cũng còn ý niệm vui, chán mà tu hành. 

3) Tiểu thừa Thiền, hạng người này tin đạo lý vô ngã, 
và chỉ lẫy sự diệt cái ngã làm mục đích tu hành. 

4) Đại thừa Thiền, hạng người này vì muốn biểu hiện 
chân lý ngã pháp đều không mà tu hành, nghĩa là không 
những chỉ có bản ngã mà hết thảy mọi hiện tượng đều là 
không. 

5) Như Lai tối thượng Thiên, hạng người tự biết mình 
vốn là Phật vì muốn thực hiện đó mà tu Thiền quán. 


272 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





Tôn Mật nói: “Nếu biểu tự tâm bản lai thanh tịnh, vốn 
không có phiền não, đầy đủ trí tín vô lậu, tâm đó tức là 
Phật, không sai khác, theo đó mà tu hành thì gọi là Tối 
Thượng Thừa Thiền”. Pháp môn này còn được gọi là Tô Sư 
Thiền. Lại cũng gọi là Nhất Hạnh Tam Muội, Chân như 
Tam Muội, Như Lai thanh tịnh Thiền. Môn đệ của Đạt Ma 
truyền lại chính là loại Thiền này. 

Tôn Mật chia Thiền làm năm loại như trên tuy rất đơn 
giản song cũng có thể nói đã khá đầy đủ. Tuy nhiên, trên 
đại thể thì như thế, còn về chỉ tiết thì như trong Ngoại đạo 
thiền, nhất là phái Vedanta cũng có nhiều người hoài niệm 
và tu luyện theo một loại thể nói cũng tương tự như loại 
Như Lai tối thượng Thiền. Do đó sự phân loại của Tôn Mật 
chưa hắn đã xác đáng. 

Như vậy là Thiền đã có nhiều loại mà những người tu 
luyện cũng lại tùy theo từng loại mà có những sắc thái và 
sự khu biệt khác nhau, đó là một sự kiện không tránh khỏi. 
Chăng hạn có người lẫy thân, tâm phân cách làm mục đích, 
hy vọng phủ nhận ý chí sinh tồn mà tu hành, thì tự nhiên đã 
trở thành những người yếm thế, vô hoạt động, có người lại 
lấy sự vãng sinh vê một thế giới cực lạc làm mục đích tu 
hành, mang nặng sắc thái tình cảm và tín ngưỡng, thì dĩ 
nhiên thành những người ÿ lại vào tha lực, lại có những 
người tin chính mình là thực tại, hoạt động để tự giải thích, 
tức nhiên là người hoàn toàn trông vảo tự lực. 

Trên đây là quan niệm tông quát về Thiền, và cũng do 
đó mà ý nghĩa triết học và tôn giáo phải được đề cập đến. Ở 
đây nói ý nghĩa triết học tôn giáo chẳng qua cũng chỉ là vấn 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 273 





đề sinh mệnh hoặc vấn đề Tự ngã, để xem Thiền có những 
căn cứ thế nào. Bởi lẽ tôn giáo có liên hệ trực tiếp phát huy 
ý nghĩa chân chính của mọi vân đề nhân sinh. Đối với vấn 
đề này nêu không có đầy đủ căn cứ thì tôn giáo sẽ thiếu hắn 
giá trị chân chính và vĩnh viễn. 

Như vậy, đối với vẫn đề sinh mệnh hoặc vẫn đề Tự 
ngã, Thiền có những căn cứ ra sao? Vấn đề này tôi đã đề 
cập đến ở một vài đoạn khác (xin xem mục Giải Thoát luận 
ở trên). Trong những đoạn đó tuy không lấy Thiền làm 
trung tâm để thảo luận nhưng đối với nội dung của Thiền 
thì cũng đã tiếp xúc qua. Ở dây, để tránh sự lập lại nhiều 
lần, chỉ chuyên đứng trên lập trường Tự ngã để phân biệt. 
Và trước hết cần phải nói rõ Tự ngã là gì? 


274 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





X22/175 
TỰ NGÃ LÀ GÌ? 


Mục đích của các nhà triết học cũng như của các nhà 
sáng lập tôn giáo từ xưa thật sự đã là sự giải quyết vẫn đề 
Tự ngã. Bên tây phương, Tô Cách Lan đã nói: “Anh hãy tự 
biết bản thân anh”. Từ xưa đến nay, vấn đề Tự ngã thường 
là trung tâm điểm của triết học. tại Ân Độ từ hai, ba trăm 
năm trước khi Phật ra đời, học phái Upanishads đã kiện 
toàn vấn đề này đến cao độ, và cho đến ngày nay, đã trở 
thành nền tảng cho tất cả mọi sự khảo sát và suy tư. Do đó, 
những sự giải thích về vẫn để này mà thôi. 

Theo thói thường thì Tự ngã là chỉ cái thân thể của 
mọi người. Chăng hạn nếu ta hỏi những người tầm thường 
“cái ta” là gì, thì chắc chắn đa số sẽ trả lời toàn bộ thân thê 
là cái ta. Câu trả lời này có vẻ ngây ngô tầm thường đấy, 
nhưng nó cũng cho ta thấy cái xuất phát điểm của cách 
quan sát về Tự ngã. Tuy nhiên, cách quan sát về Tự ngã 
không phải chỉ hoàn toàn có thế. Nếu ta suy nghĩ một chút 
ta sẽ thấy ngay chỗ thiếu sót của nó. Nói một cách dễ hiểu 
hơn, nếu cho toản bộ thân thể là cái “ta”, thì nêu không 
may gặp một tai nạn nào đó mà mất chân hoặc tay, lúc đó 
cái ta có còn hoàn toàn không hay đã thiếu một phần? Hoặc 
nói theo một khía cạnh khác, nếu cho thân thê này là ta, còn 
ngoài ta đều không phải ta, vậy thì vợ, con, anh, em sẽ đối 
đãi với nhau ra sao? Cứ thế mà suy cứu, ta thấy phương 
pháp suy tưởng cho thân thể nảy là ta, là một phương pháp 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 275 





không xác đáng. Do đó, theo sự khảo nghiệm của riêng tôi, 
tôi nhận thấy quan niệm về Tự ngã của người ta có vẻ như 
có tính co rãn (flexibility). Nói cách khác, một mặt có 
khuynh hướng hướng nội, đồng thời, mặt khác có khuynh 
hướng hướng ngoại. 

Hướng nội nghĩa là đưa bản chất con người dần dần 
trở về phương pháp nội tỉnh, qua một giai đoạn tâm lý phô 
thông, tức là từ nhục thể tiễn đến hô hấp tiến đến nội tâm. 
Lại nữa, cùng trong tâm như nhau, nhưng lại có phần năng 
kiến và sở kiến, một động tác và một bị động tác. Cho nên 
nếu lấy toàn thể làm Tự ngã thì hoàn toàn sai lầm. Trên 
cách thức Tự ngã có ý chỉ một nghĩa chủ tế thường nhất, 
bởi vậy nó có phương diện sở động, sở quan. Nếu ta cho 
toàn bộ thân thẻ là ta thì chính ta đã tự mâu thuẫn. Do đó, 
đối với vấn đề này, bất luận như thế nào, người ta đều phải 
hướng vào cái tâm sâu kín mà tìm cầu Tự ngã. 

Song cái Tự ngã từ trong tâm sâu kín đó như thế nào? 
Nói tóm một câu là: cái cảm giác sở động, cái tri giác liên 
quan đến ngoại giới, nhưng mà tri giác phân biệt, tức là 
khái niệm tác dụng, tật cả rút cục cũng do kinh nghiệm mà 
có, nghĩa là nó bao gồm cả những yếu tố phi ngã, cho nên 
nếu dùng khái niệm của người ta màả trực tiếp với Tự ngã 
thì như thế không thể nào nói hết được. Tại sao? Vì nêu 
cho Tự ngã là như thế thì cái bản thân của Tự ngã đã trở 
thành đối tượng tri giác của người ta, mà cái bản thân ấy, 
xét kỹ thì nó ở một điểm nảo sâu xa hơn. 

Bởi thế Tự ngã là tuyệt đối. Đứng về mặt lý luận mà 
nói thì chăng qua chỉ là giả định mà lập nên, còn nói về mặt 


276 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





thực tế thì chỉ có dùng trực quan mới thấy được, và như 
vậy, nêu còn lân trong vòng ngôn ngữ, tư lự thì không thê 
đạt được. 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 271 





“6Ø tứ ta: 
CÁI TA TUYỆT ĐÓI 


Như đã được trình bày ở trên, phạm vi của Tự ngã tuy 
nhiều, nhưng ý nghĩa thực tế thì cái phạm vi rất thấp và rất 
hẹp là cách nhận xét lây nhục thể làm Tự ngã. Nhục thê 
chăng qua chỉ là một vật chiếm khoảng không gian chừng 
hơn một mét, hay nhiều lắm là hai mét, và tồn tại với thời 
gian khoảng sáu, bảy mươi năm, nếu thật đó là Tự ngã của 
ta thì nhân loại thật đáng thương. Con người nếu không có 
phạm vi sinh hoạt tinh thần, thì về nhiều phương diện, 
chúng ta còn kém động vật xa lắm, vì đa số chúng ta chỉ 
cặm cụi để thỏa mãn mọi dục vọng của nhục thể mà không 
bao giờ chịu tìm hiểu ý nghĩa của những dục vọng ấy, cho 
nên ta mới được mệnh danh là kẻ phàm phu. Trên thực tế, 
nếu ta ham mê nhục thể một cách thái quá thì bề ngoài ta 
không có được độ lượng dung nạp kẻ khác, mà bề trong ta 
cũng không có được cái năng lực nội tỉnh. Trái lại, nếu ta 
chịu khó cắt bỏ dần dần những ràng buộc của nhục thể, đi 
sâu vào đời sống tỉnh thần, thì bề ngoài cái phạm vi hoạt 
động đó càng ngày càng được mở rộng, làm cho ta trở 
thành rộng lượng, dễ đồng tình với kẻ khác có thể coi 
người như chính mình, đó là cái ý tứ “trí thân vi nhân”. 
Thực tế cho ta thấy những người “trí thân vi nhân” hay 
quên mình vì kẻ khác, đều là những người có đạo hạnh tốt. 
Đó là những người đã bồi dưỡng được cái ta nội tỉnh tuyệt 
đối. Nếu đem thích ứng nó ra bề ngoài thì ta có thể giải 


278 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





thích đó là cái ngã nhất trí, quán thông với cái ngã của toàn 
vũ trụ. Nghĩa là khi quan niệm về cái ngã được phát triển 
thì cả hai mặt nội quan vả ngoại duyên đều tiễn song hành. 
Nội quan càng sâu thì sự hoạt động ngoại duyên cảng mở 
rộng. Nói tóm lại, một khi người ta dứt bỏ được những yếu 
tố cảm giác nhục dục thì bất luận là bề trong hay bề ngoài, 
ta đều có thể nói một cách quả quyết rằng Tự ngã của ta đã 
dần dần khoáng đạt. Các bậc Thánh giả thường đi sâu vào 
nội quan, rồi vì lòng thương vô hạn mà thệ nguyện độ sinh 
chính là ở chỗ đó. 

Cái tính chất Tự ngã của người ta đã như thế, vậy bản 
thể của nó ra sao? bản tính của người ta không thể không 
thừa nhận cái gọi là sinh mệnh tuyệt đối hoặc cái ngã tuyệt 
đối tồn tại. Nếu vậy thì cái thân thể của chúng ta cao không 
quá hai thước, và sống lâu bảy, tám mươi năm, bề trong 
cũng như bề ngoài, đều không thể duy trì được những nhu 
cầu khoáng trương vô hạn, còn sinh mệnh, tức Tự ngã của 
người ta thì bất luận về phương diện nảo, thời gian hay 
không gian, đều hướng đến sự tiến triển vô hạn, vì bản tính 
đó vôn liên tiếp với Đại ngã vô hạn tuyệt đối, mà Đại ngã 
ây, trên thực tế, không bao giờ tách rời khỏi bản tính của ta. 
Tại sao? Vì nếu nó tách rời với bản tính của ta thì đó là tha 
ngã, và nếu đã là cái khác với Tự ngã của ta thì không nên 
khoáng đại Tự ngã. 

Tưởng không cần nói ai cũng biết rằng cái sinh mệnh 
tuyệt đối đó không năm trong phạm vi nhận thức tương đối 
của ta, chúng ta chỉ có thể có một khái niệm như thế thôi, 
chứ thật ra cái chân tướng của nó ta không thê biết được. 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 279 





Cái gọi là Chân như, Pháp thân, Phật tính cho đến cái mà 
người gọi là Thân minh, thật không ngoài cái ngã tuyệt đôi 
đó. 


280 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN ĐẠI NGÃ 
VÀ THIÊN 


Những điều vừa được trình bày ở trên tuy có nhiều 
điểm phản phúc, nhưng một mặt dự tưởng cái pháp tắc sinh 
mệnh hoạt động, mặt khác đặc biệt theo dõi con đường phát 
triển của Tự ngã, cuối cùng chúng ta đã đạt đến cái ngã 
tuyệt đối. 

Nhưng làm thế nảo để thực hiện được đại ngã đó? 
Nhận xét một cách đại thể thì sinh mệnh hoạt động của 
chúng ta, trong tất cả các lĩnh vực, đều hướng đến con 
đường thực hiện sinh mệnh tuyệt đối mà tiến tới. Điểm này 
tôi đã trình bảy ở một nơi khác (xin xem mục “Ý nghĩa 
nhân sinh” trong sách này). Dĩ nhiên mục này đối với vấn 
đề của cái ngã tuyệt đối cũng là một luận lý thích đáng, vì 
thật ra Tự ngã không phải cái gì khác hơn cái đương thê 
của ý thức về sinh mệnh của chính mình, và giữa Tự ngã và 
tuyệt đối ngã hay đại ngã không có sự tồn tại khu biệt. 

Song nếu tiễn thêm một bậc nữa muốn trực tiếp thể 
nghiệm đại ngã trong chính Tự ngã, chúng ta không thê 
không hướng ngoại mà tìm cầu. Bất luận sự nghiên cứu về 
lịch sử của nền văn minh nào, thuyết minh cách tô chức, 
thành lập các quốc 813, mô xẻ những hiện tượng đạo đức, 
tất cả đều đã không thê đáp ứng được nhu câu thê hiện bản 
chất của đại ngã. Bởi lẽ tất cả cái đó tuy cũng là hoạt động 
hướng về sinh mệnh tuyệt đối, song chung cục vẫn chưa 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 281 





thoát ra khỏi vòng tương đối. Nếu muốn đạt đến sinh mệnh 
tuyệt đối, ta cần nương theo một phương pháp tuyệt đối, và 
phương pháp đó chính là tôn giáo. Đứng vê phương diện 
tiêu cực mà nói, tất cả tôn giáo tuy được thành lập để đáp 
ứng những nhu cầu giải thoát, nhưng về phương diện tích 
cực thì bất luận là dựa vào hình thái nảo để lập thuyết 
tương đối, như Phật, Chân như, Không, Thần v.v... những 
danh từ đó tuy bất đồng, nhưng nguyên lý thành lập tuyệt 
đối thì đều muốn lấy sự dung hợp giữa Tự ngã và Đại ngã 
làm bản chất. Nói cách khác, tất cả danh từ sai biệt dùng để 
biểu hiện tuyệt đối chăng qua cũng chỉ là tên khác của cái 
ngã tuyệt đối đó mà thôi. 

Nhưng các tôn giáo dùng phương pháp gì để thực 
hiện và thể nghiệm cái tuyệt đối đó? Dĩ nhiên vì có nhiều 
tôn giáo nên phương thức cũng có nhiều loại khác nhau; 
nhưng phương thức được coi là trung tâm thì không ngoải 
hai phương diện này: một mặt chế ngự những cảm giác, 
mặt khác chuyên chú vào mục tiêu lý tưởng. Lây ngã tuyệt 
đối làm nội tâm, cụ thê hóa phương pháp mà biểu hiện cái 
ý thức chính trực: đó là Thiền. 

Thiền, như đã nói ở trên, có hai phương diện: hình 
thức và nội dung; do Chỉ và Quán quân bình mà thực hiện 
được một cách đồng thời cả hai phương diện chế ngự cảm 
giác và chuyên niệm lý tuởng: đó là đặc sắc của Thiền. Cái 
gọi là “trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật” của Đạt 
Ma Thiền chính là chỉ điểm đó. 

Như đã trình bảy ở trên, tuy cùng gọi là Thiền nhưng 
cũng có nhiều sự phân biệt khác nhau. Song sự khác nhau 


282 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





đó chỉ tùy theo sự biểu hiện cái ngã tuyệt đối như thế nào, 
còn trên nguyên tắc thì bất luận Thiền phái nào cũng có 
điểm giống nhau, và đây là lý do mà chúng tôi lấy Thiền 
làm yêu điểm của tất cả các tôn giáo. Hơn nữa, tại Ấn Độ, 
trên thực tế, từ Áo Nghĩa Thư trở về sau, tất cả các học phái 
đều áp dụng Thiền cả. 

Sư khai ngộ của Thiên là chỉ cái sức sống thống nhất 
tỉnh thần để đạt tới sự hòa đồng giữa mình và chân ngã. 
Trong Áo Nghĩa Thư tuy mệnh danh chân ngã đó là Diệu 
lạc, nhưng theo kinh nghiệm của các bậc khai ngộ thuộc 
Thiền Tông, một khi đã đạt đến cảnh giới đó thì cảm thấy 
một niềm hoan lạc dù muốn nói ra cũng không được. Đó 
đại khái là cái cảnh giới toàn nhất tuyệt đối, cắt đứt hắn với 
cuộc đời phiền tạp nhiễu loạn. Song cái cảnh giới đó không 
thể nào dùng ngôn ngữ mà miêu tả được, vì nó vượt ra 
ngoài vòng đối đãi, ngoài sự thể nghiệm của chính mình ra 
không có phương pháp nào khác. Nhà Phật thường dùng 
thuật ngữ “âm thủy lãnh noãn tự trí”, nghĩa là khi uông 
nước lạnh hay âm thì chỉ tự mình biết mà thôi. Nếu muốn 
miễn cưỡng lý luận để minh chứng một cách cụ thể cái 
cảnh giới đó thì cuối cùng chỉ thành một thuyết minh siêu 
luận lý. 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 283 





“Ó¡Ø tuứ sáư: 
ĐẶC SẮC CỦA ĐẠT MA THIÊN 


Thiển tuy là con đường chủ yếu để thể nghiệm cái ngã 
tuyệt đối, nhưng cách áp dụng Thiên vị tất đã là đồng nhất 
vì chính Thiền cũng có nhiều phái biệt. Vị giác giải thoát là 
căn cứ vào lòng tự tín an tâm lập mệnh, đó tuy là điểm 
đồng nhất, nhưng khi thể hiện điểm đó vào cuộc sống cụ 
thê thì lại tùy theo giáo lý như thế nào mà phát sinh nhiều 
điểm bất đồng. Có phái chủ trương sống đạm bạc, ân tuẫn, 
có phái lại chủ trương tham gia những hoạt động của xã hội 
thực tiễn, dùng mọi hình thức để biểu hiện mục đích của 
mình. Như ở tiết trên bản về tư tưởng Tự ngã, tôi đã đề cập 
đến hai phương diện trái ngược nhau, tức là: một mặt 
chuyên chú lấy sự hướng nội làm chủ; mặt khác lại muốn 
hướng ngoại mà khoáng đại Tự ngã, do đó mà phát sinh 
nhiều điểm bắt đồng. 

Vậy thì điều mà được gọi là đặc sắc của Như Lai 
Thiên hay Tổ Sư Thiền của Đạt Ma ở chỗ nào? Điểm n 
nếu nói một cách khái quát thì mục đích của nó tuy lấy “t 
nội chứng” để đến sự khai ngộ, nhưng về phương diện 
hướng hạ, nghĩa là đem áp dụng vào mọi sinh hoạt, có thê 
nói nó còn có những đặc sắc chủ yêu khác nữa. 

Khi Thiền Tông lấy bối cảnh giáo lý khống chế cái 
“không” của Bát Nhã, tức là cái “không thuần túy hoạt 
động”, có nghĩa là lấy hình thức biểu hiện cái ngã tuyệt đối 
ra mọi hoạt động làm chủ. Thiền Tông thường cảnh giác 


284 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





những hành giả cố chấp về tự nội chứng, tức là phương 
pháp hướng nội để thể nghiệm bản tính của mình, bằng 
cách nói răng cái mà mình cho là tương tự điều khai ngộ 
không phải sự liễu ngộ chân thực. Về phương diện chủ 
quan, hướng nội tuy là phương pháp duy nhất để thể hiện 
đại ngã, nhưng nếu cố chấp phương pháp đó một cách thái 
quá thì về mặt khách quan, hành giả đã bỏ quên mất 
phương diện hướng ngoại khoáng đại, nghĩa là hoạt động 
của Tự ngã do sự cố chấp ấy, sẽ mất hăn hiện toàn tính. 
Đúng như Thác Cốc Lỗ đã nói: “cái tệ bệnh của Ấn Độ từ 
xưa là ở chỗ cô chấp thái quá về mặt chủ quan mà quên hắn 
mặt hoạt động khách quan. Muốn chữa mối tệ đó tuy có 
Đức Phật song khốn nỗi là trong các môn đệ vẫn còn một 
số lớn theo chủ nghĩa “độc thiện kỳ thân”! Nhưng Thiền 
Tông đối với điều nảy thực đã thông triệt được nhân cách 
của Phật, lấy phương diện hoạt động hiện thực làm chủ 
nghĩa để phát khởi. Đó là đặc sắc rất lớn của Đạt Ma Thiên, 
đã từ các Thiền phái làm nổi bật một sắc thái riêng để rồi 
không bao lâu đã trở thành một phái độc lập. 

Mục đích của người tu Thiền là muốn thể hiện ý 
nghĩa của cái ngã tuyệt đối ngay trong cõi hiện thực, những 
người này từ xưa đến nay sông trong vòng sinh tử, nhưng 
học vẫn cảm thấy tự do, tự tại, rất hoạt động mà vẫn giữ 
được vẻ thái nhiên tự nhược, lâng lâng thanh thoát tựa hồ 
như không làm gì cả. 

Nhưng ở đây có điểm ta cần phải lưu ý là trong số 
những nhà Thiền học của Thiền Tông cũng có người vì quá 
sốt săng với sự thích ứng hoạt động đó mà đôi khi quên 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 285 





bằng mắt phần tự nội chứng rồi chỉ nhận phần hướng ngoại 
là đặc sắc của Thiền. Đối với những người đó nêu không 
cảnh giới kịp thời sẽ rất có hại cho sự nghiệp tiến tu. 


Bản chất của Thiên, bất luận là giải thích như thế nào 
cũng đều phải lấy phần tự nội chứng làm căn bản, nếu xa 
rời nó thì dù người tu Thiền có hướng ngoại hoạt động một 
cách xảo diệu đến đâu đi nữa cũng quyết không phải là sự 
diệu dụng của Thiền. Gần đây Thiền chân chính đã suy 
yếu, chỉ còn thịnh hành những công án cô xưa mà thôi. 


286 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





“hương tớ ñây: : - 
SỰ KHAI TRIÊN CỦA TƯ TƯỞNG PHẬT 
GIÁO VÀ SỰ KHẢO SÁT VÈẺ THIÊN 


“ö¡Øt thue nhất, 
ĐỊA VỊ CỦA THIÊN TRONG PHẬT GIÁO 


Thiền (dhyana) hay Tam Muội (samadhi), xét về 
phương diện đức mục của Phật giáo, là một trong Tam học, 
Bát chính đạo và lục ba la mật, còn xét về lập trường các 
Tông phái thì Thiền là một trong các tông đó. Bởi vậy về 
mặt tu đạo trong Phật giáo, Thiền tuy được coi như có một 
địa vị trọng yêu, nhưng thật thì trong các pháp môn tu 
niệm, Thiền cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Song đây 
cũng mới chỉ là sự quan sát trên bề mặt. Nếu tiến thêm một 
bước nữa mà khảo sát thì Thiền không những là một trong 
những đức mục Phật giáo mà ngay cơ sở của tư tưởng Phật 
giáo, tất cả đêu là kết quả của sự khảo sát về Thiền, và nhờ 
có tư duy về Thiền mà tư tưởng Phật giáo mới được thê 
nghiệm hóa. Nếu Cơ Đốc giáo giáp lìa bỏ phần cầu nguyện 
thì Cơ Đốc giáo sẽ không còn sức sống: cũng, thế, nếu Phật 
giáo ly khai Thiền quán thì Phật giáo sẽ mắt hết sinh khí. 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 287 





Song tư tưởng Phật giáo ngày một phân hóa, tuy bề 
trong có nói Thiền quán, nhưng bề ngoài phần nhiều chỉ 
chú trọng đến lý luận về giáo lý, và kết quả là Phật giáo đã 
dần dẫn sa vào vòng học giải, còn cái sinh khí thật thì cơ hồ 
đã mắt. Theo một ý nghĩa nào đó, ta có thể nói đây là một 
điều đại bất hạnh cho Phật giáo. Câu Xá Tông thì như thế, 
đến như Thành Thật Tông, Pháp Tướng Tông, Thiên Thai 
Tông và Hoa Nghiêm Tông cũng lại như. thế, vì tất cả các 
Tông phái đó khi kiến dập giáo lý làm nên tảng cho Tông 
phái mình đều lấy Thiền quán làm điểm trọng yếu, nhưng 
không phải thực tiễn Thiền mà là giáo tướng Thiên, chỉ 
thiên trọng về mặt luận lý nên đã trở thành những lý luận 
Tông, và mất hắn ý nghĩa thực tu về đặc chất của Thiên. 
Nếu không có sự tu hành về Tứ Thiền, Tứ vô sắc định thì 
đã chăng có Câu Xá Tông; không có Ngũ Trùng Duy Thức 
Quán thực tiễn thì không có Pháp Tướng Tông, không có 
Nhị Đề Không Quán thực tu thì Tam Luận Tông đã chăng 
ra đời nêu không có sự thực nghiệm về chỉ quán thì Thiên 
Thai Tông sẽ mất hết sinh khí. Thiền Tông tuy ấy việc khôi 
phục lại tính thần cố hữu của nó làm nhiệm vụ, nhưng cho 
tới ngày nay cũng vẫn thế, duy chỉ chú trọng đề xướng 
những vẫn đề tổ truyền hoặc giảng giải vê phương pháp 
ngôi Thiền mà quên hăn cái trọng yếu tính của sự ngồi 
Thiền, và kết quả cũng chăng khác học giải Phật pháp một 
chút nào cả. 

Tóm lại, Phật giáo chân truyền-thê nghiệm Phật giáo- 
trước sau vẫn còn năm trong Thiền hay Tam Muội; tật cả 

sự tổ chức giáo lý. đều phát xuất từ Thiền, do đó về mặt 
thực tu cũng như về mặt lý giải Phật pháp, nễu muốn được 


288 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 


hoàn toàn, chúng ta không thể không phát kiến cái thỏa 
đáng tính tôi hậu của Thiền. 

Không có thực tu, thực chứng mà nói về Thiền thì 
chăng khác nào một lũ xẵm rờ voi. Chính tôi cũng thuộc 
hàng ngũ đó, nhưng ở đây, trên cương vị một học đồ muốn 
tìm tư tưởng Phật giáo một cách chính xác, tôi mạo muội 
nói lên quan điểm của mình về vấn đề nảy. 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 289 





“6ø (ưo hai: 
THIÊN QUÁN: MẪU THAI CỦA GIÁO LÝ 


Trước hết xin nói rõ về lý do tư tưởng Phật giáo được 
thành lập do kết quả của sự khảo sát về Thiền. Thật ra, 
không phải chỉ riêng Phật giáo mới lấy sự khảo sát về 
Thiền làm bối cảnh đề thành lập tư tưởng, mà nói chung, tư 
tưởng Ân Độ từ thời đại Áo Nghĩa Thư trở về sau (800-600 
trang TL) đều lây nội quán, tức là Du Dà (Yoga-tương ứng) 
làm phương pháp quan sát để phát kiến và thể nghiệm chân 
lý mà tiễn triển. Sự khảo sát về Thiền trong Phật giáo cũng 
đã phát xuất từ cái học phong nhất ban đó. Ở đây tôi sẽ 
không đề cập đến cái học phong nhất ban ấy, mà chỉ đứng 
riêng về lập trường Phật giáo đề tìm hiểu mối quan hệ giữa 
sự khảo sát về Thiên và tư tưởng Phật giáo mà thôi. Nhưng 
có điểm trọng yếu tôi xin nhẫn mạnh là: tư tưởng Phật giáo, 
trên bề mặt, dù có hợp lý đến đâu đi nữa cũng quyết không 
phải chỉ lý luận hoặc cái biết ấy làm mục tiêu cốt tủy thì 
mới mong thấu suốt một cách triệt để tư tưởng Phật giáo, 
nhất là tư tưởng Thiền. Nếu thiết sự thể nghiệm hóa đó, ta 
sẽ không bao giờ thấy được bản chất của Thiền. 

Về tính chất, Thiền có hai phương diện: tiêu cực và 
tích cực, về mặt tiêu cực, hành giả phải ngăn ngừa cảm 
giác, Ức chế biểu tượng, trừ bỏ tất cả mọi vọng niệm, tạp 
nhiễm; về mặt tích cực, thống nhất tinh thần, triệt để tập 
trung vào sức chú ý, chuyên tư duy về một vấn đề (công 
án) nào đó để cuối cùng đi tói sự dung hòa với toàn ý thức. 


290 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





Nói theo thuật ngữ thì mặt tiêu cực gọi là “Chỉ” 
(sammatha), mặt tích cực gọi là “Quán” (vipasyana), mà 
lập trường của Phật giáo là lấy sự quân bình của Chỉ, Quán 
làm phương pháp trọng yếu để phát kiến và thể nghiệm 
Chân lý, nghĩa là nhờ có Chỉ mà ngăn ngừa được tinh cảm, 
không để cho tỉnh thần tán loạn, dao động, đồng thời, có 
được cảm giác phóng khoáng mà không bao lâu sẽ tiến tới 
một trạng thái hỷ duyệt, nhờ có Quán là làm quan niệm nội 
dung nhất trí, không còn sự khu biệt về nội, ngoại, không 
còn sự đối lập về chủ quan, khách quan toàn vũ trụ là một 
công án suy nhất, và lúc đó hành giả sẽ cảm thấy chân lý 
xác thực là căn cứ tâm lý cốt tủy của mình. Bởi vậy, đứng 
trên lập trường của Phật giáo mà nói thì lý luận dù có tinh 
nhuệ đến đâu, lý tưởng dù có cao thượng đến bao nhiêu 
chăng qua cũng ngừng ở phạm vi trí thức, tất kính chỉ là 
một thứ đồ án mà thôi. Dù lấy đồ án đó làm nên tảng rồi 
nhờ vào phương pháp Chỉ, Quán, nhưng, nếu không triệt để 
dụng công hoán chuyền nội tâm thì quyết không thể cụ thể 
hóa đồ án đó được. Không những thế mà đến cái gọi là tám 
vạn bốn nghìn pháp môn cũng sẽ biến thành bánh vẽ nếu ta 
không dụng tâm cải tạo nội tâm ta. Đây cũng là lý do chính 
tại sao tư tưởng Phật giáo không phải đơn thuần lý luận, và 
Phật giáo không phải chỉ là một tôn giáo lẫy sự cầu cúng 
làm mục tiêu sinh tồn vậy. 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 291 





“6ø thu ba: 
NỘI DUNG CỦA THIÊN 


Đến đây vấn đề được nêu lên là: nội dung Thiền quán 
của Phật giáo như thế nào? Tuy cũng gọi là Thiền, nhưng 
ngoại đạo Thiền, Phật giáo Thiền, Tiểu thừa Thiền, Đại 
thừa Thiền v.v... có những phương pháp quán tưởng khác 
nhau chứ không phải đồng nhất. Vấn đề này nêu nhìn qua 
tuy có vẻ rất đơn giản, nhưng thật thì nó rất phức tạp và đối 
với sự triển khai của tư tưởng Phật giáo nó cũng quan hệ rất 
mật thiết. 

Trước hết, đứng trên lập trường bình phàm mà nói thì 
nội dung Thiền quán của Phật giáo đã xuất phát từ sự ngộ 
và thuyết giáo của Đức Phật, nghĩa là theo thủ tục tư duy 
của Phật đã thể nghiệm rồi đem áp dụng và thực hành Chỉ, 
Quán, đó là khóa trình chính yếu của sự khảo sát về Thiền. 
Song căn cứ vào lịch sử thì sự tu ngộ của Phật được thành 
tựu do công phu Thiền quán dưới gốc Bồ đề, về điểm này 
những hình tướng khác nhau trong Thiền quán Phật giáo 
của hậu thế vị tất đã miêu tả Tam Muội lịch sử của Phật, 
mà phần lớn có thể được coi là kết quả sáng tạo của các nhà 
tu Thiền quán sau này. Bởi vậy, khi khảo sát về nội dung 
Thiền quán Phật giáo, nếu không đề cập đến cái nguyên 
động lực sáng tạo đó thì không thể nói là hoàn toàn được. 
Vấn đề này nếu suy cứu cho cùng thì hết sức phức tạp, ở 
đây tôi xin chia ra ba đoạn đề khảo sát. 


292 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





Thứ nhất, liên quan đến cái gọi là nguyên động lực 
toàn thể, nghĩa là khi ngồi Thiền để thể nghiệm nội dung 
nhất định thì tại sao lúc đó có được trạng thái “pháp hý 
Thiền duyệt (khoái cảm tâm linh)”2 Đây lại là sự khảo sát 
có liên quan đến căn cứ tâm lý. Nếu nói một cách đơn giản 
thì có được trạng thái đó là do hai yếu tố tạo thành: sự 
mong muốn về sinh mệnh vĩnh viễn và nhu cầu giải thoát. 
Điểm này, như sẽ được trình bảy sau, là căn để của mọi tôn 
giáo. Nhất là tại Ấn Độ, tất cả mọi tư tưởng từ thời đại Áo 
Nghĩa Thư trở về sau, đều lấy hai yếu. tố lớn trên đây làm 
nền tảng. Nếu truy cứu đến nguồn gốc của nó thì Thiền 
quán Phật giáo cũng sẽ được trình bày sau - trên đại thê, 
yêu cầu giải thoát tuy là nguyên động lực mạnh mẽ, nhưng 
Sự mong muôn một sự sông vĩnh viên cũng đã dần dần trở 
thành một yếu tố có cường lực không kém. Do đó, mà nội 
dung Thiền quán, ít ra cũng trên bề mặt có nhiều chỗ bất 
đồng. Đây là điểm ta cần ghi nhận nếu ta muốn hiểu rõ nội 
dung Thiền quán của Phật giáo. 

Thứ hai: chính cái nguyên động lực trên đã cấu tạo 
thành nội dung Thiền quán và hình thức biểu hiện của Đức 
Phật đã là điểm xuất phát của Thiền quán Phật giáo. 

Theo truyền thuyết thì Đức Phật ngồi tư duy dưới gốc 
cây Bồ đề và kết quả cuối cùng đã đưa Ngài đến giác ngộ 
thành Phật, nhưng cái nội dung đó như thế nào? Đứng trên 
lập trường tự nội chứng mà nhận xét thì đây là một sự thần 
bí trong thần bí, là cái cảnh giới mà người ngoại cuộc 
không thể biết được, duy chỉ có Phật với Phật mới hiểu 
được mà thôi, nhưng Đức Phật không phải chỉ ngừng ở tự 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 293 





nội chứng mà lại đưa ra một hình thức nhất định để biểu 
hiện nội dung ấy: Đó là cái mà mọi người đều biết như Tứ 
đề quan, Thập nhị nhân duyên quan, Tứ niệm xứ quan, Tứ 
vô lượng quan v.v... đã trở thành những đầu đề thuyết pháp 
trọn một đời. Cũng vì thế mà Thiền quán Phật giáo sau này, 
bất luận là hình thức hay nội dung, tất cả đều lấy những đề 
mục của Phật nói trên đây làm tiêu chuẩn, căn cứ vào lời 
Phật nói mà quy định. 

Thứ ba: đứng về mặt hình thức mà nhận xét thì như 
đã nói ở trên, giáo lý của Phật nêu ra cùng với nội dung 
Thiền quán mà các đệ tử tu tập cần nhất trí. Trên nguyên 
tắc, cái gọi là “Giáo, Thiền nhất trí” chính là điểm này. 
Song ở đây, đối với sự quan hệ giữa nội dung Thiền quán 
và giáo lý biểu hiện chúng ta lại cần phải khảo sát sâu rộng 
hơn nữa. 

Lấy Thiền quán làm bản vị thì giáo lý biểu hiện, vì là 
phiên dịch, nên giữa giáo lý và nguyên điển không phải đã 
hoàn toàn nhất trí, ta cần phải kiểm tra lại. Đó là lập trường 
“Giáo, Thiền nhất trí”, nhưng thực ra đây chỉ là một sự đòi 
hỏi thôi, trên thực tế, không những không nhất trí mà còn 
có điểm bất đồng sau đây: 

a) Nội dung của Thiền quán trước sau vẫn là sự thể 
nghiệm tự nội chứng, nói cho cùng thì ngoài bản thân 
người thể nghiệm ra không một phương pháp nào khác có 
thể diễn tả một cách chính xác được. Bởi vậy khi đem 
phiên dịch nó để mà giáo lý hóa, tổ chức hóa, thì bất luận 
thế nào đi nữa, trên bề mặt, cũng không thể tránh khỏi sự 


294 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





thêm thắt về ý nghĩa kinh nghiệm, do đó mà nội dung chân 
thực cũng bị ảnh hưởng. 

b) Giữa những nhà giải thích về giáo lý, trên đại thê, 
tuy lây sự nhất trí làm nguyên tắc, nhưng nêu chuyền sang 
lĩnh vực Thiền quán, thì các nhà Thiền quán nhờ vào 
nguyên động lực sáng tạo cùng kết hợp, đôi khi có những 
linh cảm nội dung khác hắn với phần giáo lý biểu hiện. Đó 
là trường hợp rất thông thường. 

c) Tứ đế quan, Duyên khởi quan, Tứ niệm xứ quan, 
Tứ vô lượng quan tuy được cho là vì nội dung Thiền quán 
mà quy định, nhưng khi được mở rộng, vì đã trở thành một 
mô hình, nên khi được áp dụng vào Thiền quán thì không 
phải lấy toàn bộ mà chỉ dùng một bộ phận làm công án cụ 
thê mà thôi. (Chẳng hạn Duyên khởi quan: do thức mà có 
danh sắc, do danh sắc mà có thức, lấy đó làm công án độc 
lập, trong Tứ niệm xứ quan thì lây tâm vô thường làm một 
công án: trong Tứ vô lượng quan thì Từ quán hay Hỷ quán 
làm công án), cũng vì thế mà về mặt giáo lý biểu hiện ta 
thấy nhiều khi một bộ phận của nội dung Thiền quán được 
đề cao, đó là lẽ tất nhiên. 

Vì ba lý do trên đây nên giữa nội dung Thiền quán 
của các đệ tử vào giáo lý biểu hiện của Phật, trên nguyên 
tắc tuy cần phải có sự nhất trí, nhưng trên thực tế, về trình 
độ rộng, hẹp, sâu hay về phương pháp biểu hiện hoá, không 
nhiều thì ít đã phát sinh những điểm bất đông về nội dung 
Thiền quán đó lại được các đệ tử mang ra để biểu hiện hóa, 
giáo lý hóa, để bắt đầu việc tổ chức giáo lý sơ khởi thì ít ra 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 295 





về mặt giải thích không thê nào tránh khỏi một vài sự thay 
đôi, đó cũng lại là lẽ tất nhiên vậy. 

Như thế là giáo lý biểu hiện đã sức Thiền quán đưa 
đây dần dần đến chỗ phân hóa, phức tạp, để rồi cuối cùng 
đã tiến đến độ khai triển về mọi phương diện, nhất là Đại 
thừa cho ta thấy TỐ điểm này hơn hết, vì Đại thừa coi trọng 
sáng tạo hơn truyền thống. Thí dụ: không quán của Bát Nhã 
là kết quả của sự quan sát về Duyên khởi quan của Phật 
giáo Nguyên thủy, Vô tận Duyên khởi quan của Hoa 
Nghiêm thì lại điều hòa mà theo biểu hiện trực quán, cho 
đến Phật thân quan, Tịnh độ quan lấy hai quan niệm trên 
làm bối cảnh, tất cả đều là kết quả của những linh cảm đạt 
được trong Tam Muội. Đó là tất cả những dữ kiện mà ta 
thấy trong kinh điển, cũng vì thế mà Thiền quán đã được 
giáo lý hóa, tổ chức hóa và nhất nhất đều có một lập trường 
tông phái riêng. 

Tóm lại, đến Đại thừa tuy Phật giáo đã bị phân hóa 
nhiều, nhưng có thể nói đến đây những quan niệm về Tam 
Muội cũng đã phát triển và nội dung Thiền quán cũng đã 
dần dân được giáo lý hóa. 

Thế là lấy Thiền làm trung tâm, giáo lý Phật giáo đã 
triên khai để rồi dần dần đi đến biến hóa và phức tạp, mà 
nguyên động lực của sự biến hóa đó chủ yếu là do sức sáng 
tạO tiềm tảng trong Thiền định Tam Muội mà trong đó “yêu 
cầu giải thoát” và sự “mong muốn một sinh mệnh vô hạn” 
tuy không hồ tương liên hệ, nhưng có khi tác dụng mạnh về 
một mặt để hoặc trở thành giáo lý Chân Không hoặc trở 
thành sự quan sát về Diệu Hữu. Đó là những lý do có thể 


296 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





nói đã khiến cho Phật giáo đồng nhất chia thành nhiều tông 
phái. 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 297 





“6Ø tuø tua: 
SỰ PHÔ BIẾN HÓA CỦA NỘI DUNG THIÊN 
QUÁN 


Đến đây, vẫn đề được đặt ra là: nội dung Thiền quán, 
tức là điểm khế cơ của Tam Muội, khi được biểu hiện hóa 
và giáo lý hóa như thế nào? Vì bất luận ở Tam Muội nảo, 
ngay trong đó tuy là một thế giới độc lập, nhưng nhận xét 
từ bề ngoải thì đó mới chỉ là sự thể nghiệm cá nhân chủ 
quan, chứ chưa có được thỏa đáng tính khách quan. Tam 
Muội của Ca Diếp, A Nan, không biết, và ngược lại Tam 
Muội của A Nan, Ca Diếp không biết, nhưng khi trao 
truyền đạo lý đó cho người khác, chăng hạn ta mãn túc thì 
phải làm cho người khác cũng mãn túc, ta giải thoát phải 
làm người khác cũng được giải thoát, thì đại khái nhất ban 
đều phố thông. Tuy nhiên nếu đem cái nội dung Tam Muội 
đó mà giáo lý hóa thì cần phải có một thỏa đáng tính cho 
tất cả. Đó là một lập trường mới, là nguyên động lực khiến 
cho tông phái mới hưng khởi, và là điểm mà các nhà tổ 
chức giáo lý rất mong đạt đến, mà phương pháp tuy có 
nhiều, nhưng tôi tưởng nên đứng trên ba lập trường sau đây 
để quan sát: 

Thứ nhất, khách quan hóa nội dung Tam Muội, nghĩa 
là coi nội dung đó như một biểu tượng hoặc tư niệm của sự 
thật. Khi nội dung đó được coi là chủ quan thì tuy nó là của 
riêng cá nhân, nhưng khi nó được biêu tượng hóa, khách 
quan hóa, sự thực hóa, thì tư niệm cá nhân cũng phải đứng 


298 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





trên cơ sở cộng thông của toàn thể: có như thế mới có được 
phổ biến tính thỏa đáng và giá trị Thế giới quan hoặc Tịnh 
độ quan của Phật giáo đại khái cũng đã do sự kinh quá ấy 
được cấu tạo. Lấy tâm thái Thiền làm cơ sở để lập trường 
thuyết Tam giới: Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới là do sự 
quán chiếu về Bát chu Tam Muội (Pratyutpanna Samadhi- 
Phật hiện tiền Tam Muội); còn Phật và Tịnh độ thì do cái 
gọi là “chỉ phương lập hướng” như Tây phương Tịnh độ ở 
một phương hướng nhất định làm sự tồn tại khách quan. 

Thứ hai, đem nội dung Thiền quán thiết lập thành tô 
chức về mặt lý luận. Đây là điều vô cùng khó khăn, vì lẽ về 
phương diện đối tượng thì như Chân Không quan và Pháp 
giới quan thật khó mà biểu tượng hoá được. Tại sao? Vì 
đặc sắc của Thiền quán, trong giai đoạn kinh quá, tuy có 
lúc phải suy lý, nhưng đến chỗ chung cực thì nó vượt hắn 
ra ngoài vòng suy lý và tư lự, chỉ nhờ vào trực quán mà khế 
hợp với chân lý. Do đó mà trong giáo lý của Phật giáo, 
Thiền quán được mệnh danh là “Hiện tượng trí” (kinh 
nghiệm trực tiếp). 

Nhưng cái kinh nghiệm nội tại trực tiếp đó, về tính 
chất, duy chỉ có bản thân người thê nghiệm được nó là thỏa 
đáng, bởi thế khi nhất ban hóa nó thì trên căn bản luận lý, ít 
ra theo một thuận tự nào đó cũng cần phải cho nó một 
nguyên tắc tư duy. Đó tức là điểm khế cơ khai triển của 
triết học Phật giáo. Thí dụ như thuyết “không” của Trung 
Luận là muốn đứng trên Biện chứng luận để thuyết minh; 
như Duy Thức Luận lấy A lại gia làm trung tâm để rồi 
muốn đứng trên nhận thức luận mà khảo sát vạn hữu; TỒi 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 299 





đến Khởi Tín Luận thì lấy Chân như làm trung tâm mà 
muốn theo lập trường Bản thể luận (Bán nhận thức luận) để 
thuyết minh thế giới. 

Tất cả những hình thức trên đây tuy có vẻ như thuần 
luận lý, nhưng thật ra đó là chân lý do thể nghiệm của 
Thiền mà trực quán rồi đem lý luận hóa theo hình thức 
khác nhau mà thôi. 

Thứ ba, nhất ban hóa phương pháp lấy tâm truyền 
tâm. Có thể nói phương pháp này là hình thức phổ biến 
nhất, vì từ xưa các nhà tu Thiền quán, sau khi thê nghiệm 
được chân lý, muốn truyền cho đệ tử, đề áp dụng phương 
pháp trực tiếp là làm cho đệ tử cũng được thê nghiệm được 
chính mình. Những người đem nội dung của Thiền đề thực 
tại hóa, tuy có đặt ra những phương thức luận lý, nhưng đó 
chăng qua cũng chỉ nói rõ cái đồ án và cách hành đạo mà 
thôi, còn như sức thể nghiệm bản thân thì thật ra, như đã 
nói nhiều lần, không thể nào thuyết minh hay luận lý và cái 
phương pháp thỏa đáng hơn cả mà thấy có thê dùng để trao 
truyền chân lý cho đệ tử là phương pháp “ lấy tâm truyền 
tâm”. Chính phương pháp này không những chỉ là lập 
trường căn bản của Thiền Tông, mà nó còn thông cả Đại 
thừa, Tiểu thừa, đó là một sự thật hiển nhiên. Duy có điểm 
đặc biệt là: Thiền Tông lấy Bát Nhã làm bối cảnh nên 
phương pháp lẫy tâm truyền tâm được ứng dụng một cách 
triệt đề. 

Như vậy thì trong ba phương pháp trên đây nên căn 
cứ vào phương pháp nào? Có khi phải ứng dụng cả ba 
phương pháp, vì giáo lý Phật giáo từ nội dung Tam Muội 


300 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





cá nhân biểu hiện thành hình thức tổ chức thì cả về nhận 
thức sự thật lẫn tổ chức lý luận, giáo lý Phật giáo hiển 
nhiên đã được thảnh lập trên những cơ sở đó. Lúc đầu thì 
Tam Muội là căn bản của giáo lý, nhưng về sau, trái lại 
Tam Muội được quy định bởi những quỹ phạm của giáo lý. 
Song đến đây sự tổ chức giáo lý tuy đã đến giai đoạn thê 
nghiệm hóa Thiền quán, nhưng vì sự thể nghiệm hóa ấy có 
tính chất cá nhân chủ quan nên, không nhiều thì ít, Tam 
Muội đã bị thêm thắt, đó cũng là lẽ tự nhiên, và chính cũng 
vì muốn đem những sự sáng tạo chủ quan đó biểu hiện 
thành giáo lý mà hiện tượng tông phái đã nảy sinh. Tuy 
nhiên, tư tưởng Phật giáo, như đã nói ở trên, nhờ có trải qua 
những giai đoạn như thế mới được phát triển tiễn bộ. 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 301 





THIÊN QUÁN LÀ PHƯƠNG PHÁP NHẬN THỨC 


Phật giáo dùng sự khảo sát về Thiền để thể nghiệm và 
nhận thức chân lý, vậy nhiệm vụ khảo sát Thiền phải như 
thế nào? Tôi tưởng ở đây nên nói rõ đặc chất của tư tưởng 
Phật giáo. 

Như chúng ta đều biết, Thiền là một phương pháp 
trực quán thần bí; ý nghĩa chung cục của Thiền là chỉ 
đường hết thảy mọi kinh nghiệm, trực tiếp dùng trí tuệ nội 
tâm mà đạt quan chân tướng của thật tại, do đó không thể 
nội tâm mà đạt chân tướng của thật tại, do đó không thê 
dùng phương pháp thuyết minh giáo nghĩa học mà khảo sát 
về Thiền được. Đường lối duy nhất để khảo sát Thiền là sự 
triệt ngộ tâm tính. 

Bây giờ xin nói qua đến lập trường của Phật giáo về 
vân đề này. Tự ngã quan, tâm tính quan, sinh mệnh quan 
của Phật giáo tuy có nhiều cách nhận xét, nhưng bắt luận là 
cách nào, trên lập trường thực tiễn, chỗ lập cước căn bản 
vẫn là: “trước hết phải diệt trừ cái cố chấp về bản ngã nhỏ 
nhen của ta, rồi từ đó mở ra một chân trời (tâm cảnh) tự do, 
phóng khoáng”. 

Để làm căn cứ thật sự cho việc xả trừ ngã chấp đó, 
Phật giáo chủ trương Vô ngã luận. Duyên khởi luận; để 
biểu hiện cái tâm tự do kia, Phật giáo dùng nhiều danh từ 
chuyên môn: hoặc gọi nó là không, là Như lai tạng, là Niết 
bàn, là Phật tính, hoặc là Thường lạc ngã tịnh. Chung quy, 


302 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





tất cả những danh từ trên đây chỉ là sự phiên dịch khác 
j. của hai câu: “ly niệm cảnh giới, duy chứng tương 
ưng”. Tôi gọi sự sinh hoạt của Tiểu Ngã chấp là tiểu sinh 
mệnh (hay Tiểu Ngã), và gọi cái đương thể của sự đả phá 
Tiểu Ngã chấp là sinh mệnh tuyệt đối (hay Đại Ngã). Tóm 
lại, những quan niệm trên đây đại biểu cho hai phương diện 
sinh hoạt tinh thần của chúng ta. Nhìn qua Thiền hay Tam 
Muội Phật giáo, ta thấy nó hoàn toàn liên quan đến điểm 
này. Mặt tiêu cực, tức là phương diện “chỉ” đả phá tiêu ngã 
chấp; mặt tích cực, tức là phương diện “quán” vê nội dung, 
tuy giả hiện nhiều biểu tượng; nhưng kết quả cuối cùng vần 
lây một cái gì nhất trí, bất khả tư nghị làm mục tiêu tối cao. 
Duy khi phiên dịch cái đó ra thì, như trên vừa nói, hoặc gọi 
là không, Niết bàn, cho đến Đại nhật, A Di Đà, tuy có 
nhiều tên khác, nhưng về bản chất, nó không ngoài sự khai 
phát của tự thể tâm tính, không ngoài sự hoạt động linh 
diệu, tự do của tự thể sinh mệnh. Lây sự khảo sát về Thiền 
làm trung tâm để triển khai, tư tưởng Phật giáo tất kính 
không ngoài việc quy định cái quan hệ giữa Tiêu sinh mệnh 
(sinh mệnh hiện thực) và sinh mệnh tuyệt đối như thế nảo, 
và đem ứng dụng vào tổ chức Thiền như thế nào mà thôi. 
Song, nếu luận như thế thì lập trường của Phật giáo 
cũng giống như lập trường của các phái Số Luận và Phệ 
đàn đa hay sao? Đó là một nghi vấn tất nhiên. Mục tiêu của 
phái Phệ đàn đa (Vedanta) và phái Số Luận (Samkhya) là 
diệt bỏ cái ta giả tạm để trở về vói cái ta chân thực, mà 
phương pháp đề thực hiện điều đó là Du Già (Yoga), tức là 
Thiền quán, như vậy cũng giống hệt như Phật giáo. Về vẫn 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 303 





đề này, tôi tưởng nên nêu ra hai điểm dưới đây để phân biệt 
đặc chất của tư tưởng Phật giáo. 

Thứ nhất, Số luận và Phệ đàn đa coi sinh mệnh tuyệt 
đối là “Thể”, còn Phật giáo thì coi là “Dụng”. Đó là điểm 
bất đồng giữa Phật giáo, Số luận và Phệ đàn đa. 

Thứ hai, Số luận và Phệ đàn đa vì an trụ vào sinh 
mệnh tuyệt đối sinh mệnh lý tưởng - nên đối với sinh mệnh 
hiện thực không quan hệ gì cả. Về mặt biểu tượng tuy có 
tích cực hóa sinh mệnh tuyệt đối, nhưng về mặt sinh hoạt 
thì lại rất tiêu cực, còn Phật giáo vì coi sinh mệnh tuyệt đối 
là dụng, nên về mặt biểu hiện sự hoạt dụng đó nêu không 
thông quá sinh mệnh hiện thực thì không thể nào thực hiện 
được. Đứng trên lập trường này mà nhận xét thì: về phương 
diện hướng thượng; phủ định mọi sinh hoạt hiện thực, 
nhưng về phương diện hướng hạ lại muốn đưa ra một ý 
nghĩa mới. Đạo lý đó đã biểu hiện ngay trong chính nhân 
cách của Phật, và về phương diện giáo lý thì Đại thừa đặc 
biệt chủ trương, Chẳng hạn như giai đoạn Thập địa Bồ tát 
khi đã hoàn thành được ngôi thứ tám Bình đăng giới (cảnh 
địa của sinh mệnh tuyệt đối), nếu lại không chuẩn bị đem 
thích ứng với sai biệt giới ngôi thứ chín (sinh hoạt hiện 
thực) thì không thể nào thành tựu được quả vị Phật. Tức 
THHỆ như tín ngưỡng “Vãng sinh Tịnh độ” thì trong tướng 

“vãng” (trở về với sinh mệnh tuyệt đối) cần phải có tướng 
“hoàn” (trở lại sai biệt giới) v.v... Tóm lại, tất cả các phái 
Đại thừa, bất luận dưới hình thái nào, đều chủ trương từ 
Bình đăng giới trở lại Sai biệt giới. Ở phái Số luận, Du giả 


304 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





và Phệ đản đa, người ta không thể tìm thấy ý tứ đó. Ta có 
thể nói đây là điểm phát huy đặc biệt của Phật giáo. 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 305 





“Éuuơng thue tám: 
TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO VỚI 
VĂN HÓA SỬ 


“Giất thứ nhất 
ĐỨC PHẬT VỚI TƯ TRÀO THỜI ĐẠI 


Trước hết hãy căn cứ vào sự thành lập và khai triển 
của tư tưởng Phật giáo đề tìm hiểu lập trường nội quán. 

Tư tưởng Phật giáo tuy lấy nội quán làm nền tảng, 
nhưng vì nhiều yêu tố phức tạp được thêm thắt vào, nên kết 
quả sự thành lập cũng như khai triển của tư tưởng Phật giáo 
không thể nào nói một cách đơn giản được, nhất là Phật 
giáo Nguyên thủy và Phật giáo Đại thừa, như trên đã nói, 
đối với tư tưởng giới và phong khí xã hội thời bấy ĐIỜ CÓ 
những quan hệ mật thiết. Nếu không hiểu được xu thế của 
nên văn hóa đương thời mà mong lý giải được chân lý của 
tư tưởng Phật giáo là một điều vô cùng khó khăn. Phật giáo 
tuy đã phát xuất từ sự tự giác của Đức Phật, nhưng vì bối 
cảnh của thời đại, vì muốn hướng dẫn lòng người, nên bất 
luận dưới hình thức nào, cũng cần phải có sự tiếp xúc với 
tinh thần thời đại. Do đó hãy thử đứng về phương diện này 
để tìm hiểu sự khai triển của tư tưởng Phật giáo. 


306 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





Trước hết hãy đề cập đến Phật giáo Nguyên thủy. 

Phật giáo Nguyên thủy là thành quả của sự tự giác của 
Đức Phật, đó là điều chúng ta thấy đã được ghi rõ trong các 
kinh điển Phật giáo, nhưng vì phương tiện giáo hóa quần 
chúng nên đối với xu thế của tôn giáo giới hoặc xã hội 
đương thời, Đức Phật ít ra đã phải suy nghĩ rất kỹ lưỡng. 

Có một số học giả đã nói: “Đặc sắc của Phật là thâu 
thái những sở trường của tôn giáo giới thời bấy giờ rồi đem 
phê phán, chế biến mà lập thành giáo thuyết của mình. Nếu 
đem tất cả những yếu tô đó trả lại nguyên bản của nó thì 
giáo thuyết của Phật không còn gì mới mẻ”. Dĩ nhiên đây 
là một nhận định có tính chất võ đoán và cực đoan, nhưng 
không phải hoàn toàn không đúng, vì dù sao thì sự thành 
lập Phật giáo Nguyên thủy đối với nền văn hóa đương thời 
cũng mang nợ rất nhiều, đó là điều không ai có thể phủ 
nhận. Trong nhiều thí dụ, xin cử ra đây một thí dụ rất hiển 
nhiên, đó là trường hợp “Duyên khởi quan” mà được coi là 
chỗ lập cước căn bản của Phật giáo Nguyên thủy. 

Duyên khởi quan là một nguyên lý yếu ước, nó cho 
rằng tất cả các hiện tượng (lấy sinh hoạt tâm lý làm trung 
tâm) liên quan lẫn nhau mà tôn tại, cái này duyên cái kia, 
không một vật gì đứng riêng biệt. Đức Phật chính nhờ ở sự 
thấy triệt được lý Duyên khởi này mà thành chính giác. Về 
sau, tất cả tư tưởng Phật giáo đã phát xuất từ điểm cơ bản 
này, cho nên đối với Phật giáo nó đã hình thành một quan 
niệm nền tảng của giáo lý (xin xem Nguyên thủy Phật Giáo 
tư tưởng luận). 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 307 





Các học giả cận đại thường đề cập đến Duyên khởi 
quan, nhưng đối với ý nghĩa Nguyên thủy của nó, Đức Phật 
cứu kính muốn dùng nó để giải quyết cái gì? Câu hỏi này 
đại khái là bất khả tư nghị, bởi vậy các học giả vẫn chưa có 
được sự lý giải rõ ràng. Theo chỗ tôi hiểu, lúc đầu lý Duyên 
khởi liên quan đến vấn đề giải quyết vận mệnh của con 
người. Nghĩa là lấy lão, bệnh, tử làm trung tâm suy cứu đến 
cái căn nguyên của khổ, vui, họa, phúc. 

Đây cũng là một vấn đề trung tâm của tất cả tôn giáo 
giới thời bấy giờ, nhưng theo tư tưởng giới đương thời thì 
giải đáp cho vân đề này có ba luận thuyết khác nhau: 

1)-Tha Tác luận (Paramkata vada): tất cả sự khổ, vui, 
của kiếp người là do một tác dụng nào ngoài con người quy 
định, con người không biết được, đó là chủ trương của Túc 
mệnh luận. 

2)-Tự Tác luận (Sayamkata vada): trái hăn với thuyết 
trên, thuyết này cho răng tất cả khổ, vui đều tự con người 
chuốc lấy, tất cả đều do mình tự tạo, đó là chủ trương của 
Tự do luận. 

3) - Vô nhân vô duyên luận (Mahetu appaccaya) 
vada): thuyết này cho rằng tất cả khổ, vui, họa, phúc, đều là 
những sự kiện ngẫu nhiên. 

Duyên khởi quan của Phật bài xích cả ba quan niệm 
về nhân sinh kể trên, nhưng đồng thời theo một ý nghĩa nào 
đó, cũng lại bao gồm cả ba thuyết ấy. Các kinh thường nêu 
ba thuyết trên ra để phủ định rồi sau mới nói đến Duyên 
khởi quan của mình. 


308 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





Theo Phật thì khổ, vui, họa, phúc không phải là kết 
quả ngẫu nhiên, không phải là vận mệnh an bài, mà cũng 
không phải là chủ thể cô định tự mình chuốc lấy, mà là do 
nhiều nhân duyên, và chỉ cần biến đổi những nhân duyên 
đó thì khổ, vui, họa, phúc cũng có thể được biến đổi, mà 
căn bản của những nhân duyên đó là cái tâm của ta, nếu ta 
cô gắng hoán cải tâm ta thì ta có thê chỉnh phục được khổ, 
vui, họa, phúc. Nói cách khác, khổ đau, hay hạnh phúc là 
tùy theo thái độ tinh thần của mỗi người. Chủ ý của câu 
Phật thường nói: “Ta là người chủ trương nỗ lực luận” 
chính là ở điểm này. 

Như vậy thì bản ý của Duyên khởi quan không phải là 
Tự do luận, mà cũng không phải là Túc mệnh luận, nhưng, 
không may vì bối cảnh tư tưởng như đã nói trên, vì thiếu sự 
khảo sát thâm sâu nên bản ý của Duyên khởi quan từ xưa 
đã bị hiểu lầm. Cho đến những năm gần đây tôi đã được 
thấy hai sự ngộ nhận công khai phát biểu như sau: 

1) Lập trường Phật giáo, vì xây dựng trên nền tảng 
Duyên khởi quan, nên tất cả đều được coi như đã được quy 
định bởi những quan hệ nhân quả tất nhiên, do đó Duyên 
khởi quan của Phật giáo cũng gần như là Túc mệnh luận. 

2) Duyên khởi quan thật ra chỉ là tự do quy định và 
cũng gần như Tự tác luận. Đó là những nhận định sai lầm. 

Tóm lại, chỗ lập cước căn bản của Phật giáo đã có 
những quan hệ mật thiết với tư tưởng giới đương thời như 
thế thì, ngoài ra những đức mục, những phương pháp hành 
đạo và những quy luật giáo đoàn Phật giáo có quan hệ như 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 309 





thế nào đối với tư tưởng giới hay chế độ tôn giáo thời bấy 
giờ, thiệt tưởng do đó ta cũng có hiêu được phân lớn vậy. 


310 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





“ö¡Øt thue hai: 
KINH ĐIÊN ĐẠI THỪA VỚI BÓI CẢNH 
VĂN HÓA SỬ 


Về điểm nghiên cứu này, Phật giáo Nguyên thủy tuy 
cũng đã có nhiều tiến bộ, nhưng Phật giáo Đại thừa cũng ở 
trong một hoàn cảnh, nghĩa là cũng phải thích ứng với thời 
thế để phát triển, so với Phật giáo Nguyên thủy tựa hỗ như 
chưa có gì đáng kể. Đó là một điều thật đáng tiếc. Sự 
nghiên cứu của Đại thừa, trên đại thể, hầu như chưa đạt đến 
điểm mà Phật giáo Nguyên thủy đã đạt. Phương pháp biểu 
hiện của kinh điển Đại thừa rất nghệ thuật và rất biến hình, 
cho nên nếu đem nó trực tiếp trở về với tình hình văn hóa 
đương thời mà khảo sát, người ta sẽ cảm thấy vô cùng 
phiền phức và khó khăn. Do đó, ở đây tôi chỉ có thể đứng 
trên lập trường đại lược mà tìm hiểu xem giữa sự hưng 
khởi của Phật giáo Đại thừa và thời thế lúc đó có những 
quan hệ mật thiết nào mà thôi, chứ nếu tìm cho ra tất cả các 
mối liên hệ một cách tường tận thì việc đó không thể làm 
được. 

Nói một cách đại thê, đối với thời thế lúc đó, tư tưởng 
Đại thừa có quan hệ về hai phương diện tích cực và tiêu 
cực. Điểm này, theo tôi không còn hồ nghi gì nữa. Về mặt 
tích cực, vì muốn thích ứng với áng thơ Ma ha bà la đa 
(Mahabharata) gồm mười vạn bải tụng, thì đầu tiên là Đại 
bản Bát Nhã (Thập vạn tụng Bát Nhã) sản sinh ra mười vạn 
bài kinh tụng khác nhau, rồi lại trong tín ngưỡng giới Tân 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 311 





Bà La Môn giáo đương thời có những quan niệm về các cõi 
Tịnh độ của Thân linh, thì để thích ứng với điểm này, Phật 
giáo cũng lại có găng đề xuất những tín ngưỡng Tịnh độ, 
cứ như thế mà đối chọi nhau, đó là về mặt tích cực. Còn về 
mặt tiêu cực, đối với thời thế tư tưởng lúc đó Phật giáo 
cũng thấy thiếu sót, nên nảy ra ý kiến bổ chính hoặc cải tạo 
mà biểu hiện ra nhiều hình thức, mà sứ mệnh của Phật giáo 
Đại thừa trên lĩnh vực văn hóa sử. Nhưng như vừa nói ở 
trên, vì còn nhiều điểm mà Phật giáo Đại thừa chưa đạt đến 
nên ở đây tôi chỉ xin nêu lên, ba điểm để tiến tới việc 
nghiên cứu toàn bộ. 

Điểm thứ nhất, về chủ nghĩa Kim sắc nguyện trong 
kinh Di Đà bản nguyện, kinh Đại Vô Lượng nguyện thứ ba 
và thứ tư nói: “Xin cho nhân dân trong nước cùng toàn một 
sắc vàng”. Chủ ý của nguyện này là không có sự phân biệt 
sâu sắc. Nhưng nếu truy tầm cho kỹ ta sẽ thấy lời nguyện 
đó rõ ràng ngụ một lý tưởng đả phá giai cấp để thực hiện 
một sự bình đăng nhân chúng. Đó là điều ta cần lưu ý, rồi 
đến kinh A Sơ Phật Quốc nói: “Nguyện cho HC dân trong 
cõi Tịnh Độ của ta không có sắc màu xâu xí”. Lại trong Đại 
Phẩm Bát Nhã cũng có câu: “Nguyện cho nhân dân không 
có sự sai khác về sắc tướng”. Nhất là trong Đại Bản Bát 
Nhã (mười vạn bải tụng) lại nói “Trong cõi nước của Đức 
Phật ta không có các loài hữu tình sai khác về hình sắc như 
đoan chính hay xấu xí, mà tắt cả đều là sắc vàng, trang 
nghiêm, đẹp đẻ, ai cũng muốn nhìn, thành tựu mảu sắc 
trong sạch đây đủ thứ nhất”. 


312 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





Tóm lại, chủ ý của những câu kinh trên đây là nguyện 
cho tất cả mọi người, không trừ một ai, đều được cái hình 
tướng nhân chủng bình đẳng, vì sắc vàng thật ra cũng chỉ là 
một loại hình dung. 

Nguyên lai sự phân biệt về nhân chủng đã trở thành 
cơ sở rồi từ đó đã phát sinh ra tứ tính (varna: sắc: tính) và 
do sự phân biệt tứ tính mà nhân loại đã có quan niệm về 
giai câp, làm cản trở sự dung hợp giữa nhân dân. Đối với 
cái tệ tập phân biệt giai cấp của xã hội đương thời, muốn 
bài trừ, cho nên những bản nguyện trên đây bày tỏ một lý 
tưởng: lý tưởng xã hội bình đẳng. Điều này trong bản 
nguyện của Đại Bản Bát Nhã được ca ngợi một cách rõ 
ràng, đặc biệt trong nguyện 12 và I3 nói: “Trong cõi Tịnh 
Độ của ta không có sự phân biệt tứ tính, trong tất cả chúng 
sinh không có sự phân biệt thượng, trung, hạ” Rõ ràng là 
bản nguyện này do tình thế xã hội đương thời mà có, mục 
đích là bài trừ thành kiến về nhân chủng, và thủ tiêu sự 
tranh chấp giai cấp, mà phương tiện hòa giải là căn cứ vào 
tỉnh thần bình đẳng của Bát Nhã và lòng từ bi của Phật. 

Tóm lại, nếu không thấy rõ được tình thế xã hội 
đương thời và thái độ của Phật giáo đối với tình thế đó, thì 
không thể lĩnh hội được các ý nghĩa đạo đức của bản 
nguyện Kim sắc trên đây. 

Giờ đến điểm thứ hai, một đặc sắc lớn trong bản 
nguyện của Đại Phẩm Bát Nhã là dân chúng trong cõi lý 
tưởng đó không còn cái “nạn” đại tiện, tiểu tiện nữa, mới 
nghe qua, tuy có vẻ hoàn toàn là không tưởng, nhưng nếu 
đem bản nguyện này trở về với cái trạng thái của xã hội lý 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 313 





tưởng sau khi Di Lặc giáng sinh mà khảo sát tinh thần của 
nó, ta sẽ thấy nó bao hàm một lý tưởng thiết bị về văn hóa. 
Khi Di Lặc giáng sinh thì tất cả mọi thiết bị về văn hóa đều 
hoàn mỹ, như về thiết bị tiểu tiện thì nói: “Lúc đó, dân 
chúng muốn đại, tiểu tiện thì đất tự nhiên nứt ra, xong rồi 
khép lại”, nói theo ngôn ngữ ngày nay thì câu trên có nghĩa 
là những nơi đại tiểu tiện phải được giữ gìn sạch sẽ, nhưng 
trong bản nguyện của Đại phẩm Bát Nhã ở trên lại đi xa 
hơn mà lý tưởng hóa cho đến không còn có cả cái nạn đại 
tiện, tiểu tiện nữa. Tại Ân Độ cũng như tại Trung Quốc 
những thiết bị trong các nơi đại tiện, tiểu tiện rất nghèo nàn 
và nhơ nhớp; riêng trong các tự viện và tịnh xá của Phật 
giáo, những nơi đó mới luôn luôn được giữ gìn sạch sẽ mà 
thôi, điều này trong Luật tạng chỉ dạy rất cặn kẻ. Đứng về 
phương diện văn hóa sử mà nhận xét, bản nguyện này có 
một ý nghĩa thật thú vị. 

Trên đây, tuy chỉ đưa ra hai thí dụ nhưng những biểu 
hiện của Phật giáo Đại thừa, nhìn qua, tuy có vẻ như không 
tưởng, song nếu đưa căn bản của nó đặt trước vấn đề hiện 
thực, thì từ mặt đạo đức, văn hóa dẫn đến một lý tưởng tối 
cao, thật nó đã bao hàm một ý nghĩa rất sâu xa, Do đó, nếu 
không lý giải được tình huống của văn hóa đương thời thì 
đối với tư tưởng Phật giáo (nhất là về phương diện mượn 
nghệ thuật để biểu hiện) quyết không thể nảo hiểu được 
chân ý của nó. Căn cứ vào hai thí dụ trên đây đại khái ta có 
thê thấy rõ điều đó (về điểm này, xin xem thiên thứ ba, tiết 
mục “Sự triển khai của tư tưởng bản nguyện”). 


314 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





“6ø thu ba: 
KINH ĐIỄN ĐẠI THỪA VỚI SỰ BIÊU HIỆN 
NGHỆ THUẬT 


Hai thí dụ trên tuy mới chỉ liên quan đến vẫn đề xã 
hội hoặc văn hóa, nhưng ngoài điểm đó ra, các kinh điển 
Đại thừa cũng còn muôn dùng sự biểu hiện nghệ thuật làm 
cái phương án giải quyết các vấn đề nội bộ của giáo hội 
Phật giáo nữa. Về điểm này, theo tôi, tháp Đa Bảo trong 
kinh Pháp Hoa là thí dụ điển hình có ngụ ý ấy. 

Lúc Phật đang nói kinh Pháp Hoa thì đột nhiên từ 
dưới đất mọc lên một ngôi đại bảo tháp và cứ lơ lửng giữa 
không trung. Trong tháp có toàn bộ xá lợi (di cốt) của Phật 
Đa Bảo, và từ trong xá lợi phát ra âm thanh lớn vui mừng 
khen ngợi và chứng minh kinh Pháp Hoa của Thích Ca. 
Trong lịch trình kinh Pháp Hoa, đến đây, nếu coi sự xuất 
hiện của bảo tháp này là sự trang trí cho đạo tràng Pháp 
Hoa thì nó có một ý nghĩa rất trọng yếu, nhưng tôi xin thú 
thật rằng, lúc đầu tôi đã đọc phẩm Pháp Hoa này với một 
cảm nghĩ phần vân thắc mắc, vì mặc dầu nói đó là xá lợi 
của Phật Đa Bảo, song nếu bắt một bộ xương khô là một 
việc trọng yếu như vậy (trừ ra đó là đối tượng của Thiền 
quán mang ý nghĩa Bảo tháp Tam Muội thì không nói, bởi 
đây là một vấn đề khác) thì thật là một việc quá vô lý, quá 
giả tạo, nhưng sau để ý đến vẫn đề văn hóa sử, tôi mới 
nhận thấy rằng sự hiện diện của tháp Đa Bảo bao hàm một 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 315 





ý nghĩa giải hòa cho hai chủ trương: đó là chủ nghĩa tôn 
sùng Xá Lợi và chủ nghĩa lây Chính Pháp làm trung tâm. 

Khi Phật nhập diệt có di chúc cho A Nan: “Hãy tự 
thắp đuốc lên mà đi; y chỉ vào mình chứ đừng y chỉ vào 
một ai khác, lấy Chính Pháp làm đuốc, y chỉ vào pháp chứ 
đừng y chỉ vào nơi nào khác”. Sau khi Phật nhập diệt, 
những lời di chúc đó đã trở thành tinh thần chỉ đạo cho 
Giáo Đoàn, vận mệnh của giáo đòan tùy thuộc ở sự thực 
hành chính pháp, đó là điều tất nhiên. Song cùng với việc 
đó, cảm tình kính mến Đức Phật đã dần dần đưa đến một 
phong thái tôn sùng Xá Lợi của Phật, và cuối cùng thậm 
chí thừa nhận Xá Lợi là một sức linh thiêng thần bí, rồi 
phát động phong trào xây tới tám vạn bốn nghìn ngôi tháp, 
việc làm này, ít ra về hình thức, cũng đã phổ biến hóa Phật 
giáo một phần lớn, dù cho người ta chẳng biết đến ý nghĩa 
căn bản của Phật giáo, nhưng khi xây tháp cúng dường, lễ 
bái Xá Lợi cũng được vô lượng công đức. Dạy cho người ta 
có lòng tin đó, kết quả, về mặt hình thức, đã tăng thêm thế 
lực của Phật rất nhiều, điều này tưởng không cần nói, ai 
cũng biết. 

Song, cùng với sự thịnh hành của phong tục lễ bái 
tháp Xá Lợi, phương diện khẩn yếu của chủ nghĩa lẫy 
Chính pháp làm trung tâm, dù chưa thay đổi hắn nhưng trên 
thực, tế, cũng đã giảm sút TẤt nhiều, vÌ trong việc tuyên 
truyền Phật giáo, lấy việc xây tháp Xá Lợi làm việc cầp 
thiết, còn việc dùng giáo pháp đề bồi bố pháp thân thì lại bị 
sao lãng, đó là lẽ tất nhiên, khó tránh khỏi. Chính cũng vì 
thế mà trong giáo đoàn thuộc các bộ phái Phật giáo lúc bấy 


316 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





giờ đã nảy sanh ra sự tranh luận về việc lễ bái tháp Xá Lợi. 
Phía Thượng tọa bộ thì như Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ, 
Pháp Tạng bộ v.v... cho rằng lễ bái tháp Xá Lợi được nhiều 
quả báo, còn về phía Đại chúng bộ thì như Án Đa La phái 
(Chế Đa Sơn bộ, Bắc Sơn Trụ bộ) chủ trương răng lễ bái 
tháp không được quả báo gì cả. Phái này trước sau vẫn 
đứng trên lập trường lấy chính pháp làm trung tâm mà phát 
động phong trào phản đối tập tục lễ bái tháp Xá Lợi của 
đương thời. Sự tranh luận này tiếp tục đến Đại thừa, trên 
đại thể, Đại thừa thuộc Bát Nhã hệ vẫn lấy chủ nghĩa Chính 
Pháp trung tâm làm chỗ lập cước, như Tiểu phâm Bát Nhã 
nói: “Dù cúng dường Xá Lợi toàn thế giới cũng không bằng 
thụ trì, đọc tụng một quyên kinh Bát Nhã”, rồi như kinh 
Duy Ma thì chủ trương lấy sự cúng dường Pháp thay cho 
việc cúng đường Xá Lợi (kinh Bát Nhã Tiểu phẩm, Bảo 
pháp Công đức phẩm thứ ba, Thưởng thán Công đức phẩm 
thứ 4, kinh Duy Ma: Pháp Cúng dường phẩm). Vấn đề này 
đã trở thành nguyên nhân của cuộc tranh luận trường kỳ 
trong giáo hội Phật giáo. Nếu nói theo ngôn ngữ ngày nay 
thì: vì muốn cho tinh thần Phật giáo phổ cập đến mọi tầng 
lớp dân chúng, nên lấy việc xây cất chùa cảnh, tháp miễu 
hoặc tổ chức giáo hội làm đầu, hay nên lẫy sự thực hành 
tỉnh thần tự thê của Phật giáo làm đầu? Trên lý luận thì nên 
lây việc thực hành tinh thần để làm chủ, nhưng trên vấn đề 
thực tế, nhất là phương diện dân chúng hóa, thì việc kiến 
tạo chùa cảnh, tháp miễu, sùng bái Thánh địa, thì ít ra cũng 
trên bề mặt, lại thích hợp với công việc khoáng trương Phật 
giáo, mà những người tán thành sự kiện này cũng không 
phải ít, vì thế mà vấn đề có vẻ rất khó quyết định, và vẫn đề 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 317 





này, ngay trong giáo hội Phật giáo tại Ân Độ xa xưa cũng 
đã là nguyên nhân của nhiều cuộc tranh cãi rồi. Sự điều hòa 
và thống nhất được vấn đề nảy là con đuờng mà giáo hội 
nên tiễn hành, và ý đồ muốn dùng sự biểu hiện nghệ thuật 
trang trí để thực hiện sự điều hòa đó chính là tháp Đa Bảo 
trong kinh Pháp Hoa. Đặc sắc của kinh Pháp Hoa là ở chỗ 
muốn điều hòa Đại thừa, Tiểu thừa, thống nhất chuyên môn 
và thông tục, cho nên đối với vẫn đề này, muốn đưa ra con 
đường thống hợp cả hai chủ trương. Ngôi tháp từ dưới đất 
nhô lên rồi lơ lửng giữa không trung, tuy nói là tháp Xá 
Lợi, nhưng đó hoàn toản không phải chỉ là vật kỷ niệm 
chết, mà trong đó ngụ ý nghĩa sinh động cực kỳ linh hoạt. 
Xá Lợi của Phật Đa Bảo được đặt trong tháp tán thán kinh 
Pháp Hoa không phải chỉ lẫy di cốt làm đối tượng sùng bái, 
mà trái lại ngụ ý một ý nghĩa tượng trưng cái chân lý vĩnh 
viễn. Như việc vị chủ Pháp Hoa trong tháp Đa Bảo (Đức 
Phật Đa Bảo) cuối cùng đã thỉnh Phật Thích Ca vào tháp để 
tỏ hình thái: “Nhị Phật tịnh tồn hai Đức Phật đều còn”, như 
vậy là Đức Phật Thích Ca đã thành Xá Lợi, mà đã là đệ tử 
của Phật thì một mặt phải bảo tồn Xá Lợi, mặt khác phải cổ 
xúy Pháp thân (giáo pháp lý pháp) của Phật, vì chân lý mà 
di cốt phát đại thanh, kết quả do đó mà được tương thọ 
mệnh vô lượng như Phật. Đó chính là điểm cốt yêu mà kinh 
Pháp Hoa dựa vào Xá Lợi của Phật Đa Bảo để biểu thị: vì 
Pháp thân mà thừa nhận ý nghĩa Xá Lợi, lại do Xá Lợi mà 
có thê phát kiến được ý nghĩa Pháp. 

Dĩ nhiên, Pháp thân thường trụ quan của kinh Pháp 
Hoa không phải chỉ là thí dụ, mà thật ra đã được thực thể 
hóa. Cho nên căn cứ vào ý nghĩa trên đây mà giải thích cái 


318 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





ý nghĩa đích thực của tháp Đa Bảo Phật tuy không phải đã 
thỏa đáng, nhưng dù sao ở đây đưa ra trường hợp tháp Đa 
Bảo Phật, ngoài cái ý nghĩa tượng trưng cho giáo lý thâm 
diệu ra, đối với các vẫn đề thực tế trong nội bộ giáo hội, 
muốn tìm một phương án giải quyết, thật ra đã trở thành 
một tâm lý chủ yêu, và cũng là cái kết quả khổ tâm của 
hoàn cảnh: đó là điều chúng ta nên thừa nhận. 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 319 





“Éuuơng 2720/2755 
KINH PHAP HOA - ĐẠI BIEU CHO ĐẠO 
BO TAT 

Đặc chất chủ yếu của Bồ tát gồm bốn điểm sau đây: 

1)- Đứng trên lập trường chỉ dương giữa đạo tại gia và 
đạo xuất gia, phát tâm đại Bồ đề, lấy lòng Vô ngã và lòng 
thương yêu người khác mà thực hành mọi hạnh nguyện, hồi 
hướng công đức cho hết thảy chúng sinh để hoàn thành sự 
nghiệp cứu mình và cứu người. 

2)- Cố găng tích tập công đức, tu tập hạnh nguyện Bồ 
đề để từng bước tiễn tới việc cắt đứt vòng luân hồi vô tận. 

3) Coi hết thảy chúng sinh đều là Bồ tát, đều có khả 
năng tính thành Phật trong tương lai, bởi thế, bất luận là 
người nảo đều nên lấy việc phát tâm tu hạnh nguyện Bồ tát 
làm lý tưởng cứu kính. 

4) Theo nguyện lực “chúng sinh vô biên, thệ nguyện 
độ”, nên lấy việc cùng với chúng sinh xây dựng một nước 
Cực Lạc ngay trên thế gian làm lý tưởng. 

Như vậy là khác với Tiểu thừa có tính cách chuyên 
môn, đạo Bồ tát (Đại thừa) lấy thông tục làm đặc sắc; Tiểu 
thừa theo chủ nghĩa tịch tĩnh, đạo Bồ tát lại lấy hoạt động 


320 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





làm chủ. Nếu nói theo hình thức thì: Đại thừa là văn học, là 
thí dụ, Tiểu thừa là ký thuật, là thần học. Do đó, tất cả các 
kinh Đại thừa lấy việc thuyết minh đạo Bồ tát làm nhiệm 
vụ đều mang sắc thái kế trên. Tuy nhiên, trên thực tế, vì ở 
vào nhiều tình trạng khác nhau nên vị tất các kinh điển đã 
phát huy được toàn bộ đặc sắc, không những thế mà, trái 
lại, ta có thể nói rất ít kinh điển đã phát huy được toàn bộ 
đặc sắc. Về điểm này, kinh Diệu Pháp Liên Hoa có thể 
được coi là bộ kinh mô phạm cho đạo Bồ tát. 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 321 





“G¡Øt thue nhất, 
Ý NGHĨA SỰ XUẤT HIỆN CỦA KINH 
PHÁP HOA 


Tư tưởng Chân Không Diệu Hữu của Bát Nhã đã 
được kinh Hoa Nghiêm Duy Ma dùng nhân cách hoạt động 
tự do vô ngại để khoáng trương làm cho tỉnh hoa của Phật 
giáo Đại thừa xán lạn, rực rỡ. 

Nhưng tư tưởng của các bộ kinh trên đây, tuy nói là 
phát huy chân ý của Đức Phật, song thật thì chỉ hạn cuộc 
vào một giai cấp đặc quyền nào đó thôi, nếu đứng về 
phương diện thệ nguyện của Bồ tát cứu độ hết thảy chúng 
sinh mà nhận xét, thì các kinh đó vẫn còn có điểm khiếm 
khuyết, thiếu sót đáng tiếc. Vì lẽ cái đối cơ của kinh Hoa 
Nghiêm chỉ thuộc riêng cho Bồ tát chứ không có Thanh 
Văn, nhất là kinh Duy Ma hay kinh Tư Ích còn đi xa hơn 
nữa mà muốn gạt hăn Thanh Văn ra khỏi phạm vi của đạo 
Bồ tát Đại thừa. Nếu cái thái độ này là một sự cảnh cáo đối 
với những người có khuynh hướng trốn đời, lẫy chủ nghĩa 
tịch tĩnh vô vi làm lý tưởng mà quên hắn tinh thần hoạt 
động của Đức Phật thì còn tạm được, chứ nếu thật nó là 
một thái độ cố ý bài xích miệt thị, thì chính Đại thừa cũng 
chăng còn gì đặc sắc hơn Tiểu thừa vì nếu như thế thì Đại 
thừa đã mất hắn cái cứu độ tính phổ biến rồi. Lại nữa, về 
mặt lịch sử, kinh Bát Nhã là thực hiện cái gọi là Tam Thừa 
Tông Giáo. Như vậy, các kinh điển Đại thừa khác lấy Bát 
Nhã làm điểm xuất phát mà lại bài xích Nhị Thừa thì há 


322 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





không phải đã đi ngược lại chủ ý của Bát Nhã rồi sao? Và 
câu “Chúng sinh vô biên thệ nguyên độ” cũng chỉ còn là 
một câu văn vô nghĩa vì thái độ bải xích Nhị Thừa đó. 
Chính vì tự thấy thế mà Đại thừa cũng ý thức được cái sứ 
mệnh bản lai của mình là phải mở một con đường bao dung 
cả Tam Thừa để đưa về Nhất Phật Thừa, và chính kinh 
Diệu Pháp Liên Hoa (Saddharma pundarika sutra) là bộ 
kinh đã ý thức được sứ mệnh đó và dốc toàn lực để thực 
hiện. 

Như trên đã nói, các kinh điển Đại thừa tuy đều phát 
huy đạo Bồ tát nhưng chỉ ở một phương diện nảo thôi, chưa 
được toàn bộ, duy có kinh Pháp Hoa mới thật đã phát huy 
được toàn bộ đạo Bồ tát. 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 323 





“6Ø (ưo hai; 
SỰ TỎ CHỨC CỦA KINH PHÁP HOA 


Đứng trên lĩnh vực sử học mà nói, sự thành lập kinh 
Pháp Hoa cũng có thứ tự của nó. Về các bản dịch chữ Hán, 
nên lẫy bản dịch của La Thập gồm 7 quyển, 28 phẩm, 
(phẩm Đề Bà Đạt Đa là sau thêm vào) làm tiêu chuẩn, về 
nguyên điển thì nên lây bản Ni Bạc Nhĩ do Khắc Lỗ Ân Thị 
(2) và Nam Điều Thị (2) xuất bản làm tiêu chuẩn. Trên đại 
thê hai bản này tuy có thê được coi là nhất trí, nhưng về chi 
tiết thành lập Pháp Hoa thì thật không có được điều đó. Căn 
cứ vào đây mà phân biệt sự tổ chức và nội dung của 28 
phẩm Pháp Hoa như sau: 14 phẩm đầu là cách thuyết pháp 
được gọi là Tích Môn, 14 phẩm sau là Bản Môn, mà giữa 
hai môn này thái độ tư tưởng có đôi chỗ bất đồng. Sự phân 
biệt giải thích này là của Thiên Thai đại sư và từ trước đến 
nay nó đã trở thành một quy tắc phổ thông. Về sau các nhà 
chú thích kinh Pháp Hoa đại khái cũng đề theo quy tắc đó, 
nhưng theo tôi, đem chia cắt 28 phẩm làm hai để phối hợp 
hai Bản, Tích như thế thì có điểm hơi máy móc, vả lại, xết 
về phần nội dung thì giữa khoảng Bản, Tích đó cũng có chỗ 
lầm lẫn nhau. Nếu đứng về mặt sử học mà quan sát, thì ta 
không thê không thừa nhận điều này. 

Song căn cứ vào đây để tìm cho ra sự liên lạc giữa sự 
khai triển lịch sử và tư tưởng của 28 phẩm ấy? Vấn đề này 
cần phải nghiên cứu từng phẩm với sự thành lập và quan hệ 
hồ tương của nó để rồi sau mới có thể xác định được, 


324 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





nhưng thật ra đây không phải là một việc dễ dàng. Ở dây, ta 
hãy tạm nhận là giữa 2§ phẩm đó có sự quán thông toàn 
thê, vả trải qua những giai đoạn triển khai về tư tưởng nó 
cũng có một vải lập trường bất đồng. Thừa nhận như thế 
rồi, bây giờ ta hãy đem toàn bộ tô chức của 28 phẩm chia 
thành số mục mà quan sát như sau: 


1- Phẩm T: ống Tự (VidanaParvaria) 


Điểm cốt yếu của phẩm Tựa này là nêu rõ cái nghi 
thức mà Phật Thích Ca ở hiện tại đang nói kinh Pháp Hoa, 
và cái nghi thức mà Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh ở quá 
khứ đã nói kinh Pháp Hoa. Hai nghi thức này đều giống 
nhau. Ở đây ta nên lưu ý về mặt sử học: để chuẩn bị cho 
việc thuyết kinh Pháp Hoa, trước hết Phật đã nói kinh Vô 
Lượng Nghĩa. Trong ba bộ kinh Pháp Hoa lưu truyền đến 
ngày nay có kinh Vô Lượng Nghĩa do Đàm Ma Già Đà Gia 
Xá dịch), mà trong kinh đó có cả tên Bát Nhã, Hoa Nghiêm 
v.v... cũng có luôn cả câu nổi tiếng “Tứ thập dư niên vị 
hiển chân thực (hơn 40 năm chưa hiển Chân thật) của Phật 
nói, và trên thực tế từ xưa tới nay vẫn lẫy đó làm kim chỉ 
nam cho việc nghiên cứu kinh Pháp Hoa. Song kinh Vô 
Lượng Nghĩa lưu truyền cho chúng ta ngày nay có giống 
với phẩm Tựa không? Hoặc giả tên kinh được nói đến 
trong phẩm Tựa này là đời sau thêm vào? Hay là dựa vào 
tài liệu kinh Vô Lượng Nghĩa mà làm phẩm Tựa này? Nếu 
thế thì có thê nói đó là sau này thêm vảo. Dù sao đi nữa đây 
cũng là một đề mục đáng được nghiên cứu. 


II- Pháp và Thỏa Đáng Tĩnh của nó. 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 


322 





(Quyển Hội Tam Quy Nhất Thụ Ký thành Phật) 
1) Cương lĩnh: 


- Phẩm Phương Tiện (thứ 2) 
2) Tương thuyết: 

- Phẩm Thí Dụ (thứ 3) 
- Phẩm Tín Giải (thứ 4) 
- Phẩm Dược Thảo Dụ (thứ 5) 
- Phẩm Thụ Ký (thứ 6) 
- Phẩm Hóa Thành Dụ (thứ 7) 
- Phẩm Ngũ Bách Đệ Tử Thụ Ký (thứ 8) 
- Phẩm Thụ Học Vô Học Nhân Ký (thứ 9) 
3) Kết luận: 

- Phẩm Pháp Sư (thứ 10) 
4) Truy thuyết phụ lục: 

- Phẩm Đề Bà Đạt Đa (thứ 12) 
- Phẩm Khuyến Trì (thứ 13) 
- Phẩm An Lạc Hạnh (thứ 14) 
HII- Quyển Pháp Thật Mĩnh Viễn Tính: 

1) Tựa: 

- Phẩm Kiến Bảo Tháp (thứ 11) 
- Phẩm Tòng Địa Dũng Xuất (thứ 15) 
2) Phật thọ vô lượng và tính vĩnh viễn của Pháp: 

- Phẩm Như Lai Thọ Lượng (thứ 16) 


- Phẩm Phân Biệt Công Đức (thứ 17) 


326 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





- Phẩm Tùy Hỷ Công Đức (thứ 18) 
3) Truy thuyết khuyến dụ: 

- Phẩm Pháp Sư Công Đức (thứ 19) 
- Phẩm Thường Bất Khinh Bồ tát (thứ 20) 
- Phẩm Như Lai Thần Lực (thứ 21) 
4) Kết luận: 

- Phẩm Chúc Lũy (thứ 22) 


IW- Pháp Và Nhân Cách Hoạt Động:(Lấy Bồ tát làm 
trung tâm) 


1) Pháp Và Nhân: 

- Phẩm Dược Vương Bồ tát Bản Sự (thứ 23) 
- Phẩm Diệu Âm Bồ tát (thứ 24) 
- Phẩm Quan Âm Bồ tát Phổ Môn (thứ 25) 
- Phẩm Đà La Ni (thứ 26) 
- Phẩm Diệu Trang Nghiêm Bản Sự (thứ 27) 


2) Khuyến Thuyết Lưu Thông: 

- Phẩm Phổ Hiển Bồ tát khuyến pháp (thứ 28) 

Chia ra như trên đây mà khảo sát thì ta thấy sự tổ 
chức của kinh Pháp Hoa, trừ phẩm Tựa, gồm thành ba 
đoạn: đoạn thứ nhật nói rõ hết thảy chúng sinh cuối cùng 
đều có thể quy về một Phật thừa; đoạn thứ hai hiển thị căn 
cứ của điều đó; và đoạn thứ ba thuyết minh pháp Nhất Phật 
Thừa và nhân cách hoạt động của Bồ tát, mà sự thành lập 
của kinh Pháp Hoa nếu có các giai đoạn lịch sử thì đại khái 
có thê nói đã trải qua ba giai đoạn trên đây mà khai triên. 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 327 





Sau đây tôi xin căn cứ vào sự phân khoa kê trên đê 
nói qua vê những tư tưởng cương yêu của kinh Pháp Hoa. 


328 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





“Giết thứ ha; 
QUAN NIỆM CHỦ YÊU CỦA KINH PHÁP HOA 


Kinh Pháp Hoa gồm 27 phẩm như trên, bởi thế nếu 
thu thập tất cả các câu văn rải rác trong đó lại, ta có thê cầu 
tạo thành nhiều giáo lý khác nhau. Tuy nhiên, cái tư tưởng 
nhất quán và cốt tủy của kinh Pháp Hoa là: “Hết thảy 
chúng sinh đều có thể thành Phật bất luận ở đâu và bất cứ 
lúc nào”. Tư tưởng này để phản lại với tư tưởng của Tiểu 
thừa xưa này vân cho răng việc thành Phật chỉ dành riêng 
cho hạng người đặc biệt nhờ kết quả của sự tu dưỡng đặc 
biệt trải qua nhiều giai đoạn, còn hàng đệ tử (tức Thanh 
Văn) của Phật không thể tu thành như Phật được. Do đó mà 
giáo đồ tân tiến Đại thừa liệt Thanh Văn vào hạng người 
“tiêu nha bại chủng”, nghĩa là người diệt hại giống Phật. 
Hết thảy chúng sinh đều có thê thành Phật, vì muốn chỉ dẫn 
cho chúng sinh thể nhập được cái tri kiến của Phật nên Đức 
Phật mới ra đời. Muốn nói rõ điểm này là cái ý chỉ nhất 
quán của kinh Pháp Hoa. 

Theo ý nghĩa đó thì chủ yếu của kinh Pháp Hoa là 
thuyết minh sự thích ứng phổ biến của tư tưởng Đại thừa, 
và như vậy, có thể nói Pháp Hoa là bộ kinh hoàn toàn về 
môn ứng dụng. Bởi lẽ, nếu so với các kinh Đại thừa khác, 
như Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Duy Ma, những yếu tố triết học 
của kinh Pháp Hoa không quá mạnh, mà trái lại về mặt tôn 
giáo, Pháp Hoa lại lấy việc nhất ban hóa và thông tục hóa 
làm chủ yếu. 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 329 





Các nhà chú thích Trung quốc, nhất là phái Thiên 
Thai, trong phẩm Phương Tiện cho rằng chân lý Thập Như 
Thị: Như Thị tướng, Như Thị tính, Như Thị thể, Như Thị 
lực, Như Thị tác, Như Thị nhân, Như thị duyên, Như Thị 
quả, Như Thị báo, Như Thị bản mạt cứu kính, là bản ý của 
Pháp Hoa, nhất là của cái gọi là Tích Môn, nhưng theo tôi 
thì đó chưa hăn đã là chủ ý của kinh Pháp Hoa. Thập Như 
Thị kể trên ta thấy trong bản dịch của La Thập, nhưng 
trong Chính Pháp Hoa và bản Phạn ngữ đề không có, và 
đoạn văn Thập Như Thị trên đây trong bản Phạn ngữ là: 

Yaca te dharma yatha ca te dharma Yadrsasca te 
dharma yallaksanasca te dharma yatsvabhavasca te dharma 
yve ca yatha ca yadrsasca vallaksanasca nasca 
yatsvabhavasca te dharma 1fIJ tesudharmesu tathagata eva 
praty akso paroksah 1JI. 

Dịch: 

“Các pháp đó là pháp chân thật, là những pháp thể, 
là những pháp như thế, là các pháp tướng như thế, là 
những pháp như thế, những pháp đó duy chỉ có Phật thấy 
được 

Trong chính Pháp Hoa thì có: “Như Lai đều biết rõ 
nguyên do của các pháp, các pháp tự nhiên từ đâu mà đến, 
phân biệt những tướng mạo của các pháp, biết tất cả các 
pháp tự nhiên”. 

Rồi đến Pháp Hoa kinh luận của Thế Thân thì lại đem 
mồ xẻ đoạn văn trên thành ra cái gọi là “Ngũ Như Thị”: 
“Hà Đăng Pháp, Vân Hà Pháp, Hà Tự pháp, Hà Tướng 


330 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





Pháp, Hà Thể Pháp”, chứ tuyệt nhiên không có Thập Như 
THỊ. 

Tóm lại, vấn đề này tự nó tuy có giá trị về mặt nghiên 
cứu, nhưng lập trường chính của Pháp Hoa quyết không 
phải như Thiên Thai đã tưởng đặt trọng tâm vào cái gọi là 
Thập Như Thị đâu. Như Thị giáo chẳng qua chỉ muôn nói 
lên sự dụng lực của Phật khi thuyết kính Pháp Hoa đề 
chứng minh rằng kinh Pháp Hoa là chân lý mà thôi. Cho 
nên, căn cứ vào đó mà kiến thiết cái thế giới quan Tam 
Thiên Tam Đề, có thể nói là ngoài chân ý của kinh Pháp 
Hoa. Kinh Pháp Hoa số dĩ được gọi là Pháp Hoa và hơn 
hắn các kinh điển khác là hoàn toàn ở điểm “Mở hai hiển 
một, hội ba quy một”, cực lực nhấn mạnh điểm hết thảy 
quy vào một Phật Thừa, tức là nêu lên ý nghĩa của chân lý 
Tam Thừa không sai biệt vậy, mà hai chữ Sen Trắng (Bạch 
Liên - Pundarika) được thêm vào sau, ngoài ý nghĩa trong 
trắng ra, nó còn bao hàm cả ý nghĩa đại biểu cho cái tấm, 
ám chỉ cái căn cứ của một Phật Thừa đều có đủ trong tâm 
của tất cả mọi người. Theo tôi thì đây là chủ ý của kinh 
Pháp Hoa, tuy không liên quan gì đến thuyết Thập Như 
Thị, nhưng về phương diện Tích Môn, nhất là từ phẩm 
Phương Tiện đến phẩm Pháp Sư, ý nghĩa đó luôn luôn là 
lập trường thuần nhất của kinh Pháp Hoa. Nếu đứng trên 
lĩnh vực lịch sử mà nói thì bộ môn này hoàn chỉnh nhất và 
cũng nguyên thủy nhất. Tuy nhiên, tôi không dám coi nhẹ ý 
nghĩa và giá trị của phẩm Thọ Lượng hoặc phẩm Phổ Môn, 
mà trái lại tôi cho rằng tư tưởng Nhất Thừa của Pháp Hoa 
nếu không đạt được điểm đó thì sức diệu dụng và cái nguồn 
gốc của nó không thể nào hoàn thành được. 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 331 





Nhưng nếu đem đối chiếu với các kinh điển khác thì ý 
nghĩa phẩm Thọ Lượng không những chỉ kinh Pháp Hoa 
mới có, mà ngay cả kinh Kim Quang Minh, kinh Niết Bản, 
cho đến nhiều kinh điển khác cũng đều có cả, cũng như sự 
diệu dụng của Bồ tát Quan Âm không phải chỉ có trong 
kinh Pháp Hoa, mà trong các kinh khác cũng có dưới hình 
thức này hay hình thức khác, còn như việc lấy phẩm 
Phương Tiện làm trung tâm để khai ba hiển một, thụ ký 
thành Phật trong Tích Môn thì đến kinh Pháp Hoa mới nói 
một cách rõ ràng khúc chiết. Nếu không có bộ môn này thì 
dù có phẩm Thọ Lượng hay phẩm Phố Môn đi nữa thì kinh 
Pháp Hoa cũng quyết không thể chiếm được địa vị trọng 
yếu trong các kinh điển Đại Thừa như thế. Theo ý nghĩa đó 
thì dù không có hai phẩm Thọ Lượng và Phố Môn mà chỉ 
có từ phẩm Phương Tiện đến phẩm Pháp Sư, đối với các 
kinh khác, kinh Pháp Hoa đã trình bày, diễn tả cái lý do và 
quá trình của con đường “giai cộng thành Phật” (hết thảy 
đều thành Phật) với một bút pháp cực kỳ trong sáng, giản dị 
nhưng lại rất cao siêu. 

Nói tóm lại, lập trường của kinh Pháp Hoa có tính 
cách tôn giáo hơn là triết học, thông tục hơn là chuyên 
môn, thực hành hơn là lý luận, xúc tiễn lý tưởng tự giác 
hơn là minh chứng sự thực, và lại còn có thái độ bao dung, 
hòa hợp được sự đối chọi từ trước giữa Đại Thừa và Tiểu 
thừa bằng cách đưa hết thảy tới con đường tiến đến một 
Phật Thừa. Nhận xét về phương diện này, ta có thể nói đó 
là chỗ quy thú chân chính của kinh Pháp Hoa. 


332 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





“6Ø thu tư: 
QUYÉN HỘI TAM QUY NHÁT, THỤ KÝ 
THÀNH PHẬT 
(Quan niệm chủ yếu của Tích Môn) 


Nếu đứng về phương diện lịch sử mà khảo sát vẫn đề 
này, thì cái gọi là Thanh Văn (Sravaka), Độc Giác, 
(Pratyekabudha - Duyên Giác), Bồ tát hay Phật 
(Bodhisattva, or Samyaksamboddha), tất cả đều phát xuất 
từ nhân cách hoặc sự kinh lịch của Phật lịch sử. Thanh Văn 
có nghĩa là những người nghe lời dạy của Phật, tức là các 
đệ tử hay tín đồ của Phật, Độc Giác, tuy ngồi dưới cây Bồ 
đề mà tự giác, nhưng vẫn chưa có khuynh hướng giáo hóa 
để giác tha. Quan niệm về Độc Giác đã có từ trước Đức 
Phật. Bồ tát được phỏng theo thời đại tu hành của Phật 
trong kinh Bản Sinh, tức là những người sẽ kế tiếp Phật. 
Nói một cách chặt chẽ thì không cần phải nhận có sự sai 
biệt giữa ba hạng này, nhất là sự quan hệ giữa Phật và 
Thanh Văn, tuy có sự phân chia Thầy và trò, nhưng tất cả 
đều nhắm đến cùng một con đường giải thoát trong đó 
không có sự khu biệt về bản chất, đó là quy tắc thông 
thường của Phật giáo Nguyên thủy. 

Nhưng sau khi Phật nhập diệt, một mặt vì sự biện luận 
về Phật thân phát triển quá nhanh chóng, mặt khác vì kết 
quả của sự khảo sát chỉ ly về La Hán (Thanh Văn) dần dần 
đã trở nên rõ ràng, còn Độc Giác thì hầu như được coi là 
một vị Thánh độc lập, do đó mới lập thành tư tưởng Tam 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 333 





Thừa sai biệt. Kết quả: Phật, ngoài sự tự giác viên mãn rỒi, 
lấy việc giác tha, lợi tha làm đặc trưng (Bồ tát là người kế 
tiếp Phật, lấy hành vi tinh tiến tự lợi, lợi tha làm đặc chất). 
Độc Giác, về điểm tự giác thì cũng bằng Phật, nhưng lại 
kém Phật ở điểm lợi tha, vì Độc Giác không giáo hóa để 
giác tha; Thanh Văn thì dù có được tự giác cũng chưa phải 
là hoàn toàn, vì hoàn toàn không có tỉnh thần lợi tha. Cho 
nên so với Độc Giác vẫn còn kém hơn. Đó là lập trường 
của các nhà Đại Thừa lấy đạo Bồ tát (Phật Thừa) làm mục 
tiêu mà phê phán như trên. Không những chỉ Đại Thừa có 
chủ trương đó, mà ngay cả các nhà Phật giáo truyền thống 
(Tiểu thừa) cũng thừa nhận rằng giữa Phật và các đệ tử 
(Thanh Văn) có sự khu biệt không thể vượt qua: người 
thường, tuy có thể là đệ tử Phật, nhưng không thể nảo 
mong tu hành đầy đủ các đức tính như Phật. Khác với các 
nhà Đại Thừa, các nhà Tiểu thừa tuy không coi thường địa 
vị của Thanh Văn nhưng cũng thừa nhận răng nếu muốn 
thành được như Phật thì trước hết phải lấy nhiệm vụ hóa độ 
chúng sanh làm bản chất, đó là một sự thật hiển nhiên. 

Như vậy, vấn đề được nêu lên là: Tam Thừa sai biệt, 
nhưng đây là sự sai biệt về bản chất mà không có cách nào 
dung hợp được ư? Hoặc giả đây là cách tạm chia thành 
Tam Thừa để rồi cuối cùng sẽ đưa về một Phật Thừa? Về 
điểm này, như đã nói ở trên, về phương diện Tiểu thừa giáo 
mặc dầu không có bất đồng về bản chất, nhưng trên thực tế, 
giữa Tam Thừa vẫn có sự khu biệt mà không có cách nào 
dung hợp được. Giáo pháp Đại thừa trước thời Pháp Hoa 
(lây Bát Nhã, Hoa Nghiêm, Duy Ma làm đại biểu) cũng vì 
thê mà cho răng căn cơ của Như Thị thấp kém, không có tư 


334 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





cách thực hành đạo Bồ tát, cứ như thế tranh luận nhau và 
kết quả là Phật giáo đã hiển nhiên chia làm hai: mà phái 
Tân Đại Thừa tuy có nêu lên những lý tưởng cao xa, nhưng 
thực tế thì lại chật hẹp, thiên vị, còn giáo đoàn truyền thống 
tuy chiếm được địa vị Nguyên thủy, nhưng thường bị các 
nhà Tân Đại Thừa dèm chê là trình độ thấp kém, do đó 
cũng mất đi những tư tưởng rường cột. Đó là tình hình giáo 
hội Phật trước thời Pháp Hoa xuất hiện. 

Để dung hòa, đến một mức độ tối thiểu, cần phải có 
sự liên lạc và trao đối tư tưởng giữa Đại Thừa và Tiểu thừa, 
một mặt vẫn duy trì được chủ nghỉa Bồ tát đạo, nhưng mặt 
khác cũng thừa nhận ý nghĩa của chủ nghĩa Thanh Văn 
đạo: đó chính là lập trường của kinh Pháp Hoa, mà chủ yếu 
là đề mục được trình bảy trong cái gọi là Tích Môn. 

Song làm thế nào có thể phát hiện được con đường 
của Pháp Hoa, nếu một mặt cứ duy trì địa vị của chủ nghĩa 
Đại Thừa? Về điểm này, trong kinh Pháp Hoa, trước hết 
Đức Phật nói riêng về Tam Thừa: đối với Thanh Văn, Phật 
nói về Tứ Đế; với Độc Giác (Duyên giác), nói 12 nhân 
duyên; với Bồ tát, nói Lục Độ. Nhưng theo Pháp Hoa, vì 
trình độ của chúng sanh cao thấp khác nhau, cho nên đó chỉ 
là những phương tiện chia ra để hóa độ mà thôi, vì nếu bắt 
đầu nói Đại Thừa ngay sơ nhiều người không hiểu sẽ sinh 
ra nghi ngờ mà cản trở con đường đắc đạo của mình. Pháp 
Hoa cũng còn dẫn chứng sự suy nghĩ của Phật đưới gốc cây 
Bồ đề làm cái lý do thuyết pháp của mình. 

Sau khi giác ngộ, Phật ngồi lại đưới gốc Bồ đề 2I 
ngày để suy nghĩ xem có nên đem cái mà Ngài đã giác ngộ 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 335 





để nói cho mọi người nghe không? Đã có lúc Ngài tự nghĩ 
sự giác ngộ của Ngài quá sâu xa vi diệu, người đời khó có 
thể lĩnh hội, tốt hơn nên nhập Niết bàn ngay, nhưng rồi 
Ngài bỗng hồi tưởng lại cái hành tích của tất cả Phật trong 
thời quá khứ, bất luận vị nào ra đời đều đặt phương tiện nói 
Tam Thừa. Song bản ý của Phật trước sau vẫn là Nhất Phật 
Thừa, Tam Thừa chẳng qua chỉ là phương tiện dắt dẫn mà 
thôi (Phẩm Phương Tiện). Như vậy là kinh Pháp Hoa đã 
chú hết tâm lực vào việc thông tục hóa, dùng mọi cách thí 
dụ để thuyết minh đạo lý đó, bởi thế mà Tích Môn trong 
kinh Pháp Hoa đã trở thành một bộ môn nối tiếng. 

Thứ nhất là dụ “Nhà lửa và ba xe” trong phẩm Thí 
Dụ. Ông trưởng giả vì muốn cứu lũ con con ngu đại ra khỏi 
ngôi nhà đang cháy, nên dùng phương tiện đặt ra cô xe đê, 
xe hươu và xe trâu phía ngoài nhà rồi thúc giục lũ con mau 
ra khỏi nhà lửa để thoát thân, nhưng khi chúng ra khỏi nhà 
thì ông trưởng giả không cho chúng xe nhỏ do đê và hươu 
kéo mà chỉ cho chúng một cỗ xe lớn do một con bạch ngưu 
(trâu trắng) kéo để cho chúng tất cả đều vui mừng. Phật 
cũng thế, vì muốn hóa độ cho bọn chúng sanh ngu dại, cứu 
ra khỏi cái nhà lửa ba cõi này mà trước hết cần phải dùng 
phương tiện nói đạo Tam Thừa, mục đích muốn cho chúng 
sanh mau ra khỏi ra khỏi nhà lửa chứ không phải nhắm vào 
Thanh Văn, Duyên Giác mà là nhắm vào Bồ tát Thừa, tức 
là Phật Thừa (bởi thế mà có câu nói rất phố thông là: “Ba 
cõi này là của ta, chúng sanh trong đó đều là con ta, nhưng 
nay ba cõi rất nhiều hoạn nạn, chỉ có ta là người duy nhất 
có thể cứu giúp được”). 


336 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





Thứ hai là dụ “Người cùng tử của Trưởng giả” trong 
phẩm Tín Giải. Gã nọ vốn là con của một trưởng giả giàu 
có, nhưng vì ham mê thú giang hỗ, nay đây mai đó, lê gót 
khắp bốn phương trời, cuôi cùng đã quên hắn mình là con 
của trưởng gia và rất nghèo khô. Sau dần dà trở về nhà cha 
và lâu lâu đã lại quen với nếp sống của một người con 
trưởng giả, sau cùng được hưởng cơ nghiệp của cha (trong 
phần kệ tự sư cũng có vụ nảy). 

Thứ ba là dụ “Mưa với cây cỏ” trong phẩm Dược 
Thảo Dụ. Nghĩa là cùng một trận mưa, nhưng vì cây cỏ lớn, 
nhỏ khác nhau nên sự thấm nhuần cũng bất đồng: tuy 
nhiên, bắt luận là lớn hay nhỏ đều được lợi ích nhưng trong 
đó vẫn có sự sai biệt. Cũng như thế, Phật tuôn xuống những 
trận pháp vũ tuy tràn lan, nhưng vì trình độ thắm nhuẳn của 
chúng sanh có khác nên phải nói Tam Thừa khu biệt. 

Thứ tư là dụ “Hóa thành” trong phẩm Hóa Thành Dụ. 
Tại hơn 500 do tuần tuy có một tòa kinh thành tráng lệ 
nhưng vì giữa đường gặp nhiều khó khăn hiểm trở, e rằng 
những hành giả trở nên sợ hãi chán nản mà thoái chí, nên 
người dẫn đường dùng phương tiện thần lực, tại khoảng 
300 do tuần biến hiện ra một tòa Hóa Thành đề tạm nghỉ 
ngơi rồi dần dần mới đưa hành giả đến mục đích địa 
(destination) chân thật tại 500 do tuần. Đức Phật cũng thé, 
tuy lây Phật Thừa tại 500 do tuần làm mục tiêu, nhưng để 
chuẩn bị đi đến đấy, trước hết nói Thanh Văn Thừa tại 300 
do tuần (Độc Giác tại 400 do tuần) rồi dần dần mới đưa đến 
Bồ tát Thừa, tức mục tiêu cuối cùng của Phật Thừa tại 500 
do tuân. 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 337 





Như vậy, Pháp Hoa đã dùng nhiều thí dụ khéo kéo để 
nói lên cái ý chỉ Tam Thừa là phương tiện mà Nhất Thừa 
mới là chân thật, nhưng từ trước đến nay thành kiến phân 
cách Tam Thừa đã ăn sâu và chỉ cho Thanh Văn là mãn 
nguyện rồi, giờ muốn chuyên hướng về Đại Thừa thì phải 
làm thế nào? Ở đây Pháp Hoa vận dụng hai phương thức có 
thê bổ sung cho nhau. 

Thứ nhất, nói về chư Phật quá khứ và các bậc đại 
Thanh Văn ở các kiếp trước đã từng có duyên với Pháp 
Hoa. 

Thứ hai, nói về các bậc đại Thanh Văn trong tương lai 
đều sẽ thành Phật: đó là điều thường được mệnh danh là 
“thụ ký thành Phật”. 

Trước hết hãy nói về phương diện chư Phật quá khứ. 

Trong Phật giáo Nguyên thủy đã có tư tưởng về đạo 
Nhất Phật Thừa rồi, và dựa vào tư tưởng đó, đối với sự giác 
ngộ của Đức Phật tuy có cho nó một phổ biến tính và tất 
nhiên tính, nhưng đến tư tưởng Pháp Hoa mới thật sự thông 
tục hóa nó bằng cách dựa vào tinh thần huyền thoại của 
kinh Bản Sinh mà tạo thành một luận đàm về nhân duyên 
túc thế. Điểm này, đối với Pháp Hoa có một ý nghĩa rất 
trọng yếu. Trong kinh Pháp Hoa tuy vẫn chưa biểu hiện ý 
thức “hết thảy chúng sanh đêu có Phật tính”, nhưng trong 
Nhân duyên đàm này đã ngầm chứa ý tưởng đó và chính 
cũng muốn biểu hiện nó về mặt thông tục. Theo kinh Pháp 
Hoa thì vì “trong Phật độ ở mười phương duy chỉ có pháp 
Nhất Thừa, không có hai cũng không có ba” (Thập phương 
Phật độ trung, duy hữu Nhất Thừa pháp, vô nhị, diệt vô 


338 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





tam), cho nên tất cả chư Phật đều nói kinh Pháp Hoa. Do 
đó, nêu ở quá khứ có Phật, thì tất nhiên Phật cũng nói kinh 
Pháp Hoa như thế, và nếu chư Phật quá khứ đều đã nói 
kinh Pháp Hoa, thì hết thảy chúng sanh, trong cái vòng luân 
hồi vô tận nảy, tất cũng đã từng có lần được nghe kinh 
Pháp Hoa (giai thành Phật luận). 

Như vậy, trong phẩm Tựa kinh Pháp Hoa, tuy có đề 
cập đến cái nhân duyên nói kinh Pháp Hoa của Phật Nhật 
Nguyệt Đăng Minh ở quá khứ, nhưng đặc biệt trong phẩm 
Hóa Thành Dụ lại muốn nói rõ công việc đó hiện nay Phật 
Thích Ca cũng đang làm. Theo ý nghĩa đó thì người con 
thứ mười sáu của Phật Đại Thông Trí Thắng (tức nay là 
Phật Thích Ca), sau khi được nghe kinh Pháp Hoa từ cửa 
miệng của cha, đã trải qua bao nhiêu đời tu đạo Bồ tát mãi 
đến nay mới nói đạo Nhất Phật Thừa để kết mối duyên 
Pháp Hoa với hết thảy chúng sanh vậy. Mà trong những 
kiếp xa xưa ấy cũng đều có Xá Lợi Phất, Mục Kiên Liên, 
Ca Diếp và tất cả các bậc Thanh Văn khác, nhưng chỉ vì 
đến nửa đường họ đã quên bằng đi cái nhân duyên Nhất 
Phật Thừa, tự cho mình không có khả năng thành Phật, nên 
mới tự cảm thấy mình thấp kém, cũng hệt như người cùng 
tử của nhà trưởng gia kia, tự quên đi cái thân phận của 
mình mà sa vào căn tính nô lệ. Nếu nói theo một thí dụ 
khác thì điều đó chắng khác gì người mang sẵn trong mình 
một viên ngọc quý mà không biết cứ than khóc cho số phận 
của mình là nghèo khổ. Bởi vậy, khác hắn với giáo đồ Tiểu 
thừa, hoặc một số các nhà Đại Thừa tưởng. Pháp Hoa cho 
rằng lúc đầu là Thanh Văn, song cuối cùng là sự lẫy sự ước 
thúc “tất cả thành Phật? làm phương châm hoạt động. 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 339 





Không những thế mà ngay cả các vị La Hán đã nhập Niết 
bàn rồi cũng chưa thật đã tuyệt diệu mà vẫn còn chịu sự 
biến dịch sinh tử, và theo dòng biến dịch sinh tử đó để cuối 
cùng chuyển đến Nhất Phật Thừa mà thành Chính Giác. 
Nói một cách rốt ráo thì hết thảy chúng sanh, do những 
quan hệ ở quá khứ (đặc biệt lây Bồ tát Thích Ca làm trung 
tâm), tất cả đều đã gieo hạt giông Phật (Phật chủng), cho 
nên cuối cùng đều có thể thành Phật. Đó là chủ trương của 
Pháp Hoa Tích Môn. 

Như thế là kinh Pháp Hoa đã nói rõ cái lý do Nhị 
Thừa thành Phật (khai Tam hiện Nhất), đồng thời đã cho 
hàng Thanh Văn một sự cam kết sau Tiầy tất sẽ thành Phật, 
đó là điều mà thường được nói đến băng một từ ngữ rất nổi 
tiếng là “thụ ký thành Phật”. Người đầu tiên được lựa chọn 
là Xá Lợi Phất. Trong kinh Duy Ma thì ông Xá Lợi Phất 
cũng như hầu hết các vị Thanh Văn bị liệt vào hàng “bại 
Phật chủng” (dứt giống Phật), nhưng đến kinh Pháp Hoa 
trong phẩm Thí Dụ thì Xá Lợi Phất được Phật thụ ký riêng 
như sau: trải qua trăm nghìn kiếp sau này sẽ được thành 
Phật, hiệu là Hoa Quang Như Lai (Padmaprabha), làm chủ 
nước Ly Cấu (Virajà) là một cõi Phật thanh tịnh hoàn toản. 
Kế đó đến phâm Thụ Ký thì bắt đầu với Đại Ca Diếp (nước 
Quang Đức, Quang Minh Như Lai), rồi lần lượt đến Tu Bồ 
Đề (nước Bảo Sinh, Danh Tướng Như Lai), Đại Ca Chiên 
Diên (nước Diêm Phù Đề, Kim Quang Như Lai), Đại Mục 
Kiền Liên (nước Đại Ma La Bạt, Chiên Đàn Hương Như 
Lai). Rồi đến phẩm thụ ký cho 500 người đệ tử thì bắt đầu 

với Phú Lâu Na, ngoài ra 1200 vị Thanh Văn khác cũng 
đều được thụ ký. Tiếp đến lại thụ ký riêng cho bọn ông 


340 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





Kiều Trần Như 500 người. Rồi tiếp đến phẩm thụ ký cho 
những người có học và vô học thì bắt đầu với A Nan, La 
Hầu La cho đến 2000 vị La Hán thuộc hạng học và vô học, 
tất cả đều được Phật thụ ký. Như vậy là trước kia, trong 
kinh Duy Ma hầu hết hàng Thanh Văn bị coi như những 
người đứt hạt giống Phật thì nay tất cả lại đều được thụ ký 
thành Phật, đó là mục đích duy nhất của kinh Pháp Hoa 
cuối cùng đã được thâu tóm và đúc kết một cách trọn vẹn ở 
phẩm Pháp Sư thứ 19. 

Song, tiễn thêm một bậc nữa mà khảo sát, nếu chỉ nói 
như trên đây thì vẫn có điểm thiếu sót. Theo lập trường 
kinh Pháp Hoa thì hết thảy chúng sanh dều có thể thành 
Phật, nhưng vì quá chuyên chú vào việc dẫn dụ Nhị Thừa 
nên ngoài đối cơ về Nhị Thừa ra, không hề đề cập đến cái 
đạo lý cỏ, cây, quốc độ thành Phật. Không những thế mà 
ngay cả đến hàng ngũ Tỷ Khưu Ni cũng là Thanh Văn mà 
lại quên bằng họ đi, không nhắc gì tới cả, bởi thế họ không 
khỏi có cảm giác bất an, có lẽ vì ý thức được sự thiếu sót 
đó và muốn biểu hiện đầy đủ nên mới có thêm những phẩm 
Đề Bà Đạt Đa và phẩm Khuyến Trì chăng? Trong phẩm 
Khuyến Trì, Ma Ha Ba Xà Ba Đề và Da Du Đà La, đại biểu 
cho hàng Tỷ Khưu Ni, cũng được Phật thụ ký. Do đó đã nói 
lên cái khả năng của phụ nữ cuối cùng cũng có thể thành 
Phật. Nhất là trong phẩm Đề Bà Đạt Đa, nếu tìm về quá 
khứ của ông, thì Đề Bà Đạt Đa là một người cực ác, song vì 
có nhân duyên với kinh Pháp Hoa nên cũng được thụ ký 
cho thành Phật với danh hiệu Thiên Vương Như Lai, rồi 
đến trường hợp của nàng Long Nữ mới chỉ tám tuổi cũng 
biến thành con trai mà thành Phật ở phương Nam trong thế 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 341 





giới Vô Câu. Hai trường hợp ác nhân và tiêu nữ thành Phật 
này đã đủ chứng minh cái đạo lý “hết thảy chúng sanh sau 
này nhất định đều sẽ thành Phật”. Duy ở đây có điều làm 
cho người ta thắc mắc là: theo phẩm Phương Tiện, khi Phật 
sắp nói kinh Pháp Hoa có 500 vị tăng thượng mạn Tỷ Khưu 
bỏ phòng giảng ra đi, nhưng kết quả của hành động này ra 
sao? Không ai biết. Trước kinh Tư Ích Phạm Thiên gọi họ 
trở lại với chính đạo Phạm Thiên trả lời: “Giả sử họ có 
muốn xa lìa chính đạo, họ xa cũng không được, cũng như 
chúng ta muốn xa hư không mà không thể nào xa nồi. Cho 
nên 500 người kia tuy có bỏ giảng đường nhưng vẫn có thể 
được coi như những người còn trong môn nội” (kinh Tư 
Ích, phẩm Hành Đạo). 

Ở đây trái lại, kinh Pháp Hoa đối với những người 
xuất tịch chỉ nói “ra cũng được”, rồi người ta không biết 
sau đó kết quả ra sao, đó là điểm mà ta không thể không 
cảm thấy bất mãn. Cực ác như Đề bà Đạt Đa mà còn được 
cứu độ thì 500 Tỷ Khưu kia vì một phút khiêu mạn mà xuất 
tịch, ta tin rằng sau này nhất định họ sẽ hồi tiểu hướng đại 
mà thành Phật, nhưng kinh Pháp Hoa lại không hề đả động 
đến điểm đó, cho nên ta không thể không thắc mắc. Vấn đề 
Tăng thượng mạn Tỷ Khưu thật đã gây hoang mang, vì như 
bản ý của Tích Môn trước sau vẫn chủ trương Nhất Thừa là 
chân thật mà Tam Thừa chỉ là phương tiện. Để chứng minh 
đại khái ta có thể tóm tắt những điểm sau đây: 

1)- Trong tất cả mọi người đều có khả năng tính thành 
Phật. 


342 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





2)- Chỉ có Phật là đã hoàn toàn phát huy được khả 
năng tính đó, bởi vậy, nhất thiết chư Phật đều đặt trọng 
tâm, cực ý vào việc nói đạo Nhất Thừa. 

3)- Vì trình độ của thượng, trung, hạ khác nhau, muốn 
dẫn dắt người trung, hạ căn nên mới phương tiện nói pháp 
Nhị Thừa. 

4)- Từ Vô thủy đến nay chúng sanh lăn lộn trong 
vòng luân hồi, vậy trong khoảng thời gian đài đặc đó, mỗi 
chúng sanh từng đã có lần được nghe qua đạo Nhất Thừa, 
chỉ vì sự sai khác trong việc thực hiện hóa chủng tử nên 
mới chia ra có phảm phu và Tam Thừa. 

5)- Do sự triển khai của hạt giống đã được gieo từ các 
kiếp quá khứ, cuối cùng, tất cả mọi người đều sẽ thành 
Phật; chính vì cơ duyên ấy mà Pháp Hoa nói pháp Nhất 
Thừa chân thực và sự ước thúc thụ ký thành Phật vậy. 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 343 





PHẬT PHÁP VĨNH VIỄN 
(Tư tưởng trung tâm của Bản Môn) 


Như thế hết thảy chúng sanh đã gieo hạt giống Phật ở 
các kiếp quá khứ, tuy đó là cái căn cứ đề thành Phật, nhưng 
chỉ bảo cho chúng sanh biết điều đó và lại thụ ký cho tất cả 
sau này đều sẽ thành Phật thì chính là Phật Thích Ca. Do 
đó mặc dầu chúng sanh có khả năng tính thành Phật, song 
nếu không có Phật Thích Ca thì không thể thực hiện được. 
Bởi vậy Phật Thích Ca là người thụ ký cho vô lượng chúng 
sanh thành Phật. 

Nhưng nếu đứng về phương diện thời đại thành lập 
kinh Pháp Hoa mà nói thì Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn 
lúc 80 tuôi, duy chỉ lưu lại tháp Xá Lợi để làm tiêu biểu cho 
một đại sự nhân duyên mà Ngài ra đời, chứ chính Phật 
thuyết pháp và thụ ký thì không còn ở thế gian nữa. Do đó 
vấn đề được đặt ra là: chúng sanh trong hội Linh Sơn lúc 
còn Phật tại thế thì có được người bảo chứng cho thành 
Phật, còn chúng sanh sau thời Phật nhập diệt, tuy có khả 
năng thành Phật, nhưng nếu chỉ lễ bái Xá Lợi thì liệu có đủ 
để thành Phật không? Về điểm này, không những chỉ đối 
với những người hiện diện trong hội Linh Sơn, mà đối với 
hết thảy chúng sanh trong tương lai muốn đưa ra cái bảo 
chứng thành Phật, nên Pháp Hoa đã bàn đến phần được gọi 
là Bản Môn, phần này lấy thuyết “Phật thọ vô lượng” làm 


344 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





trung tâm để biểu thị bộ môn hoạt động diệu dụng của các 
vị Bồ tát. 

Thông thường, khi nói đến phần Bản Môn của kinh 
Pháp Hoa, ta thường cho rằng nó bắt đầu từ phẩm Tòng Địa 
Dũng Xuất thứ 15, nhưng nếu đứng về phương diện đạo 
tràng mà nói, thì Bản Môn thật sự đã bắt đầu từ phẩm Kiến 
Bảo Tháp thứ 11. Vẫn nói theo phương diện đạo tràng: 10 
phẩm trước lây núi Linh Thứu làm trung tâm: còn từ phâm 
Kiến Bảo Tháp trở đi thì lại biến thành cái nguyên do của 
pháp hội giữa không trung (Tích Môn lấy những người đến 
thời đại Đức Phật làm đối tượng, cho nên, bất luận về địa 
điểm hay về nhân vật, đều đã được quy định; còn Bản Môn 
thì lại lây hết thảy chúng sanh ở tương lai làm đối cơ, cho 
nên ta có thê nói là lấy không trung bắt định làm pháp hội), 
mà Bản Môn thì bất luận là phẩm Dũng Xuất, phẩm Thọ 
Lượng hay phẩm Phổ Môn, tất cả đều đã dự tưởng tháp Đa 
Bảo, và do sự xuất hiện của tháp Đa Bảo mà đến đây kinh 
Pháp Hoa đã đến một khúc quanh quan trọng. 

Tóm lại, sự xuất hiện của tháp Đa Bảo đã đưa đạo 
tràng Pháp Hoa đến một khúc quanh mà xét về về mọi khía 
cạnh rất có hứng thú và cũng mang một ý nghĩa rất sâu xa. 


Tháp Đa Bảo (Prabhutaranastupa) nguyên do ở thời 
quá khứ, về phương Đông, trong nước Bảo Tịnh 
(Ratnavisuddhaksetra) có Đức Phật hiệu là Đa Bảo 
(Prabhutaratna) đã nhập Niết Bàn và Xá Lợi của Ngài được 
thu vào tháp Đa Bảo, tuy là một lẽ bất khả tư nghị nhưng 
muốn vì Pháp Hoa làm người bảo chứng nên bất luận ở địa 
phương nào, hễ có người nói kinh Pháp Hoa thì tháp Đa 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 345 





Bảo cũng theo đó mà xuất hiện trước pháp hội để tán thán 
Pháp Hoa và chứng minh chân lý của nó. Do đó mà nay, 
khi Phật Thích Ca đang nói kinh Pháp Hoa thì bỗng nhiên 
tháp Đa Bảo cũng dưới đất nhô lên, rồi lơ lững giữa không 
trung và từ trong tháp vọng ra tiếng khen ngợi răng: “Hay 
lắm thay! Hay lắm thay! Đức Thế Tôn Mâu NỈ”. Rất tiếc là 
tôi vẫn chưa tìm ra được cái nguồn gốc của tư tưởng tháp 
Đa Bảo này đã xuất phát từ đâu và sự khai triển của tư 
tưởng đó như thế nào, nhưng dù sao đi nữa tôi cũng nhận 
rằng sự xuất hiện của tháp Đa Bảo ở đây mang một ý nghĩa 
rất trọng đại. 

Trước hết nó có ý nghĩa đại biểu cho Phật quá khứ. 
Theo kinh Pháp Hoa thì Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh 
hay Phật Đại Thông Trí Thắng ở quá khứ tuy đã nói kinh 
Pháp Hoa rồi, nhưng nay tiếp đến Phật Thích Ca thì vẫn 
chưa biểu hiện tư thái đó. Bởi vậy, để chứng minh cho tính 
chất trường cửu của Pháp Hoa và việc Phật Thích Ca nói 
Pháp Hoa hiện tại chỉ là kế tục công việc của chư Phật ở 
quá khứ thì cần phải có sự bảo chứng, đó là yêu cầu của 
hậu thế, và sự xuất hiện của tháp Đa Bảo là để đáp ứng nhu 
cầu đó. 

Thứ hai, nó biểu hiện ý nghĩa điều hòa giữa sự cúng 
dường Xá Lợi và sự cúng dường Pháp, rồi từ đó tiến lên mà 
muốn phát hiện ý nghĩa Pháp thân năm trong tháp Xá Lợi. 
Do đó, hiện tại Phật Thích Ca tuy cũng thị hiện nhập Niết 
Bàn, nhưng không phải Niết Bàn như xưa nay người ta 
thường cho là tuyệt diệu, mà trong đó đã bao hàm ý nghĩa 


346 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





mở đường đưa đến thuyết cho rằng Phật sống lâu vô lượng 
như trong phẩm Thọ Lượng đã nói rõ. 

Tóm lại, sự xuất hiện của tháp Đa Bảo mục đích nói 
lên cái tính vĩnh viễn của chân lý Pháp Hoa và vĩnh viễn 
của chân lý Pháp Hoa và vĩnh viễn tính của Pháp thân, ta 
có thê nói đó là sự phối hợp rất linh hoạt giữa Phật hiện tại 
và Phật quá khứ. Về ý nghĩa này, Tiêu Đức, khi giải thích 
kinh Pháp Hoa, đã nói rằng Phật Thích Ca và Phật Đa Bao 
chỉ là một. Đó là ý kiến rất xác đáng. 

Như vậy là Pháp Hoa đã dựa vào bối cảnh trên đây 
cùng với sự xuất hiện đột nhiên vô số Bồ tát để chuẩn bị và 
chỉnh lý đạo tràng mà khai triển và thuyết minh, Đức Phật 
thật ra đã thành Phật lâu lắm rồi: đó là cách thuyết pháp 
trong phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16 và được coi là 
trung tâm của Bản Môn vậy. Nếu nói một cách đại cương 
thì bản ý của thuyết đó là: tất cả chúng ta xưa nay đều tin 
rằng Đức Phật Thích Ca giáng sinh vào dòng họ Thích, 
xuất 1a tu đạo tại miền phụ cận thành Già Da mà giác ngộ 
thành Phật, do đó Ngài là vị Phật đầu tiên mới thành, 
nhưng điều đó hoàn toàn vì phương tiện giáo hóa mà thị 
hiện ra như thế, chứ thật thì Ngài đã thành Phật trải qua vô 
lượng vô số kiếp rồi. Song ở phẩm Hóa Thành Du thì lại 
nói khi Phật còn là người con thứ 16 của Phật Đại Thông 
Trí Thăng, hoặc theo truyền thuyết vào thời Đức Phật 
Nhiên Đăng cũng vậy, Ngài phát tâm tu hành không phải 
chí tâm ở Phật đạo mà lại chí tâm ở Bồ tát đạo. Điều này 
chăng qua cũng lại chỉ là cách thuyết pháp phương tiện để 
thê hiện cái nỗ lực tu hành vĩnh viễn bắt tuyệt mà thôi, chứ 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 347 





thật thì Như Lai đã hoàn thành quả vị Phật từ lâu lắm rồi. 
Do đó, dù ở hiện tại hay tương lai, Đức Phật cũng luôn 
luôn gần gũi chúng sanh để giáo hóa, còn việc Ngài thị hiện 
nhập Niết Bàn vào lúc 80 tuổi chỉ là phương tiện để bảo 
chúng sanh biết rằng phải gấp rút phát tâm cầu đạo giải 
thoát, chứ thật ra Ngài chưa diệt độ, và Đức Phật vĩnh viễn 
đó vẫn ở trên núi Linh Thứu và các nơi khác, luôn luôn nói 
pháp, không bao giờ gián đoạn, chỉ vì chúng sanh bị vọng 
kiến chi phối nên không thể thấy đó thôi. Nếu người nào 
chân thành muốn dùng tâm mà thấy Phật thì bất luận ở đâu 
và lúc nào Ngài cũng sẽ hiển hiện cho thấy. Bởi vậy, cái 
quốc độ mà ta ở đây nhờ thế cũng là một cảnh địa trong 
sạch, trong đó mọi người đều mãn túc, chỉ vì chúng sanh 
mê muội nên mới thấy thế giới này là khổ đau, là nhơ bẩn 
đó thôi. Đó là đại cương của phẩm Như Lai Thọ Lượng. 
Như thế, nêu người ta chân thảnh lấy quả Phật làm lý tưởng 
mà mong câu thành Phật thì bất luận ở thời gian nào hay 
địa phương nào Đức Phật cũng sẽ thể hiện mà thụ lý cho. 
Thế là sự bảo chứng thành Phật bất luận vào lúc nào hoặc 
với hạng người nào cũng đều có được. 

Dĩ nhiên, những điều được trình bày trên đây chỉ mới 
thuyết minh về bề mặt mà thôi, còn nếu lại truy cứu về bề 
sâu để tìm tòi cái chân ý của Pháp Hoa thì vì Đức Phật lịch 
sử có tính các sinh lý vĩnh tục, mà là ám chỉ cái Pháp Thân 
thường trụ để làm chỗ lập cước, và chính ở đây mà giữa 
Bản Môn và Tích Môn đã có điểm bất đồng. Ở Tích Môn, 
Đức Phật ở thời Đại Thông Trí Thắng thì ứng hiện tu hành 
Báo Thân Phật, nghĩa là dùng hình thức Báo Thân đề tạm 
thời dễ dàng thuyết minh cái Pháp Thân vô hạn vĩnh kiếp 


348 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





của Phật. Câu “Thành Phật đã lâu xa; cõi người ta thanh 
tịnh, an ổn, trời người thường mãn túc” đều hàm ngụ ý 
nghĩa trên. Ngoài Pháp Thân ra không còn phương pháp 
nào để lý giải ý nghĩa đó. Chính vì thế mà ở đây tư tưởng 
Bản Môn của Pháp Hoa lại có chỗ cộng thông với tư tưởng 
Hoa Nghiêm (phẩm Phật Quốc trong kinh Duy Ma cũng 
thế), đó là lẽ tự nhiên vậy. Duy có điểm khác là trong kinh 
Hoa Nghiêm và trong phẩm Phật Quốc kinh Duy Ma, về 
thế gian, chưa chú trọng mây đến tính vĩnh viễn của Phật, 
trái lại, trong phẩm Thọ Lượng của Pháp Hoa thì lại tận lực 
nói về điểm này, khiến cho năng lực trở nên hoạt động, trực 
tiếp phục vụ hết thảy chúng sanh, hệt như tư tưởng của 
kinh Vô Lượng Thọ Phật. Đó là đặc trưng rất lớn của kinh 
Pháp Hoa. 

Song, nếu đứng về phương diện thế giới quan, Phật 
Thân quan mà nói thì chỗ lập cước của Bản Môn có vẻ như 
Phiếm thần luận cùng với Thực tại luận của Tích Môn có 
chỗ bất đồng. Đó là một sự thật không thể che dấu được. 
Và nếu lại cứ theo tư tưởng đó mà suy cứu mãi lên thì điều 
được gọi là “Phật thành đã lâu xa rồi” chắng qua chung cục 
vẫn chỉ là cái pháp tính hoặc Phật tính vĩnh viễn mà thôi. 
Đem vận dụng tư tưởng này, chủ trương biểu hiện hóa, 
chính là các kinh thuộc loại Như Lai tạng, đứng đầu là hai 
kinh Đại Thừa Niết Bàn: kinh Pháp Hoa tuy cũng hàm ngụ 
ý nghĩa đó nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ của kinh Niết 
Bàn. Ở lĩnh vực triết học, tuy Pháp Hoa chưa biểu thị được 
tư tưởng đó, nhưng ở địa hạt tôn giáo thì Pháp Hoa đã 
mang lại nhiều hy vọng, ta có thể nói đó là đặc trường của 
Pháp Hoa. 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 349 





“G¡Øt thuứ sáu; 
ĐẠO BỎ TÁT 
PHÁP THÂN HOẠT ĐỘNG CỤ THÊ 
(Lấy kinh Quan Âm làm trung tâm) 


Như vậy là kinh Pháp Hoa tuy đã cố làm cho pháp 
Nhất Thừa và “Phật thành đã lâu” được nhất trí, nhưng đó 
mới chỉ là một đồ án lý tưởng thôi, chứ chưa phải là giá trị 
nhân cách chân chính. Muốn cho đồ án đó trở thành giá trị 
nhân cách chân chính thì cần phải thực hiện nhân cách của 
Phật. Mà muốn thế, nếu không đi sát với thế giới hiện thực 
để thanh tịnh hóa nó bằng những hoạt động cụ thể thì ý 
nghĩa ấy không được hoàn toàn. Do sự hoạt động nhân 
cách đó mà tư tưởng Nhất Thừa của Pháp Hoa cuối cùng 
chăng qua cũng chỉ là quá trình của việc Diệu Hữu hóa 
Chân Không mà thôi. Nói một cách đơn giản thì xa lắm rồi, 
nhưng vì nguyện độ tận chúng sanh nên thị hiện tu chứng 
mà hoạt động giữa xã hội hiện thực, dùng mọi phương tiện 
diệu dụng để hóa độ người đời. 

Để thỏa mãn nhu cầu đó mà khai triển chính là đoạn 
thứ ba của tư tưởng Pháp Hoa, và đứng về phương diện văn 
hiến mà nói, có lẽ đây là giai đoạn cuôi cùng của kinh Pháp 
Hoa. Nói một cách khác, vì muốn thực hiện pháp Nhất 
Thừa nên tận lực nói đến thành tích và tác dụng của các vị 
Bồ tát ở quá khứ, ở hiện tại và tương lai, luôn luôn gánh lấy 
trách nhiệm phục vụ chúng sanh để cứu độ, và nhiệm vụ đó 
được kế tục từ kiếp nảy qua kiếp khác, không bao giờ gián 


350 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





đoạn. Bởi lẽ Bồ tát là môi giới giữa Phật vả chúng sanh: 
chúng sanh tu hành thành Phật hay Phật thị hiện để hóa độ 
chúng sanh, tất cả đều nhờ nhân cách Bồ tát mà thực hiện, 
và chính vì nhiệm vụ đó nên đã cố gắng nói lên thành tích 
của các vị Bồ tát vậy. Tựu trung, các Bồ tát ở quá khứ đã 
nổ lực truyền trì pháp Nhất Thừa, tuy là vô lượng vô số, 
nhưng trong Bản Môn, để làm điển hình cho kinh Pháp 
Hoa, đại khái là Thường Bắt Khinh Bồ tát (Sadaribhuta)) 
và Dược Vương Bồ tát (Bhaisajvaraja). Cái tên Thường Bắt 
Khinh Bồ tát tuy có thể khiến cho ta liên tưởng đến vị 
Thường Đề Bồ tát trong kinh Bát Nhã, nhưng theo kinh 
Pháp Hoa thì đây là một trong những tiền kiếp tiền thân của 
Phật Thích Ca. Đặc tính của vị Bồ tát này là bất luận gặp ai 
trong hàng đệ tử Phật cũng nói to lên rằng: “Trong tương 
lai Ngài sẽ thành Phật, bởi vậy tôi tôn kính Ngài và quyết 
không dám khinh Ngài”. Nói xong rồi chắp tay lễ lạy họ. 
Đối với thái độ đó chúng nhân lại hiểu. lầm mà cho rằng 
chế giểu họ, nên người ta thường chửi mắng thậm tệ, có khi 
còn đánh đập nữa, nhưng vị Bồ tát ây không hề chán nản, 
cứ tiếp tục công việc mình đã làm, do đó người ta mới đặt 
cho cái tên Thường Bắt Khinh Bồ tát. Hành động và cử chỉ 
của Thường Bắt khinh Bồ tát đã nói lên ý nghĩa tôn trọng 
nhân cách của hết thảy mọi người, vì lẽ ai ai cũng có Phật 
tính, vậy tôn trọng người tức là tôn trọng Phật tính. Bởi 
vậy, nêu ta dốc lòng tu đạo, trước hết cần phải phát nguyện 
tôn trọng nhân cách của hết thảy mọi người. 

Rồi đến Dược Vương Bồ tát được nói đến trong đạo 
tràng Bảo Tháp, vị Bồ tát này, ở quá khứ, dưới thời Đức 
Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức tu theo Pháp Hoa, đã thê 


KIMURA TAIKEN - Việr dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 351 





nguyễn lấy lòng thương yêu đối với hết thảy chúng sanh, 
do đó mà hết thảy chúng sanh đều muốn thấy Ngài 
(Sarvasattvavapriyadarsana). Vì nỗ lực tu hành để thực 
hiện lời thề nguyễn đó nên Bồ tát Dược Vương đã chứng 
được Hiện Nhất Thiết Sắc Thân Tam Muội 
(Sarvarupasamdarsna samadhi). Tam Muội này thật y hệt 
như căn bản lực hiện vô số thân để cứu độ chúng sanh của 
Diệu Âm hay Quan Âm vậy, tức là cái sức Tam Muội do 
thệ nguyện thương yêu hết thảy chúng sanh mà có. Thêm 
vào đó, vị Bồ tát này rất nặng lòng về vẫn đề ân đức. Khi 
Tôn Sư của ngài là Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức nhập 
diệt, đã tự thiêu mình để báo ân Phật. Sau đó, đời đời, kiếp 
kiếp đã tận tâm, tận lực tu hành pháp Nhất Thừa trong Pháp 
Hoa và lấy danh hiệu là Dược Vương. Đó là sơ lược về tiểu 
sử của Bồ tát Dược Vương, nhưng sự kinh lịch của vị Bồ 
tát này vẫn chưa được phát huy đến cái ý chung cục về 
Tam Muội “Hiện nhất thiết sắc thân”, mà chính phát huy ý 
nghĩa này lại là Diệu Âm và Quan Âm như trong kinh Pháp 
Hoa đã nói. Diệu Âm (Gadgadasvara) và Quan Âm 
(Avalokitesvara) là hai vị Bồ tát rất tương tự về tính cách, 
cũng do năng lực “Hiện nhất thiết sắc thân” mà hiện ra 
nhiều thân hình khác nhau để cứu độ chúng sanh. Về điểm 
này, có thê nói tuy hai nhưng thật ra thì chỉ là một Bồ tát. 
Duy có điểm khác nhau, theo kinh Pháp Hoa, thì Diệu Âm 
là vị Bồ tát ở cõi Tịnh Quang Trang Nghiêm về phương 
Đông, hiện đến thế giới Sa Bà này để biểu hiện lòng tôn 
kính đối với Phật Thích Ca, còn những hoạt động độ sinh 
của vị này chỉ được coi là tác dụng khác phần mà thôi. 
Quan Âm, trái lại cũng theo Pháp Hoa, là vị Bồ tát lấy thế 


352 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 





giới Sa Bà này làm trung tâm để hoạt động. Về điểm này, 
so với Diệu Âm thì Quan Âm đối với chúng ta có sự quan 
hệ thân thiết hơn. Dĩ nhiên, nếu nói một cách nghiêm khắc 
thì việc hiện thân đề cứu độ chúng sanh là cái đặc trưng của 
tất cả các vị Bồ tát, và điều này, tất cả kinh điển Đại Thừa, 
bất luận thuộc phái nào, cũng đều thừa nhận như thế. 
Chăng hạn như cái phong độ hoạt động của cư sĩ Duy Ma; 
cái phong độ hoạt động của đệ bát địa Bồ tát ở phẩm Thập 
Địa trong kinh Hoa Nghiêm đều có vẻ tương tự như Quan 
Âm hiện thân cứu độ chúng sanh vậy. Song lấy tất cả cái đó 
làm bối cảnh để dựng nên một vị Bồ tát có phong độ hoạt 
động độ sinh rất tông hợp và rất hùng lực, rồi do đó mà 
muốn thuyết minh cái lý Phật thành đã lâu và cái nhân cách 
để thể nghiệm và thực hiện cái lý đó chính là Diệu Âm và 
Quan Âm của Pháp Hoa. 

Theo Cưu Ma La Thập thì việc hiện ra 33 thân tướng 
để hộ sinh là đặc sắc của Quan Âm. Ba mươi ba thân là: 
Phật thân, Bích Chi Phật thân, Thanh Văn thân, Phạm 
Vương thân, Đề Thích thân, Tự Tại Thiên thân, Đại Tự Tại 
Thiên thân, Thiên Đại Tướng Quân thân, Tỳ Sa Môn Thiên 
thân, Tiêu Vương thân, Trưởng Giả thân, Cư Sĩ thân, Tế 
Quan thân, Bà La Môn thân, Tỷ Khưu thân, Tỷ Khưu Ni 
thân, Ưu Bà Tắc thân, Ưu Bà Di thân, Bà La Môn Phụ Nữ 
thân, Đồng Nam thân, Đồng Nữ thân, Thiên thân, Long 
thân, Dạ Xoa thân, Càn Thát Bà thân, A Tu La thân, Ca 
Lâu Na thân, Khân Na La thân, Ma Hầu La Già thân, Chấp 
Kim Cương Thân thân, nhưng thật ra đem quy định thành 
33 thân như thế là câu nê một cách quá máy móc vảo số 
mục của Cưu Ma La thập. Trong bản Pháp Hoa bằng tiếng 


KIMURA TAIKEN - Việt dịch HT. THÍCH QUẢNG ĐỘ 353 





Phạn chỉ có 16 thân mà thôi. Tức là: Phật, Bồ tát, Duyên 
Giác, Thanh Văn, Phạm Thân (Brahmarupa), Dạ Xoa 
(Yaksa) Tự Tại Thiên (Isvara) Đại Tự Tại Thiên 
(Maheisvara), Chuyển Luân Vương (Cakravartin), Quỷ 
Thần (Pisaca), Tỳ Sa Môn (Brahmana), Chấp Kim Cương 
(Vajrapani), mà không có Tế Tướng, Cư Sĩ, Trưởng Giả, A 
Tu La, Khân Na La, Ma Hầu La Già v.v... Bởi vậy, đem 
quy kết những thân thị hiện của Quan Âm thành 33 chưa 
hắn đã là xác đáng. Vả lại cứ theo Phố Môn 
(Samahamukha) thì đặc sắc độ sinh của Quan Âm là hiện 
tất cả thân hình, trong tất cả trường hợp, ở bất cứ nơi nào 
(Ý nghĩa về Thiên Thủ Quan Âm, và Thập Nhất Diệu Quan 
Âm chính đã phát xuất từ đó). 

Mà đặc trưng độ sinh của Quan Âm không phải chỉ ở 
lĩnh vực thuyết pháp mà còn rất mạnh lĩnh vực thực tế nữa. 
Chăng hạn như người cầu con được con, cầu của được của, 
rồi việc cứu hỏa tai, giặc cướp v.v... tất cả cái đó đã làm 
cho mặt sinh hoạt hiện thực cũng có đặc trưng tín ngưỡng 
về Quan Âm, và điều này cũng đã khiến cho kinh Quan Âm 
rất thịnh hành trong xã hội Trung Quốc và Nhật Bản. Song 
đứng trên lập trường Pháp Hoa mà nhận xét, nếu chỉ coi 
những tác dụng đặc thù đó mà cho Quan Âm là một Bồ tát 
đặc thù thì vẫn chưa bóc hết được cái chân tinh thần của 
nó. Lập trường của Pháp Hoa là Diệu Hữu hóa Chân 
Không, nghĩa là nhìn thực tướng bằng nhãn quan thế gian. 
Quan Âm tuy hiện nhiều thân, nhưng rốt ráo thì Quan Âm 
chỉ vì chúng sanh mà làm việc từ bi cứu độ, đồng thời cũng 
để thực hiện đạo lý “Phật thành đã lâu” mà thôi. Đạo lý 
“Phật thành đã lâu” đến đây được cụ thể hóa bằng cách 


354 ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN 


hoạt động, đó mới chính là phát huy cái thâm ý của nó. Nếu 
đứng trên lập trường lịch sử thành lập kinh Pháp Hoa mà 
nói thì kinh Quan Âm có lẽ đã được đặt vào thời kỳ tối hậu 
đó. Nhưng đứng về phương diện lịch sử mà nhận xét, lập 
trường của Pháp Hoa, từ “Khai Tam Hiển Nhất” tiến đến 
căn cứ tối hậu đó, nghĩa là vì chúng sanh mà hiển hiện cái 
Pháp thân “thực hành đã lâu”, vì chúng sanh mà hoạt động 
ở thế gian này, muốn dùng căn bản lực mà tịnh độ hóa thế 
gian, nhận xét theo lập trường đó thì tư tưởng Pháp Hoa, 
đến kinh Quan Âm có thể nói thật đã đạt đến kết quả hoàn 
toản. 


Tiên thứ ba 
ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO THỰC 
TIỀN LUẬN 


Ý NGHĨA ĐẠO ĐỨC 


“Gi ue nhất: 
GỢI ĐẺ 


Điều mà tưởng không cần nói ai cũng biết rằng Phật 
giáo là một tôn giáo đậm màu luân lý. Luân lý đó đã được 
thê hiện trong giáo pháp của Phật, bắt đầu từ bốn câu kệ 
“Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành; tự tịnh kỳ ý, thị 
chư Phật giáo” rồi nêu lên những đức mục khác để chỉ dạy 
đường lối tu dưỡng. Đối với tín chúng Đức Phật đã chỉ dạy 
từ việc lớn như quốc gia chính sự, đến việc nhỏ như hòa 
khí trong gia đình. Đó là sự thật ta thấy đầy dẫy trong các 
kinh điển. Nếu chiếu theo lịch sử, ta thấy tại những nơi 
Phật giáo thịnh hành, đạo Phật đã trở thành một tôn giáo 
của dân chúng. Nếu đứng về mặt xã hội mà nhận xét thì 
thay vì nói những giáo lý cao thâm, lại lấy đạo đức tiễn 
thiển cận mà giáo hóa quốc gia dân chúng. Vua A Dục 
(Ashika) sau khi quy y Phật, cũng như lịch sử Phật giáo 
Trung Quốc, Nhật Bản đã chứng minh điều đó. Bởi thế 
trong số các học giả Tây Phương có nhiều người cho Phật 
giáo, nhất là Phật giáo Nguyên thủy, chỉ là cải tạo nền luân 
lý của Bà La Môn giáo, mà thôi. Dĩ nhiên đây là một nhận 


xét chưa hắn đã xác đáng, nhưng nói một cách tổng quát thì 
Phật giáo, thông cả Tiểu thừa và Đại Thừa, đều đề cao lòng 
từ bi, tôn trọng tâm quý (lương tâm) và lấy việc tu thiện, 
lành ác làm đặc chất, đó là sự thật hiển nhiên. 

Song, đồng thời với việc làm lành lánh dữ, Phật giáo 
còn là một tôn giáo lấy việc giải thoát hắn mọi khổ đau 
trong ba cõi làm lý tưởng tối hậu, điều này tưởng không 
cần nhắc lại, mà nội dung của Niết Bàn giải thoát, tuy có 
nhiều nhận xét khác nhau, nhưng bắt luận thế nào cũng đều 
cho đó là cái cảnh giới sau khi đã siêu việt hiện thế, mà 
cảnh giới đó dĩ nhiên là không còn việc ác, nhưng ngay đến 
điều thiện cũng cần phải xả ly cả. Vì rằng cái gọi là thiện ác 
thuộc về sai biệt giới, còn giải thoát Niết Bàn thuộc bình 
đăng giới. Cho nên bất luận là Tiêu thừa hay Đại Thừa, một 
mặt tuy ca ngợi và khuyến khích việc làm thiện, nhưng mặt 
khác lại phải vượt hăn lên trên mọi sự thị phi thiện ác. 

Do đó vẫn đề được đặt ra là: nếu đã vậy thì đứng trên 
lập trường lý tưởng tối cao kia mà nhận xét, giáo lý đạo 
đức của Phật giáo đã chiếm một địa vị như thế nào? Nói 
cách khác, trong Phật giáo, yếu tố đạo đức là vật phụ thuộc, 
nếu có nó thì về mặt phát huy Phật giáo xã hội thực tế tuy 
có ích lợi, nhưng thí dụ không có nó thì có được hay 
không? Còn nếu nó là một thành phần tất yếu không thê 
thiếu thì ý nghĩa đó ra sao? Và Phật giáo đã gieo lập trường 
nào để đưa ra những nguyên lý đạo đức? Đó là những câu 
hỏi mà về phương diện giáo học của Phật giáo đã trở thành 
một vẫn đề to lớn. 


Về vấn đề này ý kiến của những nhà nghiên cứu Phật 
giáo có nhiều điểm dị đồng: có người cho yếu tô luân lý 
của Phật giáo hoàn toàn là vật phụ thuộc. Trong số các học 
giả Tây phương hiện nay, như đã nói ở trên, cũng có người 
một mặt cho Phật giáo chỉ là một phong trào cải tạo luân lý 
trong Bà La Môn giáo, mặt khác lại cho Phật giáo là tôn 
giáo, trên bản chất, rất nghèo nàn về phương diện đạo đức. 
Thêm vào đó, chính trong hàng ngũ những người theo Phật 
cũng có một số có vẻ coi thuờng yếu tố đạo đức: từ xưa 
trong một phái thuộc Tiểu thừa đã cho răng lòng từ bi cũng 
là một thứ phiền não của chính mình, và chủ trương Phật 
không có lòng từ bị (Kathavatthu XVII, 3) và chủ trương 
đó đã gây ảnh hưởng cho các cuộc vận động thực tế Phật 
giáo. 

Phật giáo Nhật Bản đã đem lý tưởng cứu thế thích 
ứng với thời đại, tuy đã phát khởi nhiều công nghiệp xã hội 
vận động luân lý, nhưng làm thế nào để điều hòa nó với lý 
tưởng giải thoát? Về vấn đề này chưa có một giải đáp nào 
xác định cả. 

Do đó, ở đây vấn đề được nêu lên là: như vậy thì luân 
lý trong Phật giáo chỉ là phương tiện, hay vì muốn tăng 
thêm cái hữu dụng tính của Phật giáo về mặt xã hội mà bô 
sung và hoàn thành? Điều này, trên bề mặt, tuy có điểm 
khó điều hòa, nhưng trong các kinh điển cổ xưa đã giải 
thích rất cặn kẻ. Nếu cho tất cả những lời giáo huấn về đạo 
đức thế gian chỉ là phương tiện hoặc là những điều do hậu 
thế thêm thắt vào, thì bất luận thế nào đi nữa cũng không 
thê chấp nhận được ý kiến đó. Đương nhiên sự tu dưỡng 


đạo đức, đối với Phật giáo, không phải là mục tiêu thực tiễn 
toàn thể, nhưng nó cũng lại là một nhiệm vụ căn bản không 
thê thiếu được. Theo một ý nghĩa nào đó, ta có thể nói điểm 
chủ yêu của Đại thừa là giải quyết vấn đề này, không phải 
căn cứ theo những sự giải thích do đời sau, thêm vào mà 
lây hắn thái độ hay lời thuyết pháp của chính Đức Phật làm 
nên tảng đề thuyết minh ý nghĩa nội tại của vẫn đề. 


“6Ø tuứ haà: 
Ý NGHĨA ĐẠO ĐỨC TRONG PHẬT GIÁO 
NGUYÊN THỦY 


Trước hết hãy theo lập trường của Phật giáo Nguyên 
thủy để nói qua về khác nhau tính của đạo đức. 

Tất cả các tôn giáo hữu thần đều cho rằng đạo đức bắt 
nguồn từ Thần minh. Thần minh là biểu tượng của đạo đức, 
cho nên nhân loại do Thần minh sáng tạo cũng là biểu 
tượng của đạo đức. Phật giáo Nguyên thủy, trái lại, không 
thừa nhận một vị thần có giá trị tuyệt đối, mà chủ trương 
rằng sự tồn tại của chúng ta lẫy dục vọng làm cơ sở, bởi 
vậy ta cần phải luận cứu xem trong đó thành lập đạo đức 
như thế nào. Điểm này, chiếu theo các kinh điển, Đức Phật 
một mặt cho rằng bản tính của ta là do vô minh, mặt khác, 
về sự cần thiết của đạo đức, đưa ra những căn cứ có thê giải 
thích bằng nhiều cách. Theo tôi, có thể nêu lên ba căn cứ 
chủ yếu như sau: 

1) Ai cũng biết cái lý nhân quả thiện ác: làm điều 
thiện được quả báo tốt, làm điều ác được quả báo xấu. Do 
đó, muốn được quả báo tốt, tất nhiên cần phải làm việc 
thiện, đó là điểm xuất phát từ cái gọi là lập cước địa công 
lợi. 

2) Từ lập trường đông. tình. Khi mình gặp điều tốt 
lành mình thấy vui mừng, nếu gặp việc rủi ro mình thấy 
buôn khổ; cứ lý đó mà suy diễn ra thì đối với người khác 
mình cũng phải có sự đồng tình, nghĩa là đừng bao giờ gây 


sự buồn khổ cho ai nếu không giúp họ được điều tốt lành. 
Đó là lập trường “hãy làm cho người khác những điều mình 
muốn người ta làm cho mình”, hay “đừng bao giờ làm cho 
người khác những điều mình không muốn người ta làm cho 
mình”. 

3) Vì thế giới này được thành lập bởi nhân duyên 
(quan hệ) nên cân phải phù trì giúp đỡ lẫn nhau, đó là căn 
cứ vào điều kiện và quy luật thành lập thế giới (xin xem 
Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận, trang 322-330). 

Vượt lên trên tất cả những căn cứ trên đây là căn cứ 
Vô Ngã Luận lấy Niết bản làm lý tưởng tối cao. Người đời 
thường chấp ngã, cho cái ta là hơn hết, rồi tìm mọi cách để 
làm thỏa mãn mọi ngã dục, nhưng trong cái ngã chấp, ngã 
dục đó thật sự ta không thê tìm thấy cái ngã thể nào cả, cho 
nên gọi là Vô ngã. Ngăn ngừa ngã dục đề hăng hái làm việc 
thiện là muốn mở rộng con đường giải thoát tối cao. 

Căn cứ vào những điểm trên mà Đức Phật đã tưởng lệ 
việc thiện ở tất cả mọi trình độ, đó là giáo điều luân lý của 
Phật giáo. 

Nhưng ở đây vẫn đề được đặt ra là: sự tưởng lệ đạo 
đức như thế đối với đạo giải thoát có ý nghĩa và giá trị gì 
không? Nếu nói một cách đại thể thì ở đây ta có thể nhận 
thấy hai lớp quan hệ: 

1) Ý nghĩa phương tiện để đạt đến giải thoát. 

2) Ý nghĩa hoạt động sau khi giải thoát. 

Điểm thứ nhất chuyên lấy giải thoát làm tiêu chuẩn để 
đi đến kết luận chỉnh lý tất cả những lời dạy của Phật. Dĩ 


nhiên đây không phải sự phân biệt do chính Đức Phật nói 
ra, nhưng nếu ta giải thích Nguyên thủy Phật giáo như một 
tôn giáo có chứa đựng nhân cách cũng như lời dạy của Phật 
thì đại khái ta có thể nhận xét và kết luận theo hai phương 
diện kể trên, nhưng sợ vẫn chưa đúng với ý nghĩa của 
Nguyên thủy Phật giáo. Bởi thế, giờ đây tôi xin căn cứ vào 
những nhận xét trên đây để bàn qua về ý nghĩa luân lý của 
Phật giáo Nguyên thủy. 


1. Đạo đức là phương tiện: 


Nói một cách tổng quát thì có nhiều cách để đạt đến 
giải thoát, nhưng phương pháp hiệu quả nhất là đức hạnh 
và nhiếp tâm, và phương pháp này đã được Đức Phật triệt 
để lưu ý, tức là làm việc thiện và tu Thiền định, nhưng vấn 
đề được đặt ra là: do Thiền định Nhiếp tâm mà diệt trừ 
vọng niệm, ức chế ngã dục, khiến cho tâm hồn giải phóng 
đến cảnh giới vô ngã, thấy rõ được đạo giải thoát rồi thì đạo 
đức phải có một ý nghĩa như thế nào mới có được quan hệ 
trực tiếp với đạo giải thoát? Như đã nói ở trên, thế giới đạo 
đức dù có giải thích theo cách nào đi nữa cũng vân thuộc 
về sai biệt giới, còn thế giới giải thoát thì trái lại lấy bình 
đăng làm chân tướng. Về mặt giáo lý học, đối với điểm này 
tuy có nhiều giải thích khác nhau, nhưng theo chỗ tôi biết 
trong những yếu tố đạo đức có liên quan trực tiếp đến giải 
thoát, tất nhiên là phương diện tiêu cực trước hết, nghĩa là 
thay vì tích cực làm lành lại tiêu cực lánh ác, mà theo Đức 
Phật thì bất cứ điều ác nào cũng đều do tham, sân, sỉ, lấy 
ngã dục, ngã chấp làm nên tảng trung tâm. Do đó, làm ác 
có nghĩa là tăng cường thêm ngã chấp, ngã dục, còn nếu 


lánh ác, theo ý nghĩa xả ly ý ngã chấp, ngã dục, có quan hệ 
trực tiếp với giải thoát rôi. Bởi vậy, tuy không tích cực vì 
người ta mưu đỗ thiện sự (theo ý nghĩa thế gian), nhưng 
tuyệt đối không được làm việc ác. Đó là ý nghĩa đạo đức 
của Phật giáo. Trong những đức mục của Phật giáo, như 
Ngũ Giới, Thập Thiện, nhận xét theo lập trường trên đây, 
chủ yếu là những đức mục tiêu cực cũng vì lý do đó. Nếu 
căn cứ theo ý nghĩa trên đây thì ta thấy trên bản chất, Phật 
giáo là một tôn giáo rất nhẹ màu sắc đạo đức, vì quan niệm 
rằng dù tích cực làm lành hay phát đại tâm từ bị, tất cả 
chăng qua cũng đều là một loại phiền não. Song, nói đúng 
ra đây mới chỉ là một nhận xét phiến diện thôi. Nếu chỉ một 
mặt tiêu cực lánh ác không thôi thì chưa phải là đạo phá trừ 
ngã chấp một cách chân chính, vì những người “độc thiện 
kỳ thân” chưa phải đã hăn hết ngã chấp. Nếu muốn đả phá 
hết ngã chấp để đạt đến cảnh tự đo giải thoát thì tất nhiên 
cần phải tiến thêm một bước nữa vì người đời mà tích cực 
nô lực làm thiện mới được. Nhân loại xã hội đã như thế thì 
không thể không thực hiện cái đạo đả phá ngã chấp ngay 
giữa xã hội để tạo cho xã hội thành một cảnh ĐIỚớI cởi mở. 
Đức Phật trước sau vẫn chủ trương chủ nghĩa bất đề kháng, 
diệt trừ tất cả mọi dục vọng cá nhân, mưu hạnh phúc cho 
nhân loại để cuối cùng đạt đến đạo giải thoát tuyệt đối. Vô 
ngã luận (đứng về phương diện tích cực mả nói) chẳng qua 
cũng chỉ hàm ngụ cái ý nghĩa trong lịch trình xả thân tu 
thiện của hạnh nguyện Bồ tát mà thôi. Điều này đã được 
biểu hiện rõ ràng trong kinh Bản Sinh và ngay từ thời đại 
Phật giáo Nguyên thủy đến nay, hàng Phật tử vẫn lẫy đó 
làm lý tưởng tối cao của mình. 


Như vậy, về mặt tiêu cực, không làm ác, nhưng về 
mặt tích cực tất nhiên phải làm thiện. Tuy nói thế, nhưng 
tiễn thêm bước nữa mà nhận xét trong phạm vi Dục giới, 
lây “dục” làm cơ sở để làm thiện (nói theo thuật ngữ là hữu 
lậu thiện) cũng có thể cho là tư lương để đi đến đạo giải 
thoát. Đạo đức vô ngã tuy là lý tưởng của Phật giáo, nhưng 
con đường đạt tới đó thật vô cùng khó khăn. Nếu muốn đạt 
được con đường đó, điều kiện tiên quyết là phải chuẩn bị 
ngay từ đạo đức công lợi. Nói cách khác, nếu muốn hoàn 
toàn vô ngã, người ta phải coi lợi ích của người khác như 
lợi ích của chính mình. Đức Phật thường đặc biệt dạy tín đồ 
cái đạo lý: thiện nhân, thiện quả, ác nhân, ác quả” để họ tu 
thiện; ngừa ác, chính là ý ấy. Dự tưởng quả báo mà làm 
thiện tuy là có tính cách ngã chấp, nhưng trong đó không 
nhiều thì ít, nễu không hy sinh một phần ngã dục thì quyết 
không thể làm thiện được, và cứ như thế dần dân tiến lên 
diệt trừ ngã dục mà tiễn sâu vào đạo giải thoát. Phương 
pháp suy tiến đạo đức này ta thấy đầy dẫy trong các kinh 
điền, vì thế có người cho rằng đạo đức Phật giáo có nhiều 
sắc thái công lợi, nhưng thực ra đó chỉ là những giai đoạn 
để tiến đến đạo đức vô ngã mà thôi. Đó là điều chúng ta 
cần lưu ý. 

Tóm lại, như đã nói ở trên, đạo đức Phật giáo trước 
sau vẫn chỉ là nắc thang đề đạt đến đạo hạnh giải thoát, còn 
chính nó không có giá trị tuyệt đối độc lập nào cả. Hành vi 
đạo đức dĩ nhiên là nắc thang cần thiết, đối với vấn đề giải 
thoát nó bao hàm một giá trị tôn giáo, nhưng nó quyết 
không phải là toàn bộ tôn giáo. Lý tưởng tôn giáo trước sau 
vẫn chỉ là cảnh giải thoát, bình đẳng tuyệt đối, siêu việt tất 


cả mọi sự thị, phi, thiện, ác. Bởi thế, ý kiến cho rằng Phật 
giáo chỉ là cuộc vận động luân lý của Bà La Môn giáo là 
một ý kiến sai lầm. 

Von Hartmanni chia giá trị con người thành ba giai 
đoạn để khảo sát. Giai đoạn thứ nhất là tự nhiên thái, thứ 
hai là đạo đức thái, và thứ ba là siêu đạo đức thái, mà khi 
nào đạt đến siêu đạo đức thái thì lý tưởng tối cao của con 
người mới có thể thực hiện được (Echische Studien 1898). 
Ở đây ta nhận thấy có thể điểm rất lý thú là cách khảo sát 
trên cũng tương đương với cách thuyết minh của Phật giáo 
lấy giải thoát làm lý tưởng. Nghĩa là, theo Phật giáo, cái 
bản tính của ta khi còn là vô minh hay khát ái, chưa hề tu 
dưỡng, thì cũng tương đương như cái gọi là tự nhiên thái, 
nói theo kiến giải của Phật giáo thì đó là phàm phu, chưa 
biết ức chế ngã dục. Dĩ nhiên, nếu giải thích đúng với tỉnh 
thần của Đức Phật, thì tự nhiên thái đó tuy lấy dục vọng 
làm cơ sở, nhưng phần nội dung vẫn đã săn có cái động lực 
mong câu một sự giải thoát vĩnh viễn (Đại thừa gọi đó là 
Phật tính), nhưng về mặt biểu hiện nó chỉ được coi là tự 
nhiên thái, rồi từ cái động lực nội dung đó dẫn đến yêu cầu 
tự do giải thoát, mà bước đầu là phải qua giai đoạn đạo đức 
công lợi, rồi dần dần tiến lên quá trình đạo đức vô ngã, thì 
lúc đó có thể được coi là đạo đức thái. Cứ như thế cho đến 
khi đạt tới cảnh giới giải thoát tuyệt đối, trong đó không 
còn có øì gọi là thiện hay ác nữa, vì lúc đó không còn thấy 
có thiện để làm hay ác đề tránh, nghĩa là cảnh giới tuyệt đối 
bình đẳng, và ta có thê gọi đó là siêu đạo đức thái. 


Tóm lại, cách khảo sát của Von Hartmanmni trên đây 
có thê nói là nhất trí với tu dưỡng quan của Phật giáo, đó là 
điểm rất thú vị. Dĩ nhiên, trong Phật giáo nếu chỉ trau dồi 
đức hạnh không thôi chưa đủ để đạt đến giải thoát, mà phải 
hoàn thành Tam học, nghĩa là Giới (đạo đức), Định (nhiếp 
tâm) và Tuệ (trí tuệ) mới có thể đạt được giải thoát hoàn 
toàn. Đó là nói một cách nghiêm khắc, còn nếu chỉ chuyên 
lây đạo đức làm cơ sở để khảo sát thì ta có thể nhận định 
như trên. 


2. Đạo đức sau khi giải thoát: 


Những điểm được trên đây tuy chỉ bản về ý nghĩa đạo 
đức lấy sự hướng thượng làm chủ yếu, nhưng thật ra nếu 
chỉ có thế thôi thì ý nghĩa đạo đức của Phật giáo chưa phải 
hoàn toàn. Tất cả sự giải thích ở trên đều thuộc Tiểu thừa. 
Nếu chỉ giải thích như trên thì người sau khi đã được giải 
thoát mà còn hoạt động đạo đức trong thế giới hiện thực thì 
người đó có thê nói là trụy lạc, vì lẽ cứ theo cách xử lý ở 
trên, người đã giải thoát rồi không cần đến đạo đức nữa, vì 
đạo đức chăng qua chỉ là phương tiện để đạt đến giải thoát 
mà thôi. Trên thực tế trong hàng ngũ La Hán của Tiểu thừa 
tuy cũng có người nghĩ như thể, nhưng nếu đứng trên 
phương diện toàn thể mà nhận xét thì lập trường của Đức 
Phật quyết không phải thế. Ở đây ta hãy tạm gác sang một 
bên tất cả những giáo điều liên hệ mà chỉ cần nói lên sự 
kinh lịch của vị Thủy Tổ của Phật giáo tức là Phật Thích 
Ca. 

Lúc ba mươi lăm tuổi Đức Phật đã đến giải thoát, tức 
là cảnh giới đại Niết bàn, nhưng sự hoạt động của Ngài ở 


thế giới hiện thực vẫn cứ được tiếp tục ròng rã trong bốn 
mươi lăm năm sau đó gần như không lúc nào gián đoạn, mà 
mục đích là hoạt động để cứu độ thế nhân, và những hoạt 
động cứu thế đó, như đã nói ở trên, không phải chỉ đề 
xướng đạo xuất gia giải thoát, mà đối với tất cả đạo đức thế 
gian, Phật đều quan tâm đến. Có lúc Phật đứng ra làm trọng 
tài để dàn xếp các cuộc tranh chấp giữa các quốc gia để 
chấm dứt chiến tranh, cũng có lúc tự lãnh lây trách nhiệm 
hòa giải các cuộc cãi lẫy giữa những cặp vợ chồng trong 
gia đình, thậm chí còn nói đến sự cần thiết tích trữ của cải 
để dành nữa. Ở đây có một điểm ta cần đặc biệt lưu ý là: tại 
Ấn Độ thuở xưa tất cả các bậc Thánh nhân đều được đặt 
tên hiệu là Mâu Ni (Muni). Mâu Ni có nghĩa là trầm mặc, 
mà những người đã đạt đến giải thoát thường ở trong thâm 
u tịch mịch chính là do ý nghĩa đó mà ra. Nhưng chỉ có 
Đức Phật theo tập quán phổ thông, tuy cũng được liệt vào 
hàng Mâu Ni, song thật thì chăng có vẻ Mâu Ni chút nảo. 
Nghĩa là Ngài không phải là người ưa sự tịch mịch, bất 
động, mà trái lại, trong suốt 45 năm hoạt động cứu đời 
không lúc nào gián đoạn, không biết mỏi mệt. Ngài đã tỏ ra 
là người đả phá chủ nghĩa ân tuẫn trầm mặc, thật là một sự 
kiện độc đáo trong hàng ngũ Mâu Ni tại Ấn Độ thuở xưa. 
Nhưng tất cả hoạt động và lời nói của Phật trong 
khoảng 45 năm có ý nghĩa gì? Vẫn đề này đứng về phương 
diện giáo nghĩa học tuy có nhiều điểm bàn cãi, nhưng nêu 
nói tóm tắt cái cốt tủy của nó thì tất cả lời nói và hoạt động 
đó quyết không phải là phương tiện để được đạt đến giải 
thoát, đó là điều mà tưởng không cần nói ai cũng biết, vì 
lúc ba mươi lăm tuổi Đức Phật đã được giải thoát và như 


thế, là Ngài đã đạt đến mục đích mong muốn rồi. Những 
hoạt động trong 45 năm của Đức Phật là những hoạt động 
giải thoát, do đó là sự giáo hóa về đạo đức giải thoát. Dĩ 
nhiên, khi Đức Phật giảng giải đạo hòa hợp giữa vợ chồng 
không có nghĩa là Phật nói chính mình sau khi giải thoát 
còn cần phải thực hành điều đó, cũng như khi Ngài nói đến 
chính trị không có nghĩa là tự Ngài cũng muốn tham gia 
việc quốc chính. Bản thân Đức Phật lúc cũng là một người 
xả thế, vượt hăn lên trên mọi ràng buộc và thèm muốn của 
cuộc đời, đứng ra ngoài vòng tranh chấp của nhân thế, siêu 
việt, tự tại, sống cuộc đời ăn xin: đó là một sự thực lịch sử. 
Tóm lại, Đức Phật hoạt động và chỉ đạo ở mọi lĩnh vực vì 
Ngài cho đó là cái chức vụ của Ngài, và ta có thể nói đó là 
phạm vi hoạt động sau khi giải thoát. 

Như vậy, nếu căn cứ vào những nhận xét trên đây, ta 
thấy đạo đức quan của Phật giáo Nguyên thủy không phải 
chỉ là phương tiện để đạt đến giải thoát, mà có thê coi đó là 
thuộc tính chủ yếu của tác dụng tự do sau khi giải thoát. 
Nhận xét theo kiểu kiến giải ở đoạn trên thì đạo đức là 
phương tiện để từ tự nhiên thái đạt đến siêu tự nhiên thái 
(giải thoát); còn nếu nhận xét theo đoạn này thì đạo đức từ 
siêu tự nhiên thái trở lại chiếu rọi vào tự nhiên thái mà để 
cao cái giá trị tất yêu của nói trong lịch trình đến giải thoát. 
Song trường hợp trên đây lấy ngã chấp, ngã dục và tâm sở 
đắc, dù ở bất cứ hoàn cảnh nảo cũng hoản toàn vô ngã: có 
thê nói hoạt động đạo đức ở giai đoạn này chắng qua chỉ là 
cái thiên chức tối cao tự mình quy định. Bởi thế đến đây, 
đạo đức không còn là phương tiện nữa mà là giá trị của giải 
thoát vậy. 


Tóm lại, giữa sự đề cao giải thoát và tưởng thưởng 
đạo đức của Phật giáo Nguyên thủy, ta thấy một sự thực 
nhất trí rất hiển nhiên, mà về sau khi Đại thừa Phật giáo 
phát triển, cũng phải thừa nhận. 


“6Ø tuø Ú2 
ĐẠI THỪA GIÁO TỎNG HỢP 


Trở lên, ta thấy giáo lý của Phật giáo Nguyên thủy đối 
với đạo đức có hai phương diện, nghĩa là coi đạo đức là 
phương tiện để đạt đến giải thoát, và đạo đức ứng dụng sau 
khi giải thoát. Nhưng nói đúng ra, nếu chỉ có thế thì vẫn 
chưa được hoàn toàn sáng tỏ, vì những lẽ sau đây: 

1) Nội dung của giải thoát, ít ra cũng trên bề mặt, 
chưa được xác định. 

2) Muốn đạt đến giải thoát phải lấy đạo đức làm 
phương tiện, nhưng sau khi giải thoát rồi trở lại hiện thực 
thì hoạt động đạo đức trên căn cứ nào, điều đó vẫn chưa 
được thuyết minh. 

3) Sự hoạt động trở lại này tất kính có thể được thành 
như Phật, bất luận người nào đều có thể làm được hay có 
nghĩa vụ phải làm, điều này trong các kinh điển cũng chưa 
HÓI TỐ. 

4) Hãy tưởng tượng Phật đã nhập Vô dư Niết bàn mà 
sau trở lại hoạt động thì sự hoạt động ấy cũng sẽ khó mà 
thực hành được một cách trọn vẹn. 

Như vậy, địa vị đạo đức trong Phật giáo rốt cuộc cũng 
cần chỉ là một giai đoạn - một giai đoạn ở trình độ thấp-đề 
đạt đến giải thoát, còn hoạt động đạo đức sau giải thoát 
chăng qua cũng chỉ là một hoạt động làm cảnh. Trong giáo 
lý Phật giáo cho lập trường này là lập trường Tiểu thừa. Dĩ 


nhiên, trong thực tế, vị La Hán của Tiểu thừa cũng vì thế 
gian mà hoạt động nhiều cho các viện thiện, nhưng bất luận 
trong trường hợp nào đều lấy siêu thoát làm chủ đích, 
không thừa nhận đạo đức thế gian có một ý nghĩa to lớn: đó 
là đặc chất của giáo lý Tiểu thừa. Nói một cách đơn giản, 
các học giả Tiểu thừa, căn cứ vào kinh điển Nguyên thủy, 
tuy lây việc thuyết minh ý nghĩa nhiệm màu của kinh điển 
đó làm mục đích, nhưng vì quá chuyên môn hóa và đề cao 
đạo xuất gia nên đối với những đức mục mà Phật đã nói 
cho hàng tại gia hầu như không đề cập tới. Đó là một sự 
thực lịch sử. 

Không thỏa mãn với lập trường trên đây, muốn trở về 
với tính thần của Đức Phật, tổng hợp cả hai pháp môn 
hướng thượng và hướng hạ mà trước kia mới chỉ được thê 
nghiệm bởi chính Đức Phật chứ trên giáo lý nó vẫn chưa 
được chỉnh lý, giờ muốn chỉnh lý vấn đề đó chính là Đại 
thừa Phật giáo, và chính đây là điểm khu biệt giữa Tiểu 
thừa và Đại thừa. Nói một cách cực đơn giản thì: Tiểu thừa 
chủ yếu là chú trọng về mặt biểu hiện của những lời Phật 
nói, mà cái chân ý của Phật lại nằm ở phía ssau những lời 
nói đó. Trái lại, Đại thừa chỉ muốn chuyên căn cứ vào nhân 
cách của Phật để tìm hiểu tinh thần của Ngài. Tiểu thừa 
chuyên hướng về chủ nghĩa xuất gia, Đại thừa lấy Bồ tát- 
người thế tục cầu đạo-làm lý tưởng, cho nên hiển nhiên là 
có tính cách thông tục, còn về học phong, Tiểu thừa thích 
biến những lời Phật nói thành hình thức cô định rồi cô găng 
đem phân tích nó một cách tỉnh tế. Đại thừa, trái lại, muốn 
tổng hợp để quan sát hết thảy, đó là đặc trưng của Đại thừa. 
Do đó, đối với vẫn đề hiện tại, nghĩa là sự quan hệ giữa giải 


thoát và đạo đức, Đại thừa đã phát huy cái đặc trưng đó 
như thế nảo? Dĩ nhiên, về vẫn đề này tuy cùng là Đại thừa, 
nhưng cũng có nhiều tôn phái khác nhau, cho nên không 
thể định đoán một cách nhất khái được. Mặc dầu vậy, 
nhưng điểm then chót mà các tôn phái căn cứ để xác lập 
đạo đức vẫn là điểm dùng hình thức nào để thống nhất cái 
chung kết Niết bàn sau khi ngộ và cái nguồn gốc vô minh 
khi còn mê? Về vấn đề này, có thể nói các tôn phái đều có 
điểm cộng thông (xem lại Thiên thứ hai, chương ba và 
bôn). 


“6Ø thu tư: 
CHÂN KHÔNG DIỆU HỮU 


Từ rất sớm, tư tưởng Bát Nhã đã trở thành tư tưởng 
căn bản của tất cả các tôn phái Đại thừa. Mà tư tưởng căn 
bản đó có thể thâu tóm vào bốn chữ Chân Không Diệu 
Hữu. Nếu đứng trên lập trường tu dưỡng mà nói thì Chân 
Không là cái đương thể tối hậu của sự phủ định hoàn toàn 
ngã chấp, ngã dục, siêu việt hiện thực, nhưng tuyệt nhiên 
không có nghĩa là hư vô, mà trái lại có thể nói đó là cái tâm 
cảnh sung thực, tự do tuyệt đối. Về mặt giáo lý, Bát Nhã 
không lập ngẫu tượng, cho nên cái đương thể tối hậu đó, về 
phương diện biểu tượng, không làm cách nảo để diễn tả 
được. Trên quan hệ, vì phải thoát ly cái cảnh giới cá biệt, 
và hạn chế này, nên về mặt tiêu cực, nói là Không, nhưng 
thật thì không ngoải việc thể nghiệm cái năng động thái 
thuần túy. Do đó, nếu nói theo tâm cảnh ấy thì tất cả hoạt 
động của chúng ta đều là để thanh tịnh hóa thế giới nảy, mà 
tất cả sự vật đều là cái ánh sáng phóng từ tướng Chân như 
ra (Diệu Hữu). Đứng ở một phương diện mà nhận xét thì 
thế giới quan của Bát Nhã có vẻ như vô vũ trụ luận; không 
những thế, nếu nhận xét ở một khía cạnh khác, thế giới 
quan tuy hiển nhiên đã biến thành Phiếm thần luận, nhưng 
rốt cuộc cũng không ngoài cái kết luận được rút tỉa từ tư 
tưởng Chân Không Diệu Hữu. Sự khảo sát về Chân Không 
Diệu Hữu tuy đã trở thành xuất phát điểm căn bản của tất 
cả triết học Đại thừa sau này, nhưng vấn đề ở đây-mối quan 


hệ giữa giải thoát và đạo đức - theo lập trường Bát Nhã, 
nên xử lý như thế nảo? 

Theo Bát Nhã, nếu nói một cách phiến diện thì đạo 
đức vẫn chỉ là một trong những phương tiện để đạt đến 
cảnh giải thoát của Chân Không. Đề đạt mục đích đó, như 
mỌI người đều biết, cần phải tu hạnh Lục Độ, mà trong Lục 
Độ bao gồm những đức mục đạo đức như sự nghiệp từ 
thiện (bó thí), đức hạnh (trì giới), nhẫn nại, nỗ lực v.v... 
Nhưng sở dĩ Bát Nhã có cái đặc sắc Bát Nhã thay vì chú 
trọng vào pháp môn hướng hạ. Dĩ nhiên, thật ra trong quá 
trình tu dưỡng, tuy không có hướng thượng hay hướng hạ 
khác nhau, nhưng giữa hướng thượng và hướng hạ, không 
thê không có một thái độ bất đồng. Đó là đặc sắc của Bát 
Nhã. Do đó, cái địa vị của đạo đức đối với giải thoát, nêu 
nói một cách phiến diện, thì tuy chỉ là phương tiện, nhưng 
ở một phương diện khác mà nói, thì trái lại nó phải là căn 
cứ giải thoát mới có thể hoàn thành được đạo đức chân 
chính. Nghĩa là Lục Độ là phương tiện để đi đến Chân 
Không, nhưng đồng thời, Lục Độ chân chính phải đạt đến 
Chân Không, mới có thể được hoàn thành, và như vậy nó 
lại là yếu tổ không thể thiếu để tạo thành thế giới Diệu 
Hữu. Nói thế tuy có vẻ biến thành trừu tượng, nhưng nếu 
nói một cách cụ thể thì tuy là sự nghiệp từ thiện, nhưng sự 
nghiệp từ thiện bất luận là xuất phát từ động cơ nào đi nữa, 
nó cũng hàm chứa một sự hy sinh tự kỷ, đả phá ngã chấp, 
ngã dục làm phương tiện đề thể hiện thế giới Chân Không. 
Theo ý nghĩa đó, Lục Độ được coi là hàng đầu, nhưng bố 
thí mà nhắm cầu lợi cho chính mình dù chỉ một mảy may 
thôi, thì lập tức Bồ thí Ba la mật biến thành vô nghĩa, mất 


chân chính. Bồ thí chân chính là phải có tính cách của cái 
gọi là “Tam luân thể không”, nghĩa là đừng bao giờ phân 
biệt mình là người cho, có kẻ nhận của mình cho, và có vật 
để mình cho; coi hành động bố thí của mình chỉ là một 
phận sự cao cả nên làm, thế thôi. Có như thế bố thí mới có 
được ý nghĩa chân chính, mà quan niệm này chỉ khi nào đạt 
tới cảnh giới Chân Không mới có thể được hoàn thành, 
đồng thời, khi bố thí với tỉnh thần Tam luân không Diệu 
Hữu, đó là tinh thần của Bát Nhã, và tỉnh thần ây không 
phải chỉ hạn cục trong lĩnh vực bồ thí từ thiện, mà bất cứ nỗ 
lực làm một việc gì có tính cách vì người, giúp đời, đều 
cũng phải xuất phát từ lập trường đó, nếu không sẽ trái 
ngược hắn với tinh thần Bát Nhã. Cái gọi là vô duyên từ bi 
chính là chỉ tinh thần đó. Kinh Kim Cương nói “Ưng vô sở 
trụ nhi sinh kỳ tâm” chắng qua cũng chỉ biểu thị cái tỉnh 
thần và thái độ căn bản đó mà thôi. Chỉ khi nào theo tỉnh 
thần đó mà đạo đức hóa xã hội thì mới có thể thực hiện 
được Tịnh Độ Diệu Hữu. Cho nên tôi tưởng ta có thể giải 
thích thế giới quan Phiếm thần luận của Bát Nhã như sau 
chỉ hạn cục ở phương diện đạo đức thôi: Xây dựng trên cơ 
sở của tâm vô sở đắc để hoàn thành việc đạo đức hóa xã 
hội. Trong kinh Bát Nhã thường nói “Nhờ năng lực của Bát 
Nhã: người điếc được nghe, người mù được thấy, người 
què được đứng”. Những câu trên đây vốn ám chỉ cái trí 
kiến lực, nhưng ta cũng có thể giải thích nó là cái kết quả 
của năng lực đạo đức cứu tế xã hội theo tinh thần Tam luân 
thể không vậy. 

Tóm lại, vào thời đại Nguyên thủy Phật giáo, Bát Nhã 
đã hoàn toàn thực hiện cái nhân cách của Đức Phật, đem 


dung hợp và nhất ban hóa giải thoát và đạo đức để tạo cho 
triết học Chân Không Diệu Hữu một cơ sở mà có thể nói 
thật đã thấu triệt được chỗ lập cước của tinh thần chân thực 
của Phật. Đó cũng là lý do tại sao Bát Nhã, vốn thừa kế 
chân tinh thần của Phật giáo Nguyên thủy, được nhận là 
căn đề của Phật giáo Đại thừa (xem lại tiết mục Chân như 
quan của Bát Nhã ở trên). 


BÁT TRỤ NIÉT BÀN 


Theo lập trường của Bát Nhã thì mục đích cuối cùng 
của chúng ta là phải cùng với hết thảy chúng sinh cùng tiễn 
tới mới có thể đạt đến giải thoát. Nhưng ở đây vẫn đề được 
đặt ra là: xuất phát từ lập trường nảy thì phải xử trí như thế 
nào về Niết bàn ở bên kia? Ở trên, đặc biệt là sự giải thích 
của Tiểu thừa, Niết bàn có hai loại: Hữu Dư Niết bàn và Vô 
Dư Niết bàn. Hữu Dư Niết bàn là quả vị trong đó hành giả 
tuy đã được giải thoát nhưng vẫn còn có thân thể lưu lại ở 
đời; Vô Dư là quả vị sau khi chết, nghĩa là cái quả vị tịch 
diệt không còn trở lại hiện thực giới nữa. Đó là giải thoát 
quan có tính cách cá nhân đã từ lâu chi phối Phật giáo giới. 
Song đến thời kỳ Đại thừa, vì giải thoát quan được mở rộng 
nên nếu chỉ có hai loại Niết bàn như trên thì không thể nào 
khiến cho người ta thỏa mãn được cái lý tưởng hay thệ 
nguyện cứu độ. Niết bản quan trên đây, như vừa nói, là bản 
vị cá nhân, còn Niết bàn quan ở thời kỳ Đại thừa có thể nói 
đã tiến đến bản vị xã hội. Nếu chỉ hoàn thành sự giải thoát 
của chính mình vốn là một bộ phận nhỏ bé trong một tập 
thể cộng đồng, mà không hoàn thành sự giải thoát cho 
những người khác thì chưa có thể nói là Niết bàn chân 
chính. Do đó, để thích ứng với lập trường nảy, Niết bàn 
quan đã được thừa nhận từ trước không thể không được mở 
rộng hoặc thay đổi ý nghĩa: đó là quan niệm đặc biệt về 


Niết bàn giới của Đại thừa. Nói theo thuật ngữ của Phật 
giáo thì đó là Bất Trụ Niết Bàn (Apratis thitanirvana). 

Bất Trụ Niết Bản là tuy lấy bình đẳng giới làm lý 
tưởng tôi hậu, nhưng không trụ ở bình đẳng giới, mà trái 
lại, trụ ở sai biệt giới để cùng với hết thảy chúng sinh cùng 
tiễn tới, như vừa nói ở trên, dần dân đả phá sự tồn tại ở địa 
vị hạ đăng mà tiến tới sự tồn tại ở địa vị cao đẳng, và chính 
đối với quá trình đó mà mệnh danh Bất Trụ Niết Bàn. Trên 
văn hiến; danh từ này đã được dùng trong các kinh Giải 
Thâm Mật và Nhập Lăng Già v.v... Dĩ nhiên về phần nội 
dung tư tưởng thì tuy đã có trong kinh Bát Nhã, kinh Pháp 
Hoa, nhưng danh từ bất Trụ Niết Bàn được thêm vào và 
được coi là một loại riêng thì hoàn toàn phát sinh sau thời 
đại tư tưởng Như lai tạng và tư tưởng Chân như đã được 
kiện toàn. Chăng hạn phái Duy Thức, ngoải Hữu Dư và Vô 
Dư, thêm... thanh tịnh Niết bàn (tự thể của Chân như) cùng 
với Bất Trụ Niết bàn để cộng thành bốn loại Niết bàn. 

Tóm lại, bất Trụ Niết Bàn điều hòa giữa hai tư tưởng 
luân hồi và giải thoát, tuy ở trong thế giới luân hồi, nhưng 
điều đó không phải là kết quả của nghiệp lực trói buộc, mà 
trái lại hoạt động một cách tự do, tự tại và tích cực cứu độ 
chúng sinh. Tuy lấy giải thoát làm lý tưởng, nhưng khác 
hăn với trạng thái tịch tĩnh của Vô Dư Niết Bản, có thể nói 
Bất Trụ Niết Bàn là cái đương thể mà một mặt là vĩnh viễn 
luân hồi, mặt khác lại là vĩnh viễn giải thoát, tức như Đức 
Phật lây hạnh nguyện của Bồ tát để hoạt động và đem sự 
hoạt động đó làm sự khảo sát vĩnh viễn. Do đó, để thực 
hiện Niết bàn này, hành giả không nhất định phải xa rời 


thực tế, mà trái lại ở ngay trong đời, đi thắng vào cuộc đời, 
trụ vào cái tâm giải thoát vô sở đắc, cùng với hết thảy mọi 
người, tích cực hoạt động để chân thiện mỹ hóa cõi đời 
này, ta có thê nói đây là một tinh thần đã được phát huy đến 
cực điểm vậy. 

Trong Phật giáo Đại thừa nói sinh tử tức Niết bàn, tất 
cả các pháp thế gian đều là Phật pháp, v.v... chính là muốn 
thuyết minh cái ý nghĩa chân chính của Bất Trụ Niết Bàn 
này. Do đó, sự thực hiện Niết bàn nảy không phải chỉ hạn 
cục ở những người xuất gia, mà những người sinh sông 
ngay giữa đời trần tục mà nhà Phật thường gọi là tại gia Bồ 
tất cũng có thể thực hiện được một cách dễ đàng, như Bồ 
tát Quan Âm hiện thân tướng tại gia và biến hóa ra vô số 
thân để cứu độ chúng sinh chăng hạn, chính là thuyết muốn 
biểu hiện và cụ thể hóa tư tưởng Bất Trụ Niết Bản. 

Sự quan hệ giữa đạo đức và giải thoát trong Phật giáo 
đến đây thật đã dung hợp làm một và điều đó chẳng qua 
cũng chỉ là hệ thống hóa cái bản ý và chân tinh thần của 
chính Đức Phật mà thôi. 


“6Ø thứ sáu: 
KÉT LUẬN 


Trở lên tôi đã trình bày một cách rất sơ lược về sự 
phát triển tư tưởng giải thoát và đạo đức trong Phật giáo. 
Sau đây xIn tóm tắt tất cả những điểm đã được nhận xét ở 
trên. 

1) Lý tưởng tối hậu của Phật giáo, dù nói cách nào đi 
nữa, vẫn là siêu việt giới, bỉ ngạn giới, mà siêu việt giới 
hay bỉ ngạn giới tuy được gọi là điều thiện tối cao, nhưng 
nói theo ý nghĩa phố thông thì không phải thiện cũng không 
phải ác, mà là thế giới siêu đạo đức. 

2) Đạt đến thế giới đó, trong nhiều phương thức khác 
nhau, phương thức đạo đức là trọng yếu nhất. Nghĩa là dựa 
vào đạo đức đề đả phá ngã chấp ngã dục, làm chủ tự nhiên 
thái, đồng thời khai sáng một thế giới tự chủ mới, đó là con 
đường chủ yếu hướng đến giải thoát. 

3) Tuy giải thoát giới là lý tưởng tối cao của Phật 
giáo, nhưng đó không phải là nơi để cá nhân ngừng lại, mà 
phải trở về thế giới hiện thực, đi thắng vào cuộc đời, dùng 
đạo đức hướng thượng để dắt dẫn chúng sinh cùng xu 
hướng tới thế giới lý tưởng. Đó là điều mà Đức Phật đã 
thực hành và đó cũng là một đặc sắc lớn của Phật giáo Đại 
thừa. 

4) Như vậy, nói theo Phật giáo, đạo đức gồm có hai ý 
nghĩa hướng thượng và hướng hạ. Hướng thượng là đạo 
đức còn chỗ mong được, hướng hạ là đạo đức không còn 


chỗ mong được, nhưng đứng về mặt thực hành mà nói thì 
xuyên qua đạo đức “hữu sở đắc” (có chỗ mong được) để 
đạt đến thế giới siêu đạo đức, rồi lại xuyên qua siêu đạo 
đức giới để mà trở xuống đạo đức “vô sở đắc” (không còn 
tâm mong được), như vậy về thủ tục khái niệm không khỏi 
có điểm phiền phức và xa vời. Do đó, muốn điều hòa và 
thống hợp cả hai thái độ trên đây để tiến hành thì phải có 
một đường lối khác: đó là tư tưởng Bắt Trụ Niết Bàn (hay 
Bắt Trụ sinh tử) vậy. Đạo đức, lẫy thế giới vĩnh viễn làm lý 
tưởng, làm bối cảnh là con đường trực tiếp đưa đến giải 
thoát, đồng thời lại là hoạt động giải thoát mà trong đó 
muốn gạt bỏ hắn sự phân biệt hướng thượng, hướng hạ và 
xuất gia, tại gia. 

5) Duy trì cái lý luận đó mà phát khởi là từ tư tưởng 
Chân Không Diệu Hữu đến thuyết Như lai tạng hoặc thuyết 
Chân như v.v... trong triết học Đại thừa. Nói về mặt biểu 
hiện, tất cả chúng ta, tuy lấy ngã chấp, ngã dục làm trung 
tâm, nhưng đều có khả năng tính thành Phật, đó là lý luận 
mình, người bình đăng. Do sự bình đẳng đó mà phát huy 
lòng từ bi vô hạn, thực hiện khả năng tính thành Phật của 
mình, của người một cách bình đăng, nô lực khai triển Tịnh 
độ: đó là Bất Trụ Niết Bàn. Nếu nói một cách đơn giản thì 
cái đương thể của Bất Trụ Niết Bản là cái tướng của Niết 
bàn vĩnh viễn và hoạt động vĩnh viễn. 

6) Căn cứ vào những điểm nhận xét trên đây những 
người cho Phật giáo chỉ là cuộc vận động luân lý là do đã 
không chú ý đến giải thoát vĩnh viễn mà có sự hiểu lầm đó. 
Đồng thời, những người cho răng sắc thái luân lý trong đạo 


Phật rất bạc nhược là đo đã không lưu tâm đến ý nghĩa đạo 
đức bất Trụ Niết Bàn mà có sự hiểu lầm như thế. 

7) Từ trước tới nay, các nhà học Phật chuyên đóng 
khung trong quan niệm giới, thiếu hắn tính cách thực tế hóa 
Đạo và Đời. Như thế thật đã không phủ hợp với tinh thần 
của Đại thừa Phật giáo lấy nhân cách của Đức Phật làm 
trung tâm để phát triển. Bởi vậy, ở đây tôi đã lẫy hoạt động 
làm bản vị để thảo luận một cách sơ lược như trên về sự 
quan hệ giữa giải thoát và đạo đức trong Phật giáo. Mong 
được các bậc cao minh phủ chính. 


QUAN NIỆM VẺ NGHIỆP CỦA PHẬT 
GIÁO VỚI TỰ DO BÁO CHÍ 


'Giấtuwnhất - 
PHẠM VI CỦA VẤN ĐẺ 


Trong khi trình bày tư tưởng của Phật giáo Nguyên 
thủy, tôi đã cô gắng hết sức để nghiên cứu vấn đề này một 
cách rõ ràng về mặt lý luận mong đạt đến một kết luận thỏa 
mãn. Tựu trung, về vẫn đề Nghiệp, tôi đã đứng về phương 
diện tâm lý và luận lý mà nhận xét để nói đến nhiều vấn đề 
khác tiềm tàng trong đó; và cái kết quả của sự khảo sát đó, 
tôi đã trình bày ở mục “Nghiệp và Luân Hồi” trong cuốn 
“Nguyên thủy Phật giáo Tư Tưởng luận”, (thiên thứ hai, 
chương thứ tư). Lúc đó tôi tưởng thế đã là được rồi, nhưng 
giờ tôi tự cảm thấy vẫn chưa được thỏa mãn, khi cô găng 
thuyết minh về luật nhân quả của Nghiệp, tôi đã có ý kiến 
cho thuyết đó của Phật giáo tương tự như Cực Đoan Quyết 
Định Luận (Deter minism) và Tất Nhiên luận (Necessita- 
rianism). Dĩ nhiên là lập trường của Phật không phải như 
thế. Vấn đề hiện tại được nêu ra là: làm thế nào để có thể 
điều hòa giữa luật nhân quả của Nghiệp và ý chí tự do? Vì 


chưa đề cập đến lý luận đó, cho nên không khỏi có chỗ còn 
khuyết điểm. Để bổ cứu sự thiếu sót đó, tôi xin nêu ra ở 
đây để giải thích, hy vọng các bậc cao minh phê phán và bô 
khuyết. 

Muốn nói đến vấn đề tự do ý chí trong Phật giáo 
Nguyên thủy, trước hết cần phải thuyết minh các vấn đề 
sinh mệnh quan và tâm lý quan, nhưng về những vấn đề 
này tôi đã thảo luận một cách rất tường tận trong Nguyên 
thủy Phật giáo Tư Tưởng luận rồi, cho nên ở đây, tôi chỉ 
xin đề cập đến những điểm cần thiết mà thôi. 

Theo Phật thì hoạt động sinh mệnh của chúng ta lây 
dục (tanha) làm trung tâm, nghĩa là lấy hữu dục 
(bhavatanha) làm cái hạch tâm rồi thành ái dục (kama 
tanha), phổn vinh dục (vibhava tanha) làm hiện tượng sinh 
mệnh mà hoạt động, nhưng theo Phật thì cái gọi là dục ấy 
về bản chất, vốn không phải là sự xung động ý thức mà là 
vô thức, cái gọi là vô minh chăng qua chỉ là cái tên gọi 
được thêm vào cho xung động vô thức đó mà thôi. Cái mà 
Schopenhauer gọi là “ý chí mù quáng” chính là cái đó, 
nhưng trong cái “ý chí mù quáng vô minh” ấy, nếu nói là 
phát sinh thì có thể gồm có những yêu tố tâm lý như Sắc 
(cái tác dụng lấy vật chất hình thành), Thụ (cảm tình), 
Tưởng (biểu tượng), Hành (ý chí) và Thức (ngộ tính, lý 
tính). Tựu trung, Thức là yêu, tố khai triển đầu tiên. Võ 
minh là ý chí sinh tồn, để đạt đến mục đích sinh tồn đó, cần 
phải có một cơ quan chỉ đạo, cho nên Thức là yếu tố phát 
sinh đầu tiên để làm cái nhiệm vụ ấy. Thuyết “Biểu tượng 
phát sinh từ ý chí” của Shopenhauer chính là cái đó. 


Như vậy, hoạt động sinh mệnh tuy đã biến thành hoạt 
động tâm lý, nhưng theo Phật, trong sự hoạt động ây không 
có một vật gì có định làm trung tâm để làm cho sinh mệnh 
và tâm lý hoạt động cả. Hết thảy là một dòng nước chảy 
liên tục, không một khắc nào ngừng ở một trạng thái giông 
nhau, nhưng theo Phật, cái nguyên tắc quán thông làm cho 
những hoạt động đó liên tục, không gián đoạn, là sự liên 
tục của kinh nghiệm, không những thê mà còn là tính cách 
của sự tích tụ kinh nghiệm. Nếu nói theo Phật thì: những 
hoạt động của ta, bất luận là căn cứ vào thức hay vô thức, 
đều ghi lại trong hoạt động tâm lý của ta một tính cách, và 
cái tính cách đó sẽ là cái nhân tố quyết định cho những hoạt 
động tới. Như vậy, từ hành động tiễn đến tính cách, do tính 
cách tiến tới hành động: đó là hiện tượng của những hoạt 
động sinh mệnh hoặc tâm lý. Á Lý Sĩ Đa Đức (2) nói do 
hành động mà sinh tính cách, còn Shopenhauer thì lại nói 
do tính cách mà có hành động. 

Nhưng Phật, vì thừa nhận kết quả của sự luân hồi vô 
hạn, thì cho rằng cả hai phương diện trên đều đúng cả. 
Những hoạt động ý chí của ta, tuy là một dòng nước luôn 
luôn biến hóa, nhưng nếu có một cái gì nhất quán giữ cho 
ta được đồng nhất, thì đó chính là cái tính cách liên tục trên 
đây vậy. Cái được gọi là Nghiệp trong Phật giáo thật ra 
cũng là ám chỉ cái tính cách được khắc thêm bởi hành động 
đó, và mối quan hệ nhất định giữa hành động và tính cách, 
tính cách và hành động ấy được gọi là nhân quả. Nói theo 
Đức Phật thì cái quan hệ nhân quả đó biểu hiện theo hai 
lớp: một về mặt hoạt động tâm lý và một về mặt hưởng thụ 
họa phúc. Nói một cách rõ ràng hơn thì người tạo nghiệp 


thiện một mặt làm cho mình trở thành người tốt, mặt khác 
chính mình cảm thấy là người có hạnh phúc; còn người làm 
điều ác thì kết quả trái ngược hắn với điều trên đây, mà 
chính những điều thiện, ác, họa, phúc đó là lý do khiến cho 
nhân loại trở thành thiên sai vạn biệt (xin xem Nguyên thủy 
Phật giáo Tư Tưởng luận, thiên thứ hai, chương thứ tư, mục 
Nghiệp và Luân Hồi). 

Khảo sát như thế, ta thấy kiếp này chúng ta mỗi người 
có một vận mệnh khác nhau, tuy do ở sự hoạt động của tâm 
lý, nhưng thật thì hết thảy đều do cái nghiệp lực từ bao 
nhiêu kiếp trước mà nhà Phật gọi là vô thủy kiếp nó xui ra 
như thể. Như Vậy, có thể nói tất cả đều tùy theo sinh mệnh 
mà quyết định cả. Tại sao? Vì từ lúc sinh ra tuy có tích tụ 
những kinh nghiệm, nhưng những kinh nghiệm đó chắng 
qua cũng chỉ là kết quả của cái tính cách tiên thiên mà thôi. 
Nghĩa là khi người ta định thực hiện một hành động gì đều 
có hai loại động cơ trở lên, thì trong đó nên chọn động cơ 
nào? Sau khi khảo lự chắc chắn, người ta sẽ lựa chọn động 
cơ đầu tiên. Nếu căn cứ vào bề ngoài mà nói, ta thấy điều 
đó tựa hồ như tác dụng của ý chí tự do, nhưng trên thực tế, 
cái động cơ được lựa chọn đó rỐt cục cũng nhất trí với tính 
cách tiên thiên. Nghĩa là tính cách tiên thiên có thể được 
coi là nguyên động lực vô thức quy định sự lựa chọn đó. 

Như vậy, sự khảo sát của Đức Phật cuối cùng cũng 
giống như thuyết “Túc-Tác-Nhân-Luân (Pubha-Katahetu- 
Vada)”, hoàn toàn là người chủ trương định mệnh luận, 
không thừa nhận có ý chí tự do, còn từ hiện tại đến vị lai thì 
như các bộ phái Vương Sơn Bộ (Rajagirika), Nghĩa Thành 


Bộ (Saddhatthika) v.v... chủ trương: “hết thảy đều do ở 
nghiệp-Sabbamidam Kammatoti” (Kattha Vatthu XVII, 
ba), quy kết tất cả cho túc nghiệp và cho đó là chân lý của 
Đức Phật. 

Nhưng trên đây chỉ là những kiến giải đại lược thôi, 
chứ thật ra chưa phải là kết luận thỏa đáng của chính Đức 
Phật, vì người ta thấy trong các kinh điển có ghi lại những 
cuộc tranh luận của Đức Phật đối với những thuyết Cực 
đoan quyết định luận, Vận mệnh luận lưu hành ở thời bấy 
giờ. Chăng hạn như trong bộ Trung A Hàm quyền thứ ba, 
Độ Kinh (Anguttar IP. In 3), đưa ra thuyết ba loại ngoại 
đạo đề bài xích, mà trong đó ít ra đã có hai loại chủ trương 
Quyết định luận, còn loại kia chủ trương cái gọi là Thần ý 
luận (Issaranimmanahe tuvada) cho hết thảy đều do nơi 
Thần ý. Do đó đã đi đến kết luận là: tất cả hành động ý chí 
của ta đều có thần ý ngẫm ngầm thao túng. Quyết định luận 
tức là Túc Nghiệp luận (Pubha kata hetu vada), một sự 
khảo sát cho rằng tất cả đều do cái nghiệp ở kiếp trước. 
Đức Phật không không chấp nhận Thần ý luận, mà đối VỚI 
thuyết cho hết thảy đều do tiền nghiệp triệt để quyết định, 
cũng cực lực bài bác. Lại như trong kinh Sa Môn Quả 
(Samann Phala Sutta) nói đến phái Lục Sư, trong đó có Ma 
Ha Ly Cù Xà La (Makkhali Gosala) chủ trương tất cả đều 
do tự nhiên quy định. Đó là học phái không thừa nhận tự do 
ý chí của người ta. Đức Phật cho đó là một chủ trương rất 
phi lý, bởi thế đã cực lực bài bác. Nhất là xem trong Tạp A 
Hàm bằng văn PãLi (Samyutta Mikaya, IV, pp 230- 231), 

có người tên là Thi Bà Ca (Moli Yasivaca) chủ trương tất 
cả những kinh nghiệm khổ vui đều do túc nghiệp. Người 


này đem ý kiến đó hỏi Phật; Phật trả lời đó là nhận định sai 
lầm, vì sự khổ vui của người ta, tuy một phần nào do túc 
nghiệp, nhưng ngoài ra cũng còn có những nguyên nhân 
hậu thiên gây nên. Đối với vấn đê này Đức Phật đã thái độ 
minh bạch như thế, cho nên ta có thê nói Đức Phật quyết 
không phải chủ trương Tắt nhiên luận và cô chấp vào quan 
niệm túc nghiệp. Hơn nữa, dù có chiếu theo chủ trương của 
các bộ phái sau này, tuy Vương Sơn Bộ, Nghĩa Thành Bộ, 
chủ trương Túc mệnh luận, nhưng Thượng tọa bộ chính 
thống coi những bộ phái đó là dị giáo. Điều này ta thấy rõ 
ràng trong Luận Sự (Kattha Vatthu), trong đó đã đưa ra 
những sự thực để bài bác ý kiến đó. 

Lại như trong DỊ Bộ Tôn Luân luận cũng nói: “Trong 
SỐ những người mạt chấp thuộc Đại chúng bộ, có người 
chủ trương có những điều do chính mình làm, có những 
điều do người khác gây ra cho mình, có những điều vừa do 
chính mình vừa do người khác làm, có những điều do mọi 
nhân duyên sinh”. Đây là những câu nói rất khó hiểu từ xưa 
tới nay. Theo ý kiến của các nhà học Phật Trung Hoa, Nhật 
Bản, tuy cũng cho là khó hiểu nhưng theo sự lý giải của 
riêng tôi thì đó chăng qua là muốn thuyết minh cái nguyên 
nhân của những sự khổ, vui mà thôi. Nghĩa là những kinh 
nghiệm khổ vui của chúng ta không phải hoàn toàn do cái 
nghiệp ở kiếp trước, mà là do, kết quả của nhiều nguyên 
nhân kết hợp lại, Trong đó muốn chia ra mình, người, vừa 
mình, vừa người, và những nhân duyên để mà thuyết minh. 
Tóm lại, nó không ngoài ý nghĩa câu giải đáp của Đức Phật 
trả lời Thị Bà Ca ở trên, và thêm một chút phân tích để nói 
cho rõ ràng hơn mà thôi. Do đó, nếu đưa nó lập thành hình 


thức Ý chí luận thì hoạt động ý chí của ta một phần tuy do 
nghiệp ở kiếp trước và những sự kiện khác quy định, nhưng 
một phần vẫn do chính mình phát động. Như vậy, đến thời 
đại các bộ phái, trừ một vải bộ như Vương Sơn Bộ, Nghĩa 
Thành Bộ, còn tất cả đều chủ trương Tự Do Luận đến một 
trình độ nào đó, và cho rằng như thế mới đúng với chân ý 
của Phật. 

Chính Đức Phật thường nói: “Ta là người chủ trương 
Tác Dụng luận (Ahamiryavado) Nổ lực luận 
(Ahamviryavado). Chủ trương Tự do luận, ít ra cũng về 
mặt pháp tướng, là quy tắc phô thông của Phật giáo. Do đó, 
những người cho răng Phật giáo quy tất cả mọi sự cho túc 
nghiệp là đã phản lại chủ ý của Phật giáo. 

Nhưng ở đây vấn đề được đặt ra là: lý luận đó căn cứ 
vào đâu? Cùng với túc nghiệp, thâu nạp cả thuyết Tự do, 
nếu nhận xét một cách đơn giản thì đó tuy là một thái độ 
trung đạo, nhưng nếu thiếu căn bản lý luận thì e đó chẳng 
qua là một sự thỏa hiệp mà thôi. Song nếu căn cứ vào 
những sự kiện khác mà suy định thì thuyết trung đạo của 
Đức Phật quyết không phải chỉ là thỏa hiệp. Trong thuyết 
trung đạo đó là căn cứ hoản bị rồi, mà Đức Phật đối với bất 
cứ vấn đề nảo cũng vậy-không coi trọng việc thuyết minh 
bằng lý luận suông. Vậy thì cái căn cứ của thuyết trên ở 
chỗ nào? Vẫn đề này ngoài sự phát kiến toàn thể lập trường 
của Đức Phật, không còn cách nào khác. 

Riêng phần tôi, khi đề xuất vẫn đề này ở đây là có ý 
muốn thảo luận sơ qua về điểm này. Dĩ nhiên xét cho cùng 
thì vấn đề này hoàn toàn là Nghiệp Luận với Ý chí tự do. 


Nếu nói rõ hơn thì đó là vấn đề tìm hiểu sự quan hệ giữa 
tính cách hay khí chất tiên thiên và hành động hậu thiên 
như thế nào? Cái phạm vi quan hệ của vẫn để tự do ý chí 
rất rộng, cho nên nếu hạn cục ở một phạm vi hay quan 
điểm nhất định thì không thể nào nắm được những chỗ chủ 
yêu. 


“6Ø tuứ haà: 
CĂN CỨ CỦA TÍNH CÁCH VÀ Ý CHÍ TỰ DO 


Để thuyết minh vẫn đề này, cần phải nói qua lại cái 
tình hình của những hoạt động tâm lý. 

Như đã nói trước kia, theo Phật thì bản chất của sinh 
mệnh tuy là ý chí vô thức, nhưng nếu liên hệ với phát động 
thì trong đó khai triển hoạt động tâm lý mà trở thành ý 
thức. 

Trong 12 nhân duyên, theo thứ tự, lấy vô minh (ý chí 
căn bản), hành (ý chí), thức (chủ quan), danh sắc (khách 
quan) để nói sự khai triển của hoạt động tâm lý, mà tạo một 
hình thức hoàn bị, thì như trên đã nói, lấy bốn yếu tố: thụ 
(cảm tình), tưởng (biểu tượng), hành (ý chí), thức (ngộ, 
tính, lý tính) để quan sát thành lập: đó là tâm lý quan của 
Phật giáo. Trong bốn yếu tố đó, hành (ý chí) được coi là tác 
dụng của tâm, do đó, đứng trên lập trường bản chất của tâm 
mà nói thì ý chí là phần căn bản nhất. Đức Phật nói: “Hết 
thảy đều được thành lập bởi ý chí (hành)”. Song nếu đứng 
trên lập trường nhận thức của ý thức mà nói thì cái yếu tô 
đóng vai trò quan trọng nhất lại là thức, vì thức là chủ thể 
của nhận thức, là nguyên nhân làm cho tâm có một nguyên 
lý thống nhất, nhưng nếu theo thứ tự khai triển mà nói thì 
đối với hành, tức là tiên thiên ý chí, thức là hoạt động hậu 
thiên. Theo ý nghĩa này thì thức tuy ở sau hành, nhưng nói 
theo giá trị tâm lý thì đĩ nhiên có thể nói thức chiếm một 
địa vị trọng yếu hơn hết các yếu tô khác. Chính Đức Phật 


cũng đã nói ở một chỗ khác rằng tất cả đều do thức mà 
được thành lập. 

Vậy thì, tiến lên bước nữa mà nhận xét, cái quan hệ 
giữa hành và thức đó như thế nào? Có thể nói thức là người 
dẫn đạo của hành, trách nhiệm của thức là chỉ đường cho 
hành. Trong phạm vi đó, có thê nói thức chăng qua là thừa 
hành ý muốn của ý chí tức là hành mà thôi. Song, ở đây ta 
cần chú ý là thức, đặc biệt là nhận thức của lý tính, không 
phải hoàn toàn nô lệ cho ý đâu. Khi mà lý tính nhận thức 
phát đạt mạnh thì đối với ý chí nó lại cũng biểu hiện tác 
dụng nội ứng, nghĩa là tác dụng của lý trí ức chế ngã chấp, 
ngã dục là những sản phẩm của ý chí. Nói tóm lại, cái quan 
hệ giữa thức và hành là: nếu thức phát đạt ít thì sự hoạt 
động của ta bị ý chí bản năng, tức là tiên thiên khí chất, chỉ 
phối; còn nếu thức phát đạt nhiều, cao độ thì ngược lại chỉ 
phối bản năng và có thể đạt đến giải thoát. Nói cách khác, 
nếu thức phát triển đến cao độ thì có thể chi phối tính cách 
bản tính. Ngược lại, nếu không phát triển thì sẽ phải chịu 
sự chi phối của tính cách tiên thiên. Cái căn cứ của tự do ý 
chí trong Phật giáo tức là ở đó. Nói một cách đơn giản thì: 
thức có tác dụng chi phối hành, tức là căn nguyên của ý chí 
tự do, vì hành phát động đúng theo nghiệp, tức là thuộc về 
tính khí tiên thiên, còn thức thì vì thuộc về những hoạt 
động hậu thiên cho nên có thể dựa vào đó mà chỉ phối 
hành. Đối với nghiệp lực có thể nói thức có một trình độ 
giải thoát. 


“Giết thứ ha; 
TƯ TƯỞNG ĐẠI THỪA VỚI NHỮNG QUAN 
NIỆM Ở TRÊN 


Nếu tóm tắt những điểm vừa được trình bảy ở trên, 
theo Đức Phật khi ta sinh ra do nghiệp lực của kiếp trước 
mà trong đó đã bao hàm một tính cách nhất định, và tất cả 
hành động của người ta thường do tính cách đó quy định. 
Do đó, nếu người ta cứ theo sự quy định ấy mà sống còn, 
không tu sửa hành động của mình, thì hoạt động ý chí của 
ta hoàn toàn bị tính cách đó quyết định. Song cái thức của 
ta không phải chỉ chiếu theo cái tính cách đó mà dẫn đạo ý 
chí, mà trái lại, đối với nội bộ ý dục, đề thích ứng với giá trị 
sinh sống, thức còn có sức chỉ thị ý chí. 

Song khi đem sự quan hệ trên đây chiếu theo quan 
niệm về pháp của Đức Phật mà khảo sát thì như thế nào? 
Đây tức là pháp môn Tứ Đề. Đứng trên lập trường Tứ Đề 
mà nhận xét thì đây chính là thuyết minh quan hệ đó ở hai 
phương diện. Nghĩa là Khổ, Tập, liên quan đến quy tắc 
sống còn, chính là thuyết minh phương diện vận mệnh tự 
nhiên. Trái lại, Diệt, Đạo liên quan đến vấn đề tu dưỡng. 
Khỏ, Tập, bị luật nhân quả trói buộc cho nên không thê đạt 
được sự tự do triệt đề. Diệt, Đạo trái lại đả phá tự nhiên để 
thực hiện sự tự do đó. Chính vì lẽ đó mà Đức Phật thường 
khuyến khích con người phải nổ lực thoát ly cái quy tắc 
sông còn để thực hiện sự tự do giải thoát về mặt tu đạo. 


Nhưng vấn đề ở đây được đặt ra là: có phải Đức Phật 
cho rằng kết quả tối cao của sự tu đạo là Niết bàn, một cảnh 
giới chỉ có thể thực hiện sau khi đã hoàn toàn đả phá sự 
sống còn hay không? Nói cho rõ hơn: Niết bàn chỉ có thể 
thực hiện sau khi chết? Bởi vì cái gọi là đả phá quy tắc 
sông còn thật ra không ngoài ý nghĩa tuyệt diệt sự tồn tại. 
Điểm này được giải thích là Vô Dư Niết bàn và coi đó là lý 
tưởng tối cao, nhưng đây chỉ là sự giải thích về bề mặt mà 
thôi, và có thể nói sự giải thích của Tiểu thừa, còn theo 
đúng với chân ý của Đức Phật thì cái cảnh giới lý tưởng đó 
có thể thực hiện ngay ở kiếp nảy, và có như thế mới hoản 
thành được cái ý nghĩa tu dưỡng. Nếu nói theo sự tự nội 
chứng của Đức Phật thì những hoạt động của Ngài từ 35 
tuổi sau khi thành đạo đến 80 tuổi khi nhập Niết bàn, tuy 
tất cả đều là sống động, nhưng thật ra đó chỉ là cái tự thể 
của Niết bàn tối cao được thực hiện hóa mà thôi (xem 
Nguyên thủy Phật giáo Tư Tưởng luận). 

Song, đến đây một câu hỏi khác lại được đặt ra là: khi 
lấy sự thực ở trên đây để khảo sát quan niệm về pháp Tứ 
Đề thì sẽ như thế nào? Sự thực trên đây vì ở ngay trong sự 
tôn tại mà thể hiện Niết bàn, cho nên phải xây dựng trên 
quy tắc tồn tại (Khổ, tập đế), và cũng phải xây dựng quy 
tắc Niết bàn (Diệt, Đạo để). Nếu không dự tưởng một quy 
tắc tồn tại thứ ba thì sự thực đó sẽ không có căn cứ. 

Như vậy, Đức Phật có lập ra một quy tắc thứ ba để 
điều hòa giữa hai quy tắc Khổ Tập và Diệt Đạo không? 
Nếu nhận xét theo bề ngoài thì giáo thuyết của Phật chưa 
đạt đến điểm đó, mà muốn đạt đến điểm đó chính là Đại 


thừa giáo sau này, nhất là đến tư tưởng Chân như quan của 
Khởi Tín Luận thì điểm đó đã được hoàn thành. 

Đặc tính của Chân như của Khởi Tín Luận, một mặt 
lấy nó làm căn cứ tôn tại, mặt khác lấy nó làm căn cứ Niết 
bàn tối cao, và coi đó là một. Đến đây thì quy tắc Khổ Tạp 
cũng như quy tắc Diệt Đạo đều có thể nói đã được chỉ 
dương thống hợp. 

Để thích ứng với quy tắc thống hợp đó mà trở thành 
tiêu chuẩn hay phương thức cụ thê hóa nó là tư tưởng Bắt 
Trụ Niết Bàn của Bồ tát. Tuy lấy Niết bản làm lý tưởng tối 
cao, nhưng vì thệ nguyện trên cầu đạo giác ngộ, dưới hóa 
độ chúng sinh, cho nên thường đặt chân trên con đường 
Niết bàn vĩnh viễn, mà không lúc nào ở yên trong Niết bàn. 
Đó chính thực là cái pháp tắc cụ thể hóa việc điều hòa giữa 
tồn tại và Niết bàn. 

Đại thừa Phật giáo tuy nói sinh tử tức Niết bản, nhưng 
thật thì chỉ có cái đương thê trên đây vậy. Do đó, nếu biến 
vấn đề tất nhiên thành vẫn đẻ tự do thì cái chủ thể đó chính 
là từ tất nhiên mà đến tự do, rồi từ tự do mà lại đến tất 
nhiên cao hơn nữa, rồi lại đến tự do cao hơn nữa, cứ như 
thế mà tiến mãi, thật là một sự tu đạo hướng thượng vô 
cùng vô hạn. Câu nói ““ Tu đến Phật cũng không thôi” chính 
là ý ấy, mà chỉ khi đã đến được cảnh giới Bất Trụ Niết Bàn 
thì Tự Do luận của Đức Phật mới có thể được coi là đã đến 
trạng thái hoàn toàn. 


“Éuuơng tho ha; 
CHỦ NGHĨA TỰ LỰC VÀ CHỦ NGHĨA 
THA LỰC 


“G¡Ø tu nhất: 
TỰ LỰC VÀ THA LỰC CỦA NGOẠI GIÁO 


Sự an tâm lập mệnh của chúng ta là do chính chúng ta 
nổ lực mà đạt được hay do một cái gì ngoài chúng ta mà 
có? Về mặt tín ngưỡng tôn giáo, đây là một vấn đề rất lớn 
lao. Nếu nhìn qua các tôn giáo lớn trên thế giới, ta thây như 
Cơ Đốc giáo, Hồi giáo và Bà La Môn giáo, đại để xây dựng 
trên cơ sở chủ nghĩa tha lực; còn như Phật giáo (đặc biệt là 
Phật giáo Nguyên thủy), Kỳ Na giáo (Jainism) v.v... đại để 
xây dựng trên cơ sở chủ nghĩa tự lực. 

Song, thật ra đây chỉ là sự quan sát đại thể mà thôi. 
Nếu nói một cách chặt chẽ thì tự lực, tha lực, về mặt đối 
tượng của tín ngưỡng, chưa hắn là vấn đề nhất trí với sự lập 
nhân cách khách thể hoặc không lập nhân cách khách thể. 
Căn cứ theo lịch sử tôn giáo cho biết thì: trong những tôn 
giáo lấy tín ngưỡng lý trí làm chủ có cả phần tự lực lẫn tha 
lực; đồng thời, trong những tôn giáo ấy tín ngưỡng tình 


cảm làm chủ cũng lại bao gồm cả hai chủ nghĩa đó. Như 
vậy rất khác mà quyết định một cách nhất khái được. 

Bây giờ ta hãy thử quan sát vấn đề này như sau: 

Tín ngưỡng của Cơ Đốc giáo, như trên đã nói, đại đề 
là chủ nghĩa tha lực: sự cầu nguyện của Gia Tô không phải 
là để đạt đến ý chí của chính Ngài, mà là lấy ý chí của 
Thượng Đề để đạt đến ý chí của chính Ngài: đó là chỗ lập 
cước của Gia Tô. Song đến thời kỳ Thần Học được giải 
thích thì vấn đề này không thể không được đề cập đến. 
Quan niệm cho rằng sự cứu rỗi là hoàn toàn nhờ vảo ân huệ 
của Thượng Đề chứ con người không thể tự lực đạt đến 
được, đó là một phương diện. Ở một phương diện khác, 
đồng thời, cũng lại phát sinh một quan niệm cho rằng phải 
nhờ vào sự nỗ lực của chính mình mới có thể được hưởng 
sự ân huệ của Thượng Đề. Dĩ nhiên, ở vào thời kỳ đầu của 
nền Thần Học, các học giả chưa có một quan niệm nhất 
định về vấn đề này. 

Hiện giờ phái Thần học chính thống điều hòa cả hai 
thuyết trên, chủ trương do tự lực và ân huệ mà được cứu rỗi 
để thành lập thuyết gọi là Thần nhân hiệp đồng luận 
(Synergisme), nhưng mà đạt đến điểm đó thật đã tốn nhiều 
công trình tư lự. Một điều đặc biệt thú vị là giữa các phái 
Lạt Ma Nô Ca (thành lập vào thế kỷ 12 sau Tây lịch) tại 
Nam, Bắc Ấn Độ cũng đã có những cuộc tranh luận tương 
tự những những thuyết trên đây. Dĩ nhiên, tuy cùng mong 
cầu ân sủng tối cao của thần Tỳ Nữu Noa (Vis-nu) nhưng 
về điều kiện được cứu rỗi thì lại có sự tranh luận về tự lực 
và tha lực bất đồng. Phái Nam phương (Tengaila) chủ 


trương: Thượng Đề cứu rỗi người ta cũng giống như mèo 
mẹ đối với mèo con vậy, nghĩa là mèo con không cần phải 
cô gắng uống công mà mèo mẹ vẫn cứ tha chúng đi bất cứ 
chỗ nào mà nó cho là an toàn để gìn giữ nuôi nâng. Cũng 
thế, con người không cần phải có gắng mà Thượng Đề vẫn 
cứu rỗi như thường. Do đó mà người ta mệnh danh cho 
phái này là phái Miêu thuyết (Marjara Nyaya-Thuyết Con 
mèo), còn phái Bắc phương (Vadagala) thì lại chủ trương: 
Thượng Đề tuy vì lòng bác ái mà cứu rỗi con người, nhưng 
để được cứu rỗi, con người cũng cần phải nổ lực một chút 
mới mong được ân huệ cứu rồi, cũng giông như con vượn 
con ôm lây bụng vượn mẹ mà được che chở hay di chuyên 
đến chỗ an toản. Do đó mà người ta mệnh danh cho phái 
này là phái Viên Thuyết (Mar kata Nyaya-Thuyết Con 
Vượn). Như vậy Miêu thuyết chủ trương tha lực chủ nghĩa 
tuyệt đối vô điều kiện, còn Viên thuyết lại chủ nghĩa chủ 
nghĩa tha lực có điều kiện tự lực để tạo thành một chủ 
thuyết mà hiển nhiên là tương tự như thuyết Thần nhân 
hiệp đông (Synergisme) của Cơ Đốc giáo vậy: có thể nói 
đây là điểm rất thú vị. 


“6Ø thứ hai: 
SỰ TRIÊN KHAI CỦA THUYẾT TỰ LỰC VÀ 
THA LỰC TRONG PHẬT GIÁO 


Đứng trên lập trường tự lực chủ nghĩa mà nhận xét 
vân đề này, ta thây Phập Giáo Nguyên thủy dĩ nhiên đã 
không dựng lên một vị Nhân-Cách-Thần nào, mà trên đại 
thể, đã hoàn toàn là tự lực chủ nghĩa. Đến thời đại Bộ-phái, 
cũng có phái chủ trương theo đúng lời Phật dạy “Tự mình 
thấp đuốc lên mà đi” và lẫy đó làm phương châm tu dưỡng. 
Nhưng đến điểm ngộ nhập thì trong đó lại phát sinh ra chủ 
trương tha lực, nghĩa là do người khác mà ngộ nhập Thánh- 
đạo. Vì nảy sinh ra tư tưởng đó (chủ trương của Đại-chúng- 
bộ) cho nên trong nội bộ giáo hội cũng lại phát sinh ra 
những mối tranh luận, đây là sự thật hiển nhiên trong thời 
kỳ đầu của lịch sử giáo hội. Về điểm này, đặc biệt thú vị là 
sự bất đồng giữa phái Du-Già (Yoga) và phái Số Luận 
(Samkhya). Phái Số Luận muốn do tự lực quan sát để đạt 
đến cảnh giới giải thoát an vui, trái lại Du Già phái lập nên 
một đẳng thần linh để mong cầu sức phù trì gia hộ và colI 
đó là phương tiện đề đạt đến mục đích giải thoát. 

Xem hai chủ trương trên đây ta có thê nhận thấy Sự 
đối lập giữa tự lực và tha lực chủ nghĩa. Nếu đem vấn đề 
này mà khai triển thêm thì dĩ nhiên ta không thể không đề 
cập đến Đại Thừa Phật Giáo. Cái gọi là sự hơn, kém giữa 
Tự-lực-thánh-đạo-môn và Tha-lực-tịnh-độ môn trong tín 
ngưỡng Phật Giáo, trong một truờng hợp nào đó, chính là 


vẫn đề đã được bàn luận một cách sội nổi. Một đặc trưng 
của giáo lý Đại Thừa là: một mặt thừa nhận Phật tính của 
ta, mặt khác lây chủ thể từ bi cứu độ để khai triển tư tưởng 
Phật thân thường trụ, cho nên vấn đề tự lực và tha lực tự 
nhiên đã sinh khởi. 

Thế là những người chủ trương tự lực chủ nghĩa thì 
cho răng đức Phật tuy cũng cứu độ, nhưng điều đó chỉ có 
nghĩa như một người chỉ đường mà thôi, chứ thật sự việc 
giải thoát là phải do chính mình nỗ lực tự tạo lấy bằng cách 
mở mang trí tuệ và phát triển Phật tính: còn những người 
chủ trương tha lực chủ nghĩa thì lại cho rằng nhiệm vụ của 
Phật là dùng lòng từ bi vô điều kiện để cứu độ hết thảy 
chúng sinh, nhất là trường hợp Phật Di-Đà, vì đã phát 
nguyện nếu chưa độ hết chúng sinh thì không thành Phật, 
cho nên, đề giữ lời nguyện ước đó, Ngài không đợi chúng 
ta phải cầu khân hay có gắng, theo phương diện tương đối 
mà đến cứu độ. Và theo chủ trương đó, nhiều sự phê phán 
về phương diện hơn kém trong việc được cứu độ đã được 
thiết lập. Nếu lấy các tông phái Phật Giáo tại Nhật Bản hiện 
giờ mà nói Tịnh Độ Tông, Chân Tông thuộc về tha lực tịnh 
độ môn; còn tất cả các tông phái khác thuộc về Tự lực 
thánh đạo môn. Nhưng sự đối lập rõ rệt nhất là Chân Tông 
và Thiền Tông, Chân Tông quy tất cả về bản nguyện của 
Phật Di Đà, không thừa nhận một chút tự lực nào; còn 
Thiền Tông, trái lại vì chủ trương “trực chỉ nhân tâm, kiến 
tính thành Phật “ cho nên quy tất cả cho tự lực: cả hai đều 
rất triệt đề. 


Mục đích của tôi ở đây không phải trình bày lịch sử 
của chủ nghĩa tự lực và tha lực, cho nên vấn đề phê phán sự 
thực cũng như sự hơn kém của nó xin miễn không bản tới. 
Khi nêu ra vẫn đề này, tôi chỉ muốn phát hiện sự điều hòa 
giữa hai chủ nghĩa đó thôi. Và theo chổ tôi hiểu thì về ý 
thức tôn giáo, cái gọi là tự lực tha lực chăng qua là sự bất 
đồng trên văn từ hoặc khái niệm, chứ về bản chất thật ra 
không có sự khu biệt nào cả. Trong tự bao hàm cả tha và 
ngược lại trong tha bao gồm cả tự, nhưng chỉ vì quá câu nệ 
về danh tướng nên chia có tự có tha. Bây giờ nếu ta muốn 
tìm hiểu cái bản chất của hai chủ nghĩa thì ít ra ta phải gạt 
bỏ mọi thiên kiến tông phái; đó là mục đích của tôi khi nêu 
lên vấn đề này để bàn luận. 


“6Ø tuø Ú2¿ 
BẢN CHÁT HOẠT ĐỘNG CỦA SINH MỆNH 


Muốn hiểu rõ bản chất của chủ nghĩa tự lực và chủ 
nghĩa tha lực, trước hết ta cần phải hiểu tự thể của ý thức 
tôn giáo như thế nào. Song, muốn thuyết minh tự thê của ý 
thức tôn giáo, ta cần phải hiểu cái bản chất hoạt động của 
sinh mệnh trước đã. 

Ở đây ta hãy tạm gác vận đề vũ trụ luận. Bản chất của 
sinh vật là ở ý chí muốn sống còn: đó là quan điểm của 
Phật và Schopenhauer. Song, cái ý chí muốn sống còn đó là 
cái tự thể vô minh; nói theo Schopenhauer thì đó là cái ý 
manh mục. Tuy nhiên, nó có thể hoạt động đầy đủ theo ba 
khuynh hướng. Nói theo Phật, con người lẫy sinh tồn dục 
làm trung tâm mà hướng đến việc khoáng trương ái dục và 
danh lợi dục. Đó chính là biểu hiện bản năng thực dục (bảo 
tôn chính mình), tính dục (bảo tồn chủng tộc), du hý dục 
(tự do). Tất cả mọi sinh vật, bất luận là hữu thức hay vô 
thức, đều hoạt động theo ba cái dục căn bản đó. 

Vậy ý thức tôn giáo có địa vị và ý nghĩa gì đối với 
hoạt động sinh động? Hoạt động sinh mệnh tự thể tuy là 
manh mục (mù quáng), nhưng vì luôn luôn có khuynh 
hướng khai triển nên mới phát sinh ra những hoạt động tâm 
lý. Đức Phật nói do hành (ý chí mà sinh thức, 
Schopenhauer nói do ý chí mà có biểu tượng chính là cái 
đó. Như vậy là do hoạt động sinh mệnh mà tiễn triển đến 
hoạt động tâm lý, rồi phát đạt mà thành lý tính trong đó con 


người tự sinh khởi ý thức. Sự dục động của ta, xét về mặt 
biểu hiện, chẳng qua là để thỏa mãn yêu cầu khát dục; 
nhưng một khi tìm đến ý nghĩa tiềm tàng tại nội bộ, thì sự 
dục động đó lấy việc duy trì, kế tục và tự do khoáng đại 
sinh mệnh làm mục tiêu mà tiến triển. Dĩ nhiên, không phải 
tất cả mọi người. đều tự ý thức được nghĩa đó, nhưng mặc 
dầu vô ý thức, tất cả mọi người đều lấy đó mà mục đích 
trực tiếp hoặc gián tiếp mà hành động: đó là một sự thật 
hiển nhiên. Mà sự duy trì, kế tục, khoáng đại tự do đó cuối 
cùng tiến tới vô hạn. Do đó con người mới lẫy vô hạn làm 
mục đích để tư duy và hành động: và căn cứ vào đó mà con 
người hữu hạn đã có những yêu cầu vô hạn. 

Ta hãy tạm gọi đó là yêu cầu “cầu sinh mệnh vô hạn” 
hoặc là “sinh mệnh tuyệt đối” Đương nhiên nếu nói theo 
tâm lý học thì yêu cầu đó là yêu cầu kéo đài cuộc sống hiện 
thực. Còn về phương diện tôn giáo, ta có thể nói yêu cầu 
đạt đến sinh mệnh tuyệt đối. 


“6Ø tuø tua: 
YÊU CÂU VÔ HẠN SINH MỆNH VỚI Ý THỨC 
TỒN GIÁO 


Một khi đã ý thức đến yêu cầu đó thì yêu cầu ý chí 
của chúng ta do đó cũng gồm có hai đặc tính: nghĩa là một 
xây dựng trên cơ sở dục động mà thực hiện khuynh hướng 
tìm cầu sự khoái lạc; còn một thì lại mong cầu một sự sống 
lý tưởng tuyệt đối. Mà hai yêu cầu đó tuy là hai khía cạnh 
ngoại diện và nội diện của chính sự sống, nhưng khi nghiên 
cứu nó thì tựa hồ nó lại biểu hiện một cách tuyệt đối không 
dung hợp nhau. Một là yêu cầu cấp thiết, còn một lại là 
toàn nhất, do đó yêu cầu trước có tính cách cá thể, còn yêu 
cầu sau có tính cách phổ biến; cái trước là vật chất, cái sau 
là tỉnh thần; cái trước là yêu cầu bất tuyệt mà không thỏa 
mãn, cái sau là lý tưởng tuyệt đối thỏa mãn ; cái trước là 
tạm bợ, cái sau là vĩnh cửu. Vậy hai yêu cầu này là một hay 
khác nhau? Điểm này, khi nói đến sự không dung hòa thì 
nó nghiễm nhiên trở thành đối lập. 

Nếu khảo sát những hoạt động của sinh mệnh một 
cách toàn thể thì tất lại phải tiến đến vẫn đề ý thức tôn giáo. 
Trong sự thành lập của các tôn giáo tuy có nhiều loại và 
trình độ khác nhau, nhưng nếu đứng về phương diện yêu 
cầu mà nói, thì bất luận tôn giáo nào cũng không ngoải việc 
lấy yêu cầu sinh mệnh tuyệt đối trên đây làm nội chứng để 
thực hiện yêu cầu của mình, tức là yêu cầu sinh mệnh vô 
hạn lấy liên tục, tự do và sáng suốt làm sáng suốt làm thuộc 


tính. Mà lòng yêu cầu đó tức là tâm tôn giáo hoặc gọi là 
tâm Bồ Đề. Kết hợp tự giác với lòng từ bi cứu thế mà hoạt 
động trong trạng thái giải thoát. Lấy một vị Thượng Đề 
toàn trí, toàn năng của Cơ Đốc làm thuộc tính, lấy đức Phật 
DI Đà vô lượng quang, vô lượng thọ làm thuộc tính, lây 
Phật Thích-Ca thường ở trên núi Linh Thứu làm thuộc tính 
đều là những chủ trương muốn thích ứng yêu cầu sinh 
mệnh tuyệt đối vậy. Nhất là trong Phật Giáo tuy cũng có 
phái lấy Niết-Bàn không tịch làm lý tưởng, nhưng Niết-Bàn 
không tịch đó chẳng qua cũng chỉ là sự biểu hiện khía cạnh 
khác của sinh mệnh tuyệt đối mà thôi. 

Như vậy, tất cả các tôn giáo, mặc dầu khác nhau về 
trình độ nhưng bất luận dưới hình thái nào, trong thâm tâm 
Ít ra cũng có thể nói răng đều lẫy sinh mệnh vô hạn làm 
mục tiêu và lây sự thực hiện sinh mệnh đó làm bản chất. 


“6Ø thuớ năm: 
SỰ THỰC HIỆN SINH MỆNH VÔ HẠN VỚI 
THUYÉT TỰ LỰC VÀ THA LỰC 


Như vậy các phương pháp để thực hiện sinh mệnh 
tuyệt đối đó như thế nào? Đây mới chính là vấn đề then 
chốt, một vẫn đề trung tâm có mối quan hệ đến chủ nghĩa 
tự lực và chủ nghĩa tha lực. 

Nhìn qua lịch sử tôn giáo, từ xưa đến nay, những 
phương pháp được các tôn giáo áp dụng tuy rất nhiều, 
nhưng nếu căn cứ theo ý thức tôn giáo vừa nói trên mà 
phân loại, thì đại khái có hai phương pháp hoàn toàn khác 
nhau: một chuyên lấy việc ức chế sinh mệnh hiện thực làm 
tôn chỉ, và một chuyên lây việc trong đợi sự hoạt diệu của 
chính sinh mệnh tuyệt đối làm tôn chỉ. 

Đứng về mặt phương pháp lấy ức chế sinh mệnh hiện 
thực mà nói thì chúng ta tuy có yêu cầu sinh mệnh vô hạn, 
nhưng sở dĩ không thực hiện được là vì chúng quá lệ thuộc 
vào những sinh hoạt hiện thực, bị vật dục trói buộc, không 
thể vươn lên lý tưởng sinh mệnh tuyệt đối được. Bởi thế, 
nếu muốn thực hiện được sinh mệnh tuyệt đối, cần phải 
vượt lên trên sinh hoạt hiện thực thì phải ức chế những dục 
vọng bản năng, nhất là ngã chấp, ngã dục. Ức chế được ngã 
chấp, ngã dục thì sinh mệnh tuyệt đối tự nó sẽ biểu hiện, vì 
con người lúc đó đã tự giác, đã được giải thoát. Mà sự ức 
chế ngã-chấp, ngã-dục đáo để phải nhờ vào nổ lực bản 
thân, phải có một tinh thần phẫn đấu mạnh mẽ và bất tuyệt. 


Đứng về mặt phương pháp chuyên trông đợi ở sự hoạt 
diệu của sinh mệnh tuyệt đối mà nói thì cái ta nhỏ bé này 
dù có cố gắng mấy đi nữa cũng chỉ là cái sức nhỏ nhoi, yêu 
ớt, không thể tự lực vươn lên đến sinh mệnh tuyệt đối 
được, cũng như người ta đứng lơ lửng giữa không trung 
được. Con người muốn thực hiện sinh mệnh tuyệt đối cần 
phải nhờ một sức thiêng liêng ở ngoài cái ta bé nhỏ hẹp hòi 
này. Vì trông đợi ở một đắng từ bi bác ái cứu thế ấy, nên 
mới dốc lòng cầu nguyện, mong đem cái tâm kiền thành 
cầu sự cứu rồi giải thoát ở sức thiêng liêng đó, chứ không 
tin ở nỗ lực bản thân. Đó là lập trường của những người 
chủ trương tha-lực chủ nghĩa, nghĩa là chủ trương cho răng 
sinh mệnh tuyệt đối chỉ có thể tìm ở ngoài bản thân. 

Như vậy ta thấy về phương pháp thực hiện sinh mệnh 
tuyệt đối giữa các tôn giáo hoặc tông phái rõ răng những 
quan điểm hoàn toàn bất đồng, mà chung quy cũng liên 
quan đến hai chủ trương căn bản là Tự-lực chủ nghĩa và 
Tha-lực chủ nghĩa. 


“6Ø thứ sáu: 
SỰ QUAN HỆ GIỮA TỰ LỰC VÀ THA LỰC 


Tiến một bước nữa mà khảo sát thì sự tương quan 
giữa hai chủ nghĩa trên như thế nào? Và con đường điều 
hòa giữa hai chủ nghĩa ấy ra sao? Nếu nói một cách tương 
đối, tuy có những khuynh hướng tự lực, tha lực khác nhau, 
nhưng lập trường của đa số tôn giáo tựa hồ cũng muốn điều 
hòa giữa hai chủ nghĩa này. Nghĩa một mặt do chủ nghĩa ức 
chế ngã chấp, ngã dục, mặt khác, trông mong một tha lực 
tuyệt đối từ bi cứu tế của một vị Phật hoặc một vị thần 
thiêng liêng làm chỗ an tâm lập mệnh. Nhìn vào hình thức 
hành đạo của tất cả các tôn giáo ta đều thấy hiện tượng đó. 
Ở đây tôi muốn tìm ra mối quan hệ cũng như sự điều hòa 
giữa hai chủ nghĩa và thử xem có hay không có cái khả 
năng tính thống nhất. 

Như trên kia tôi đã nói qua, đối với vẫn đề này, nếu 
chỉ nhận xét qua hình thức, thì giữa hai chủ nghĩa tuy có 
điểm tuyệt đối bất đồng, nhưng nếu nói theo kinh nghiệm 
thuần túy tôn giáo thì nó lại có điểm tuơng dung: có thể nói 
chăng qua cùng một kinh nghiệm mà phiên dịch thành 
những biểu tượng khác nhau mà thôi. 

Trước hết hãy đề cập đến chủ nghĩa tuyệt đối tự lực. 
Lập trường của Phật Giáo Nguyên thủy và Thiên-Tôn là: 
không ỷ lại vào Trời, không ý lại vào Thần, duy chỉ nhờ 
vào sự khắc phục lấy mình mà triệt để đại ngộ: đó là 
phương châm tu dưỡng của chủ nghĩa Tụ-Lực. Tuy nhiên, 


khi đạt đến giai đoạn chứng ngộ lại không thể không nhờ 
một thứ tha lực. Tại sao vậy? Vì phương pháp hành đạo để 
đạt đến chứng ngộ tuy có thể do ý chí của hành- -giả quy 
định, nhưng cái đương thể của sự chứng ngộ thì cuôi cùng 
lại phải tùy thuộc vào cái gọi là “thời tiết nhân duyên “ 

Nghĩa là dù cho hành giả có tự nỗ lực đến đâu đi nữa mà 
thời tiết nhân duyên chưa đến thì vẫn chưa có thể chứng 
ngộ được. Sự chứng ngộ ở đây có nghĩa là thực hiện sự giải 
thoát, mà giải thoát lại là trạng thái bộc phát bất thần, cho 
nên, đứng về phương diện của người tu hành mà nói, ta có 
thể cho đó là một loại ““Thiên-khải”. Đức Phật phải mất sáu 
năm mới thành Chính-Giác; A Nan đã gần gũi Phật hai 
mươi lăm năm sau khi Phật nhập diệt mới khai ngộ. Sự bộc 
phát bất thần: tức là “hốt nhiên đại ngộ”; thật sự đã xãy ra 
trong mọi trường hợp chứng ngộ, đặc biệt ta thấy trong các 
truyện ký về ngộ đạo tại Trung Quốc và Nhật Bản điểm 
này rất rõ ràng. Tuy có phân chia Nam đốn, Bắc tiệm khác 
nhau, nhưng đến sự chứng ngộ thì được như một sự kiện 
“Thiên khải “ siêu việt hắn sự tư lự và phân biệt. Dĩ nhiên 
sự “hốt nhiên đại ngộ” đó, trên đại thẻ, tuy là do kết quả do 
công khu tu luyện, nhưng cái đó chưa hăn là điều kiện duy 
nhất, mà yếu tô “cơ hội bất khả tư nghị” (thời tiết nhân 
duyên) cũng đóng một vai trò quan trọng. Điểm này rất 
tương tự với cái gọi là Dự định luận của tính ngưỡng tha 
lực, nghĩa là sự cứu tế đến mau hay chậm là tùy thuộc ở ý 
chí của đẳng Thiêng liêng tuyệt đối. “Hữu cầu tất ứng, hữu 
cảm tất thông” tuy là chủ nghĩa tha lực của Gia Tô Giáo, 
thế nhưng ngay đến chủ nghĩa tư lực của Thiền Tôn cái 
quan hệ” hữu cầu tất ứng, hữu cảm tất thông” đó cũng được 


biểu hiện trong câu “Thối, chác đồng thời “, nghĩa là (theo 
truyền thuyết), cái trứng sắp đến lúc nở. Con chim con ở 
trong động đậy thì ngay lúc đó chim mẹ ở ngoài mồ vỏ 
trứng để cho chim con ra. Cái cảnh giới chứng ngộ cũng 
vậy, do nỗ lực của hành giả cùng với thời tiết nhân duyên 
trong ngoài nhất trí mới ngộ đạt được. Theo một ý nghĩa 
sâu xa mà nói thì chủ nghĩa tự lực chung cùng cũng phải 
nhất trí tha lực, bởi vì cảnh giải thoát tuy có thể tìm cầu 
ngay trong chính mình, nhưng nêu siêu việt cái tự kỷ nhỏ 
bé thì lại tưởng đến một cái gì ở ngoài mình. 

Bây giờ bước sang chủ nghĩa tha lực. Trung tâm của 
chủ nghĩa này là khước từ ý chí tự kỷ hoàn toàn và tuyệt 
đối trông cậy ở một đẳng thiêng liêng tối cao. Nhưng nếu 
muốn có được đức tin ấy, trước hết không thể bỏ qua cái 
tác dụng của tự lực. Vì lòng khẩn cầu nhờ vảo tha lực để 
đạt đến tuyệt đối, nhưng nêu không xả ly ngả chấp, ngã dục 
thì quyết không thể hướng đến tuyệt đối được. Mà xả ly 
ngã chấp, ngã dục tức là đã phải nhờ vảo tự lực rồi. Chăng 
hạn, tin tưởng niệm Phật, nhờ nguyện lực của Phật để được 
giải thoát, nhưng nếu không cùng một lúc tinh tiến diệt bỏ 
tham, sân, si thì chí nguyện không thể thành. Duy có điểm 
bất đồng giữa chủ nghĩa tự lực cho sự diệt trừ ngã chấp, 
ngã dục là nơi ý chí của chính mình, còn chủ nghĩa tha lực 
thì lại cho là do hơi tha lực giúp đỡ. Nhưng bắt luận là giải 
thích theo cách nào đi nữa người ta cũng đều lấy ý chí xả ly 
ngã-chấp, ngã dục làm điều kiện tất yếu để được cứu rỗi 
hay chứng ngộ: có thể nói, trên thực chất điểm này hoàn 
toàn giống nhau. 


Như vậy, nhận xét theo hai phương diện, nghĩa là 
trong tự lực bao hàm cái lý tha lực, và trong tha lực cũng 
bao hàm cái lý tha tự lực, ta thấy tự hay tha chẳng qua chí 
bất đồng trên quan điểm mà thôi. Hơn nữa, nếu nhìn vào tự 
thể ý thức tôn giáo thì cái cảnh giới đạt đến có thể nói là 
tâm thái đồng nhất. Lập trường của các phái tuy có chỗ 
khác nhau, nhưng giữa các bậc Thánh nhân, nếu ta quan sát 
một cách tường tận, ta sẽ thấy có nhiều điểm nhất trí khiến 
ta phải ngạc nhiên: đó là một sự thật. Cái gọi là Di-Đà là 
Thiên-Đề, là tâm tính, chắng qua chỉ là sự phiên dịch thành 
biểu tưởng và danh từ khác nhau của yêu cầu sinh mệnh 
tuyệt đối mà người ta muốn thể hiện bằng sự tự giác cái 
đương thê đó mà thôi. 


“Giấy thue há, 
PHƯƠNG PHÁP ĐIÊU HÒA GIỮA TỰ LỰC VÀ 
THA LỰC 


Căn cứ vào những sự khảo sát trên để tiến đến tinh 
thần biểu tượng và thực hành, ta thấy có cách nào đề điều 
hòa hai chủ nghĩa tự lực và tha lực không? Nói cách khác, 
dựa vào giáo lý nào để duy trì cái ý thức thuần túy trên 
đây? Và muốn thực hiện nó phải làm thế nào? Đó là những 
vân đề không thể không bàn đến. 

Trước hết hãy nói về phương diện giáo lý. Sự giáo lý 
hóa ý thức tôn giáo tuy có nhiều giai đoạn khác nhau nhưng 
theo A.Drew, có thể chia nó thành ba giai đoạn. Thứ nhất, 
trực quán cảm giác (Diesinnlieh Anshauung); thứ hai, biểu 
tượng (Die Vorstellung); và thứ ba, lý niệm (DIe Idee). 

1) Trực quán cảm giác là cái gọi là Đa Thuần Giáo, 
ngoài tự kỷ ra lập nên nhiều Thần. 

2) Biểu tượng là Nhất Thần giáo chủ trương Nhị- 
nguyên luận, cho Thần là thống nhất và duy nhất, nhưng lại 
cho thế giới và sinh vật tồn tại ngoài Thân. 

3) Lý niệm, A.Drew còn gọi nó là Nhất Nguyên luận 
cụ thể (Der konkrete Monismus), tuy cho Thần ở gay 
trong tự kỷ, nhưng lại chủ trương ý thức cá nhân tồn tại 
ngoài Thân: có thê nói đây là một loại khảo sát Phiểếm Thần 
luận (Arthur Drews, Dre Religion als Selbstbewusstsein 
des Gottes, pp. 163-184). 


Vậy trong những thuyết trên đây, thuyết nào thích hợp 
với sự chỉ dương thống hợp giữa hai chủ nghĩa tự và tha 
lực? Đương nhiên là thuyết Lý niệm thứ ba thích hợp hơn 
cả. Tại sao? Vì Đa-thần trong cái gọi là đối tượng tạp tu tạp 
hành tuy là thích hợp, nhưng nêu theo đó mà thống hợp 
triệt để chủ nghĩa tự lực và tha lực thì rất khó, cho nên nó 
không thích hợp. Còn Nhất Thần Giáo siêu việt tuy cũng 
thích hợp để sinh khởi và duy trì chủ nghĩa tự lực, nhưng 
thống hợp cả hai thì nó lại không thích đáng. Đến tôn giáo 
lý niệm thì đặc biệt, trên tính chất, kiêm cả hai chủ nghĩa 
nên có thể đứng trên tư cách đó để thống hợp điều hòa. 
Trong Đại Thừa Phật Giáo, như triết học Khởi-Tín-Luận 
chính là đứng trên lập trường này để phê phán và thống hợp 
hai chủ nghĩa đó. Nghĩa là lấy tâm Chân-như (lý niệm thê) 
để thuyết minh quá trình thực hiện tự kỷ. Một mặt khác lại 
nói dùng các pháp thanh tịnh để huân tập tự thể Chân-như, 
tiêu diệt tác dụng mê tình: đó là phương pháp nhằm chỉ 
dương hai chủ nghĩa, mà lập công. Chính trong Áo Nghĩa 
Thư ta cũng thấy ý tứ phảng phất giống như lập trường tôn 
giáo lý niệm này. Cái chân ngã dù có nhờ Phệ Đà, nhờ 
năng lực lý giải, hay nhờ học nhiều đi nữa cũng không thê 
có được, mà duy chỉ nhờ chính cái chân ngã đó quyết định 
mới được. Nghĩa là, cái đương thể của chân ngã không phải 
nhờ ở sự tạp tu tạp hành mà có được, duy chỉ nhờ ở sự hoạt 
động thiên khải của chính chân nhã đó, trên đại thê tuy là 
chủ nghĩa tự lực, nhưng trong đó vẫn phảng phất cái ý tứ 
tha lực mà không mâu thuẫn, cho nên ta có thể cho đó là 
phương pháp ngụ ý tổng hợp hai chủ nghĩa. Sau này đến 


phái Vedanta, cái tư tưởng đó của Áo Nghĩa Thư lại càng 
trở nên rõ rỆt. 

Cứ theo hai thí dụ trên đây, ta thấy tôn giáo lý niệm là 
tổ chức giáo lý duy nhất phù hợp với sự thống nhất hai chủ 
nghĩa, không những thế nó còn là hình thức thể hiện gần 
đúng với tự thể của tôn giáo nữa. Cái lý do tại sao tôn giáo 
lý niệm được coi là cao siêu nhất trong các tôn giáo chính 
là ở điểm này. Song, nếu đặt nó thành vấn đề lý luận mà 
khảo sát cho thật khúc chiết, để giải quyết mọi vấn đề tiềm 
tàng trong đó, thì không thể nói một cách đơn giản được vì 
đây là một vấn đề vô cùng trọng đại, bởi thế chỉ xin trình 
bày những chỗ đại thê mà thôi. 

Sau nữa, phải có thái độ hay tâm địa nào để thích ứng 
với tôn giáo lý niệm đó mà thực hiện nó trong cuộc sống 
thực tế? Về vấn đề này, nếu nói một cách đơn giản thì: đặc 
trường của chủ nghĩa tự lực ở chỗ nỗ lực; đặc trường của 
chủ nghĩa tha lực là ở sự an vật. Như vậy, cái phương pháp 
điều hòa hai chủ nghĩa đề thông nhất nó trong cuộc sống 
thực tế, tóm lại, là ở nơi sự cô găng liên tục không ngừng. 
Mà hễ thấu hiểu được tôn giáo lý niệm một cách triệt để thì 
tự nhiên cái thái độ hay tâm cảnh cũng xuất hiện, Vì nói 
theo tôn giáo lý niệm, tuyệt đối vì bản chất của ta và của 
thế giới, cho nên tuy chúng ta đã có thể bảo chứng được 
thân phận an trụ tuyệt đối, nhưng cái hiện được cái đương 
thể đó một cách như thực. Bởi thế, cần phải có sự nỗ lực 
liên tục, bất tuyệt trong công cuộc thực tu. Đây tuy là một 
thí dụ cổ xưa, nhưng, lấy lý niệm làm bối cảnh, thái độ của 
chúng ta đối với cuộc sống thực không thể không liên tục 


mài dũa viên bảo châu, Mài gạch thành gương tuy là một 
công việc làm uống công, nhưng mài ngọc để làm cho có 
ánh sáng là việc làm có hy vọng thành công. Cho nên, nỗ 
lực, hy vọng và hoan hỷ phải được thống hợp trong việc 
thực hành đề thê hiện cái khả năng tính duyệt đối. Cái thái 
độ thực tế lấy tín ngưỡng lý niệm làm bối cảnh cũng thế. 
Nói một cách dễ hiểu hơn, được cổ vũ bởi lý tưởng vĩnh 
viễn, hành giả vui vẻ hăng hái tiễn tới mục tiêu, tự lực cũng 
được mà tha lực cũng được, tất cả đều được thống hợp, 


“Éuuơng tho tự: 


Ý NGHĨA CUỘC ĐỜI 


“6Ø tho nhất: 
NHU CÂU XÁC LẬP NHÂN SINH QUAN 


Chúng ta từ đâu mà đến? Rồi từ đây, chúng ta sẽ đi 
đâu? Đó là những câu hỏi đã được đặt ra từ nghìn xưa. Phật 
Giáo thật đã vì muốn giải quyết vấn đề trọng đại đó mà 
xuất hiện. Nhưng trong giáo nghĩa học của Phật Giáo, vẫn 
đề này vô cùng phiền tỏa, cho nên, ở đây sự giải thích trong 
giáo nghĩa học về trạng thái trước khi sinh và sau khi chết 
xin không đề cập đến, mà chỉ chuyên đứng trên lập trường 
phê phán giá trị nhân sinh như thế nào để xem có phù hợp 
với tinh thần của đạo Bồ-Tát không thôi. 

Một nhà văn Anh đã quan niệm về cuộc đời như sau: 

Con người sinh ra đời cũng như người đi qua một cây 
cầu. Mà cây cầu đó hoàn toản chìm trong sương mù. Nhìn 
vào tình trạng của những người qua câu : hoặc có người đặt 
chân lên đầu cầu đã ngã và chìm trong sương mù; hoặc 
cũng có người đến giữa câu thì đột nhiên bị trật chân mà té; 
cũng có người cô dò dẫm và phải khó khăn lắm mới đi qua 
được: hoặc cũng có một SỐ rất Ít ngay từ đầu đến cuối đã 


dũng cảm vượt qua: tình trạng thật thiên sai vạn biệt. 
Nhưng bất luận là người mới đặt chân lên đầu cầu, hay đã 
đến giữa cầu hoặc đã cô găng vượt qua, ai ai cũng ở trong 
cùng một tình trạng là chìm ngập trong lớp sương mù dày 
đặt: đó là vận mệnh chung của kiếp người. 

Nói theo kinh nghiệm cuộc đời là một ảo ảnh đúng 
như quan niệm của nhà văn Anh trên đây, nhưng nó lại 
không phải hoàn toàn vô ý nghĩa. Mặc dầu những kẻ qua 
cầu phải lần mò, dò dẫm, có thê bị trật chân và ngã lúc nào 
không biết, nhưng ít ra bản thân của những người qua cầu 
cũng có một giá trị độc lập. Tuy chăng nhìn rõ phía trước 
phía sau, nhưng chính những người qua cầu là thực tại chứ 
không là ảo ảnh. Do đó, nếu không đi sâu vào vấn đề trước 
khi sanh và sau khi chết, mà chỉ khảo sát ý nghĩa cuộc đời 
hiện tồn, ta thấy nó không phải hoàn toàn không có giá trị. 


“6Ø tuứ haà: 
TIỂU CHUẦN PHÊ PHÁN GIÁ TRỊ CUỘC ĐỜI 


Nói đến ý nghĩa cuộc đời, có nhiều lập trường đề phê 
phán giá trị của nó, vì lẽ cảnh ngộ cũng như khuynh hướng 
của người ta rất khác nhau. Do đó, nếu chỉ căn cứ theo cảnh 
ngộ đặc thù của cá nhân đề phán đoán tất cả mọi người thì 
quyết không thê được một sự phê phán giá trị cuộc đời một 
cách triệt để, ta không thê không lấy cái tính chất rộng rãi, 
phô biến làm tiêu chuẩn. 

Như vậy, phải theo tiêu chuẩn nào đề định giá trị cuộc 
đời cho có được phổ biến tính? Nếu nói một cách nghiêm 
khắc thì đây là một vấn đề rất lớn lao. Song, nếu nhìn vào 
vẫn đề trước mắt “cuộc đời là khổ hay sướng” rồi căn cứ 
vào đó mà định giá trị cuộc đời, có thể nói là một đề mục 
phố biến và trọng đại hơn cả. Vì bất luận nhìn vào khía 
cạnh nảo, sự thật của cuộc đời cũng vẫn chỉ xoay quanh hai 
phương diện khổ và sướng, cho nên nếu có được một ý 
kiến xác đáng về khổ và sướng tức là đã cấu thành xuất 
phát điểm của nhân sinh quan đích thực. Bởi thế, theo tôi 
trước hết ta nên đứng trên lập trường này để nghiên cứu giá 
trị của cuộc đời. 


“Giết tuø ha; 
CHỦ NGHĨA KHOÁI LẠC VÀ CHỦ NGHĨA 
YÉM THẺ 


Đứng trên lập trường sự thực mà nhận xét thì cuộc đời 
có khổ, có sướng, sướng, khổ giao thoa. Song, nếu chỉ quan 
sát thê thôi thì vấn đề có vẻ quá thường thức. Cho nên, lại 
phải tiến thêm một bước mà khảo sát xem cuộc đời vốn lấy 
khổ làm bản chất hay lẫy sướng làm bản chất? Đây có thê 
nói là vấn đề nhân sinh quan tối sơ. Những người chủ 
trương bản chất của cuộc đời là vui sướng, đĩ nhiên thuộc 
phái theo chủ nghĩa Khoái Lạc. Chủ nghĩa này rất được tôn 
sùng tại Tây Phương. Ngược lại, những người cho bản chất 
của cuộc đời là khổ, hay ít ra khổ nhiều hơn sướng, thì tất 
nhiên là những người chủ trương chủ nghĩa yếm thế. Bên 
Tây phương chủ nghĩa này cũng rất thịnh hành. Cơ Đốc 
Giáo Nguyên thủy đại khái cũng theo lập trường này, vả 
nhất là gần đây, tại nước Đức, chủ nghĩa nảy càng ngày 
càng bảnh trướng. 

Như vậy, Phật Giáo thuộc hệ phái nào, khoái lạc, hay 
yếm thế? Điều này không cần phải nhắc lại, Phật Giáo ít ra 
cũng từ điểm xuất phát, dĩ nhiên là đứng trên lập trường 
chủ nghĩa yếm thế. Coi cuộc đời là khổ và phải đối phó với 
cái khổ đó như thế nào? Đó chính là vấn đề trung tâm của 
Phật Giáo. Song ở đây có điều chúng ta cần phải lưu ý là 
đừng hiểu lầm cái khổ mà Phật giáo muốn nói theo cảm 
giác, chúng ta vừa có khổ, vừa có sướng và cũng có trạng 


thái không khổ, không sướng, điều là trong tâm lý học của 
Phật Giáo đã được phân tích rất rõ ràng. Phật Giáo cho 
cuộc đời là khổ, ngoài cảm giác ra, nó còn xuất phát từ một 
lập trường thâm sâu hơn, đó là cái bản chất mâu thuẫn cô 
hữu của cuộc đời do lý tính của con người phát kiến. 


“6Ø tứ ta: 
HAI PHƯƠNG DIỆN MẪU THUẦN CỦA 
CUỘC ĐỜI 


Là con người, chúng ta phải đứng giữa hai cái thế rất 
mâu thuẫn và bất khả tư nghị. Một mặt phải nhờ thiên 
nhiên để sống còn vì nhìn bề ngoài, con người cũng là một 
hiện tượng thiên nhiên, cho nên dù bất cứ ở đâu con người 
đều không thoát khỏi các định luật tất nhiên của thiên 
nhiên. Nếu không có thiên nhiên con người không thể sống 
còn, do đó theo một ý nghĩa nào đó, thiên nhiên có thể 
được coi là người dưỡng dục chúng ta, và ta không thể 
không tỏ lòng biết ơn. 

Nhưng nếu coi thiên nhiên như một vị đại ân nhân là 
một điều rất sai lầm, vì một mặt thiên nhiên tuy có giúp cho 
sự sinh tồn của con người, nhưng mặc khác thiên nhiên 
cũng lại là một ma lực thường xuyên đe doạ sự sống còn 
của nhân loại. Hãy tưởng tượng từ xưa đã biết bao nhiêu 
con người chết vì thiên tai, địa biến, ta sẽ thấy thiên nhiên 
đáng sợ như thế nào rồi. Nói cho công bằng thì thiên nhiên 
chăng qua chỉ xoay vần theo cái định luật riêng của nó, con 
người nếu thích ứng được định luật đó thì sống còn, nhưng 
nếu đi ngược lại tất sẽ không tránh khỏi sự đe dọa khủng 
khiếp. Theo ý nghĩa đó thì sự sống còn của con người và sự 
sinh trưởng của cỏ cây, đứng trên lập trường thiên nhiên 
mà nói, đều không có cách lực chọn mà phải khuất phục 
định luật thiên nhiên nếu không muốn bị tiêu diệt. 


Song trên đây mới chỉ nhận xét về một mặt. Con 
người sở dĩ được gọi là con người, vì con người con có 
cuộc sống tỉnh thần rất đầy đủ ngoài cuộc sống theo thiên 
nhiên, Mà cái đặc trưng của cuộc sống tinh thần này, thay 
vì lấy định luật tất nhiên của thiên nhiên làm đặc tướng, 
muốn dùng ý chí tự do của mình đề quy định sự sinh hoạt 
của chính mình..Mặt trời thường mọc đằng đông, lặn đẳng 
tây, nhưng nếu một người có chí “xẻ núi lấp sông” hay có 
sức mạnh “ vá trời lấp biển” thì tựa hồ muốn bắt mặt trời đi 
ngược lại, đó là tính thần chỉ có trong loài người. Lại nữa 
con người sinh ra tất phải có già và chết, đó là là tự nhiên. 
Nhưng con người cứ muốn trẻ mãi không già, sông hoài 
không chết. Nói tóm lại, con người không nhiều thì ít, đều 
muốn chống lại thiên nhiên để thực hiện cái ý chí tự do triệt 
đề của chính mình. 

Như vậy, một mặt con người bị luật thiên nhiên ràng 
buộc, mặt khác thì lại muốn thoát ra khỏi cái định luật đó 
mà kiến tạo một thế giới tự do của mình sự sống mâu thuẫn 
này mới thật là nguồn gốc của khổ đau của con người. Cái 
yêu cầu tự do của con người càng mạnh, muốn quán triệt tự 
do bao nhiêu thì cái uy lực tất nhiên của thiên nhiên càng 
tăng thêm bấy nhiêu, và sống giữa cái thế giằng co đó, con 
người phải câm lặng mà chịu khổ, đó là chân tướng của 
cuộc đời. Không những thế, sự mâu thuẫn này không phải 
chỉ tồn tại giữa thiên nhiên và tinh thần con người, mà nếu 
tiến thêm một bước nữa để khảo sát, thì sự thật ta thấy nó 
còn xảy ra chính ngay trong tự thể của tính thần chúng ta 
nữa. Chăng hạn cái tâm của ta gồm ba yếu tố trí, tình, ý, 
nếu khảo sát tính chất của nó. Ta sẽ thấy tình, ý tự lấy nó 


làm trung tâm, rồi nhất thiết đều theo đó mà phán đoán tốt, 
xấu. Trái lại, trí thì quên mình mà thích ứng với đối tượng. 
Tác dụng tâm lý này, trong những trường hợp phổ thông, 
tuy có thể thoả hiệp, nhưng cũng có trường hợp trở nên 
xung động kịch liệt mà khiến cho nội tâm bất an, đây là 
một kinh nghiệm thực tế mà chúng ta thường thấy trong sự 

sông hăng ngày. Và như thế thì ngay trong tâm ta cũng 
chứa sẵn một nỗi khô não âm thầm. 


“6Ø thuứ năm: 
SỰ MẪU THUẪN CỦA CUỘC ĐỜI VỚI QUAN 
NIỆM KHỎ 


Con người, đối với sự sống của chính mình, nếu suy 
tư sâu xa bao nhiêu thì niềm mơ ước càng cao bấy nhiêu; 
và trí tìm hiểu chân tướng của sự vật phát triển bao nhiêu 
thì sự nhận thức về những nỗi thống khổ của cuộc đời càng 
rõ ràng bấy nhiêu. Và điểm này duy chỉ có những người mà 
lý trí phát đạt mới có thê nhận thức được. Còn động vật, 
thực vật và ngay cả những người bình phàm cũng như trẻ 
con không thể cảm nhận được nỗi thống khổ dẫn vặt đó. 
Cái nhận thức về khổ hay sướng của động vật và con trẻ chỉ 
là cảm giác, cho nên cái nhận thức đó dễ tiêu tán tùy theo 
nhịp độ của khô hoặc sướng qua đi. Đến như cái thống cảm 
của những người mà lý trí phát đạt thì khác hăn; đôi khi 
bên ngoài trông họ có vẻ bình thản, an tịnh, nhưng thật thì 
trong thâm tâm họ trực nhận có một cái gì dày vò khó tả. 
Sự mâu thuẫn cố hữu đó hoản toàn do kết quả của sự trấn 
áp tinh thần mà có. Cho nên, với nền văn minh tiễn bộ, cảm 
giác về thống khổ tuy có vẻ dần được diệt trừ, nhưng nhìn 
vào tổng thể của cuộc đời, ta thấy con người ngày nay 
nhiều khổ não hơn con người ngày xưa. Cái lý do tại sao 
đức Phật cho thế giới này là khổ giới chính là ở đó. Chúng 
ta cần ghi nhận điểm này. 


“6Ø thứ sáu: 
GIÁ TRỊ CUỘC ĐỜI THEO QUAN NIỆM 
PHẬT GIÁO 


Theo quan niệm Phật Giáo, cuộc đời có đáng chán 
không? Đáng ruồng bỏ không? Xin quả quyết ngay rằng: 
Không! Schopenhauer nói: “Ngủ dĩ nhiên là hay, nhưng 
nếu chết đi mà đừng phải sinh ra nữa thì lại càng hay biết 
mấy!” Ý nghĩa của câu nói trên đây mới nghe qua, tuy 
phảng phất giống như nhân sinh quan nghe của Phật Giáo, 
nhưng cái tinh thần của nó thì khác biệt vô cùng. Tại nước 
Đức, rất nhiều nhà triết học có tư tưởng yếm thế mà 
Schopehaurer là một trong những nhà triết học trứ danh đó. 
Thậm chí khi bàn đến triết học giải thoát, có người chủ 
trương tự sát! Tâm trạng đó tuy có khiến cho các nhà triết 
học Đức xích gần lại với Phật Giáo, nhưng trên thực tế 
cũng như trên tinh thần, nhân sinh quan này của họ quyết 
không phù hợp với chân ý của Phật Giáo. 

Phật Giáo tuy một mặt cho răng đời là khổ, nhưng 
đồng thời mặt khác đứng trên lập trường tôn giáo và đạo 
đức, lại thừa nhận cuộc đời có một ý nghĩa rất sâu xa. 
Chính vì lý do đó mà Phật Giáo cắm ngặt vấn đề tự sát. 
Không những thế, Phật Giáo còn cho rằng người ta được 
sinh ra đời cũng như con rùa mù gặp được khúc gỗ nỗi: đó 
là cơ hội “ngản năm một thuở”, cho nên trong kinh Phật 
thường nói “Nhân thân nan đắc, Phật Pháp khó gặp) để nói 
lên cái cơ duyên hy hữu và thù thắng đó. Còn một điều 


thích thú hơn nữa là Phật Giáo cho rằng được sinh vào một 
thế giới nhiều khoái lạc. 

Thế giới quan của Phật Giáo lấy núi Tu Di làm trung 
tâm, bốn phương có bốn thế giới. Tựu trung, thế giới của 
chúng ta được gọi là Nam Thiệm-Bộ-Châu, đứng ở phía 
Nam; ở phương Bắc thì có Bắc Câu Lư Châu, tương đương 
với như cái gọi là Utopia hay Bồng Lai Châu. Người sinh 
vào châu này sông lâu một nghìn tuổi. Chính phủ, pháp luật 
kinh tế, lao động, thương mại, tất cả đều không có: có thể 
nói một quôc gia mà trạng thải khoái lạc hoàn toàn tự 
nhiên. Tóm lại, ta có thể cho đó là Tiên-cảnh. Ấy thế mà 
Phật Giáo lại cho răng sinh vào quốc độ đó là điều bất 
hạnh. Tại sao? Vì nơi nào không có khổ đau thì nhân cách 
con người không có đường tiễn bộ, còn nơi nào có khổ đau 
thì con người mới phấn đấu, mới nỗ lực để mở ra một thế 
giới giải thoát mới. Chính vì thế mà Nam-Thiện-Bộ-Châu 
hơn Bắc-Câu-Lư-Châu. 

Như vậy, một mặt tuy nhắn mạnh về sự khổ đau của 
thế giới nhưng mặt khác lại chính ngay trong khổ đau đó 
mà thừa nhận giá trị của cuộc đời: đó là nhân sinh quan đặc 
thù và lập trường trung tâm của Phật Giáo vậy. Bời thế nếu 
cho quan niệm yếm thế của Tây- phương là một điều rất sai 
lầm. Vì chữ Pessimisme hoàn toàn biểu diễn sự thất vọng 
về cuộc đời, thậm chí còn đưa đến trạng thái tâm lý muốn 
tự sát là khác. Quan niệm yếm thế của Phật Giáo tuy cho 
chân tướng của cuộc đời là khô, nhưng không phải vì thế 
mà chán nản, không muốn sông, mà ngược lại, nhìn thẳng 
vào khổ đau và nỗ lực khắc phục nó để tìm đường giải 


thoát: chính vì thế mà cuộc đời trở thành có ý nghĩa. Người 
Phật tử chân chính nhờ đạt quan được chân tướng cuộc đời, 
cho nên tuy sống trong khổ đau mà không bị khổ đau chi 
phối, trái lại, vẫn ung dung thanh thản và mạnh tiễn trên 
con đường tu dưỡng đề chinh phục hoàn toàn khổ đau. 


“G¡ất tu Úây: 
Ý NGHĨA CỦA CUỘC SINH HOẠT VỚI 
QUAN NIỆM KHỎ 


Cái đặc trưng của nhân sinh quan Phật Giáo tuy nhắn 
mạnh về khổ đau nhưng có điểm ta cần ghi nhớ là nếu chỉ 
phát hiện cái khổ cố hữu của cuộc đời thì sự sinh hoạt sẽ 
không có giá trị. Khổ đau trở thành giá trị sinh hoạt là ở 
chỗ nó phải được khắc phục. Nói một cách dễ hiểu thì: nếu 
chúng ta mang thương tích ở chỗ nào sẽ cảm thấy rất đau 
đớn. Mà cái giá trị của sự đau đớn là ở chỗ chúng ta trị liệu 
vết thương để ngăn ngừa sự suy ngược của toàn thân. Khổ 
đau là lẽ thường của cuộc đời, nếu chán ghét mà trỗn tránh 
nó thì sự sinh hoạt trở thành vô giá trị. Cho nên sống trong 
cuộc đời khổ đau cũng như người trèo núi, phải can đảm 
vượt qua mọi khó khăn nguy hiểm để đi lên, nếu sợ chông 
gai hoặc những mỏm đá cheo leo mà ngừng lại hay trở lui 
thì cuộc trèo núi mất hết ý nghĩa mà người ta không bao 
giờ được thưởng thức bầu không khí thanh thoát nhẹ nhàn 
trên đỉnh núi cao. Cuộc đời cũng vậy, chúng ta phải nhìn 
thẳng vào khổ đau tìm cách đối phó và khắc phục nó: chính 
ở đây mà sự sinh hoạt của chúng ta có ý nghĩa và thêm 
nhiều hứng thú. Trái lại, nếu chúng ta thiếu dũng khí và 
không có phương pháp khắc phục khổ đau thì khổ đau đối 
với chúng ta là một hình phạt và cuộc đời ta thành tuyết 
VỌnE. 


Sở dĩ tôi đặc biệt phải nhấn mạnh về điểm nảy, một 
mặt khác cũng muốn đính chính một vài thái độ sai lầm của 
người đời nữa. Từ xưa tới nay có nhiều người cho cuộc đời 
là khổ, nhưng đa số họ lại không phát huy được cái giá trị 
bao hàm trong đó, rồi giữ thái độ sống cho qua ngày đoạn 
tháng! Trên đại thể, tôi tưởng có thể chia những người này 
thành hai hạng. Hạng thứ nhất, như trên đã nói, tức là hạng 
cho đời là khổ chủ trương yếm thế cực đoan mà đề xướng 
con đường tự sát. Hạng thứ hai, tuy cũng biết chân tướng 
cuộc đời là khổ nhưng lại cho tất cả đều vô nghĩa, phủ định 
mọi giá trị nhân sinh, rồi vùi đầu vào những cuộc truy 
hoan, khoái lạc để “Miễn được phút nào cho sướng kiếp”. 
Nếu chiếu theo văn học thì quan niệm đó đại khái có thể 
được gọi là chủ nghĩa hư vô, và trên thực tế, những tình 
trạng đồi bại gần đây đã phát xuất từ nhân sinh quan đó. 

Nói tóm lại, nếu khổ trở thành cái đối tượng để ta 
chinh phục thì ta sẽ phát huy được cái giá trị đạo đức vĩ đại 
của nó. Ngược lại, nếu ta để cho khổ đau chi phối và khuất 
phục được ta thì đời sống ta sẽ trở thành vô giá trị, đó là cái 
tỉnh thần căn bản của Phật Giáo. 


VĂN HÓA DÙNG PHƯƠNG PHÁP TIỂU CỰC 
ĐÉ CHINH PHỤC KHỎ 


Ở đây vấn đề lại được đặt ra là: làm thế nào để chinh 
phục được khổ? Theo một ý nghĩa nào đó thì đây là một 
vân đê rất lớn kế từ khi có loài người. Nếu nói một cách 
nhật khái thì có rất nhiều phương pháp. Gần đây đã có một 
thời kỳ người ta luôn nói đến văn hóa và cho nó đứng về 
mặt tiêu cực, tất kính là một phương pháp chinh phục khổ 
đau. 

Văn hóa, theo cách giải thích phổ thông, có nghĩa do 
sức người mà cải tạo thiên nhiên, hoặc do sức người mả 
sáng tạo và phát triển giá trị sinh hoạt. Nó là phương pháp 
bố ích để trừ khử những nỗi khổ não trói buộc con người 
trong cuộc sống. Cho nên, người ta cũng bảo nhân loại sản 
sinh ra văn hóa chẳng qua chỉ là để chinh phục khổ đau mà 
thôi. Song, cái giá trị nhất ban của văn hóa lại chia thành 
Chân (học vấn), Thiện (đạo đức). Mỹ (mỹ thuật, âm nhạc 
v.v.), Thánh (tôn giáo) bốn loại để tạo nên cái gọi là Trị 
học Phương pháp của học phái Tây-Nam ở nước Đức. Nếu 
lại thêm Chính trị và Kinh tế nữa thì thành ra sáu loại. Mặc 
dầu chia ra như thế nhưng bắt luận là loại nào, nếu nói một 
cách tích cực, thì nó là cái phương thứ để tăng tiến giá trị 
sinh hoạt, còn nếu nói một cách tiêu cực, thì nó là phương 
pháp chinh phục những nỗi khổ não cô hữu của con người. 


Tựu trung, khoa học, đến một trình độ nào đó, chinh 
phục thiên nhiên để phục vụ lợi ích của nhân loại, chính trị, 
kinh tế vận dụng chính xác để điều hòa cuộc sống cộng 
đồng: đó là cái được mệnh danh là văn minh vật chất và 
sinh hoạt vật chất là phương pháp trọng yếu. để chinh phục 
khổ đau của con người, Cái đặc trưng của nên văn hóa cận 
đại là ở chỗ dồn hết tâm lực vào ba lĩnh vực (khoa học, 
chính trị, kinh tế) trên. 

Song ở đây có điều nên chú ý là một số người quá tin 
tưởng vào sự tiễn bộ của khoa học, sự tổ chức của chính trị, 
kinh tế và lây đó làm ý tưởng tối cao. Họ tin rằng, với đà 
tiễn triển của khoa học và sự tổ chức hoàn bị của chính trị 
và kinh tế, con người không bao lâu sẽ thoát khỏi hắn mọi 
nỗi thống khổ ở đời. Với nền văn minh vật chất chắc chắn 
con người sẽ được thỏa mãn về mọi phương diện vật chất. 
Song, nếu nhìn toàn điện của cuộc sống nhân loại, đó chăng 
qua mới chỉ là một bộ phận mà thôi. Không những thế, dục 
vọng của chúng ta vốn vô hạn, cho nên sự thỏa mãn nhất 
thời, chăng bao lâu sẽ lại trở thành bất mãn. Nếu chúng ta 
lấy sự sinh hoạt vật chất làm nên tảng thì vĩnh viễn không 
bao giờ chúng ta được thỏa mãn, mà không thỏa mãn, tức 
là thấy khổ đau. Cuộc sống của chúng ta ngày nay so với 
cuộc sống của cha ông ta thuở xưa, về nhiều điểm tuy có 
hoàn bị hơn nhưng đứng trên quan điểm hạnh phúc mà nói, 
chưa chắc chúng ta có nhiều hạnh phúc hơn ông cha ta 
ngày xưa. Đó là sự thật mà không mấy ai không thấy. Hơn 
thế nữa, có thể nói chúng ta ngày nay bạc nhược hơn người 
xưa, và cái trình độ thông cảm những nỗi khô muộn, ảo não 
cũng lại mạnh hơn. 


Nói thế không có nghĩa là chúng ta chê trách nền văn 
minh cận đại. Nền văn minh vật chất, đối với việc tăng 
thêm giá trị của cuộc sống, không những là một nhu cầu tất 
yếu, không thể thiếu hơn nữa. Song đối với những ai đặt 
quá nhiều tin tưởng vào nó, cho răng chỉ có nó mới có thê 
tiêu diệt được những khổ đau của cuộc đời, và mới thật sự 
làm cho con người được hạnh phúc yên vui, thì hãy xin xét 
lại thái độ của mình. 


“Giết Hư chú: 
XÉT VÉ Ý NGHĨA VĂN HÓA THEO QUAN 
NIỆM PHẬT GIÁO 


Phật Giáo có tiêu ngữ: “Bạt khô dữ lạc”, nghĩa là dứt 
khổ, cho vui. Đức Phật đặt ra nhiều phương tiện để nói 
pháp, nhưng chỗ quy kết thì không ngoài việc nói rõ làm 
các nào đề thoát khỏi mọi khổ não cô hữu của cuộc đời mà 
được hưởng một cuộc sống hòa bình, yên vui. 

Thế thì, cái phương pháp mà Phật Giáo dạy về “bạt 
khổ đữ lạc” như thế nào? Nói một cách nhất khái thì Phật là 
người theo chủ nghĩa tiệm tiến, cho nên cái phương pháp 
bạt-khô-đữ-lạc của Ngài cũng có nhiều giai đoạn. 

Trước hết, hãy nói đến cái phương pháp thường thức 
nhất. Như trong tiết trước đã nói nếu tuyệt đối tin tưởng ở 
chính trị, kinh tế và khoa học sẽ tận diệt được mọi khổ đau 
của nhân loại, làm cho con người hoàn toàn yên vui, là một 
điều không thể có được. Nhưng đây chỉ đứng về mặt tuyệt 
đối mà nói thôi, còn về mặt tương đối thì cuộc sống của 
chúng ta, dù muốn dù không, không thê tách rời những yếu 
tố đó. Song, có điều ta cần nhớ là trong cuộc sông thực tế, 
dù có đề xướng phương pháp cải tạo xã hội chăng qua cũng 
chỉ nói để mà nói chứ thật không có cái bản chất câu tạo. 
Những nhận xét sai lầm như trên thạt đã phát xuất từ chỗ 
không hiểu Phật Giáo một cách chân chính, mới chỉ nhìn 
Phật Giáo ở một phương diện chứ chưa đạt quan toàn diện 
giáo nghĩa của đức Phật, vì lòng từ bi, dùng mọi quyền 


nghi phương tiện, để mục đích giúp người ta thoát khỏi khỗ 
não ở thế gian mà sống cuộc đời yên vui hạnh phúc: đó 
chính là nỗi bận tâm của Phật trong suốt cuộc đời Ngài, và 
cái nền tảng mà trên đó Phật Giáo được thành lập cũng 
chính là do lòng từ bị ẫy. Trên thực tế, nhìn vào sự thực 
lịch sử, giữa các bậc hiền triết tại Ân Độ đương thời ta có 
thể nói đức Phật là nhà đạo sĩ tiếp xúc nhiều nhất với xã hội 
hiện thực. Hơn nữa, Phật Giáo tại Ấn Độ, Trung Quốc, 
Nhật Bản đã có nhiều thời kỳ cực thịnh, mà nguyên nhân 
của sự cực thịnh đó không phải chỉ vì cái giá trị ưu việt về 
mặt xuất thế, mà thật ra, phân lớn đã vì cái thác triệt để. Đó 
là điều ta cần ghi nhận, trong các xứ mà Phật Giáo được 
thịnh hành, các sự nghiệp xã hội cũng rất phát đạt. Nhìn 
vào sự thực của lịch sử, ta thấy điểm này rất rõ ràng. 


“Ó¡/Øv thu mười: 
SỰ CẢI TẠO TÂM VỚI SỰ BẠT KHỎÔ DỮ LẠC 


Đối với cuộc sống thực tế đức Phật đã đứng trên lập 
trường công lợi chỉ bày phương pháp bạt khổ dữ lạc. 
Nhưng cái phương pháp đó không phải chỉ nhất diện mà là 
đa diện. 

Như đã nói qua nhiều lần, những khổ đau cố hữu của 
con người nếu đứng ở một phương diện mà nhìn, tuy 
nguyên nhân chủ yêu tựa hồ do sự áp bác của thiên nhiên. 
Nhưng nếu đứng ở một phương diện khác mà nhìn, thì 
ngược lại, cái nguyên nhân chủ yếu là lòng tham cầu vô 
hạn của chúng ta không được thỏa mãn mà sinh ra khổ đau. 
Dù cho cuộc sống bên ngoài có đây. đủ mọi tiện nghi, song 
nếu chúng ta không nhìn vào tự thể của đời _sông nội tâm 
thì không thể giải quyết vấn đề một cách rốt ráo. Vả lại, 
những tiện nghi của cuộc sống bên ngoài cũng còn tùy 
thuộc rất nhiều vào sự vận hành tất nhiên của thiên nhiên, 
mà sự vận hành đó còn có rất nhiều bí mật mà chúng ta 
chưa khám phá ra. Chưa hết, ngay trong những tổ chức và 
các cơ cấu xã hội, ta còn thấy rất nhiều hành vi không hợp 
lý tính. Cho nên, muốn cải tạo giá trị của cuộc sông, ngoài 
việc thích ứng với hoàn cảnh bên ngoàải, ta không thể không 
hướng nội đề cải tạo bản thân của ta. Đức Phật tuy có đề 
cập đến những phương pháp thông thường ở những lĩnh 
vực kinh tế, xã hội v.v... nhưng tiễn lên bước nữa, ở giai 
đoạn hai, do sự cải tạo tâm tà mà cấu thành phương pháp 


bạt khổ dữ lạc: đó mới chính là trung tâm điểm của Phật 
Giáo. 

Cái phương pháp để đạt đến sự yên vui triệt để mà 
Phật Giáo đề xướng, đại thể có thể chia thành hai loại: 
phương pháp tiêu cực, và phương pháp tích cực. Dĩ nhiên, 
nói một cách thực tế, hai phương pháp này quan hệ nhau, 
biểu lý nhau, nếu tách rời ra thì không thể có ý nghĩa cộng 
đồng được, nhưng vì muốn cho tiện việc quan sát nên tạm 
chia thành hai phương diện mà thôi. 


SỰ ỨC CHẺÈ NHỮNG CẢM GIÁC THAM CÂU 
VỚI SỰ DIỆT KHỎ 


Trước hãy nói về mặt tiêu cực. Tiêu cực ở đây có 
nghĩa là phải hết sức hạn chế dục vọng của mình, nhất là 
phải hạn chế những cảm giác tham cầu. Như đã nói trên, 
theo Phật, cái căn nguyên của mọi thống khổ rốt ráo ở như 
chỗ không làm thỏa mãn được những dục vọng của chúng 
ta, bởi vậy, nếu dục vọng càng nhiều thì trình độ thống khổ 
cũng càng tăng. Do đó nêu muốn trừ khử cái căn nguyên 
của khổ não tất phải hướng nội để diệt trừ lòng mong câu 
bất hợp lý, nghĩa là những dục vọng không thê thỏa mãn. 
Đó chính là giáo điều Tứ Đế mà ai cũng biết đã nói rõ về 
điểm này. 

Thứ nhất là Khổ Đế: phê phán giá trị của cuộc sông 
hiện thực. 

Thứ hai là Tập Đế: nói rõ cái nguồn gốc khổ não là ở 
như tham dục. 

Thứ ba là Diệt Đề: nêu lên cái lý tưởng diệt khổ. 

Thứ tư là Đạo Đế: chỉ bày rõ cái phương pháp diệt 
khổ. Đó là tinh thần thực hành của pháp Tứ Đế. 


Đức Phật tán thán sự thanh bần, đề cao sự tri túc, xả 
ly tất cả mà sống cuộc đời thư thái, thanh nhàn, an vui tự 
tại: đó chính là lý do đã đưa đến chủ nghĩa xuất gia. Nhưng 
ở đây có điểm ta cần chú ý là Phật Giáo dù là về mặt tiêu 


cực, quyết không bao giờ trừ khử cái dục vọng tầm cầu 
chân lý và chính nghĩa. Vì lòng mong muốn đó tuy cũng 
gọi là dục, nhưng là Pháp dục, nó nâng cao giá trị cuộc đời, 
cho nên dù có phải hy sinh tất cả để mà bao tồn nó, người 
Phật tử vẫn sẵn sàng hy sinh. Phật Giáo không phải vì 
khiếp nhược mà chủ trương trốn tránh cuộc sống gay go, 
đầy phần đấu. Phật Giáo nói xả ly dục vọng, theo thuật ngữ 
là xả ly khát ái, chủ yếu chỉ về mặt ngã dục. Theo Phật khát 
ái hay ngã dục, tuy có lúc cũng cảm thấy được thỏa mãn, 
nhưng sự thỏa mãn đó tuyệt nhiên không làm cho giá trị 
chân chính của cuộc sống con người tăng thêm. Nhưng trên 
thực tế, cái tính chất của lòng khát ái không bao giời có thể 
làm cho thỏa mãn được, trái lại, cảng tham cầu bao nhiêu 
nó càng hỏi bấy nhiêu, làm cho con người truy cầu luôn 
luôn sống trong trạng thái bất an. Đức Phật, với cái trí kiến 
như thực, Ngài đã thấu suốt điều đó, nên mới đề xướng Tứ 
Thánh Đề dạy người ta, thay vì chạy theo ngoại cảnh, tìm 
kiếm hạnh phúc, hãy trở lại nội tâm, diệt trừ tận gốc những 
dục vọng không bao giời thỏa mãn, khiến cho cõi lòng 
thanh thản, yên tịnh: chính đó mới là hạnh phúc chân thật. 
Nhưng công cuộc diệt trừ khát ái để tầm cầu pháp dục 
không phải là một việc dễ làm, không phải ai ai cũng có thể 
thực hiện được, mà trái lại nó vô cùng khó khăn. Tuy 
nhiên, như trên đã nói, trèo núi tuy là việc khó khăn, nhưng 
cứ từng bước tiến lên đỉnh núi lý tưởng, để cuối cùng đạt 
đến cái gọi là là cảnh giới “Pháp hỷ thiền duyệt” thì đó là 
cái khó khăn đầy hy vọng và sáng sủa. Do đó, ngay trong 
cái khó khăn đã mang săn một giá trị sâu xa, ta có thê nói 
nó là sự khó khăn rất quang vinh. Đức Phật đã ví nó với 


lòng dũng cảm của một dũng sĩ trên chiến trường, nhưng sự 
oanh liệt của kẻ tự thắng lòng mình lại vẻ vang hơn sự oanh 
liệt của một đũng sĩ chiến thắng ngàn quân địch trên bãi 
chiến. 

Vì không hiểu sự khu biệt giữa khát ái dục, nên nhiều 
người không am hiểu Phật Giáo, cho rằng Phật Giáo lấy 
việc xả ly tất cả mọi thứ dục vọng, dù tốt hay xấu, làm tôn 
chỉ. Đó là sự nhận xét hết sức sai lầm. 

Tóm lại, sự thỏa mãn tuyệt đối của cảm giác dục vọng 
chỉ là một điều không tưởng, vậy cứ cô sức để nắm bắt lẫy 
cái không tưởng đó mà chuốc lấy phiền muộn tức là người 
không đạt quan. Cái cảnh tự do của tinh thần đó. Nếu ta cứ 
chấp chặt vào dục vọng vật chất thì quyết không thê thực 
hiện được. Cho nên, nếu thật ra muốn có một cuộc sống 
yên vui thanh thản, cần phải trừ khử mọi dục vọng lấy vật 
chất làm cơ sở. Nếu có một thái độ như vậy rồi thì sự 
nghèo cùng, tật bệnh, già và ngay cả cái chết nữa, đối với ta 
chỉ là “người gỗ ngắm chim hoa”, tất cả không cho ta bận 
tâm, phiền muộn: thế giới siêu nhiên đã hé mỡ mắt ta. Đó 
chính là cái phương pháp bạt khổ dữ lạc ở giai đoạn hai mà 
đức Phật chỉ dạy. 


ĐẠO BỎ TÁT - PHƯƠNG PHÁP DIỆT KHÔ 


Căn cứ theo những sự trình bày ở trên, ta thấy cái 
phương pháp bạt khổ dữ lạc của Phật Giáo hiển nhiên có 
hai phương diện. Thứ nhất đối với thế giới hiện thực, đứng 
trên lập trường công lợi, xúc tiễn đời sông yên vui, lương 
hảo trong gia đình, xã hội và quốc gia. Thứ hai, tiễn lên bậc 
nữa, dĩ nhiên là khó khăn, cắt đứt căn nguyên của dục vọng 
vật chất, không để cho lợi dục chỉ phối, gây phiền não, đó 
là phương pháp tiêu cực. 

Phật Giáo thông thường phân loại gọi phương diện 
thứ nhất là đạo tại gia, phương diện thứ hai gọi là đạo xuất 
gia. Trong Tôn-nghĩa-học, thì loại thứ nhất gọi là Nhân- 
Thiên-Thừa, loại thứ hai là La Hán Thừa (cũng gọi là 
Thanh Văn Thừa). Nhưng trong Phật Giáo không phải chỉ 
dạy có hai đạo trên. 

Nếu chỉ có hai đạo trên thôi tuy cũng có thê được, 
nhưng nếu tiễn thêm một bước nữa mà khảo sát, chỉ có thể 
thì vẫn còn thiếu sót. Vì cứ thực hành theo hai phương 
pháp trên đây, tuy cũng thực tế đấy, nhưng vẫn chưa đủ. 
Bởi lẽ, một đàng phải thỏa hiệp với cuộc sinh hoạt hiện 
thực và như thế tất phải nặng về mặt thế tục. Ngược lại, 
một đăng chỉ chuyên trừ khử dục vọng thế tục, trên thực tế, 
không những là công việc rất khó khăn, mà nó còn có vẻ 
quá tiêu cực, phi xã hội, và thuần túy cá nhân, nêu lấy nhân 


loại làm một khối toàn thể mà khảo sát thì phương pháp 
này không khỏi có nhiều khuyết điểm bất ổn. 

Như vậy, vẫn đề được đặt ra là có phương pháp nào 
có thể chỉ dương, thống hợp cả đạo tại gia và đạo xuất gia 
không? Nghĩa là một phương pháp thừa nhận xã hội, khẳng 
định nhân sinh mà vân thê nghiệm được đạo xuất gia. Đáp 
ứng nhu cầu này mà đề xướng nhân sinh quan tối cao của 
Phật Giáo chính Đại Thừa, hoặc còn được gọi là đạo Bồ tát. 
Đạo Bồ tát chủ yếu lấy sinh hoạt tại gia làm cơ sở mà tu 
hạnh Bồ Đề, tức là ở tại gia mà cầu đạo Giác-ngộ. Dĩ 
nhiên, nếu đứng về phương diện đó cũng có nhiều phái 
biệt, vì thế về nhân sinh quan vị tất đã đồng nhất. 

Vậy thì, cái phương pháp hay phương châm bạt khổ 
dữ lạc căn cứ theo đạo Bồ-Tát này như thế nào? Như đã nói 
trên kia, một mặt chúng ta phải sống theo sự vận hành tất 
nhiên của thiên nhiên, dù muốn dù không, chúng ta vẫn bị 
ràng buộc, không nhiều thì ít, bởi những quy định tất nhiên 
của thiên nhiên. 

Mặt khác, đồng thời cuộc sống tỉnh thần của chúng ta 
lại đòi hỏi quán triệt tự chủ, tự do. Nỗi khổ não đặc hữu của 
con người chính là ở đó, và dù cho Bồ-Tát đạo cũng không 
ra khỏi cái công lệ đó. Bởi vậy, công cuộc giải phóng tự kỷ 
thoát khỏi quy định thiên hiên để mở ra cảnh giới tự do của 
tinh thân được coi là hạnh phúc tối cao của con người. Về 
điểm này, đạo Bồ tát cũng tương đồng với đạo xuất gia nói 
trên, và đây cũng là lý do tại sao Bồ tát cũng tán thàn đạo 
xuất gia. 


Nhưng cái đặc trưng tối đại của đạo Bồ-Tát là, trong 
khi mở ra cái cảnh giới tự chủ của tinh thần vẫn không xa 
lánh, trốn tránh những thống khổ cô hữu của kiếp người. 
Trái lại, lây khổ làm cơ duyên, không xa hơn nữa, còn coi 
thông khổ tự nó cũng là yếu tố nằm trong hoạt động tự chủ, 
và lẫy đó hướng tới lý tưởng vĩnh viễn tối cao. Như trên kia 
đã nói, cái sắc thái đặc thù của nhân sinh quan Phật Giáo là 
ở ngay trong khổ đau mà tìm ra giá trị, ý nghĩa tôn giáo và 
đạo đức. Theo như đạo tại gia và đạo xuất gia thì, nếu theo 
phương pháp â ấy mà diệt khô đau, lập tức hành giả phát hiện 
ngay trong khổ đau cái lý tưởng vĩnh viễn tối cao rồi, và 
đến đây thì không còn gì để tiến thêm nữa. Ngược lại, theo 
đạo Bồ tát, cái giá trị hay ý nghĩa cuộc đời không phải lây 
sự sướng, khô làm tiêu chuẩn để phân biệt, mà lấy sự thực 
hiện sinh mệnh vĩnh viễn làm lý tưởng tối cao, và lấy đó 
làm tiêu chuẩn cho tất cả mọi giá trị. Mà muốn thực hiện 
điều đó cần phải vượt qua mọi khổ đau, không lưu tâm tới 
nó, nhờ thế mà lý tưởng vĩnh viễn lần lần được thực hiện 
từng bước, trái lại thì đành cam chịu khổ đau. Đó là đặc sắc 
của đạo Bồ tát và chính cũng ở điểm này mà đạo Bồ tát 
khác với đạo tại gia và đạo xuất gia. Nói một cách đơn giản 
thì đạo Bồ tát coi giá trị cuộc sống là ở như chỗ coi thường 
khổ đau và vui sướng, không để chúng làm bận tâm, luôn 
luôn tự chủ cuộc sống. Chính ở đây mà ta thấy ý nghĩa hay 
giá trị cuộc đời có hứng thú là nhờ cái phương châm tích 
cực vốn là tinh thần căn bản của đạo Bồ tát vậy. 


TINH THÂN CĂN BẢN CỦA ĐẠO BỎ TÁT 


Như đã được trình bày nhiều lần, cuộc sống của 
chúng ta bên ngoài bị thiên nhiên thúc phược, bên trong bị 
ý chí mù quáng thao túng: đó là điểm xuất phát của nhân 
sinh quan Phật Giáo. Nhưng, đồng thời, nói theo tỉnh thân 
đạo Bồ tát, trong sự thúc phược đó, con người tự thâm tâm 
thầm kín, vẫn hoài bão yêu cầu tự do vĩnh viên. Và chính 
cái tinh thần hoải bão đó là nguồn gốc phát xuất của tất cả 
lý tưởng cao thượng và tôn vinh. Cái gọi là Phật tính Bồ Đề 
chăng qua cũng chỉ là cái tâm căn bản nhiên đó mà thôi. 
Yêu cầu giải thoát khỏi sự ràng buộc nội diện cũng như 
ngoại diện của đời sống chúng ta rốt cục cũng chỉ là kết 
quả tiêu cực của sự phát động Phật tính đó mà thôi. Cũng 
như yêu cầu đạt đến cảnh giới Vô-lượng-quan, Vô-lượng- 
thọ là kết quả tích cực của sự phát động Phật tính ấy. Đó là 
sự giải thích của Bồ-Tát Thừa. 

Tóm lại, không như các phái Tiểu Thừa, duy lẫy việc 
xã ly tất cả dục vọng vô hạn-nguyên nhân của khổ đau- làm 
tôn chỉ, đạo Bò- Tát, trái lại, còn cô găng tiến xa hơn, tùy 
theo căn bản của dục vọng, muốn phát hiện cái căn cứ lý 
tưởng tối cao của con người: điểm này được gọi là khế cơ 
điểm của Đại Thừa. 

Đến đây vấn đề được nêu ra là, đạo Bồ-Tát thực hiện 
lý tưởng đó như thế nào? Nếu phân biệt cho rõ ràng và 
tường tận, thì đặc trưng trọng yếu nhất của đạo Bồ-Tát là 


sự nghiệp tự lợi, lợi tha. Nói cách khác, nếu tự mình muốn 
đạt đến lý tưởng giới thì tất phải đưa người khác cũng đạt 
như mình; và đưa người khác đạt đến lý tưởng giới tức là 
chính mình đạt đến vậy. Đương nhiên, nói một cách thực 
tế, trước phải tự cứu mình rồi sau mới cứu người được, đó 
là lẽ thường, thế nhưng đứng về mặt thệ nguyện mà nói, thì 
thay vì, vì mình, trước hết phải vì người: đó là tâm từ bi và 
hạnh từ bi của Bồ-Tát. Mà điều này không phải là chủ 
trương bác ái, mà là kết quả tất nhiên phát xuất từ căn bản 
của đạo Bồ-Tát. Do đó, trong cái lý tưởng sinh mệnh vĩnh 
viễn vô hạn (Phật tính xuất phát từ đạo Bồ-Tát, bao hàm 
một ý nghĩa thống nhất tất nhiên, mà trong sự thông nhất 
đó tất nhiên phải bao hàm hết thảy chúng sinh. Cho nên, 
nếu chỉ hoàn thành cái ta nhỏ nhoi của mình mà không 
hoàn thành cho kẻ khác, thì cái lý tưởng kia vẫn chưa được 
thực hiện một cách trọn vẹn. Điều kiện tiên quyết đề thực 
hiện lý tưởng tối hậu kia là phải cùng với tất cả chúng sinh 
cùng tiến tới, nêu không, cái mục đích đó không thê đạt tới 
được: đó là tinh thần căn bản của đạo Bồ-Tát. Trong đạo 
Bồ tát thường nhắn mạnh tiêu ngữ “Thượng cầu Bồ Đề, hạ 
hóa chúng sinh. Trên cầu đạo Giác Ngộ, dưới hóa độ chúng 
sinh” thật đã hoàn toàn biểu hiện tinh thần đó. 


“6Ø tho mười ốm: 
BỎ TÁT ĐẠO VỚI TỊNH ĐỘ 


Xuất phát từ tinh thần trên, đạo Bồ-Tát lấy việc kiến 
thiết Tịnh Độ để nâng cao lý tưởng Bồ-Tát. Sánh với Tiểu 
Tiểu (Tiểu Thừa không nói đến Tịnh Ðộ), đây là một đặc 
trường của đạo Bồ-Tát. 

Lý tưởng của Tiêu Thừa, như đã nói ở trên, hoàn toàn 
siêu việt, vả lại có tính cách hoàn toàn cá nhân, cho nên tất 
không cần dự tưởng Tịnh Độ có tính cách đoàn thể. Trái 
lại, đạo Bồ-Tát nếu muốn thực hiện lý tưởng tối cao, tất 
phải cùng với chúng sinh cùng tiến, cho nên ở đây tất nhiên 
cần phải nói đến Tịnh Độ, hoặc Phật Độ, tức là lý tưởng đó 
đã trở thành xã hội hóa. Theo ý nghĩa này, ta có thể nói nếu 
xa lìa tư tưởng Tịnh Độ thì tư tưởng Bồ-Tát cũng mất ý 
nghĩa. 

Vậy thì, theo đạo Bồ-Tát, Tịnh Độ phải được kiến 
thiết như thế nào? Nếu giải thích một cách tông quát thì đạo 
Bồ-Tát hoàn thành tư tưởng về các đức Phật. Chăng hạn, 
phương Tây có Phật A- DI-Đà, phương Đông có Phật A-Sơ 
v.v..., đo lòng từ bi và nguyện lực của các Ngài, nếu chúng 
ta trì niệm danh hiệu, sẽ được các Ngài tiếp dẫn về các 
phương đó. Tư tưởng Tịnh Độ này đã được hoàn thành rất 
sớm và rất có thê lực trong Phật Giáo. Song đây mới chỉ là 
một loại Tịnh Độ quan chứ chưa thể nói là toàn thể được. 
Tịnh Độ tư tưởng tuy phổ biến rất rộng và rất mạnh, nhưng 
nếu lại tiễn đến lĩnh vực luân lý của đạo Bồ-Tát, thì không 


những có thể vãng sinh Tịnh Độ, mà tiến lên bậc nữa tự 
mình có thể thành Phật, do đó có thể cầu tạo thành Tịnh Độ 
mới. Vì mỗi người đều có Phật tính, mỗi người đều có thể 
thành Phật để có khả năng tính cấu thành Tịnh Độ mà thực 
hiện Tịnh Độ. 


THẺ GIỚI LÝ TƯỞNG VÀ TỊNH ĐỘ 


Nhận xét theo lập trường trên, chúng ta muốn đạt đến 
Tịnh Độ, nhưng thật thì vẫn chưa hoàn thành được, cho 
nên, phải sáng tạo Tịnh Độ ngay ở hiện tại và lây đó làm 
xuất phát điểm để kiến thiết Tịnh Độ. 

Phật A-Di-Đà cấu tạo Tịnh Độ ở phương Tây, Phật A- 
Sơ cấu tạo Tịnh Độ ở phương Đông để tiếp dẫn chúng ta. 
Chúng ta ở thế giới Sa Bà này vẫn chưa đạt đến cái đương 
thê chân thực. Song đức Phật cũng muốn tạo thê giới Sa Bà 
này thành cảnh Tịnh Độ. Như trong các kinh, Phật nói: “ 
Sa-bà tức là Tịnh Quang, Tịnh Độ”; “Cực Lạc cách đây 
không xa”; “Trong cõi nước yên ổn này của ta, Trời người 
thường được sung mãn” v.v... đều là những chứng minh cụ 
thể. Đương nhiên, từ trước đến nay, những câu Phật nói 
trên đây thường được giải thích cho là quan niệm giới 
thuộc phân “tự nội chứng”. Sự giải thích này tuy không trái 
với ý của Phật, nhưng theo tôi những câu trên vẫn mang 
một ý nghĩa hiện thực. 

Tóm lại, từ trước đến nay, phần nhiều người khi giải 
thích về giáo pháp của Phật thường hay ngừng lại ở quan 
niệm giới, mà lơ là phương diện cụ thê hóa thực tế của giáo 
pháp. Tôi không dám phủ nhận Phật Giáo con có nhiều 
phương diện khác, nhưng nếu chỉ dừng ở điểm quan niệm 
giới thì cái chân ý của Phật Giáo vẫn chưa được phát huy 
một cách triệt để. Dĩ nhiên, nếu ta muốn kiến thiết Tịnh Độ, 


tinh thần tuy là nền tảng, nhưng có điều cần phải hiểu là 
nếu không đem nó mà cụ thể hóa về phương diện khách 
quan thì cái ý nghĩa về Tịnh Độ phổ biến không thể được 
hoàn thành. Cái đặc trưng của Tịnh Độ tôi cho rằng cần 
phải được nhận định về mặt cụ thể. Tịnh Độ chân chính tuy 
đều là lý tưởng lớn, tinh thần lớn, nhưng nếu không thể 
hiện cái đương thể của nó về mặt vật chất khách quan thì 
không thể được. Vả lại, nếu chiếu theo giáo lý nhất ban của 
Phật Giáo, thì Phật Giáo cũng không đặc biệt phân chia vật 
chất và tinh thàn một cách cực đoan, mà trái lại, lấy chủ 
trương “thân, tâm bất nhị -thân, tâm là một” làm đặc 
trường. Vì thế, cuộc sống tinh thần chân chính trong Phật 
Giáo tất phải biểu hiện ra thân thể để thể hiện thành hành 
vi. Nếu nói một cách rộng rãi, thì hoạt động tình thần cần 
phải được vật chất hóa. Nhất là đạo Bồ-Tát, vì sống ngay 
trong thực tế mà mong cầu thực hiện đại lý tưởng, cho nên 
Tịnh Độ đáo cùng phải lẫy cụ thê làm bản chất. 

Vậy thì, Tịnh Độ lý tưởng trong tương lai cần phải 
được kiến tạo trên nền tảng đó. 


SỰ KIÊN THIẾT TỊNH ĐỘ VỚI LUẬN HÒI 


Tịnh Độ cụ thê quyết không thể trong một sớm một 
chiều có thể hoàn thành được (Rome was not built in a 
day). Do đó, dù là một vị Bồ-Tát cũng không thể hoàn 
thành Tịnh Độ trong hiện tại hoặc tương lai gần mà cần 
phải phát nguyện thực hiện trong bất kỳ thời gian lâu xa 
nào. Chúng ta sinh ra rồi chết đi, bỏ thân này chịu thân 
khác, sống trong vòng luân hồi vô cùng tận, cho nên cái nỗ 
lực kiến tạo Tịnh Độ cũng không bao giời dừng nghỉ. 

Phật Giáo thông thường có câu “Liễu sinh tử, đặc 
Niết-Bàn, rõ được sinh tử tức chứng Niết Bàn”, nhưng nếu 
sinh tử được hiểu là hoạt động thái và lây Niết Bàn là Tịch 
tĩnh thái, và lấy Niết -Bàn làm tự mãn, thì đối với những 
người ấy, cần phải cảnh giác. Nếu chỉ lấy sự tự cứu mình 
làm mục đích, điều đó nên hay không, ta không. biết, nhưng 
nếu nói đến tinh thần đạo Bồ-Tát, cùng với tất cả chúng 
sinh cùng chung kiến tạo thế giới Tịnh Độ, không một 
mình xả ly uê độ để sống yên tịnh trong Niết-Bàn : đó là 
mục tiêu của đạo Bồ-Tát là thề cùng với chúng sinh lăn lộn 
trong vòng luân hôi, sinh tử, kiếp này qua kiếp khác, từng 
bước từng bước tiến lên, nhất định khi nảo thực hiện được 
lý tưởng tối cao mới thôi. 

Trong giáo nghĩa học Phật Giáo nói về Bồ tát: “Tự 
nguyện vào ác thú”, có thể chứng Niết-Bàn rồi, nhưng lại 
tình nguyện ở lại trong sinh tử, Thệ nguyện hết thảy chúng 


sinh thành Phật, nhưng mình không thành Phật vội. Cho 
đến Niết-bàn của Bồ tát cũng an trụ trong hoạt động, cũng 
là Bất trụ Niết-Bàn: tất cả ý nghĩa trên đây đều biểu diễn 
cái chí nguyện vị tha của đạo Bồ-Tát. Không những thế, 
ngay việc niệm Phật đề cầu vãng sinh Phật quốc theo tinh 
thần của đạo Bồ tát, ý nghĩa vãng sinh cũng rất hạn định. 
Giả sử vãng sinh có nghĩa là đi luôn một mạch không trở 
lại, thì đó là quan niệm chán ghét cõi uế độ này, muốn được 
sớm vào cõi Niết-Bàn tịch tĩnh vô vi của Tiểu Thừa La 
Hán: như thế là đã đi ngược lại tinh thần đạo Bồ-Tát. Có 
vãng sinh Cực Lạc nhưng cũng có hồi chuyên Sa Bà, trong 
quan niệm đó, người đã được vãng sinh trở về, lấy chân 
tướng Cực Lạc làm mô hình, nô lực cực lạc hóa Sa Bà, đó 
mới là ý nghĩa vãng sinh chân chính. 


KẾT LUẬN 


Tóm lại, nói theo tinh thần đạo Bồ-Tát, muốn thoát 
khỏi khổ đau, không thể chán ghét khổ đau, không thể xa 
lia những hoạt động trong luân hồi giới mà thiên cầu tịch 
tịnh; không thể gác bỏ vật chất giới ra ngoài mà chỉ lấy 
việc an trụ cô lập trong hoạt động tình thần làm lý tưởng. 
Mục đích của chúng ta trước sau vẫn là cụ thể hóa sinh 
mệnh vĩnh viễn, mà điều đó không phải chỉ hạn cục ở cảnh 
giới “tự nội chứng” mà phải cùng với hết thảy chúng sinh 
thực hiện nó về mặt khách quan. Và trong quá trình tiễn tới 
mục đích đó, về phương diện cảm giác, có khổ, có sướng, 
hoặc khổ nhiều, sướng ít hay ngược lại, chúng ta đều thản 
nhiên, không bận tâm, không đề khổ, vui chỉ phối, vượt lên 
tất cả để chỉ nỗ lực vào công cuộc kiến thiết Tịnh Độ. 

Như vậy, bất cứ một công việc gì chúng ta thực hiện, 
nhất nhất đều là một bộ phận trong công cuộc kiến tạo Tịnh 
Độ, và như thế cuộc sống của ta mới thật sự thống nhất, và 
cái ý nghĩa hay giá trị của sự sinh tồn mới có được một căn 
cứ chân chính. 


SỰ TRIÊN KHAI CỦA TƯ TƯỞNG BẢN 
NGUYỆN VÀ Ý NGHĨA ĐẠO ĐỨC VĂN 
HÓA VÀ TÔN GIÁO CỦA NÓ 


“Gấu tue nhất: 
LỜI MỞ ĐẦU 


Phật Giáo,nhất là Đại Thừa Phật Giáo,Thường nói 
đến Bản Nguyện của các vị Bồ-Tát (Purvapra- nidhana). 
Bồ-Tát trong thời tu hành, đối với việc hoàn thành Phật đạo 
trong tương lai, hay thực hiện việc kiến thiết Phật quốc độ, 
tất phải có thệ nguyện. Không phải chỉ phát nguyện thành 
tựu trong một kiếp này mà còn thệ nguyên tu hành hết kiếp 
này, qua kiếp khác trong vòng luân hồi vô tận để cuối cùng 
thực hiện cho bằng được những kế hoạch mà mình đã phát 
nguyện thực hiện. Đó là đặc chất tư tưởng bản nguyện. 

Thông thường, người ta chia bản nguyện đó thành hai 
loại khác nhau: tổng nguyện (Samanya-pranidhana) và biệt 
nguyện (Visesa-pranidhana). Tổng nguyện là cái thể 
nguyện cộng thông của hết thảy các vị Bồ-Tát. Nếu nói một 
cách đơn giản thì tổng nguyện đó là của tất cả bậc trí giả, 


tức là của các vị Phật, và thông lệ thường chia đôi nội dung 
của nó thành bốn: “Chúng sanh vô biên, thệ nguyện độ: 
Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn; Pháp môn vô lượng, thệ 
nguyện học: Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành”. 

Bồn câu trên đây được tóm tắt thành một tiểu ngữ “ 
Thượng cầu Bỏ Đề, Hạ hóa chúng sinh” là cái tinh thần cơ 
bản của Phật Giáo Đại Thừa. 

Đối lại với tổng nguyện trên là biệt nguyện. Biệt 
nguyện liên quan đến những thệ nguyện đặc thù ở lĩnh vực 
“hạ hoá chúng sanh”, tuỳ theo từng đức Phật hay các vị Bồ- 
tát mà tính chất hay chủng loại của nó cũng có chỗ khác 
nhau. Chẳng hạn, nói theo số mục thì: Thiên Thủ Quan Âm 
có sáu nguyện Dược Vương Như Lai có mười hai nguyện, 
Phật A-DI-Đà có hai mươi bốn nguyện hay bốn mươi tám 
nguyện, Phật Thích-Ca có năm trăm đại nguyện. Nếu đứng 
về mặt tiêu cực mà nói, thì Phật hay Bồ-Tát tùy theo vô 
lượng chúng sinh có vô lượng nhược điểm mà cứu độ họ,do 
ý đồ đó chú lực về phương tiện nào mà có sự sai khác. Nếu 
đứng về phương tiện tích cực mà nói thì Phật Bồ-Tát trong 
khi kiến thiết quốc độ lý tưởng (Tịnh Độ), có thể nói, do ở 
thị hiễu mà có chỗ bất đồng. Điều này tuy đã thành thông 
lệ, nhưng trong quá trình phát triển của tư tưởng cũng nảy 
sinh nhiều điểm bất đồng, đó là điều tất nhiên. 

Trong hai loại bản nguyện tông và biệt, bất luận đứng 
về n diện lịch sử, giáo lý hay ý nghĩa hiện đại mà 

, tư tưởng biệt Nguyện vần có hứng thú hơn. Tổng 
Tế tuy là đại biểu cho tinh thần căn bản của Phật Giáo 
Đại thừa, nhưng đó chăng qua là tiêu ngữ trừu tượng. Biệt 


nguyện trái lại, có những qui định cụ thể trong đó có nhiều 
lời giáo huấn và ám thị mà dẫu cho đến nay, giữa thời đại 
chúng ta, cũng có thê lấy đó làm mục tiêu văn hóa tối cao 
để học tập. Do đó, ở đây chúng tôi sẽ không nói nhiều về 
tổng nguyện mà chỉ chuyên đề cập đến tư tưởng biệt 
nguyện mà thôi. 

Về tính chất của vấn đề này cần phải nhìn ở hai 
phương tiện. Thứ nhất, về quá trình khai triển của tư tưởng 
bản nguyện, tức là bộ môn lịch sử. Thứ hai, căn cứ vào tải 
liệu trên, theo ý nghĩa đạo đức, văn hóa và tôn giáo, rồi tiễn 
đến lập trường giáo nghĩa học Phật Giáo để tìm hiểu nội 
dung của nó, tức bộ môn tô chức. 


“6¡Øt thứ hai: 
SỰ TRIÊN KHAI CỦA TƯ TƯỞNG 
BẢN NGUYỆN 
(Lấy số Nguyện làm tiêu chuẩn) 


1) Sự Triển Khai Của Tư Tưởng Bản Nguyện Và 
Quá Trình Thành Lập Kinh Điện. 


Cũng như các vấn đề khác, vấn đề tư tưởng bản 
nguyện cũng trải qua nhiều giai đoạn khai triển mới đạt đến 
trạng thái hoàn chỉnh. Xưa nay mười hai nguyện của Dược 
Sư, bốn mươi tám nguyện của DI Đà, tất cả tuy đều được 
coi như chính Phật Thích-Ca nói ra, nhưng nếu căn cứ vào 
sự nghiên cứu lịch sử Phật Giáo, thì đáo cùng, nhận định đó 
không thê được nhìn nhận. Lấy Phật Giáo Nguyên thủy làm 
điểm xuất phát, trải qua Bộ-phái Phật Giáo (Tiêu Thừa) đến 
Đại Thừa cũng phải qua nhiều giai đoạn tư tưởng mới được 
hoàn chỉnh. Đó là một sự thật mà không một nhà nghiên 
cứu Phật Giáo có óc phê phán không thừa nhận. Song, theo 
chỗ tôi biết, chưa có một nhà Phật học nào đặc biệt quan 
tâm đến tư tưởng bản nguyện, và đem thứ tự triển khai của 
nó trình bảy thành luận cứu hoặc trứ tác thành văn phẩm. 
Cũng vì chưa có ai đặc biệt chú ý tới điểm nảy, nên không 
những bỏ qua những chỉ tiết phiền toái, tôi tưởng phải lấy 
Phật Giáo Nguyên thủy làm điểm xuất phát để nghiên cứu 
lịch trình tiến triển của nó qua các giai đoạn. Mà khi luận 
cứ vấn đề này, không những chỉ liên quan đến tư tưởng bản 
nguyện tự thân, mà còn phải nghiên cứu quá trình thành lập 


của những kinh điên có liên quan với tư tưởng bản nguyện 
nữa. 


2) Phật Giáo Nguyên Thủy Với Bản Nguyện. 


Trước hết chiếu theo Phật Giáo Nguyên thủy, dĩ nhiên 
cái gọi là Niệm nguyện (Panidhana, Panidhi) hoặc là Hy 
nguyện (Panidahati) tuy thường được áp dụng nhưng vẫn 
chưa được thâu nhập vào phạm vi tư tưởng như sau này nó 
đã được thâu nhập. Mục tiêu của Phật lịch sử là bỏ mọi hy 
nguyện xa vời mà muốn trực tiếp thể chứng Niết-Bàn cứu 
kính. Chính Đức Phật thường nói, sứ mệnh của Ngài là tự 
mình chứng được Niết-Bàn rồi cũng phải làm cho người 
khác hệt như mình. Mà điều đó không phải chờ đến kiếp lai 
sinh xa vời, mà ngay ở hiện tại thực hiện Niết-Bàn đó: Ta 
có thể nói, theo một ý nghĩa nào đó, chủ trương này là chủ 
nghĩa hiện thực rất mãnh liệt. Do đó nếu nói theo lập 
trường của chính đức Phật, thì chứng ngộ hay giải thoát 
giữa Phật và đệ tử (Thanh Văn) của Phật không có gì khu 
biệt cả. Nhưng đến sau thì giữa Bồ-Tát (hậu bổ của Phật) 
và Thanh Văn, cái tư cách lại có sai biệt: Bồ-Tát thì lập thệ 
nguyện hòa đồng cùng chúng sinh để cứu độ họ, nhưng 
Thanh Văn thì chỉ cầu giải thoát cho chính mình. Trong 
thời kỳ Phật Giáo Nguyên thủy tư tưởng này vẫn chưa nảy 
sinh. 

Như thế thì trong thời kỳ Phật Giáo Nguyên thủy, tư 
tưởng bản Nguyện vẫn chưa có manh nha sao? Vấn đề này 
chưa ai có thể quyết đoán được. Cũng các Giáo lý khác tư 
tưởng bản nguyện cũng ngắm ngâm phát sinh trong thời kỳ 
Phật Giáo Nguyên thủy và lần lượt khai triển, đó là điều ta 


cần ghi nhận. Ở đây tôi tưởng cần phải nói rõ cái lý do của 
sự khác biệt giữa Phật và các đệ tử của Ngài như thế nào, 
và ta có thể nêu ra hai điểm: Thứ nhất, trên lý luận, đức 
Phật cũng như các đệ tử (Thanh Văn) của Ngài cũng là 
những người đã chứng ngộ, những giải thoát; nhưng trên 
thực tế giữa Phật và các đệ tử về phương diện có một sự 
thực cách biệt mà không ai thừa nhận. Điểm rõ ràng nhất 
là, Sự giải thoát của đức Phật là kết quả của cái gọi là “vô 
sư tự ngộ”, còn sự giải thoát của các đệ tử thì do kết quả 
của sự dẫn đắt và những lời dạy của Phật mà được,chứ 
không phải tự mình chứng ngộ một cách sáng tạo. Chính vì 
thế mà Phật được tôn xưng là bậc” Toàn giác”, còn các đệ 
tử được gọi là Thanh Văn tức là thính chúng. Song cái 
nguyên nhân của sự bất đồng đó phát khởi như thế nào? Ở 
đây lại phải tìm hiểu cho rõ lý do của nó. 

Thứ hai, cái mà Nguyên thủy Phật Giáo hết sức đề 
cao tuy là sự giải thoát ngay ở kiếp nảy, nhưng trong số 
những người tu hành, có rất nhiều người mới tu nửa chừng 
mà đã tạ thế. Tuy nhiên, không phải vì thế mà sự tu hành 
của họ không có hiệu quả, không được an lạc. Hơn nữa, 
những người đó thừa nhận sẽ tiếp tục tu hành trong những 
kiếp lai sinh. Đến thời kỳ này, tín ngưỡng luân hồi mới trở 
thành bảo chứng cho sự kế tục tu hành đời đời kiếp kiếp. 
Trong bốn quả la hán, ba quả trước thật đã an lập theo tư 
tưởng này. 

Kết hợp hai quan điểm trên đây, đặc biệt thích ứng 
với Phật Đà quan, thì cái kết quả của sự tu hành của đức 
Phật cũng hợp như thế. Nghĩa là, không phải Phật chỉ tu 


hành trong hiện thế mà là trải qua vô số kiếp ở quá khứ và 
sự thành Phật ở kiếp này chăng qua là kết quả cuối cùng 
của sự tu hành trong vô số kiếp xa xưa, và sự tin tưởng có 
những điềm kỳ lạ khi Phật đản sinh chính cũng do đó mà 
được tạo thành. Và cũng do đó mà có sự khu biệt giữa Phật 
và các đệ tử của Ngài. Vì sự tu hành của Thanh Văn chỉ trải 
qua một vài đời kiếp, còn phân nhiều phải trải qua sự giáo 
hóa của Phật mới được khai ngộ. Cái đặc tướng của Phật 
Giáo là ở chỗ cho rằng người nhờ công phu tu hành mà 
được viên mãn chứ không phải do thiên nhiên mà thành 
Thánh, cho nên nhân cách được viên mãn hay không, sự 
dụng lực sâu rộng hay cạn hẹp: tất cả điều do thời gian tu 
hành dài hay ngăn và sự nổ lực nhanh hay chậm mà có sự 
sai khác. Điều này, không có liên quan gì với chủ thuyết 
bình đăng của đức Phật. Cái địa vị giữa Phật và đệ tử mặc 
nhiên là phải có sự sai biệt về thứ tự. Cũng do đó mà từ 
Tiêu Thừa đến Đại Thừa tuy đã phát sinh nhiều giải thích 
phần học rất phức tạp, nhưng đồng thời ở một khía cạnh 
khác, các kiếp tiền sinh của đức Phật, tức liên quan đến 
những ngụ ngôn trong thời kỳ tu hạnh Bồ-Tát, cuối cùng đã 
hình thành một tác phẩm đại văn học: đó là kinh Bản Sinh 
(Jataka). Sự giải thích về thần học chỉ hạn cục trong phạm 
vi giáo lý và do các nhà chuyên môn đàm luận. Trái lại 
kinh Bản Sinh đóng một vai trò vô cùng quan trọng là đem 
tinh thần của Phật Giáo phổ biến trong xã hội để thông tục 
hóa và nhất ban hóa. Theo một ý nghĩa nảo đó, ta có thê nói 
thay vì giải thích những giáo lý trung tâm rất khó khăn của 
Phật Giáo Nguyên thuỷ hoặc Phật Giáo Tiểu Thừa, lại đem 


tỉnh thần Phật Giáo dệt thành kinh Bản Sinh làm cho Phật 
Giáo được phố cập khắp xã hội. 

Cái manh nha của tư tưởng Bản Nguyện thật đã bắt 
nguồn từ kinh Bản Sinh này. Trong vô số kiếp tu hạnh Bồ- 
Tát đó, hiện thị nhiều thân, hy sinh tự kỷ, nỗ lực vì người, 
vì đạo. Tuy nhiên gấp trăm gấp nghìn truyện được ghi 
trong Bản Sinh (trong kinh Bản Sinh được lưu truyền hiện 
nay chỉ có hơn năm trăm truyện), nhưng nếu đem cái nổ lực 
hy sinh đó mà giải thích thì tất cả chỉ là bản nguyện mà 
thôi. Nghĩa là, những nồ lực tối hậu là Bồ Đề (Boddhi), tức 
trí tuệ, giác ngộ, làm nội dung mà thành Phật, mà thành 
Phật đề cứu độ chúng sinh mê vọng tức là cái tổng nguyện 
“ thượng cầu Bồ Đề, hạ hoá chúng sinh “ vậy. Điều này đã 
được nói rõ trong kinh Bản Sinh Nguyên thuỷ. Cho nên các 
kiếp trước của Phật -bất luận là thị hiện làm vượn hay thỏ 
được gọi là Bồ-Tát (Boddhisatta Bồ Đề tát đoả, người cầu 
nhất thiết trí), tất cả đều tu hành theo đạo trình tiến đến 
thành Phật. Sau này, khi Đại Thừa phát triển thì Bồ-Tát lập 
bản nguyện tự kỷ nỗ lực thành Phật, đồng thời, kiến thiết 
tịnh độ đề tiếp độ chúng sinh cùng giác ngộ. Tư tưởng này 
chăng qua là sự miêu tả khoáng đại tư tưởng trong kinh 
Bản Sinh mà thôi. 

Tóm lại, tư tưởng bản nguyện nếu đứng trên lập 
trường biểu diện của Phật Giáo Nguyên thủy mà nhận xét 
thì nó không phải là đại biểu cho tư tưởng trung tâm của 
Phật Giáo mà chỉ đóng vai trò phụ thuộc thôi. Song, nếu 
đứng ở một khía cạnh khác mà nhận xét thì mầm mông tư 
tưởng hiện nay đã nằm sẵn trong những vấn đề trung tâm 


của Phật Giáo Nguyên thủy, có liên hệ trực tiếp với Phật 
Đà-quan, và phong trào vận động thông tục hóa Phật Giáo. 
Do đó nếu không tìm về Phật Giáo Nguyên thủy để khảo 
sát thì không thể nói rõ cái nguyên ủy của tư tưởng bản 
nguyện. 

3) Sự Khai Triển Của Tư Tưởng Bản Nguyện Trong 
Kinh Bản Sinh. 


Tư tưởng Bản Nguyện tuy bắt đầu từ kinh Bản Sinh, 
nhưng chính Bản Sinh cũng trải qua nhiều giai đoạn biến 
đổi và triển khai. Bởi thế mà tư tưởng Bản Nguyện cũng 
phải lần lượt phát triển để thích ứng với hệ thống của kinh 
Bản Sinh. Mà kinh Bản Sinh lại được thừa nhận là sản 
phẩm khai sinh từ khoảng giữa thời đại Phật Giáo Nguyên 
thủy đến Phật Giáo Đại Thừa: tác phẩm cổ thuộc Phật Giáo 
Nguyên thủy, tác phẩm mới thuộc Đại Thừa. Phần mới 
thuộc Đại Thừa có thể được coi là đại biểu cho lịch sử tư 
tưởng Bản Nguyện phát đại ở thời kỳ sơ khởi, và điểm này 

có thê chia thành ba đoạn để khảo sát. Thứ nhất, tư tưởng 
Bản Nguyện đại biểu cho hơn năm trăm chủ đề trong Bản 
Sinh kinh. Thứ hai, tư tưởng Bản Nguyện đại biểu cho 
Jatakamala, bản Hán dịch là Bồ-Tát Bản Sinh Man luận (16 
quyền), do Aryasura (Thánh Dũng) biên soạn. Thứ ba, là 
Lục Độ Tập kinh (8 quyền, do Ngô Khương Tăng Hội 
dịch). Loại thứ nhất được truyền băng tiếng Pảii, loại thứ 
hai bằng tiếng Phạm (Sanskirt) và các bản Hán dịch; và loại 
thứ ba duy chỉ còn bản Hán dịch; mà thôi. Tựu trung, tư 
tưởng Bản Nguyện ở đoạn thứ nhất đĩ nhiên là chưa phát 
đạt, chăng qua đó chỉ là muốn đem những lời ngụ ngôn và 


giáo huấn lưu hành tại đương thời để dệt thành cái gọi là 
Bồ-Tát Đàm, do đó nó gân như không có quan hệ gì với tư 
tưởng Bản Nguyện. Tuy nhiên, cái Bản Nguyện trọng yếu 
là một vị Bồ-Tát tu nhất thiết công đức rốt ráo hồi hướng 
cho nhất thiết trí (tức Phật) đã được ghi chép rõ ràng trong 
kinh điển Bản Sinh. Không những thế, trong các loại Bản 
Sinh rất đề cao cái gọi là “chân thực kỳ thệ” (Saccakiriya), 
bất luận khi Bồ-Tát, thực hiện một đại sự đều phát “chân 
thực kỳ thệ” và nhờ năng lực của kỳ thệ mà hoàn thành đại 
sứ ấy. Điều này vẫn chưa có liên quan đến tương lai, cho 
nên tuy không thể nói là Bản Nguyện, nhưng dù sao thì 
năng lực kỳ thệ cũng bao hàm ý nghĩa thực hiện của nó, 
cho nên cũng có thể trở thành một yêu tố của tư tưởng Bản 
Nguyện sau này. Rồi tiến đến Jatakamala và các bản dịch, 
tuy nói là Phạm ngữ, nhưng về phương diện tư tưởng so 
Với nguyên điển Phạm ngữ hiện tại thì bản Hán dịch “Bản 
Sinh Man Luận” nếu nói theo để tài ngụ ngôn, tuy cũng 
giống với kinh Bản Sinh, nhưng về ý nghĩa tôn Giáo thì đã 
xâu xa hơn kinh Bản Sinh một tầng. Nhất là trong Bản Sinh 
Mang Luận, bản dịch chữ Hán, nói đến việc xưng niệm 
Phật, niệm công đức Tam Bảo đã mang một ý nghĩa trọng 
đại và là tiền khu của tư tưởng Bản Nguyện. Sau hết đến 
Lục Độ Tập Kinh, có thể nói kinh này là sản phẩm ở thời 
kỳ Tiểu Thừa sắp muốn Đại Thừa hóa, và ở giai đoạn này, 
tư tưởng Bản Nguyện lại càng trở nên rõ ràng hơn. Manh 
nha của tư tưởng biệt nguyện có thể được tìm thấy trong 
tổng nguyện thành Phật trong tương lai. Nghĩa là một vị 
Bồ-Tát khi gặp sự khổ đau không chính đáng nảo, tuy tự 
mình phải chịu đựng, trong tương lai thành Phật, điều cần 


yếu là phải thệ nguyện trừ khử cái nguyên nhân của sự khổ 
đau đó. Hãy lẫy một vài thí dụ: ở kiếp xa xưa, khi Bồ-Tát 
tu hạnh nhẫn nhục, có một ông vua hung ác tên Ca Lợi cắt 
hết chân tay của BôồTát, tuy Bỗồ-Tát chịu nỗi thông khổ đó, 
nhưng cũng tự nghĩ : “Ta chỉ dốc chí tu hành cho thành 
đạo, không tranh giảnh hơn thua mà ông vua kia còn hại 
đến thân thê của ta, thế thì đối với lê dân ông ta chắc còn 
tàn bạo hơn nữa. Ta nguyện thành Phật đề trước hết cứu độ 
cho ông vua hung ác kia, và khiến cho chúng sinh đừng bắt 
chước những hành vi tàn bạo của ông ta”. 

Một thí dụ nữa: Khi Bồ-Tát từng là loài vượn, khi 
cũng đã cứu người nhưng lại bị người hãm hại. Bồ-Tát tự 
nghĩ: “Sức ta kiếp này không thể độ được người, nguyện 
kiếp sau thường gặp chư Phật, y theo giáo pháp tu hành mà 
được độ, đời đời kiếp kiếp không bao giờ có ý nghĩa ác như 
người kia” (Hai thí dụ trên đều thấy trong Lục Độ Tập 
Kinh, quyền thứ 5). Đồng thời với tổng nguyện tương lai 
thành Phật còn có biệt nguyện tế độ những kẻ ác độc đề trừ 
họa hoạn cho đời. Tuy đây chỉ là những thệ nguyện vụn vặt 
và không khỏi có tính cách tiêu cực, nhưng nếu nghĩ đến 
những Bản Nguyện tích cực được chỉnh lý và hoản toàn 
thành sau nảy, ta thấy nó đã bắt nguồn từ những thệ nguyện 
vụn vặt đó, và như vậy, hiển nhiên nó đã là những tài liệu 
không thê bỏ qua. 

Như vậy, truy cầu đến văn hiến thuộc hệ thống Bản 
Sinh Đảm, tư tưởng Bản Nguyện trong Lục Độ Tập Kinh, 
tuy đã rất đầy đủ, nhưng bất luận nói cách nào đi nữa, Lục 
Độ Tập Kinh vẫn chưa trút bỏ hắn sắc thái Tiểu Thừa. Vì ở 


đây tuy tư tưởng thập phương chư Phật cũng đã xuất hiện 
nghĩa là thụ ký thành Phật, hay biến sinh nam tử để thành 
Phật, cho đến có cả truyền thuyết tiên khu về thường Đề 
Bồ-Tát trong kinh Bát-Nhã v.v... .nhưng thuyết Bồ-Tát, 
theo một ý nghĩa nào đó, chỉ mới hạn cục trong các kiếp 
tiền sinh của Phật Thích-Ca chứ chưa tiễn đến thuyết Bồ- 
Tát, đồng thời tồn tại ở các phương khác. Từ đây tiến lên 
bước nữa mà thừa nhận các Bồ-Tát đồng thời tồn tại vá có 
những Bản Nguyện khác nhau chính là kinh điển văn học 
thuộc Đại Thừa. 


4) Các Kinh Điển Đại Thừa Với Tư Tưởng Bản 
Nguyện. 

Ở đây, vì không phải bàn về sự khu biệt giữa Tiểu 
Thừa và Đại Thừa, nên trước hết chỉ cần tìm hiểu cái phạm 
vi của tư tưởng Bản Nguyện, rồi sau hãy bàn đến vấn đề 
Bản nguyện tự thân. 

Mục tiêu của Tiểu Thừa là giải thoát cá nhân, không 
lây việc độ tha làm điều tất yếu. Cái địa vị lý tưởng tối cao 
của Tiểu Thừa là sự thỏa mãn được làm đệ tử (Thanh Văn) 
của Phật. Còn việc thành Chính Đẳng Giác và cứu độ hết 
thảy chúng sinh như Phật tuy cũng có hy vọng, nhưng lại 
cho rằng mình không đủ khả năng để thực hiện điều đó. 
Đức Phật là một đẳng được lựa chọn, hàng ức triệu năm 
mới xuất hiện một lần, vả lại không thể có hai Đức Phật 
cùng ra đời một lúc: đó là sự giải thích thông lệ của Tiểu 
Thừa. Do đó Thiểu Thừa chỉ thừa nhận vị Bồ-Tát chí 
nguyện thành Phật là tiền thân của Phật Thích-Ca (hay Phật 
quá khứ) chứ không chấp nhận các vị Bồ-Tát như Văn Thù, 


Phố Hiền hay Quan Âm và sự tu hảnh tích lũy vô số công 
đức cũng như các thể nguyện của mấy vị này. Trái lại, đặc 
chất của Đại Thừa là nếu tự mình đã thành Phật thì cũng 
phải làm cho người khác thành Phật, có thể nói Đại Thừa 
lấy việc xã hội hóa địa vị Phật làm điều kiện tất nhiên. Do 
đó bất cứ người nào, nếu chí nguyện thành Phật thì điều có 
thể thực hiện được nguyện vọng đó; đồng thời, không phải 
chỉ có Phật Thích-Ca là vị Phật độc nhất đã thành mà ở các 
phương khác cũng nhiều Phật, và cũng rất nhiều Bồ-Tát 
giúp Phật để làm cho cõi nước Phật (Buddhaksera) được 
thanh tịnh. Điều này thật khác xa với Tiểu Thừa lấy việc 
giải thoát cá nhân làm lý tưởng. 

Như vậy, cái đặc chất quyết định Đại Thừa ta phải 
nhìn vào quá trình khai triển của tư tưởng Bản Nguyện 
trong các kinh điển Đại Thừa. Đại Thừa có rất nhiều kinh 
điển, lập ra vô số Phật và Bằ- Tát và để thích ứng với điều 
đó, Bản Nguyện cũng có rất nhiều. Tuy nhiên, trong vô SỐ 
Bản Nguyện ta vẫn có thê tìm ra manh mối và mạch lạc của 
sự phát triển của nó, nghĩa là ta có thể tìm ra cái tình hình 
gia tăng những điều mục của Bản Nguyện. Chăng hạn, có 
vị Bồ-Tát có sáu, có vị Phật có mười hai nguyện, có vị lại 
hai mươi bốn nguyện v.v... Điều này cho thấy rõ ràng có 
một trật tự nhất định trong các giai đoạn phát triển. 

Đương nhiên, nói một cách thực tế, nêu chỉ căn cứ số 
mục nhiều hay ít mà quyết định sự phát triển thì rất nguy 
hiểm, cho nên cùng với việc kiểm tra số mục, fa cần phải 
khảo sát tính chất của nội dung tư tưởng rồi sau mới quyết 
định được. 


Nhưng đại lược thuộc cùng một tư trào, căn cứ vào 
những điều mục của Bản Nguyện nhiều hay ít trong các 
kinh điển mà tìm hiểu quá trình khai triển của nó cũng rất 
cần thiết. Mà sự khai triển tăng gia SỐ mục này có một trật 
tự nhất định và đã được coi là tư liệu của Phật Giáo 
Nguyên thủy và cũng được nói rõ trong các kinh điển. 
Chẳng hạn như Ngũ Cái Chướng hay Thất Giác Chỉ: thuyết 
này tuy những người không phải là Phật Giáo đồ cũng biết, 
nhưng tại sao số năm biến thành mười, và số năm biến 
thành mười bốn thì Phật chỉ có đồ mới biết. Theo chỗ tôi 
nghiên cứu thì tư tưởng Bản Nguyện của Đại Thừa thật đã 
khai triển từ cái qui tắc pháp sô này. Xưa nay các học giả 
tuy không chú ý mây vê điểm này, nhưng nếu nghiên cứu 
trên văn hiến thì hiển nhiên nó là một sự thật lịch sử. 


5) Tiểu Phẩm Bát-Nhã Với Tư Tưởng Sáu Nguyện. 


Theo kinh Bản Sinh thì đức Phật, trong các tiền kiếp 
tu hạnh Bồ-Tát, đã biến hiện thành tất cả thân hình để thực 
hiện mọi việc thiện. Mà sự thực hiện tất cả thiện sự này đến 
một trình độ hoàn toàn nhất được gọi là Ba-La-Mật (Đa) 
(Paramrita), tức là thực hiện hoàn toàn. Hành Ba-La-Mật là 
hạnh đặc thù của Bồ-tát (Ba-La-Mật còn được gọi là Độ). 
Muốn hạnh tu của Bồ-tát được chia thành sáu loại hoặc 
mười loại, gọi là lục Ba-La-Mật, đó là phương thức phân 
loại trong kinh Bản Sinh và nhất là Lục Ba-La-Mật đã trở 
thành thông lệ. Đó là cái lý do tại sao các kinh điển đại biểu 
cho kinh Bản Sinh ở thời kỳ sau cùng được mệnh danh là 
Lục Độ Thập Kinh. Tức là chia hạnh của Bồ-Tát thành sáu 
đức mục: từ thiện (bố thí) đức hạnh (trì giới), nhẫn nại 


(nhẫn nhục), thống nhất tinh thần (thiền định) và duệ trí (trí 
tuệ) đê phôi trí với các loại ngụ ngôn. 


Như thế là tu hạnh Lục Ba-La-Mật (Lục Độ) đã trở 
thành đặc trưng của Bồ-Tát, và đến đại thừa, tư tưởng Bồ- 
Tát chiếm phần trung tâm thì tư tưởng Lục Ba-La-Mật cuối 
cùng cũng khai triển đến cực điểm. Nói theo một ý nghĩa 
nào đó thì các pháp tướng, giáo tướng của Đại Thừa có thê 
nói rốt ráo không ngoài sự phân hoá của tư tưởng Bản 
Nguyện không thể bỏ qua tư tưởng Lục Ba-La-Mật. Nhất là 
hành Lục Ba-La-Mật toàn thể là hồi tưởng cho tổng 
nguyện, đồng thời còn có biệt nguyện xây dựng tịnh độ về 
mặt đạo đức, văn hóa, cái đặc trưng đó chỉ có trong kinh 
điển Đại Thừa chứ kinh Bản Sinh của Tiểu Thừa không có. 
Điều này nếu được trưng ra văn hiến thì kinh điển xưa nhất 
làm cho Lục Ba-La-Mật và Bản Nguyện tương quan chính 
là tiêu phẩm Bát-Nhã (Astasahasrika Prajnaparamita), Bát 
thiên Tụng Bát-Nhã, Phật Mẫu, Đạo Hành v.v... Vì tư 
tưởng Bát Nhã nguyên xuất phát và khai triển từ Ba-La- 
Mật thứ sáu, tức Trí Tuệ (Bát-Nhã) trong Lục Ba-La-Mật. 
Tóm lại Tiểu phẩm Văn hiến, nhất là sau khi đã được chỉnh 
lý và thích ứng, đại biểu cho thời kỳ sơ khởi của đại Thừa 
và mang một ý nghĩa rất trọng yếu. Trong tiêu phẩm Bát- 
Nhã, thuyết tư tưởng Bản Nguyện được biểu hiện trong 
phẩm Thậm Thâm Nghĩa thứ 19 của Phật Mẫu Bát-Nhã. Ở 
đây, tu hạnh Lục Ba-La-Mật, về phương tiêu cực, chính 
phục những tư dục của nội tâm, giải thoát tất cả những khô 
não và sợ hãi, đồng thời nhờ công đức đó, một khi kiến 
thiết tịnh độ trong tương lai sẽ không còn thống khổ, sợ sệt 


hay những việc bất như ý. Đó là Bản Nguyện dựa vào tinh 
thần Bồ-Tát trong Bát-Nhã mà được thành lập. Giờ xin nói 
một cách tóm tắt như sau: 

Nhờ tu hạnh bồ thí Ba-La-Mật nên dù có gặp tai nạn 
trong nơi ác thú cũng không sinh lòng sợ hãi, vì Bồ-Tát có 
thể xả bỏ tất cả, không màn tưởng một chút gì cho chính 
mình. Nhưng trong việc xây dựng cõi Phật ở tương lai thì 
lại nguyện rằng, ngay từ đầu, cõi nước đó sẽ không có một 
loài ác thú. Nhờ công đức trì giới và nhẫn nhục, về mặt tinh 
thân, tuy có thê giải thoát mọi sự sợ hãi của oán tặc, nhưng 
trong Phật độ ở tương lai thì lại nguyện ngay từ đầu sẽ 
không có oán tặc. Nhờ công hạnh tinh tiến dứt trừ được 
lòng khát ái, tuy không còn khổ khát ái, nhưng trong cõi 
Phật ở tương lai thì lại ngay từ đầu sẽ tràn đầy thứ nước 
tám công đức. Do tu thiền định, tuy được món ăn pháp hỷ 
thiền duyệt, không còn đói nữa, nhưng trong cõi Phật ở 
tương lai thì lại nguyện ngay từ đầu sẽ đủ các thức ăn 
không có đói khổ, Nhờ tu trí tuệ tuy thường quan sát bệnh 
khổ, biết rõ không ai không bệnh, trong cõi Phật ở tương lai 
thì xin cho ngay từ ban đầu sẽ không có bệnh khổ mà là cõi 
đầy kiện khang (Nguyên điển phạm Ngữ trang 300, Phật 
Mẫu Bát-Nhã quyền thứ 18, Thi Hộ dịch). 

Tóm lại, những đức mục trên đây, một nữa trước có 
tính cách tiêu cực, căn cứ vào bát nhã, nhờ Chân-Không 
quán, nói rõ công đức giải thoát tất cả mọi thống khổ về 
mặt tỉnh thần; nửa phần sau, ứng dụng sức Chân không 
trong công cuộc kiến thiết tịnh độ ở tương lai hoán chuyển 
nó về phương diện Diệu-Hữu với tinh thần tích cực đề hoàn 


thành Bản Nguyện có tính cách đạo đức và văn hóa. Đem 
so với tư tưởng Bản Nguyện được biểu hiện trong Lục Độ 
Tập kinh đã nói ở trên, nhưng đức mục nảy tuy đã có hệ 
thông, nhưng nếu phối hợp với Lục Ba-La-Mật mà làm biệt 
nguyện thì ta thấy hiển nhiên là lý tưởng tịnh độ đã được 
tích cực hóa, và có thê nói đây là sự khai triển rõ rệt của 
Đại Thừa. Mà tư tưởng lục nguyện này sau đã trở thành nền 
tảng cho tất cả các điều mục bản nguyện khác: đó là điều ta 
cần hết sức chú ý về phương diện lịch sử của bản nguyện. 


6) Lấy Sáu Nguyện Làm Cơ Sở Để Tiến Tới Bắn 
MMươi Tảm Nguyện. 


Kinh tiêu-phẩm Bát-Nhã lúc đầu kết hợp Lục Độ để 
xác lập tư tưởng Lục-Nguyện, nêu đứng về mặt số mục mà 
nói, thì trên văn tự lần lần đã trở thành tư tưởng Thập 
Nguyện, để thích ứng với tư tưởng Thập Ba-La-Mật lấy 
kinh Hoa Nghiêm làm trung tâm. Trong lịch sử giáo lý của 
Phật Giáo chủ trương lấy Lục Độ làm trung tâm, như sẽ 
bàn sau, thuộc hệ thống này thì chủ trương lấy kinh Hoa 
Nghiêm làm trung tâm không được phát triển mấy và chỉ 
được coi là phụ thuộc hệ thống Bản Nguyện mà thôi. 

Nếu lây Lục Độ làm trung tâm, trước hết cần phải kê 
đến tư tưởng mười hai nguyện là chính hệ, rôi từ đây, số 
mục lại tăng lên thành hai mươi bốn nguyện, rồi bốn mươi 
tám nguyện. Và đến đây, lịch trình khai triển đã đạt đến 
điểm hoàn chỉnh nhất. Những số mục Bản Nguyện trên đây 
đều thấy giữ nguyện hình thức văn hiến hoàn chỉnh này, ở 
bất cứ nơi nảo. Nhưng thật ra, nếu lại nghiên cứu một các tỉ 
mỉ hơn về thứ tự tăng gia số mục, thì thay vì mười hai theo 


quá trình lũy tiến, nó đã theo thứ tự cứ từ sáu nguyện tăng 
lên cho tới bốn mươi tám nguyện. Như vậy đúng ra, hình 
thức hoàn toàn đây đủ phải là : sáu nguyện, mười hai 
nguyện, mười tám nguyện, hai mươi bốn nguyện, ba mươi 
nguyện, ba mươi sáu nguyện, bốn mươi hai nguyện và bốn 
mươi tám nguyện. Đúng ra, số mục bản nguyện đã tiến 
triển theo lịch trình trên, nhưng dĩ nhiên trường hợp bốn 
mươi hai nguyện tôi vẫn chưa tìm ra trong văn hiến độc 
lập. Tóm lại, sự khai triển của Bản Nguyện đã tiến hành 
theo trình tự trên đó là một sự thật mà theo tôi, từ xưa vẫn 
chưa có ai đề cập đến một cách rõ ràng. Bởi thế, sau đây tôi 
sẽ theo thuận tự từ mười hai nguyện đến bốn mươi tám 
nguyện, dẫn chứng về mặt văn hiến và tìm hiểu sự biến 
thiên về phần nội dung tư tưởng của nó. 


7) Mười Hai Nguyện Trong Kinh A-Sơ Phật-Quốc 
Với Mười Tám Nguyện. 


Trước hết hãy nói đến mười hai nguyện. Mười hai 
nguyện này đã được nói rất rõ trong kinh Dược Sư Như- 
Bản Nguyện. Song nói đúng ra mười hai nguyện này do 
ảnh hưởng tư tưởng Mật Giáo mà phát khởi vào cuối thời 
kỳ Đại Thừa, cho nên không thể được coi là trực tiếp kế 
thừa tư tưởng sáu nguyện của Bát-Nhã mà phát khởi. Theo 
chỗ tôi nghiên cứu, bộ kinh cùng một trào lưu với tiểu 
phẩm Bát-Nhã, nhưng được thành lập sau tiểu phẩm Bát- 
Nhã, đã lẫy mười hai nguyện (và mười tắm nguyện) làm 
chủ thể mà thuyết minh tư tưởng Bản Nguyện, đó là bộ 
kinh A -Sơ-Phật- Quốc. Bộ kinh này có hai bản dịch, một 
do Chi-Lâu-Ca-Sắm dịch và một do Bồ Đề-Lưu -chi, và đại 


khái cũng cùng một nội dung: Ở phương Đông có Phật A- 
Sơ (Aksobhya Bất Động) xuất hiện ở cõi nước Ngài để giáo 
hóa chúng sinh. Lấy tín ngưỡng này làm nên tảng, chủ ý 
muốn nói lên các bản Nguyện của đức Phật A-Sơ khi còn là 
Bồ -Tát, rồi nói kết quả thành tựu của Bản Nguyện ấy là 
trạng thái Phật-Quốc, rồi nói cả đến tình hình giáo hóa của 
Phật cho đến trạng huống Phật Niết-Bản. Từ tín ngưỡng A- 
Sơ ở quá khứ dẫn Khởi-Tín ngưỡng về Phật Di-Lặc ở 
tương lai. Mà tín ngưỡng Di-Lặc Phật là đối với Tiêu Thừa; 
còn tín ngưỡng Phật A-Sơ thì lấy tư tưởng Bát-Nhã làm bối 
cảnh để thành lập, cho nên về điểm này, có thể nói là thuần 
Đại Thừa, tín ngưỡng này rất có thế lực. Bản Nguyện của 
đức Phật này được coi là Ngài đã đối trước Đại Nhật Như- 
lai ở thời quá khứ mà thệ ước, nhưng kỳ thực thì đó chỉ là 
cái phương châm tu hành của chính Ngài đã biến thành lời 
thề nguyền mà thôi, Theo chỗ tôi nghiên cứu thì Bản 
Nguyện đó gồm có hai mươi mốt điều, trong đó được kể là 
trung tâm thì có mười hai điều. Bốn điều đầu tiên là lời thệ 
ước dự bị trước khi được mệnh danh là A-Sơ tức Bất Động: 
năm điều sau cùng sứ nhìn vảo văn thể của kinh điển mà 
nhận xét, thì tựa hồ như phần phụ lục; còn mười hai điều ở 
khoảng giữa mới chính là những thệ nguyện căn bản. Mười 
hai điều ấy là: 

1. Tất cả công phu tu hành đều hồi hướng đến nhất 
thiết trí (tức thành Phật). 

2. Hết thảy lời nói đều tương ứng với niệm Phật. 

3. Đời đời được xuất gia. 

4. Xuất gia lại tu theo mười hai hạnh đầu đà. 


5. Thành tựu bốn trí vô ngại. 

6ó. Nghiêm giữ ba uy nghỉ: đi, đứng, ngồi. 

7. Không phạm những tội căn bản. 

§. Đối với đàn bà mà nói pháp không khởi dục niệm. 

9. Khi nghe Phật và Bồ-Tát thuyết pháp đều chăm 
chú. 

10. Không nghe những thuyết dị đoan của ngoại đạo. 

11. Khi bố thí tài hoặc pháp, đều giữ tâm bình đắng, 
không phân biệt, bỉ, thử. 

12. Khiến những kẻ phạm tội đều được cứu giúp 
(Xem kinh Bảo-Tích, Bắt-Động-Hội và kinh A-Sơ Phật- 
Quốc, quyên thượng). 

Nhìn vào nội dung của những nguyện nảy tuy không 
có vẻ gì liên quan mật thiết với tư tưởng lục nguyện được 
đề xuất trong Tiểu phẩm Bát-Nhã, có thể nói đó là lục 
nguyện đã được dự tưởng và gấp đôi lên. Không những thế, 
những điều trên đây chỉ liên quan đến phương pháp tu hành 
tự kỷ chứ không phải những thệ nguyện kiến tạo quốc độ 
Phật để khiến chúng sinh vãng sinh quốc độ đó. Hơn nữa, 
trong kinh cũng có nói đến công đức của quốc độ một cách 
tích cực, mà nội dung đó rõ ràng là đại biểu cho tư tưởng 
đại nguyện giữa khoảng từ Tiểu phẩm Bát-Nhã đến tư 
tưởng ba mươi nguyện của Đại phẩm Bát-Nhã. Tóm lại, có 
thuyết cho rằng, kinh A-Sơ Phật-Quốc là sản phẩm giữa 
khoảng từ Tiểu phẩm Bát-Nhã đến Đại phẩm Bát Nhã, do 
đó môi liên quan có tính cách lịch sử giữa khoảng lục 


Nguyện trước và mười hai nguyện bây giờ cũng rất mật 
thiết. 

Như vậy, cái quan niệm tích cực về tịnh độ đó như thế 
nào? Đây là một vấn đề rất thích thú, vì ở đây chúng ta có 
thê nhìn thấy cái mô hình của thuyết mười tám nguyện. Dĩ 
nhiên, trong kinh đã không nói rõ là mười tám, mà cũng 
không gọi là Bản Nguyện, nhưng theo tôi, đặc tưởng tịnh 
độ của kinh A-Sơ có thể thu vào mười tám điều, và những 
điều nảy, về sau, trong các kinh điển, bất luận là phương 
diện nảo, đều nói là Bản Nguyện và xét theo phương diện 
này, ta có thể nói nó nghiễm nhiên là kết quả của Bản 
Nguyện của Phật A-Sơ trong thời đại tu nhân. 

Nay hãy thử kế những con số của nó như sau: 

I.Trong quốc độ của A-Sơ Như-lai không có ba 
đường đữ. 

2. Tất cả mọi người đều tu việc thiện. 

. Cõi đất bằng phẳng. 

. Đất mềm như nhung tơ. 

. Không có ba thứ bệnh phong, hàn và khí. 
. Nhân dân không có sắc xấu và hôi thối. 

. Ít dâm, nộ, si. 

. Trong nước không có lao ngục. 


\© œ ¬Il Ơ C: +>C› 


. Không có tà thuyết dị giáo. 

10. Cây cối hoa quả xanh tốt, dân chúng lẫy cây cỏ đó 
làm áo mặc. 

11. Áo mặc của dân chúng đều có mùi hương. 


12. Cơm ăn tự nhiên xuất hiện. 

13. Nhà ở đều bằng đồ thất bảo. 

14. Nước tám công đức đầy dẫy trong ao. 

15. Đàn bà cực kỳ trinh khiết. 

16. Giường nằm cũng toàn bằng đồ thất bảo. 

17. Thức ăn uống hơn hắn ở cõi Trời và cõi người. 

18. Trong nước không có danh hiệu vua mà vua được 
gọi là Pháp Vương (kinh A-Sơ 

Phật Quốc, quyển thượng, A-Sơ-Phật-Sái-Thiện- 
Khoái phẩm thứ hai). 

Nếu so sánh 1§ nguyện này với 12 nguyện trên, ta 
thấy 12 nguyện lấy chủ nghĩa xuất gia làm trung tâm, 
nhưng 18 nguyện này hiển nhiên là đề cao lý tưởng tại gia: 
đó là điểm bất đồng lớn (nên chú ý là ở đây đã có chịu ảnh 
hưởng của tư tưởng DI Lặc Tịnh Độ). 

Sự quan hệ giữa l2 nguyện và 18 nguyện được đặt 
thành vấn đề và để tiện cho sự khảo sát. Ta có thể gọi 12 
nguyện là tự hành nguyện và 18 nguyện là tịnh độ nguyện. 
Nói theo tính chất thì một bên là nhân hạnh, một bên là kết 
quả của nhân hạnh, cho nên cả hai phái tương hợp mới có 
thê trở thành thê hệ Bản Nguyện hoàn toàn. Nhưng có điều 
ta cần muốn biết là: số 12 và 1§ đã được thảnh lập cùng 
một lúc hay đã phải trải qua một quá trình khai triển lịch sử 
rồi sau mới được kết hợp mà thành? Về vấn để nảy tôi sẽ 
đem ra để khảo sát dưới đây. 

Thoạt tiên, Bản Nguyện A-Sơ lấy 12 làm chủ thê, sau 
A-Sơ biến hình mà Dược Sư được thành lập thì Bản 


Nguyện đó mới được xác định là 12. Song vẻ tính chất, nêu 
chỉ có 12 nguyện trước thì sẽ thiếu hăn cái đồ án Tịnh-độ, 
như thế chưa hoàn toàn, cho nên, đồng thời với 12 nguyện 
tất phải thành lập Bản Nguyện kiến thiết Tịnh độ. Mà bộ 
phận này, kế thừa tư tưởng DI Lặc hạ sinh và hình thức 
quốc độ lý tưởng được thực hiện, hơn nữa, như đã nói ở 
trên, xuất phát từ quan niệm tích cực của Tiểu phẩm Bát- 
Nhã, lần lượt khai triển, cuối cùng về số mục, đã vượt quá 
12 nguyện chủ thê mà tiến tới 18. Như vậy, số 18 đã thành 
hình thức nhất định và được truyền đến ngày nay là kinh A- 
Sơ. Tính ngưỡng A-Sơ quyết không phải bắt đầu từ kinh ÀC 
Sơ Phật Quốc, mà về phương diện tín ngưỡng đã có rẤt 
sớm, và trải qua nhiều giai đoạn biến thiên mới truyền đến 
nay. Bởi thế, theo tôi, Tịnh Độ nguyện, nếu khảo sát về 
phần nội dung, tuy cũng bắt đầu một lúc với 12 nguyện, 
nhưng nếu đặc biệt kết hợp nó với đặc tướng 18 thì số đã 
được thêm vảo 12 sau một giai đoạn triển khai của lịch sử. 


ổ) Kinh Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác 
Với Thuyêt 24 Nguyện. 


Trong kinh A-Sơ Phật Quốc, ta đã thấy thuyết 12 
nguyện và thuyết 18 nguyện, giờ đến thuyết 24 nguyện ta 
cũng nên tìm hiểu. Thuyết nảy, trên văn hiến, hiển nhiên đã 
được ghi rõ là số Bản Nguyện: đó tức là Bản Nguyện của 
Bồ-Tát Pháp Tạng (Dhrmakara-danh hiệu Bồ-Tát của Phật 
A -DI-Đà) được nói trong kinh Vộ Lượng Thọ tại thời kỳ 
đầu. Kinh Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đăng Giác do Chi 
Lâu Ca sắm (147-186 sau T.L) là những văn kiện đại biểu 
cho Bản Nguyện này (Bản của Chi Lâu được gọi là Hán 


Dịch, bản của Chi Khiêm được gọi là Ngô-Dịch). Về nguồn 
gốc tư tưởng Phật Di Đà tuy có nhiều thuyết khác nhau, 
nhưng bất luận thuyết nào đi nữa, so với tư tưởng A-Sơ, tư 
tưởng Di Đà vẫn phát khởi sau, và không những đã được 
khích động bởi tư tưởng A-Sơ mà chính còn vì đối kháng 
tư tưởng đó mà tư tưởng Di-Đà được phát khởi. Chẳng hạn, 
đem thế giới Cực Lạc của Phật Di Đà đặt ở phương Tây 
chính là có ý muốn đối chọi lại với quốc độ ở phương Đông 
của Phật A-Sơ. Giữa hai tín ngưỡng này tôi cho răng đã có 
sự quan hệ mật thiết. Do đó, ta có thể nói, 24 nguyện Di Đà 
chăng qua chỉ là sự tu chính, tăng bổ của 18 nguyên A-Sơ 
mà thôi. 

Bây giờ hãy kế đến 24 nguyện trong kinh Bình Đăng 
Giác như sau: 

1. Trong cõi nước không có ba đường dữ (giống với 
nguyện thứ nhất trong Tịnh độ nguyện A-Sơ). 

2. Từ quốc độ của ta không còn lui trở lại ba ngả ác 
nữa. 

3. Nhân dân đều một sắc vàng (giống với nguyện thứ 
sáu không có mâu sắc xấu xí hôi thôi trong A-Sơ). 

4. Không có sự khu biệt cõi trời hay cõi người. 

5. Nhân dân trong nước đều có túc mệnh thông. 

6. Có thiên nhãn thông. 

7. Có tha tâm trí. 

§. Đều bay đi tự tại. 

9. Có thiên nhĩ thông. 

10. Dân chúng không có ái dục (A-Sơ nguyên thứ 7). 


11. Tất cả nhân dân cuối cùng đều được Niết-Bàn. 
12. Có vô số đệ tử và La Hán. 
13. Chính mình có vô lượng ánh sáng. 
14. Thọ mệnh cũng vô lượng. 
15. Dân chúng trong nước cũng sống lâu vô lượng. 
16. Nhân dân trong nước không có tâm ác (A-Sơ 
nguyện thứ ha). 
¬"- Tiếng tăm của ta lừng lẫy khắp mười phương, và 
hệt thảy chúng sinh đêu nguyện sinh sang cõi nước của ta. 
18. Nếu chúng sinh nào lây tâm thanh tịnh niệm danh 
hiệu của ta, thì ta và đệ tử ta đêu đên đón rước. 
19. Tuy là kẻ ác, nhưng nếu được nghe thây danh hiệu 
của ta mà ăn năn hôi cải thì cũng được sinh sang cõi ta. 
—_29. Tất cả các Bồ-Tát trong quốc độ ta đều là ngôi 
nhât sinh bô xứ (những người có tư cách thành Phật ở kiêp 
tớI). 

21. Nhân dân trong nước đều có đủ 32 tướng. 

22. Những tư liệu để cúng dường chư Phật đều tự tại, 
đây đủ. 

23. Ăn uống cũng tự tại (A-Sơ, nguyện 12). 

24. Tất cả các Bồ-Tát trong, quốc độ ta đều tu hành và 
thuyêt pháp như Phật (Phật tuyêt Thanh Tịnh Bình Đăng 
Giác Kinh Đệ Nhật, Địa Bát). 

Nếu so sánh với 18 nguyện trước, thì trong 24 nguyện 


này, Xét về mặt biểu hiện, tuy chỉ có năm hay sáy nguyện là 
giống nhau, nhưng về mặt tinh thần tổng quát thì vô cùng 


tương đồng. Không những thế, thuyết 24 nguyện do Chi 
Khiêm dịch đại thể tuy cũng giống với thuyết 24 nguyện 
trong kinh Bình Đẳng Giác, nhưng trong đó cũng có chỗ 
bất đồng, và cái gọi là Quốc độ thanh tịnh nguyện (A-Sơ 
thứ ba, thứ 4), con gái biến sinh thành con trai (phát xuất từ 
nguyện thứ I4 của A-Sơ) cũng có. Sự thật sau đây càng 
làm sáng tỏ hơn mối liên lạc giữa 1§ nguyện A-Sơ và 24 
nguyện Di Đà: 24 nguyện DI Đà đã dựa theo I8 nguyện A- 
Sơ mà được thảnh lập. Nhưng điểm bất đồng giữa hai 
thuyết đó là: quốc độ của Phật A-Sơ có tính cách đạo đức 
và văn hóa, còn thế giới Cực Lạc của Phật Di Đà thì lại 
thêm mẫu sắc nghệ thuật và tôn giáo; quốc độ của Phật A- 
Sơ có tính cách hiện thực, còn thế giới Cực Lạc đã hoàn 
toàn được lý tưởng hóa. Và chính điểm này cho ta thấy cái 
ý muốn lập Phật Di Đà siêu việt hắn Phật A-Sơ, Cũng do 
đó mà tư tưởng DI Đà cảng ngày cảng hưng khởi, còn tư 
tưởng A-Sơ thì cứ giảm sút lần lần, cho đến cuối cùng 
không còn cách nào phục hưng được, nên người ta phải lấy 
cái biến hình của A-Sơ mà dựng nên Dược Sư để điều hòa 
với tín ngưỡng Di Đà mong làm sống lại tư tưởng A-Sơ. 


9) Thuyết Ba Mươi Nguyện Của Đại Phẩm Bát- 
Nhã. 


Như vậy, tín gưỡng Di Đà tuy muốn chỉ dương tín 
ngưỡng A-Sơ, nhưng sự tiến triển của tư tưởng Bản 
Nguyện A Di Đà hiển nhiên là tha lực: một cuộc vận động 
duy trì Bản Nguyện tự lực của A-Sơ, đồng thời lại muốn 
siêu việt hăn 24 nguyện Di Đà: đó là tư tưởng Bản Nguyện 
được biểu hiện trong kinh Đại phẩm Bát-Nhã (Đại Bát-Nhã 


kinh, phần thứ 2-25 nghìn Tụng Phóng Quang Bát-Nhã 
Quang Tán Bát-Nhã-La Thập dịch 27 quyền, bản Ma Ha 
Bát-Nhã v.v...). Chắc chắn rằng Đại phẩm Bát-Nhã là kinh 
điển đã được tăng bố và mở rộng từ tiêu phẩm Đại Thừa, 
và đến đây, tư tưởng A-Sơ, tư tưởng Di Đà đã đều đặt 
thành nên tảng cho Đại Thừa. Nhưng trong khi đặc biệt vẫn 
duy trì mối quan hệ mật thiết với tư tưởng A-Sơ., Đại phẩm 
Bát-Nhã lại cũng cô cho mình một địa vị ưu việt và muốn 
vượt lên trên thuyết 24 nguyện nên mới dành một phẩm đặc 
biệt nói về Bản Nguyện, đó là Mộng Hành Phẩm thứ 58 (do 
La Thập dịch) trong Đại phẩm Bát-Nhã. Cứ theo thể văn 
trong kinh mà nhận xét thì phâm Mộng Hành này đã khai 
thác phần nội dung của phẩm Thậm Thâm Nghĩa trong 
Tiểu phẩm Bát-Nhã đề trở thành một phẩm độc lập. Nghĩa 
là, để thích ứng với Lục-Ba-La-Mật, Tiểu phẩm Bát-Nhã đã 
thành lập sáu nguyện, đến Đại phẩm Bát-Nhã đại khái cũng 
theo y như thế, nhưng đồng thời lại thêm vào 24 nguyện mà 
thành 30 nguyện để làm Bản Nguyện kiến tạo Tịnh Độ của 
các vị Bồ-Tát. Và sau đây là nội dung của 30 nguyện: 

1. Nguyện trong nước có đầy đủ y thực và các vật cần 
thiết khác của đời sống (A-Sơ thứ 10, 12; Di Đà 23). 

2. Nguyện trong nước không có ai mắc bệnh tật mà 
toàn những người khỏe mạnh (A-Sơ 5). 

3. Nguyện nhân dân trong nước thương yêu và giúp 
đỡ nhau như cha con, anh em. 

4. Nguyện nhân dân tinh tiến tu tam Thừa để được 
giải thoát. 


5. Nguyện mọi người đều thống nhất tinh thần mà an 
trụ nơi chính niệm. 

6. Nguyện không có những kẻ tà kiến mà tất cả đều an 
trụ nơi chính kiên (A-Sơ 9)-(Sáu nguyện trên đây là thích 
ứng với sáu độ (Lục Ba-La-Mật), trên đại thê, cũng giông 
với sáu nguyện của Tiêu phâm Bát-Nhã). 

7. Nguyện tất cả chúng sinh đều được chánh định và 
trụ nơi Niêt-Bàn (DI Đà II). 

S. Nguyện không có ngả ác (A-Sơ 1; DI Đà ]). 

9. Nguyện đất nước đều thanh tịnh (A-Sơ 3; Di Đà 3 
bản của Chi Khiêm). 

10. Nguyện đất toàn bằng vàng. 

11. Nguyện không có tâm ái dục và luyến trược (A-Sơ 
7, Di Đà 10). 

12. Nguyện không có sự phân biệt bốn giai cấp. 

13. Nguyện không có sự đối xử phân biệt thượng, 
trung, hạ giữa chúng sinh (hai nguyện này hợp thành 
nguyện thứ 4 trong DI Đà). 

14. Nguyện giữa chúng sinh không có sự sai khác về 
sắc tướng (A-Sơ 6; DI Đà 3). 

15. Nguyện chỉ có Pháp Vương chứ không có danh 
hiệu vua chúa (A-Sơ 18). 

16. Nguyện không có ngũ thú hay lục thú. 

17. Nguyện tất cả đều hóa sinh chứ không có bốn loài 
sinh khác nhau. 


18. Nguyện nhân dân trong nước đều được năm thần 
thông (A-Sơ 5-9). 

19. Nguyện trong nước không còn cái nạn đại, tiểu 
tiện. 

20. Nguyện nhân dân có ánh sáng vô lượng (DI Đà 
13). 

21. Nguyện không có cái tên gọi ngày, tháng, năm (DI 
Đà 15). 

22. Nguyện sống lâu vô lượng (Di Đà 14, 15). 

23. Nguyện tất cả đều có đủ 32 tướng (Di Đà 21). 

24. Nguyện lấy việc vun trồng thiện căn cúng dường 
chư Phật. 

25. Nguyện không có ba độc, bốn bệnh. 

26. Nguyện không có hai thừa, tất cả đều quy về một 
Đại Thừa (DI Đà 24). 

27. Nguyện trong nước không có những kẻ tăng 
thượng mạn. 

28. Nguyện ánh sáng vô lượng, thọ mệnh vô lượng, sỐ 
đệ tử vô lượng (DI Đà 12-14). 

29. Nguyện quốc độ lớn hợp thành vô số Phật độ. 

30. Nguyện chúng sinh đều hiểu rằng, tuy ở trong sinh 
tử nhưng thật không sinh mà cũng không giải thoát (kinh 
Bát-Nhã, quyên thứ I7, La Thập dịch, Đại Chí Tạng 8, 347 
trang 9. Phóng Quang Bát-Nhã, quyên 13, Đại Chính Tạng 
8, trang 92, Kinh Đại Phâm Bát-Nhã, phân đâu, Phâm 
Nguyện Hành cũng có 30 nguyện này). 


Nếu so sánh và đối chiếu với 1§ nguyện A-Sơ và 24 
nguyện Di Đà, ta sẽ thấy trong số 30 nguyện trên đây, có 5 
nguyện giống với A-Sơ và Di Đà, có 12 giống với 24 
nguyện DI Đà và ba giống với 18 nguyện A-Sơ: đó là đại 
ước những điểm mà thuyết 30 nguyện đã khai thác và lợi 
dụng. Mà trong đó thuyết 24 nguyện được khai thác nhiều 
nhất, cho nên, về điểm này, ta có thể nói chắc rằng, 30 
nguyện trên đây là những Bản Nguyện đã trực tiếp phát 
triển từ thuyết 24 nguyện. 

Nhưng nếu xét ở một phương diện khác, thì nguyện 
“Không danh hiệu vua chúa” chỉ lợi dụng Bản Nguyện A- 
Sơ thôi, rồi sau hoản toàn cắt bỏ Bản Nguyện có tính cách 
tha lực chủ nghĩa của thuyết 24 nguyện. Nhận xét theo 
điểm này, ta thấy 30 nguyện của Đại phẩm là sản vật tư 
tưởng, như trên đã nói, muốn đứng trên lập trường Bát-Nhã 
mà kiến tạo phương diện Diệu-Hữu để vượt lên trên thuyết 
24 nguyện. Nhất là nguyện thứ 30 đề cao tư tưởng đạt quan 
“Sinh tử nhất như” Đã cho ta thấy rõ dấu hiệu đó. 


10. Thuyết Ba Mươi Sáu Nguyện Của Kinh Vô 
Lượng Thọ Trang Nghiêm. 


Với thuyết Ba mươi nguyện, Đại phâm Bát-Nhã muốn 
siêu việt thuyết 24 nguyện trung tâm Di Đà. Giờ đây, tiền 
tới một bước nữa, lại có thuyết muốn siêu việt thuyết 30 
nguyện, và nếu muốn biết thuyết này ra sao, ta không thê 
không đề cập đến phương diện tín ngưỡng Di Đà. Trên văn 
tự, thích ứng với nhu cầu mà biểu hiện là thuyết 36 Nguyện 
của kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm (ba quyền, do Pháp 
Hiền dịch). 


Bộ kinh này được dịch ra chữ Hán vào thời Tống 
(982-1001) và nêu cứ theo niên đại này mà nhận xét, thì tuy 
nó ra đời sau thuyết 48 Nguyện (kinh Phật-Thuyết-Vô- 
Lượng-Thọ, do Khương Tăng Khải dịch vào đời Ngụy, và 
Vô Lương Thọ Như-lai- hội trong kinh Đại Bảo Tích, do 
Bồ Đề Lưu Chi dịch vào đời Đường), nhưng nếu căn cứ 
vào tính chất số mục Bản Nguyện mà nhận xét, thì kinh này 
nhất định đã được thành lập trước thuyết 48 Nguyện, mãi 
về sau, khi phong trào dịch thuật phát đạt, người ta mới chú 
ý đến và đem dịch ra chữ Hán đó thôi. Nếu so với thuyết 24 
Nguyện thì thuyết 36 Nguyện này hơn những 12 Nguyện, 
nhưng đó không phải do số 24 mà tăng vọt lên 36, mà 
chính nó là sản phẩm từ 30 Nguyện của Đại phẩm Bát-Nhã 
rồi tiến đến 36 vậy. Cứ chiếu theo lịch trình tiến triển của 
số mục bản nguyện trong những thuyết đã nói trên ta sẽ 
thấy đó là một sự thật. 

Vậy thì, trong thuyết 36 Nguyện này, những Nguyện 
nào mới được thêm vào? Vấn đề này, nếu cứ theo như thủ 
tục trên kia, nghĩa là kế hết ra để mà so sánh, đối chiếu thì 
sợ phiền phức quá, nên ở đây tôi sẽ chỉ đề cập một cách 
khái quát đến kết luận của thuyết nảy như sau: 

Về hình thức, thuyết nảy muốn siêu việt thuyết 30 
Nguyện của Đại Phẩm Bát-Nhã, nhưng về nội dung thì lại 
không thể trút bỏ hắn được cái hình tích Bát-Nhã. 

Nếu cứ theo đúng lịch trình tiến triển của số mục Bản 
Nguyện như trên thì sau thuyết 36 Nguyện, tất phải đến 
thuyết 42 Nguyện, nhưng như trên tôi đã nói qua, tôi vẫn 


chưa phát hiện được kinh 42 Nguyện: đó là điều rất đáng 
tiệc. 
11. Thuyết 48 Nguyện Của Kinh Đại Vô Lượng Thọ. 


Như vậy là thuyết Bản Nguyện đã lần lượt tiến đến 
con số 48 Bản Nguyện Di Đà được truyền đến nay là hình 
thức hoàn chỉnh nhất. Về văn hiến, thuyết này được biểu 
hiện trong các kinh Đại Vô Lượng Thọ (nói tắt là Đại Kinh, 
bản dịch của Khương Tăng Khải, đời Ngụy) và kinh Đại 
Bảo Tích, bản dịch của Lưu Chí đời Đường). Đại Kinh 
được dịch vào thế kỷ thứ tám (693-713). Song Đại Kinh, tại 
Trung Quốc, có rất nhiều dấu hiệu rõ ràng được thêm thắt 
vào, cho nên đại khái chỉ có Bảo Tích Kinh bản mới thật 
đại biểu cho nguyên điển Phạm Văn. Nhưng thuyết 48 
Nguyện, về hình thức cũng như nội dung, trừ một vài điểm 
nhỏ, còn ngoài ra, cả hai bộ kinh này đều nhất trí. Do đó, 
để tiện cho việc khảo sát, ở đây, tôi sẽ căn cứ theo kinh Vô 
Lượng Thọ do Khương Tăng Khải dịch, rồi tham chiếu cả 
bản dịch đời Đường và luôn cả nguyên điển Phạm Văn mà 
nhận xét thuyết 48 Nguyện. 

Cái đặc trường của thuyết 48 Nguyện ở chỗ nào? Vấn 
đề này, tFƯỚC hết phải tìm trong thuyết 48 Nguyện, Trên đại 
thể, thuyết 48 Nguyện tuy giông với thuyết 28 Nguyện 
trong kinh Bình Đăng Giác, nhưng nó đã phát huy một đặc 
chất rõ rệt nhất, đó là tư tưởng “mười niệm vãng sinh”. 
Theo toàn văn được dịch từ tiếng Phạn là: 

“Nếu sau khi ta thành tựu được Bồ Đề, chúng sinh 
trong Vô Lượng, vô số Phật độ nghe danh hiệu của ta, 
muốn sinh sang cõi nước ta, phát nhất tâm niệm (citta), 


trồng mọi thiện căn, hồi hướng vãng sinh, cho đến phát 
mười niệm tương tục (dasabhiscitta utpadraivarltaih) mà 
không được sinh sang cõi nước ta thì ta nhất định sẽ không 
chứng ngôi Vô Thượng Chính Đẳng Giác. Chỉ trừ những 
chúng sinh tạo nghiệp vô gián và những kẻ phi báng Chính 
Pháp (Nguyên điển Phạn ngữ nguyện 19, bản dịch đời 
Ngụy, nguyện 18 và 20; bản dịch đời Đường, nguyện 18)”. 
Việc niệm danh hiệu Phật Di Đà mà có thể được vãng 
sinh thì tuy ở thời kỳ 24 nguyện cũng đã được biểu hiện, 
nhưng ở đây, đề cao đạo tha lực dễ thành mà tiễn đến điểm 
duy chỉ nhờ “mười niệm tương tục” cũng có thể được vãng 
sinh thì đó là một đặc trường của thuyết 48 Nguyện. Nhất 
là bản dịch đời Ngụy, Nguyện 18 nói: “Dốc lòng tín nhạo, 
muốn sinh sanh nước ta, cho đến mười niệm v.v...” đã đề 
cao sự chuyên niệm chính là nhân để vãng sinh tịnh độ. 
Nhưng sự phiên dịch này có đúng với nguyên điển Phạm 
ngữ không? Về vấn đề này, giữa các học giả tuy có những 
ý kiến bất đồng, nhưng bắt luận thế nào đi nữa cũng đều 
thừa nhận rằng nguyên điển Phạm ngữ và các bản dịch đời 
Ngụy, Đường đều có đoạn “mười niệm” cả. Do đó, cơ sở 
của Bản Nguyện tha lực, trong Tịnh Độ giáo là rất trọng 
yếu. Nhưng cái chướng ngại cho Bản Nguyện này là ở 
những điểm trừ những kẻ tạo nghiệp Vô gián (chúng sinh 
phạm tội Ngũ nghịch) và những kẻ phi báng Chánh pháp, 
vì đây là một sự hạn chế trong sự vãng sinh. Mà điều này 
trong thuyết 24 Nguyện cũng như thuyết 36 Nguyện đều 
không có, không những không có mà còn như ngược lại 
nữa. Chẳng hạn, thuyết 24 Nguyện nói “Tuy kiếp trước tạo 
nghiệp ác, nhưng nếu như kẻ tạo ác sám hối niệm Phật 


cũng được vãng sinh” (bản dịch của Ca Sấm Nguyện 19, 
bản dịch của Chi Khiêm Nguyện 5). Như vậy, đứng trên 
lập trường thuần túy tha lực mà nói thì đây là một khuyết 
điểm lớn của thuyết 48 Nguyện. 

Sau đây là những số nguyện của thuyết 48 Nguyện 
căn cứ theo các bản dịch đời Ngụy và Đường; nhưng từ 
nguyện thứ nhất đến thứ 25 tuy có khác nhau chút ít, nhựng 
trên đại thể thì giống với 24 Nguyện trong kinh Bình Đẳng 
Giác, bởi vậy ở đây tôi chỉ kế từ nguyện thứ 26 trở đi: 

26. Nguyện nhân dân trong nước đều có thân hình của 
Na-La-Diên. (Thuyết 36 Nguyện, bản dịch của Pháp Hiền, 
đời Tống, nguyện thứ 22). 

27. Nguyện cõi nước hình sắc rất trang nghiêm. 

28. Bất luận người nào cũng đều được thấy cây Bồ Đề 
lớn. 

29. Nguyện nhân dân trong nước đều có bốn trí vô 
ngại, thuyết pháp tự do (Ngô dịch 18, Tống dịch 23). 

30. Nguyện nhân dân trong nước đều có vô hạn trí tuệ 
và biện tải. 

31. Nguyện cõi nước bằng phắng trong ánh sáng như 
gương (Ngô dịch 3, Tống dịch 25). 

32. Nguyện trong nước đầy dẫy hương thơm vi diệu 
(Tống dịch 24). 

33. Nguyện nhờ sức quang minh của Phật, thân tâm 
của dân chúng khắp các quốc độ đều nhu hòa (Tống dịch 
26). 


34. Nguyện nhờ nghe danh hiệu Phật, bất luận người 
nảo cũng được ly sinh và tổng trì. 

35. Nguyện nhờ nghe danh hiệu mà chuyên được thân 
nữ nhân thành nam tử (Tống dịch 27). 

36. Nguyện nhờ nghe danh hiệu mà nhân dân tu tập 
phạm hạnh và cuối cùng đều thành Phật (Tống dịch 28). 

37. Nguyện nghe danh hiệu, tu hạnh Bồ-Tát, tất cả 
đều kính người, trời (Tống dịch 29). 

38. Nguyện y thực của nhân dân trong nước đều tự 
nhiên có (Tống dịch 30). 

39. Nguyện những người sinh vào cõi nước của ta 
thân tâm thanh tịnh và vui vẻ như những người giải thoát 
(Tống dịch 31). 

40. Nguyện nhân dân trong cõi nước ta, trong khi ngồi 
dưới hàng cây báu, được thấy vô số Phật độ khác. 

41. Nguyện dân chúng trong nước tất cả đều đầy đủ 
các căn. 

42. Nguyện chúng sinh ở các cõi khác, nghe danh 
hiệu ta được Tam Muội Thiện phân biệt (Suvibhaktava- 
tisamadhi), thấy tất cả chư Phật trong mười phương (Tống 
dịch 32). 

43. Nguyện chúng sinh ở các cõi khác, nghe danh 
hiệu của ta đều được sinh vào những nhà tôn quý đời đời. 

44. Nguyện chúng sinh các cõi khác, nghe danh hiệu 
ta đều có thể nỗ lực tu hành và hoan hỷ nhất trí (Tống dịch 
33). 


45. Nguyện người nảo nghe danh hiệu ta sẽ được Tam 
Muội Phố Chí (samantanugatasamadhi), chỉ trong khoảnh 
khắc có thể cúng dường chư Phật ở mười phương (Tống 
dịch 34). 

46. Nguyện chúng sinh trong cõi nước ta đều tùy ý 
muốn được nghe pháp (Tống dịch 34). 

47. Nguyện người nào nghe danh hiệu ta, bất luận ở 
cõi ta hay cõi khác, đều được ngôi vị bất thoái chuyển 
(Tống dịch 36). 

48. Nguyện người nghe danh hiệu ta, đều được vô- 
thượng pháp-nhẫn, đạt đến chân lý Tam Bảo (Tống dịch 
36). (Xin xem kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ, bản Phạm 
ngữ của Nam Điều và các bản Hán dịch, Đại Tạng quyền 
12). 

Nhìn vào số mục trên, ta thấy trong 48 Nguyện thì 24 
Nguyện sau đại khái đã phát triển từ thuyết 36 Nguyện, 
nhưng hơn thuyết 36 Nguyện ở chỗ đề cao công đức trì 
niệm danh hiệu của Phật để khuyến khích chúng sinh ở các 
cõi khác, và nói rõ sự hoàn bị của Tịnh Độ về mặt văn hóa: 
đó là đặc trường của thuyết 48 Nguyện. 

Tóm lại, đến thuyết 48 Nguyện, một mặt quyết định 
cơ sở cho Bản Nguyện tha lực, đồng thời, mặt khác triệt để 
nỗ lực vào việc lý tưởng hóa Tịnh Độ. Hơn nữa, đối với 
chúng sinh ở các cõi khác nói rõ công đức trì niệm danh 
hiệu Phật: đó là đặc chất lớn của thuyết này. Cũng vì thế 
mà, trên văn hiến, thuyết. 48 Nguyện này đã chiếm địa vị 
tối thượng trong các thuyết Bản Nguyện. VỀ sau, tuy có đề 
xướng thuyết 500 Nguyện của Thích-Ca, song cuối cùng 


cũng vẫn không địch lại được thế lực của thuyết 48 
Nguyện. 
12. Kết luận về số mục Bản Nguyện. 


Trở lên ta đã thấy nguồn gốc chủ yếu của tư tưởng 
bản Nguyện và sự khai triển theo thứ tự của nó, nhưng theo 
văn hiến Bản Nguyện trong Phật Giáo, ta quyết chưa thể 
biết hết được. Ngoài những trào lưu kế trên còn có rất 
nhiều thuyết Bản Nguyện khác nữa, hoặc là bảng hệ hay là 
hậu kế của những trào lưu đó, như: Bản Nguyện Di Lặc, 
Bản Nguyện văn Thù, Phổ Hiền, bản Nguyện Quan Âm, 
Dược Sư, v.v... chính là thuộc về loại này. Nhất là kinh 
Văn Thù Sư Lợi Phật Độ Nghiêm Tịnh (hai quyên, do Trúc 
Pháp Hộ dịch), dự tưởng Bản Nguyện A-Sơ và Di Đà, tuy 
không thành công mấy, nhưng mục đích là muốn vượt hắn 
A-Sơ và Di Đà. Ngoài ra, kinh Bi Hoa, theo một ý nghĩa 
nào đó, có thể cho là Bản Nguyện Tùng Thư, đối VỚI môI 
quan hệ của tư tưởng Bản Nguyện, đã sưu tập tất cả những 
Bản Nguyện từ trước để mong điều hòa. Do đó, 500 Bản 
Nguyện của Thích-Ca cũng được ghi vào kinh này (500 
Bản Nguyện Thích-Ca đại khái muôn phỏng theo 500 chủ 
đề trong kinh Bản Sinh mà thành lập thuyết Bản Nguyện). 
Nếu muốn nghiên cứu một cách cùng cực tư tưởng Bản 
Nguyện, ta đọc tất cả các văn hiến để tìm hiểu môi tương 
quan của nó, nhưng theo chỗ tôi nghiên cứu, tất cả các kinh 
văn có liên quan đến tư tưởng này, về khí phách cũng như 
về quy định số mục, bất luận thuộc trào lưu nào, đều không 
có được tỉnh thần nhất quán, đó là một sự thật. Sau đây xin 


tóm tắt sự nghiên cứu về tư tưởng Bản Nguyện và sự triển 
khai của nó trong mây điểm. 

1. Tư tưởng Bản Nguyện tuy đến thời kỳ Đại Thừa 
mới thật sự phát triển mạnh nhưng nó đã bắt nguồn và nảy 
nở từ thời kỳ Phật Giáo Nguyên thủy, và đặc biệt có liên 
quan rất mật thiết với Bản Sinh Đảm. 

2. Khai triển từ tư tưởng Lục Ba Mật trong Bản Sinh 
Đàm rồi để thích ứng với Lục Ba La Mật mà phát khởi tư 
tưởng Lục Nguyện. 

3. Lấy tư tưởng Lục Nguyện làm nguyên hình, Bát- 
Nhã Giáo hệ thay nhau triển khai số mục Bản Nguyện, cứ 
mỗi lần triển khai lại thêm lên sáu nguyện, cho đến cuối 
cùng đã đạt đến con số tột đỉnh là 48 Nguyện của Tịnh Độ 
Giáo hệ. 

4. Xét về nội dung tư tưởng, lúc đầu tuy không phải 
chỉ lấy tội lỗi hoặc khổ nạn có tính cách tiêu cực làm mục 
tiêu, nhưng dần dần đã đi đến chỗ tích cực hóa, lấy văn 
hóa, đạo đức và nghệ thuật làm nội dung Bản Nguyện. 

5. Bản Nguyện là cái phương châm hay cái đồ án kiến 
thiết Tịnh Độ, bởi thế, sự khai triển của tư tưởng Bản 
Nguyện đáo cùng chẳng qua cũng chỉ là sự phát đạt của 
quan niệm về một quốc gia lý tưởng của Phật Giáo mà 
thôi. 


“6Ø tứ Ú2¿ 
Ý NGHĨA ĐẠO ĐỨC, VĂN HÓA VÀ TÔN GIÁO 
TRONG TƯ TƯỞNG BẢN NGUYỆN 


1) Nhận Xét Tw Tưởng Bản Nguyện Theo Ba 
Phương Diện. 


Bản Nguyện chủ yếu là lời thề tự mình làm cho mình 
trở nên hoàn toàn, đồng thời cũng làm cho người khác cũng 
trở nên hoàn toàn như mình. Nó là cái nguyện vọng muốn 
thực hiện một xã hội lý tưởng trên toàn thế giới trong hiện 
tại và cả trong tương lai. Mà những số mục Bản Nguyện, 
như đã kể trên, chăng qua cũng chỉ là cái quy định muôn 
đem thể hiện cái xã hội lý tưởng đó khắp bốn phương, tám 
hướng mà thôi. Giả sử bảo đây chỉ là một ảo tưởng cũng 
được đi, nhưng mà nhân loại sống trong thế giới hiện thực 
đầy khô đau cũng có lúc mơ ước, mặc dầu chỉ là một ảo 
tưởng, đến một cảnh giới lý tưởng, và nếu vậy thì đó là cái 
nguyên động lực làm cho con người phát triển hướng 
thượng. Nếu thế, ở đây theo một ý nghĩa nảo đó, ta có thê 
tìm thấy trong Bản nguyện một tinh thần chỉ đạo văn hóa 
tối cao. Một điểm rất thích thú là trong những Bản Nguyện 
không phải chỉ nói đến quốc độ Phật ở các phương khác xa 
xôi, mà ngay trong thế giới hiện thực này cũng có nhiều 
chỗ muốn cải tạo nó thành một thế giới tốt đẹp. Nếu phê 
phán theo điểm này, thì ngoài lý tưởng tôn giáo ra, ta còn 
có thể nhận thấy ý nghĩa văn hóa sống động trong các Bản 


Nguyện. 


Tóm lại, trên kia tôi mới chỉ nói qua về lịch sử khai 
triển của Bản Nguyện chứ về phần nội dung tư tưởng chưa 
khảo sát được một cách có tổ chức, bởi thể ở đây cần phải 
đi sâu vào tư tưởng Bản Nguyện. Và để tiện cho việc khảo 
sát, ta hãy đứng trên ba lập trường đạo đức, văn hóa (theo 
nghĩa hẹp) và tôn giáo mà nhận xét. Cuối cùng, ta phải giải 
thích ý nghĩa tư tưởng Bản Nguyện như thế nào cho quán 
thông tinh thần Phật Giáo và phù hợp với những lập trường 
phổ biến để có thể đi đến kết luận. 

2) Nhận xét theo phương diện Đạo Đức: 

Ở đây không phải tôi đề cập đến sự quan hệ căn bản 
giữa tôn giáo và đạo đức. Phật Giáo, ngay từ đầu, đã là một 
tôn giáo mà sắc thái luân lý sâu đậm, điều đó tưởng không 
cần nhắc lại người ta mới hiểu. Các học giả Tây Phương có 
người dịch thuật ngữ “Chuyển Pháp Luân” (Dhammacakka 
Pavattana- cuộc thuyết pháp đầu tiên của đức Phật) ra tiếng 
Anh là “Sự kiến thiết Vương Quốc Chính Pháp”. Cách dịch 
này, ở nhiều điểm rất có ý vị. Trên thực tế, đức Phật chính 
là một vị Pháp Vương muốn xây dựng một Vương Quốc 
Chính Pháp. Đưa cái lý tưởng Vương Quốc Chính Pháp đó 
đến cực độ mà phác họa nó thành cụ thể chính là thuyết 
Tịnh Độ. Tịnh Độ tuy có nhiều đặc tướng, nhưng cái đặc 
tướng hiển trứ nhất là sự hoàn bị trật tự đạo đức. Điều này 
cứ nhìn ngay vào danh hiệu của các vị lập Bản Nguyện 
cũng đủ rõ. Tiền thân của Phật Di Đà được mệnh danh là 
Dharma-akara, nếu dịch theo nghĩa đen là Thụ Pháp 
(truyền trao giáo pháp) còn theo ý nghĩa dịch bóng là Pháp 
Tạng hoặc là Tác Pháp; rồi như A-Sơ (Aksodhya) dịch là 


Bất Động; DI Lặc (Maitreya) dịch là Từ Bi v.v... tất cả 
những ý nghĩa trên đây đều lấy trật tự hoặc tình thái đạo 
đức để biểu dương Bản Nguyện của các vị lập thệ nguyện. 
Hơn nữa, nếu nhìn vào phần nội dung của Bản Nguyện, ta 
thấy trong bắt cứ Bản Nguyện nào cũng vậy đều ám chỉ 
điểm này: về phương diện tiêu cực, ngăn ngừa mọi việc bất 
chính, gian ác; về phương diện tích cực, khuyến khích mọi 
người cùng tiến đến đạo đức. Bởi thế điều kiện tiên quyết 
của Tịnh Độ là phải thực hiện đạo đức trong xã hội, đó là 
một sự thật hiển nhiên. 

Ở đây, trước hết hãy đứng trên lập trường thống trị để 
nhận xét. Lý tưởng của Đại Thừa Phật Giáo dĩ nhiên tuy 
muốn thống nhiếp toàn vũ trụ thành một pháp giới, thế 
nhưng, cứ nhìn vào nội dung của Bản Nguyện trên kia, ta 
sẽ thấy Tịnh Độ quyết không phải là duy nhất. Ở phương 
Tây có thế giới Cực Lạc, ở phương Đông có A-Sơ Phật 
Quốc, như vậy ta thấy các cõi Tịnh Độ cũng chỉ là tương 
đối quan hệ rất mật thiết, lấy việc giao thiệp hỗ tương và 
bất tuyệt về mặt tôn giáo và đạo đức làm lý tưởng. Điều 
này ta thấy được ghi chép rất rõ trong các kinh điển nếu ở 
một cõi Phật này có đại sự xảy ra (như cuộc đại thuyết 
pháp chăng hạn) thì các cõi Phật khác đều có phái sứ giả 
đến để tùy hỷ và tán thán. Nhất là trong 48 Nguyện Di Đà, 
Nguyện thứ 23 (Phạm ngữ, thứ 2I) Nguyện được cúng 
dường chư Phật ở mười phương; nguyện 40 (Phạm ngữ, 
thứ 38) nguyện được thấy các cõi Phật ở mười phương; rồi 
đến Nguyện 42 và 45 (Phạm ngữ thứ 40 và 43) thì nguyện 
lúc nhập định được thấy và cung kính chư Phật. Trong tất 
cả các nguyện đó ta thấy đều biêu dương ý nghĩa lấy sự liên 


kết quan hệ giữa các cõi Tịnh Độ. Do đó, tuy có những 
Tịnh Độ đối lập nhau, nhưng nếu xét về tỉnh thần Bản 
Nguyện, thì đó chẳng qua chỉ khác biệt về cái gọi là hành 
chính mà thôi, và tuy có ít nhiều sự bất đồng về đặc sắc văn 
hóa, nhưng đến mối quan hệ hỗ tương thì tuyệt nhiên 
không có ý nghĩa xung đột nảo cả. Về sau Mật Giáo lấy 
Đại Nhật Như-Lai làm trung tâm, thống nhất các cõi Phật 
thành một Đại Mạn Đà La (Đại quốc độ): Tây phương Cực 
Lạc, Đông phương Phật độ: tất cả không ngoài chủng 
tướng của Mạn Đà la. Chủ trương này thật đã là kết quả của 
sự quan hệ giữa các cõi Phật đã đạt đến điểm cực độ. 
Nhưng bắt luận nói cách nào đi nữa hiển nhiên ta thấy 
về mặt biểu hiện vẫn có những Phật độ đối lập nhau. Như 
vậy, người thống suất trong những Phật độ đó là ai? Dĩ 
nhiên, người ấy là một đức Phật đặc định, tức là người đã 
tạo dựng nên Tịnh Độ đó. Chăng hạn, Cực Lạc thế giới là 
Phật DI Đà và nước Diệu-Hỷ là Phật A-Sơ. Mà trong một 
Tịnh Độ tất chỉ do một đức Phật chi phối chứ quyết không 
có hai Phật cùng xuất hiện: đó là cái quy định thông lệ của 
tất cả các cõi Tịnh Độ. Về tỉnh thần căn bản (tổng nguyện) 
thì các Tịnh Độ vốn là nhất trí, thế nhưng phải chia ra nhiều 
là vì mỗi vị Phật đều có những biệt nguyện đặc tịnh theo đó 
mà kiến thiết Tịnh Độ của mình, và nếu đã có những biệt 
nguyện khác nhau thì đương nhiên không thể có hai Phật 
cùng xuất hiện ở một cõi. Đến như vua chúa thế tục cũng 
không được tham gia vào việc điều khiến Tịnh Độ. Điều 
này đã được nói rất rõ trong Bản Nguyện A-Sơ (Nguyện 
18) và Bản Nguyện Đại Phẩm Bát-Nhã (Nguyện 15): “ 
Nguyện trong cõi nước không có danh hiện Vương giả mà 


chỉ có danh hiệu Pháp Vương”. Mới nhìn qua, kết luận trên 
đây có vẻ như cực đơn giản, nhưng thật ra, về mặt lịch sử, 
nó đã trải qua một quá trình khai triển của tư tưởng rất lý 
thú, cho nên ở đây cần phải nói rõ thêm một chút nữa. 

Trước hết hãy nhận xét về phương diện tư tưởng Nhất 
Phật: Từ Nguyên thủy Phật Giáo đến Tiểu Thừa Phật Giáo 
tuy thừa nhận có nhiều Phật kế tiếp ra đời, nhưng không 
thừa nhận sự xuất hiện của hai Phật cùng một lúc, đó là đặc 
trưng lớn về Phật đà quan. Song đến Đại Thừa, vì những lý 
do đã nói ở trên, lại thừa nhận có nhiều Phật đồng thời tồn 
tại và giữa chư Phật có sự giao thiệp hỗ tương. Nhưng ở 
đây một vẫn đề nan giải được đặt ra là: nếu chư Phật Thế 
Tôn cùng thống lĩnh việc giao hóa trong một quốc độ thì 
giữa các đức Phật, không nhiều thì ít, cũng có sự bất đồng 
và như thế sẽ không tránh khỏi xung đột, còn nếu hết thảy 
chư Phật là đồng nhất thì tại sao lại phải lập nên nhiều 
Phật? Do đó, cuối cùng đã phải đưa đến kết luận như thế 
này: như đã nói trên kia, về phương diện tổng nguyện thì 
chư Phật tuy là nhất trí, nhưng vệ phương diện biệt nguyện 
thì mỗi Phật một quốc độ riêng. Ở đây, ứng dụng chủ nghĩa 
Nhất-Phật của Tiêu Thừa vào việc thành lập chủ nghĩa Đa- 
Phật thật là một kết quả khổ tâm. 

Thứ đến, hãy nhận xét về quá trình bài xích Vương 
hiệu: trừ thời đại A-Dục-Vương (Ashoka), nên chính trị của 
Ấn Độ thuở xưa do các lãnh chúa không chế. Bọn này tuy 
cũng xưng vương nhưng không bao giờ thực hành Vương 
đạo, họ chỉ mưu đỗ và bảo vệ quyên lợi của chính họ bằng 
cách áp chế và bóc lột dân chúng, do đó đối với nhà vua, 


dân chúng rất sợ hãi và kinh tởm. Chính vì lẽ dó mà trong 
kinh Phật nạn vua được nói đến sau nạn lửa, nạn nước và 
nạn giặc cướp. Để bổ sung cho điều này, Phật Giáo đề cao 
cái gọi là Chuyển Luân Thánh Vương. Nghĩa là một vì vua 
lý tưởng lấy Chính Pháp làm quyền uy, thống nhất thiên hạ 
trong hoả bình và khiến cho nhân dân phồn vinh hạnh 
phúc. Phật Giáo đã thu dụng lý tưởng đó dưới nhiều hình 
thức. Trước tiên là từ ngữ:” Chuyển Pháp Luân”, từ ngữ 
này thật đã phát xuất từ tình hình thống trị của Chuyên 
Luân Vương. Nghĩa là sứ mệnh hoặc sự tự giác của đức 
Phật là đem cái lý tưởng Chuyên Luân Vương lấy Chính 
Pháp thống trị bốn biển ứng dụng vảo tinh thần giới. Tư 
tưởng Pháp Vương trong Tịnh Độ cũng đích thực là cái tính 
thần đó được nhân cách hóa. Do đó mà tiểu Vương cũng 
muốn siêu việt hắn Luân Vương bằng Bản Nguyện trong 
nước không có danh hiệu vua chúa. Rồi muôn ứng dụng 
tỉnh thần đó ngay trong chính trị thực tế thì ta thấy ở Ân Độ 
bắt đầu từ A Dục Vương, rồi đến Trung Quốc và Nhật Bản 
đã trở thành lý tưởng Đế Vương trong Phật Giáo. Nhất là 
tại Nhật Bản, như Thượng Cung Pháp Vương Thái Tử 
muốn lấy tinh thần Đại Thừa Phật Giáo làm nên tảng cho 
chính trị. 

Rồi như Thánh Vũ Đề thời lại muốn lấy tỉnh thần Vô 
tận duyên khởi trong Hoa Nghiêm làm giềng mối cho chính 
trị: đây có thể nói là nỗ lực muốn thực hiện lý tưởng Pháp 
Vương ngay trên trái đất này! 

Thứ nữa, ta hãy xét xem cái trạng thái đạo đức của 
quốc dân bị chi phối trong cõi Pháp Vương đó ra sao. 


Đương nhiên, về mọi phương diện các đoàn thể nhân dân 
đều hướng đến việc hoàn thành đạo đức tối cao. Đã nói là 
Pháp Vương thì tất không còn bị khống chế bởi bất cứ một 
thứ pháp luật nào khác. Tự mình đã là người hoàn toàn, lại 
khiến cho tất cả mọi người đều trở nên hoàn toàn, do đó 
nếu đạo đức (tôn giáo) không đựơc hoàn thành thì tịnh Độ 
sẽ mắt hắn ý nghĩa tồn tại. Bởi thế, mối quan hệ hỗ tương 
giữa dân chúng, ngoài sự sai biệt độc nhất là có người giác 
ngộ trước, có người giác ngộ sau, ra trước Phật và Pháp thì 
hoàn toàn được bình đăng chứ không có những bất công 
như trên trái đất. Một điều đặc biệt thích thú là có nhiều 
Bản Nguyện cực lực chủ trương lý tưởng nhân chủng bình 
đăng và đả phá giai cấp. Nguyện thứ 6 trong kinh A-5ơ nói: 
Ấn ch kệ trong cõi nước ta không có ai mang mẫu sắc xấu 

"› Nguyện thứ 14 trong Đại Phẩm Bát Nhã nói: “Nguyện 
nh dân trong nước không có sự bất đồng về sắc tướng”; 
rồi Nguyện thứ 3 trong Đại Kinh thì nói: “Nguyện cho 
nhân dân trong nước đều một sắc vàng” v.v...những 
nguyện trên đây cùng một chủ ý, nghĩa là muốn thủ tiêu 
chế độ phân biệt chủng tộc để thực hiện lý tưởng nhân 
chủng bình đăng trong cõi Tịnh Độ. Lại như nguyện 12 và 
13 trong Đại Phẩm Bát Nhã nói không có sự phân biệt bốn 
giai cấp, không có thượng, trung, hạ sai khác; và nguyện 
thứ 4 trong Đại Kinh thì nói không có sự sai biệt về cõi 
trời, cõi người v.v...tát cả Bản Nguyện đó đều mang chung 
một ý thức, nghĩa là cùng muốn hủy bỏ sự phân biệt giai 
cấp. Do đó, trong Tịnh Độ nếu không có sự tranh chấp về 
nhân chủng vàng, trăng, đen thì tất nhiên cũng không còn 
những cuộc đấu tranh giai cấp, tự nhiên lòng người sẽ dung 


hợp, nhất trí, tất cả đều coi nhau như cha mẹ, anh em (Đại 
Phẩm Nguyện thứ 3), chung sống. trong hòa bình, chỉ vưi 
cùng Đạo và sống theo Đạo. Nhất là trong cõi Tịnh Độ 
cuộc sống rất thư thái vì tất cả đều đã được dự liệu 
(Nguyện y thực và trụ trạch tự nhiên thành tựu). Thêm vào 
đó, trong Tịnh Độ chỉ có một vị Pháp Vương chỉ phối cho 
nên không có những tà thuyết dị đoan (A-Sơ Nguyện thứ 
9), bởi thế không có sự bất ôn về kinh tế và sự chia rẽ về tư 
tưởng là những cái vốn làm cho nhân tâm ly tán và gây nên 
nhiều bất công trong xã hội. Còn về vấn đề ngôn ngữ trong 
những Bản Nguyện trên tuy không cho thấy một quy định 
đặc biệt nào, nhưng đến thời kỳ Di Lặc ra đời thì lúc đó 
“chỉ có một thứ ngôn ngữ” mà thôi. Như vậy, dĩ nhiên 
trong Tịnh Độ sẽ không còn sự phiền phức về vấn đề ngôn 
ngữ bắt đồng. 

Những ý niệm trên đây tuy chỉ là không tưởng, nhưng 
nếu đối chiếu với cuộc sống thực tế của xã hội thời bấy ĐIỜ 
thì ta thấy Ấn Độ thật đã có nhiều chủng tộc nhiều giai câp 
(bốn giai cấp) và nhiều ngôn ngữ, Nếu ta khảo sát đến tình 
trạng phân hóa của xã hội đương thời thì ta sẽ thấy những 
lý tưởng trên đây của Phật Giáo thật đã có một ý nghĩa 
phản kháng mãnh liệt và sâu xa. 

Nói theo Phật thì cái nguyên động lực tạo thành xã 
hội lý tưởng trên đây vốn là Bản Nguyện nghiệp lực của 
đức Phật, nhưng điều ta nên ghi nhớ là dân chúng trong xã 
hội đó ai cũng nghiêm tốn (Đại phẩm Bát-Nhã Nguyện 27), 
không có tư dục (Đại phẩm Nguyện I1, A-Sơ Nguyện 7), 
an trụ nơi chính niệm (Đại phẩm Nguyện 5, 6), thường 


hành tinh tiến, tự mình phản tĩnh để làm cho tâm tương ứng 
với lý tưởng tối cao, tất cả những đức tính â ấy, ngoài Bản 
Nguyện của Phật, cũng là những yếu tố quan trọng đề tạo 
nên một xã hội lý tưởng. Tóm lại, theo một ý nghĩa nào đó 
thì Tịnh Độ quan của Phật Giáo lây việc tự giác, thanh tịnh 
hóa tự kỷ làm cơ sở và điểm xuất phát để cấu tạo. 


Tóm lại, nhận xét về phương diện đạo đức thì lý 
tưởng Tịnh Độ lấy giá trị nhân cách bình đẳng làm nền 
tảng, kết hợp giữa người giác ngộ trước và người giác ngộ 
sau cùng với những người chưa giác ngộ, và lấy chính 
nghĩa, từ bi, tinh tiến làm những yếu tô thống trị. Nếu đứng 
ở một phương diện mà nói, như thế tuy đã đạt đến trạng 
thái hoàn toản, nhưng nếu đứng về phương diện lấy việc 
hoàn thành vô cùng làm lý tưởng mà nhận xét thì Tịnh Độ 
làm điều kiện trọng yêu. Và điểm này, theo tôi, là một đặc 
trường lớn của Phật Giáo, bởi lẽ trong các Thần độ quan 
của những giáo phái đương thời tại Ân Độ đều cho Thần 
Độ là nơi đề hưởng lạc. 


3) Nhận xét theo phương diện Văn Hóa. 


Tịnh Độ không những là một nơi hoàn bị về đạo đức 
mà đồng thời về phương diện sinh hoạt văn hóa cũng rất 
hòan bị. Điều nảy tuy cũng tùy theo sự triển khai của tư 
tưởng Bản Nguyện mà dần dần được biểu hiện, nhưng có 
điểm cực kỳ thú vị là trong đó có nhiều chỗ rất gần với 
những sự thi thiết văn hóa hiện đại. 

Trước tiên, hãy nhìn vào khía cạnh toàn thể của Tịnh 
Độ. Lĩnh vực của Tịnh Độ rất rộng lớn, điều này đã được 
nói đến trong Đại Phẩm Bát-Nhã (Nguyện 29) và trong các 


Bản Nguyện khác. Bất luận cõi Tịnh Độ nảo cũng đều là 
nơi nghiêm tịnh, phong nhiêu và suốt bốn mùa vui thích an 
nhản. Điều này rất được đề cao trong các kinh Bản Nguyện. 
Nhưng thật ra đây không phải là đặc trưng của Tịnh Độ 
quan Phật Giáo vì trong Tịnh Độ quan của Bà-la-môn giáo 
cũng bao hàm những bản chất kế trên. Duy đứng vê 
phương diện văn hóa mà nhận xét, ta mới thấy cái đặc 
trưng của Tịnh Độ quan Phật giáo. Nhất là về tình trạng 
đường xá trong cõi Tịnh Độ có điều rất đáng chú ý. Trong 
kinh Di Lặc đả phác họa trạng thái của đường sá khi DI Lặc 
giáng sinh như sau: “Đường sá bằng phẳng như mặt 
gương”. Ý tứ này sau được kinh A- Sơ và các kinh khác 
thừa kế và đưa vào các Bản Nguyện rồi được biểu hiện và 
thuyết minh bằng nhiều cách. Như: “Nguyện đất bằng 
phẳng, sáng cũng như gương” (A-Sơ Nguyện 2, Đại Phẩm 
Nguyện 9, và Đại kinh Nguyện 3l); “Nguyện đât toàn như 
vàng” (Đại Phẩm Nguyện 10); “ Nguyện đất mềm mại như 
nhung tơ (A-Sơ Nguyện 4). Có thê nói tất cả Nguyện được 
biểu hiện trên đây để hình dung cõi nước đều liên quan đến 
trạng thái đường sá. 

Khi còn tại thế, đức Phật thường khuyến khích dân 
chúng trồng cây dọc theo hai lề đường cho đẹp đẽ và lây 
bóng mát; Ngài cũng khuyến khích đào giếng nước khắp 
nơi. Tinh thần truyền thống đó đến nay đã được cụ thê hóa 
trong Tịnh Độ. Như vậy ta thấy về mặt giao thông các Bản 
Nguyện cũng đặc biệt chú ý. 

Để thích ứng với điều kiện giao thông hoàn bị trên 
đây, về trạng thái ăn, mặc và ở của dân chúng cũng rất 


hoàn bị. Vì đất cát phong phú, phì nhiêu nên dân chúng 
không cần phải làm lụng vất vả mà cơm áo vẫn có đây đủ: 
đó là nguyện “ăn, mặc, ở đều tự nhiên thành tựu” (A-Sơ 
Nguyện II1,12; Đại phẩm Nguyện một; Bình Đăng CIác 
kinh nguyện 23; Đại Kinh Nguyện 38). Như vậy, trạng 
huống kinh tế và đời sống của dân chúng trong Tịnh Độ rất 
dễ dàng và sung sướng. Nhất là về vấn đề nhà ở, trong các 
kinh đều đề cao đặc điểm bền chặt, tiện lợi và mỹ quan. 
Còn phần bài trí trong nhà dĩ nhiên cũng rất tinh tế. Trước 
hết là về vấn đề đèn thì ai cũng biết đã có nguyện “ánh 
sáng vô lượng” (Đại Phẩm Nguyện 28; Đại Kinh Nguyện 
12); về vấn đề nước thì có Nguyện” nước tám công đức” 
(A-Sơ Nguyện 12). Nếu giải thích những thiết bị trên đây 
theo tinh thần văn hóa hiện đại ta thấy có điểm rất thú vị, 
nghĩa là trong nhà có đây đủ tiện nghi đèn, nước. Đặc biệt 
là vấn đề thiết bị tiểu tiện và đại tiện lại càng thú vị hơn 
nữa. Nguyện thứ 19 trong Đại Phẩm Bát-Nhã nói: “Nguyện 
nhân dân trong quốc độ của ta không có cái nạn đại tiện, 
tiêu tiện”. Mới nhìn qua, ta thấy nội dung của Nguyện trên 
có vẻ là không tưởng, nhưng nêu suy nghĩ một chút ta thấy 
nó hoàn toàn muốn ý tưởng hóa vấn đề vệ sinh, nghĩa là 
đưa những thiết bị tại các nơi đại, tiểu tiện đến một trạng 
thái thật hoản toàn. Bối cảnh của nguyện trên đây là dựa 
vào ý nghĩa câu sau này mà ai cũng biết: “Lúc đó (chỉ thời 
kỳ DI Lặc hạ sinh), nam nữ muốn đại tiểu tiện thì đất tự 
nhiên nứt ra, song rồi đất lại liền lại”. Ý nghĩa của câu này 
có thê được giải thích là nơi đại tiêu tiện phải được lau chùi 
rữa ráy cho sạch sẽ. Còn ý nghĩa của Nguyện “không có cái 
nạn đại tiểu tiện” là đối với việc đại, tiểu tiện không còn 


phải lo vì đã có đủ mọi thiết bị tiện nghi. Cách đây hơn hai 
nghìn năm trăm năm, đối với đặc tướng Tịnh Độ mà đã đạt 
đến một dự tưởng như thế, theo một ý nghĩa nào đó, đối với 
chúng ta, thật đã có điểm cực kỳ tiến bộ. 

Rồi đối với các cơ quan thông tin hay giao thông tuy 
bề ngoài không được biểu hiện rõ ràng, nhưng phần nội tại 
trong các Bản Nguyện cũng có ngụ ý đó. Chẳng hạn ai 
cũng biết Bản Nguyện Ngũ Thông (Đại Phẩm Nguyện 18, 
Đại Kinh Nguyện 5-9), nghĩa là Nguyện nhân dân trong 
nước đều được năm thứ thần thông là: Thiên nhãn, Thiên 
nhĩ, Túc mệnh, Tha tâm và Thần cảnh. Thiên nhãn nghĩa là 
cái năng lực thấy được tất cả những vật nhỏ lI tỉ ở rất xa, 
thiên-nhĩ là cái sức nghe được tất cả âm thanh ở xa, túc 
mệnh là biết được sự tình ở quá khứ, tha tâm là năng lực 
biết được lòng người khác; và Thằn-cảnh-thông là năng lực 
bay, đi được tự tại. 

Tất cả những ý niệm trên đây nếu được phiên dịch 
thành ngôn ngữ ngày nay thì ta có thể nói đó là điện tín, 
điện thoại, vô tuyến điện, máy bay, xe hơi, xe lửa cho đến 
tất cả những thiết bị khoa học khác đều đầy đủ. Duy có 
điểm bắt đồng là khoa học ngày nay tìm những thiết bị đó ở 
bên ngoài. Còn Bản Nguyện thì lại tìm nó ở trong năng lực 
nội tại của chúng sinh. Điều này tuy là không tưởng thật 
đây, thế nhưng trong đó, ít ra nó cũng tiềm tàng một yêu 
cầu văn hóa: đó là điểm ta nên ghi nhận. 


Như vậy, nhờ những thiết bị và trạng thái trên, dân 
chúng sông trong Tịnh Độ, như đã nói ở trên, đêu được 
sung túc vê ăn mặc ở, và dĩ nhiên thoát khỏi tai nạn tam 


độc, tứ bệnh (Đại Phẩm Nguyện 25), các căn đều đầy đủ 
(Đại Kinh Nguyện 41), tất cả đều một mâu sắc và đều có 
32 tướng (Đại Phẩm Nguyện 23; Đại Kinh Nguyện 21) và 
sức mạnh hùng đại cũng như thân Thần Na La Diên (Đại 
Kinh Nguyện 26), còn thọ mệnh thì vô lượng (Đại Phẩm 
Nguyện 26), còn thọ mệnh thì vô lượng (Đại Phẩm Nguyện 
21,22; Đại Kinh Nguyện 13,15) và nuôi thân mệnh bằng 
Pháp Hỷ Thiền Duyệt. 

Tóm lại, đứng trên lập trường văn hóa mà nhận xét thì 
Tịnh Độ trong Bản Nguyện có tính cách mỹ thuật, đồng 
thời có thể nói có tính cách khoa học rất tiến bộ nữa. Nếu 
nhìn thoáng qua thì tất cả đều có vẻ chỉ là không tưởng, 
nhưng nêu nhận xét kỹ một chút ta sẽ thấy tất cả đều là lý 
tưởng của cuộc sinh hoạt thực tế, mà điều lý thú là trong 
đó, đến nay, có nhiều phương diện đã dần dần được thực 
hiện. Trong Phật Giáo, vì nhận thấy khó có thể thực hiện 
được cái lý tưởng đó trên cõi thế gian đầy tham, sân, si này 
cho nên mới mong thực hiện nó ở một cõi Phật khác. Tuy 
nhiên, cái lý tưởng đó vốn là đầu ảnh (projection) của cuộc 
sống hiện thực cho nên cần phải trở lại cuộc sông hiện thực 
mà giải thích nó, đồng thời, tiến lên bước nữa, phải nỗ lực 
thực hiện hóa nó: đó là nghĩa vụ của những người tin ở Bản 
Nguyện. Nghĩa là, khai thác tất cả những cái từ xưa đến 
nay bị đóng kín ở lĩnh vực quan niệm luận rồi thể hiện nó 
sang lĩnh vực thực tại luận: đó là một đặc chất lớn của tư 
tưởng Bản Nguyện mà ta cần phải chú ý. 


4) Nhận Xét Theo Lập Trường Tôn Giáo. 


Như đã trình bảy ở trên, trong các Bản Nguyện tuy có 
phương diện đạo đức, phương diện văn hóa, nhưng cái yếu 
tố trung tâm vẫn là cái mãn cảm về yêu câu tôn giáo. 
Những hoàn bị về đạo đức và văn hóa rốt cục đều phải hòa 
vào với yêu cầu tôn giáo thì mới có thể chiếm được địa vị 
trong thể hệ Bản Nguyện. Do đó mà ở đây ta không thê 
không đề cập đến vấn đề yêu cầu tôn giáo là gì? Song 
không thể đi sâu vào chỉ tiết một cách tường tận mà chỉ đưa 
ra kết luận của nó để nhận xét ý nghĩa Bản Nguyện mà 
thôi. 

Như đã từng nói qua ở trên, nếu nhận xét về mặt tâm 
lý thì yêu cầu tôn giáo được thành lập theo hai yếu tô. Một 
là yêu cầu sinh mệnh vô hạn, hai là yêu cầu giải thoát. Yêu 
cầu sinh mệnh vô hạn lấy ý chí muốn sống làm điểm xuất 
phát, cầu sự sống vô hạn và tự do liên tục. Còn yêu cầu giải 
thoát là muốn vượt ra ngoài tất cả mọi sự trói buộc, mọi nỗi 
bức bách và những thống cảm của thực giới. Hai yêu cầu 
trên đây, về mặt hoạt động, tuy có tích cực và tiêu cực khác 
nhau, nhưng về trung tâm điểm thì chúng vẫn hỗ tương 
quan hệ, bổ sung cho nhau, đó là cái đặc trưng của tâm tôn 
giáo. 

Như vậy, nếu chiếu theo tư tưởng Bản Nguyện thì yêu 
cầu tôn giáo hoàn toàn là sự thỏa mãn hai yêu cầu trên đây. 
Đặc biệt có điểm thú vị là cùng với sự khai triển của tư 
tưởng Bản Nguyện, ngoài bề mặt, tuy dần dân từ tiêu cực 
(giải thoát), biến thành tích cực (sinh mệnh vô hạn), nhưng 
bề trong, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đề biểu hiện hóa hai 
yêu cầu đó. Chăng hạn như trước đã nói, khởi đầu kinh Bản 


Sinh chỉ chuyên lấy sự giải thoát khỏi tội ác và khổ đau làm 
Bản Nguyện; đến Tiểu Phẩm Bát-Nhã nửa lấy giải thoát 
làm mục tiêu, nửa lây hoạt động sinh mệnh tích cực làm 
mục tiêu; từ đó đến A-Sơ, Bình Đăng Giác, Đại Phẩm Bát- 
Nhã và Đại Vô Lượng Thọ Kinh thì phương diện tiêu cực 
thì trở thành lập trường biểu diện. Nhưng trong bất luận 
trường hợp nào yếu tô căn bản vẫn là yêu cầu giải thoát. 
Nếu nói theo thuật ngữ thì: khởi đầu, chủ ý Bản Nguyện là 
chú trọng ở Chân-Không, dần dần tuy có khai triển về mặt 
Diệu-Hữu nhưng không lìa Chân-Không, đó là lập trường 
từ xưa của Đại Thừa. Hai phương diện nảy chăng qua chỉ 
khác nhau về mặt biểu lý. 

Bản Nguyện tuy tầm cầu sự mãn túc về yêu cầu tôn 
giáo, nhưng đặc chất hiển trứ về mặt tích cực cũng tức là 
tầm cầu sự mãn túc đối với yêu cầu sinh mệnh tuyệt đối. 
Điều này tuy đã được dự liệu trong Phật Giáo Nguyên thủy, 
nhưng đã phải trải qua nhiều giai đoạn khai triển của tư 
tưởng để rồi cuối cùng mới trở thành tư tưởng Bản Nguyện 
hóa. Đặc chất đó tuy được phát huy trong nhiều điều mục 
của Bản Nguyện nhưng cái điều mục rõ ràng nhất mà ai 
cũng biết đó là nguyện Thọ Mệnh Vô Lượng, và Quang 
Minh Vô Lượng (Bình Đẳng Giác thứ 13,15; Đại Phẩm thứ 
20,22; Đại Kinh nguyện 12,13,15). Nguyện Thọ mệnh vô 
lượng dĩ nhiên là đối với yêu câu vô hạn liên tục; nguyên 
Quang Minh Vô Lượng là đối với cái đương thể sung thực 
của sinh mệnh. Nói chung lại: nó là cái yêu cầu thể hiện 
sinh mệnh lấy sự liên tục vô hạn và tự do tuyệt đối làm 
thuộc tính. Mà nguyện này vì được thực hiện ở Tịnh Độ 
cho nên cái sức tin tưởng ở Bản Nguyện đó là cơ năng tôn 


giáo. Lòng tin ấy khiến cho hành giả có một niềm hoan hỷ 
tuyệt diệu và muốn được cùng với Phật ở Tịnh Độ dung 
hợp: đó là giá trị tôn giáo của Bản Nguyện Vô Lượng Thọ, 
Vô Lượng Quang. Mà điểm này trong lịch sử tư tưởng Bản 
Nguyện từ Tiểu Phẩm Bát-Nhã đến Kinh A-Sơ vẫn chưa 
biểu hiện rõ ràng, mãi đến kinh 24 Nguyện A Di Đà làm 
trung tâm để phát huy. Cho nên, nguyện chủ là Pháp Tạng 
Bồ-Tát, có nghĩa Vô Lượng Thọ (Amitayus), Vô Lượng 
Quang (Amitabha) được cái danh hiệu là A Di Đà (Vô 
Lượng) quyết không phải là sự ngẫu nhiên. Song, thật ra vê 
phần nội dung, điểm này phổ thông trong tất cả Bản 
Nguyện, chăng qua đến Pháp Tạng Bản Nguyện nó mới 
được biểu hiện rõ về mặt ý thức mà thôi. Về sau, Đại Phẩm 
Bát-Nhã lấy Chân-Không làm chủ cũng thâu dụng điểm 
này. Như vậy, nhận xét theo quan điểm này, ta có thể nói 
chỗ quy kết là bất cứ người nảo cuối cùng điều thành Phật 
A Di Đà: đó là điểm then chốt và cộng thông của tất cả Bản 
Nguyện. 

Nhưng vấn đề này ở đây là, vẫn biết chủ ý quán thông 
của tất cả các Bản Nguyện là ai cũng trở thành Phật A Di 
Đà, thế nhưng làm thế nào để thành được Phật A Di Đà? 
Nói cách khác, tự mình cố găng mà thành Phật Di Đà hay 
nhờ sự cứu hộ của Phật Di Đà mà thành? Nghĩa là nhờ tự 
lực hay đo tha lực? Nếu nói theo lịch sử thì điểm này, như 
đã trình bày ở trên, tuy có biến thiên, nhưng nói một cách 
tổng quát, đứng về phương diện Bản Nguyện chủ mà nhận 
xét, thì việc kiến thiết cũng như việc chi phối Tịnh Độ dĩ 
nhiên đều do nỗ lực của chính mình mà thành. Song việc 
xây dựng Tịnh Độ không phải vì mình để hưởng lạc mà là 


vì muốn dắt dẫn tất cả mọi người về Tịnh Độ. Nếu nhận xét 
về phương diện nảy thì giá trị Bản Nguyện có thể nói là 
toàn ở như tha lực. Bản Nguyện Di Đà đã biểu đương điểm 
này: trì niệm danh hiệu Phật, cho đến mười niệm cũng có 
thê được cứu độ. Nói theo một ý nghĩa nào đó thì điều này 
rất dễ làm và rất tiện nghĩ, đó là cái được gọi là tha lực Bản 
Nguyện. Song nếu căn cứ vào đây mà cho rằng chủ ý của 
Bản Nguyện là sự cứu độ tức khắc, tuyệt đối vô điều kiện 
thì ít ra, về phương diện văn tự là một sự lầm lẫn. Như đã 
nói trên kia, Nguyện được coi là có tính cách tha lực rất 
tinh luyện là Nguyện thứ 18 trong bản Ngụy Dịch. Trong 
truyện này có câu “Irừ Ngũ nghịch, phỉ báng Chính Pháp”. 
Nhớ chữ “trừ”; trừ tất nhiên là có trường hợp ngoại lệ, 
nhưng nhờ sám ¡ hối. Như vậy, cái gọi là cứu độ, là bất tư 
nghị lực, rốt cuộc chỉ là sự tự giác, sự phản tỉnh, là trực 
quan thần bí. Do đó, trong những Bản Nguyện lấy tha lực 
làm đặc chất vẫn dự liệu cái căn cứ của yếu tố tự lực, cho 
nên, cái gọi là “ngũ thể đầu địa, chí thành sám hối” chẳng 
qua là biểu lộ cái tâm khiêm nhượng, vô ngã để cho sức 
Bản Nguyện có thể hoạt động theo trực quan thần bí mà 
thôi. Hơn nữa, Bản Nguyện tha lực chỉ là thủ tục trước khi 
vào Tịnh Độ; sau khi đã vào Tịnh Độ rồi lấy đó làm đạo 
tràng tu tiến. Theo sự hướng dẫn của vị Giáo chủ của Tịnh 
Độ, sống cuộc đời hoan hỷ và hăng hái tu hành cho đến 
thành Chính Đẳng Giác mới thôi (chính mình thành Phật Di 
Đà). Như vậy, trên văn tự, chủ ý của Bản Nguyện, ít ra, đều 
lấy sự tự tu làm chủ yếu. Điểm này cũng tương tự như chủ 
trương của Viên Tử Phái thuộc Ấn Độ Giáo. 


Vào khoảng thể kỷ XII, từ Ân Độ Giáo phát sinh một 
giáo phái lấy tên là Ra Ma Nu Da (Ramanuja); phái nảy sau 
lại chia thành hai. Một là Viên Tử Phái (Viên Thuyết), hai 
là Miêu Tử Phái (Miêu Thuyết). Viên Tử Phái chủ trương 
Thần cứu độ cũng có điều kiện, như con vượn con tự nó 
phải bám lấy thân thể của mẹ nó. Vì chủ trương như thế 
cho nên phái này được mệnh danh là Điều Kiện phái. Còn 
Miêu Tử Phái thì chủ trương Thần cứu độ người cũng như 
mèo mẹ ngậm lấy cô mèo con để đưa đến nơi an toàn mà 
không cần điều kiện gì cả. Vì chủ trương như thế nên phái 
này được mệnh danh là Vô Điều Kiện Phái. Nếu đem đối 
chiếu những chủ trương trên đây với Bản Nguyện thì nhận 
xét theo lập trường của chính các kinh điển, ta thấy chủ ý 
của các Bản Nguyện, bất luận nói cách nào, cũng đều là 
chủ trương của Viên Tử Phái. 

3) Nhận Xét Theo Lập Trường Giáo Nghĩa Học 
Phật Giáo. 

Ba phương diện trên đây tuy không phải hoàn toản, 
nhưng là điểm chủ yếu để nghiên cứu ý nghĩa nội dung của 
tư tưởng Bản Nguyện. Song nêu nhận xét nó theo lập 
trường giáo nghĩa học của Phật Giáo thì vẫn còn có vải vân 
đề cần phải luận cứu. Và sau đây xin nói qua về những vấn 
đề này. 

Như đã nói trên kia, Tịnh Độ nhìn ở một phương diện 
thì nó là một nơi khoái lạc, nhưng nhìn ở phương diện khác 
thì đó là đạo tràng để tu hành. Nhưng vấn đề được đặt ra là: 
những người trong Tịnh Độ toản là những nhà tu hành 


chuyên môn (Thánh nhân) hay cũng bao gồm cả những 
người thế tục (Phàm phu)? 

Trong Phật Giáo, nói theo lập trường tu dưỡng, người 
ta được chia thành ngoại đạo và nội đạo. Trong nội đạo lại 
được chia thành tại gia (thiện nam, tín nữ) và xuất gia (Tỷ 
khưu, tỷ khưu ni) tùy theo khả năng và hoản cảnh đề hướng 
thượng. Nhưng trong Tịnh Độ Bản Nguyện vấn đề nảy nên 
phải xử lý như thế nào? Vẫn đề này nếu chiếu theo các đề 
mục Bản Nguyện thì trên tính chất, trong Tịnh Độ dĩ nhiên 
không có người ngoại đạo dị giáo, thế nhưng giữa Phàm 
phu và Thánh nhân, do thể hiện Bản Nguyện cũng như 
Tịnh Độ quan, có nhiều chỗ bất đồng. Nhìn vào lịch sử ta 
thấy điều này phát đạt rất rõ ràng. 

Khi Di Lặc giáng sinh thì nhân dân ở thế giới này đều 
là phàm phu, Di Lặc mở hội Long Hoa thuyết pháp để cứu 
độ khiến cho tất cả đều trở thành Thánh nhân. Rồi từ đây 
tiến lên bước nữa mà cầu Tịnh Độ ở phương khác là A-Sơ 
Phật độ. Tuy nhờ công đức và năng lực Bản Nguyện mà 
đến được cõi này nhưng chưa phải hoàn toản là Thánh- 
nhân mà vẫn còn lẫn cả tại gia tín chúng; và ở cõi này vẫn 
còn việc kết hôn, sinh đẻ, đàn bà rất trinh thục và sinh nở 
rất dễ dàng. Nhiệm vụ của Phật A-Sơ là phải giáo hóa cho 
họ để tất cả đều tiến đến chỗ cứu kính. Nhưng đến Tịnh Độ 
quan của Đại Phẩm Bát-Nhã hoặc của kinh A Di Đà thì 
trong Tịnh Độ không có đàn bả nữa, do đó không có đạo 
phu phụ, tất cả đều hóa sinh, tất cả đều là những người 
hành đạo Thánh nhân, tập chú vào sinh hoạt tĩnh thân. Như 
vậy ta thấy Tịnh Độ quan đã phát triển theo thứ tự này: 


Khởi sơ, trong cái gọi là Phàm phu độ, lấy việc giáo hóa 
quần chúng tiến đến Thánh đạo làm chủ ý. Thứ đến, trong 
cái gọi là Phàm, Thánh đồng cư độ thì lấy việc hóa Phàm 
thành Thánh, rồi lại khiến cho Thánh nhân hướng thượng 
làm chủ ý. Cuối cùng duy chỉ còn có Thánh nhân và lấy 
việc dẫn đạo Thánh nhân đến chỗ cứu kính làm chủ ý. Đó 
là thứ tự khai triển lịch sử, đồng thời nhận xét ở một 
phương diện khác, nếu coi Tịnh Độ là đạo tràng tu dưỡng, 
thì cái giai cấp tiễn triển của sự tu đạo trong Tịnh Độ đại 
khái cũng có thể như thê. 

Lý tưởng của Tịnh Độ là ở điểm dắt dẫn phàm phu 
hướng Thánh Đạo, mà Thánh đạo theo Phật Giáo thì có ba 
loại: Bồ-Tát Thừa (cũng kêu là Phật Thừa), Độc Giác 
Thừa, và Thanh-Văn Thừa. Bồ-Tát là những bậc Thánh lẫy 
việc tự mình thành Phật, kiến lập Tịnh Độ để cứu độ chúng 
sinh làm mục tiêu tu hành, đây cũng gọi là Phật Thừa. Độc 
Giác Thừa (hay Duyên Giác Thừa) là những vị Thánh về 
phần chứng ngô nội tại tuy cũng giống như Phật, nhưng 
không có khả năng kiến thiết Tịnh Độ. Thanh- Văn Thừa là 
những người nghe Phật thuyết pháp tu hành cầu giác ngộ 
và cuối cùng lẫy việc nhận Niết-Bàn vĩnh viễn làm mục 
tiêu. Tam Thừa tuy cùng là Thánh đạo nhưng nếu nhận xét 
về mặt tác dụng thì ít ra, trong đó cũng có giá trị giai đoạn. 
Đại Thừa Tôn (Học phái lấy Bồ-Tát làm lý tưởng) thường 
chia Bồ-Tát Thừa đứng hàng đầu, thứ đến Độc Giác Thừa, 
và cuối cùng là Thanh-Văn Thừa. Do sự phân chia này mà 
vẫn đề được nêu ra là: bản ý của Phật Giáo coi Tam Thừa 
là đạo khác biệt nhau hay sự phân chia Tam Thừa chỉ là 
tạm thời mà cuối cùng hết thảy đều quy kết về một Phật 


Thừa? Theo một ý nghĩa nào đó thì trong Đại Thừa Phật 
Giáo vấn đề phân chia đó đã thành phổ thông, và kinh 
Pháp-Hoa đã tận lực nói lên ý nghĩa Nhất Thừa chân thực. 
Do vậy mà vấn đề ở đây lại được đặt ra là: các Thánh nhân 
trong Tịnh Độ có phải là Tam Thừa của cái Nhất Thừa kia 
không? Nói cách khác, chủ ý của Bản Nguyện là hướng 
dẫn theo Tam Thừa khác biệt, hay như kinh Pháp-Hoa, lây 
việc quy kết về Nhất Phật Thừa làm mục tiêu tu hành trong 
Tịnh Độ? 

Nhận xét trên đại thể thì tư tưởng Bản Nguyện vốn 
lây tư tưởng Bồ-Tát làm trung tâm đề phát triển, cho nên về 
điểm này, chủ ý của Bản Nguyện tất nhiên là lấy việc quy 
kết tất cả về một Phật Thừa làm căn cứ. Nhưng thật ra cái 
lịch trình đạt đến kết luận này thật là quanh co, khúc chiết. 
Khởi sơ, tất cả các vị Thánh giả do Di Lặc giáo hóa trong 
cái gọi là Hội Long Hoa đều là chúng Thanh-Văn; đến kinh 
A-Sơ thì lại có Đệ-Tử-Học- Thành phẩm (Thanh-Văn Thừa) 
và Chư Bồ-Tát Học Thành phẩm, như vậy, ngoài Thanh- 
Văn ra, còn lây. việc giáo hóa các Bồ-Tát làm đối tượng đề 
phát huy đặc sắc Đại Thừa hóa. Rồi từ đó tiến đến Bát- 
Nhã-Bát-Nhã thường được coi là giáo phát thông cả Tam 
Thừa, về điểm này, hiển nhiên coi Tam Thừa là đạo khác 
biệt. Điều này đã được nói rõ trong Nguyện thứ ba trong 
Đại Phẩm Bát-Nhã “Chúng sinh trong quốc độ ta nhờ pháp 
Tam Thừa mà được giải thoát”. Song đến đây thì tư tưởng 
Nhất Thừa cũng đã dần dần ló rạng: “Nguyện trong quốc 
độ ta không có danh hiệu Nhị Thừa (Thanh-Văn, Duyên 
Giác) (Nguyện thứ 24). Như vậy, nhận xét theo điểm này, 
các vị Thánh nhân trong quốc độ tuy có Tam Thừa khác 


nhau, nhưng cuối cùng đều quy về một Phật Thừa. Nhưng 
ở một phương khác, lại cũng có những Nguyện vô số chúng 
đệ tử (Thanh Văn), điểm này, trên tống thể không khỏi 
thiếu tính chất triệt để. Điều này, đến những Bản Nguyện 
trong kinh Đại Vô Lượng Thọ thì hiển nhiên đã khai triển 
rất nhiều, tuy nhiên đứng về mặt triệt để mà nói, vẫn chưa 
đạt đến chỗ rốt ráo. 

Đứng trên lập trường đạo lý, thì như trên đã nói, cái 
cực ý của Bản Nguyện Di Đà là khiến cho hết thảy chúng 
sinh cùng được như Phật Di Đà, nhưng trên văn hiến từ 
kinh 24 Nguyện, cho đến thuyết 48 Nguyện vẫn còn có 
nhiều chỗ đề cập đến chúng Thanh-Văn. Chăng hạn 
Nguyện Thanh-Văn vô số thứ 14, Nguyện lâm chung hiện 
tiền thứ 14, v.v... đều nói lên ý ấy. Nhưng đến đây tư 
tưởng Nhị Thừa chuyên hướng Đại Thừa đã trở thành mục 
tiêu rõ rệt: kinh 36 Nguyện (bản Tống dịch) Nguyện 28 
(Đại Kinh Nguyện thường tu phạm hạnh 36) nói “nhờ nghe 
danh hiệu Di Đà cuối cùng Thanh-Văn, Duyên Giác được 
thành Vô Thượng Chính Đăng Giác (Phật Thừa)”. Song 
Bản Nguyện có ý nghĩa sâu xa nảy lại không có trong 
nguyên điển Phạm ngữ, mà trong bản dịch đời Ngụy, đời 
Đường chỉ nói đến Bồ-Tát để thay thế cho Thanh-Văn, 
Duyên Giác, chứ tuyệt nhiên không ngụ ý nghĩa, chuyên 
hướng Đại Thừa. Nhận xét theo điểm nảy, ta thấy trong 
Bản Nguyện DI Đà đã không có được cái phong thái của 
kinh Pháp-Hoa đem Tam Thừa quy kết về Phật Thừa. Mãi 
sau, đến kinh Văn Thù Sư Lợi Phật Độ Nghiêm Tịnh mới 
có găng bổ cứu chỗ thiếu triệt để này bằng Bản Nguyện 
“Nguyện trong quốc độ ta không có danh hiệu Thanh-Văn, 


Duyên Giác tất cả thuần là Bồ-Tát, diệt trừ sân hận, tịnh tu 
phạm hạnh trong khắp cõi Phật”. 

Tóm lại, nêu coi Tịnh Độ là một giáo đoàn (Tăng Già) 
theo nghĩa rộng, thì khởi sơ nó là một đoàn thê gôm cả tại 
gia và xuất gia (phảm, Thánh câu hội). Tiếp đó, dần dần nó 
có vẻ như đã biến thành một đoàn thê chỉ gồm toàn những 
người chuyên môn tu hành Thánh đạo (Thánh chúng hội), 
rồi cuỗi cùng, trong hàng ngũ những người chuyên môn tu 
Thánh đạo đó, tuy chia ra ba loại nhưng lại coi Bồ-Tát 
Thừa là tối cao, đó là những giai đoạn thứ tự khai triển của 
tư tưởng Bản Nguyện, và đó cũng là ý nghĩa đạo trình tiễn 
triển của sự tu hành trong Tịnh Độ. Nhưng cái giai đoạn 
quy kết cả Tam Thừa về Nhất Thừa không khỏi có tính 
cách chậm chạp. Tịnh Độ tuy được coi như đạo tràng tu 
nghiệp. Nhưng ở một khía cạnh khác, nó cũng có tư chất 
của một Lạc Độ, bởi thế đứng trên lập trường Lạc Độ mà 
nói thì Thanh-Văn, Duyên Giác cũng có sự tự thụ dụng 
Pháp lạc. Song, theo cực ý của Đại Thừa nếu không thừa 
nhận ý nghĩa “trên cầu đạo Bồ Đề, dưới hóa độ chúng sinh” 
thì sự tu hành trong Tịnh Độ không thể đi đến chỗ kết thúc 
được. Mà “trên cầu đạo Bồ Đề, dưới hóa độ chúng sinh” vì 
là mục tiêu tu hành của Bồ-Tát nên điểm then chốt của Bản 
Nguyện là muốn khiến cho hết thảy chúng sinh trong đạo 
tràng Tịnh Độ trở thành Bồ-Tát hết. Nhìn vào điểm này, ta 
thấy Tịnh Độ luận của Thế Thân chủ trương khởi sơ trong 
Tịnh Độ không có những người Nhị Thừa mà duy chỉ có 
Bồ-Tát: đến đây, tư tưởng Đại Thừa đã tiến thêm một bậc 
nữa. 


Lấy Tịnh Độ làm Lạc độ, đồng thời lại coi đó là đạo 
tràng tu hành, đó là đặc trường của Tịnh Độ quan Phật 
Giáo, không những thế mà còn muốn biến nó thành đạo 
tràng tu hành của Bồ-Tát đạo. Về điểm này trên văn hiến 
tuy chưa được biểu hiện rõ ràng, nhưng suy cứu đến tỉnh 
thần thì ít ra là chủ ý của Bản Nguyện từ Đại Phẩm trở về 
sau. Cho nên vấn đề được nêu ra ở đây là: trong Tịnh Độ, 
phương pháp hoàn thành thệ nguyện “hạ hóa chúng sinh” 
như thế nảo? Vấn đề này, điểm thứ nhất cần phải khảo sát 
là: trong Tịnh Độ cũng có những người tiên tiến và hậu 
tiến, bởi thế, người tiên tiễn lấy vị Giáo Chủ Tịnh Độ làm 
căn bản, có nghĩa vụ giúp đỡ và dạy dỗ những người hậu 
tiến. Do đó mà cái trách nhiệm “hạ hóa chúng sinh” trong 
Tịnh Độ được hoàn thành. Trong Nguyện Thuyết Nhất 
Thiết Trí (Đại kinh Nguyện 25, Nguyên điển Phạm ngữ 
Nguyện 23) nói các Bồ-Tát trong Tịnh Độ có năng lực 
thuyết pháp cũng tương đương như một vị Nhất Thiết Trí 
(Phật Thừa) cũng chính là muốn nói lên sự cần thiết hoàn 
thành trách nhiệm “hạ hóa chúng sinh” đó. Nhưng nếu chỉ 
có thế thôi thì chưa phải là “hạ hóa chúng sinh” một cách 
toàn bộ, bởi lẽ cái tổng nguyện của Bồ-Tát là cứu độ vô 
biên chúng sinh mà nếu chỉ giáo hóa ở cõi Tịnh Độ là nơi 
không có ngả ác thì mục đích của đại nguyện đó không thể 
đạt được. Do đó mà điểm thứ hai cần phải khảo sát là: từ 
Tịnh Độ trở lại uế độ để hoàn thành đại nguyện, nói theo 
thuật ngữ là “hoàn tướng hồi tướng”. Tuy điều này là kết 
luận tất nhiên phải có, nhưng như đã nói ở trên, lịch trình 
đạt đến quy kết đó đã trải qua nhiều giai đoạn khai triển của 
tư tưởng. Chiếu theo văn hiến thì trong Bản Nguyện A-Sơ, 


Bản Nguyện Đại Phẩm đều chưa có kết luận đó, chỉ đến 
Bản Nguyện Đại Kinh nó mới được biểu hiện mà thôi. Đó 
tức là Nguyện “Tất chí bổ xứ” thứ 22 (nguyên điển Phạm 
ngữ 20) và Nguyện “quyến thuộc trường thọ” thứ 1S 
(nguyên điển Phạm ngữ nguyện 14). Tất chí bổ xứ là thệ 
nguyện sinh ở Cực Lạc Tịnh Độ cho đến khi nào đạt được 
quả vị Phật thế nhưng đến kinh 36 Nguyện trở về sau thì 
câu trên đây đã được thêm thắt ít nhiều. Đó là: “thông đạt 
tất cả nghĩa lý thế gian, điều phục tất cả thế gian, đưa tất cả 
thế gian đến Niễt-Bàn, tu hạnh Bồ-Tát tại hết thảy thế gian, 
phụng sự hằng sa chư Phật, an lập vô SỐ chúng sinh ở ngôi 
tối thượng giác, rồi sau đó tự mình mới tiến đến ngôi tối 
thượng giác”. Nhất là sự phát tâm tế độ hết thảy chúng sinh 
đến cùng tận mới thôi, không bao giờ đình chỉ hoạt động 
“thượng cầu Bồ Đề, hạ hóa chúng sinh”. Các Bồ-Tát lập 
thệ nguyện như thế tại Tịnh Độ không phải vì ngôi vị Bồ 
Xứ mà là trở lại hạnh nguyện vĩnh viễn tế độ chúng sinh 
(hạnh Phổ Hiền). Rồi như Nguyên thủy Quyến thuộc 
trường thọ là Nguyện tất cả những người sinh ở Cực Lạc 
đều được thọ mệnh vô lượng cũng lại là Nguyện, vì tế độ 
hết thảy chúng sinh mà Bồ-Tát trở lại uễ độ. Căn cứ theo sự 
chú giải trên đây, ta thấy “hoàn tướng hồi tướng”, nghĩa là 
từ Tịnh Độ trở lại uếễ độ là tình hình đặc thù chứ tuyệt 
không phải là nghĩa vụ nhất ban. Tình hình đó tuy là lệ 
ngoại nhưng có thể nói nó là một bước tiến lớn của tư 
tưởng Bản Nguyện, và chân tinh thần của đạo Bồ-Tát cũng 
dần dần được phát huy bởi Tịnh Độ Bản Nguyện. Từ đây 
tiễn lên bước nữa, đem lệ ngoại biến thành bản tắc là bốn 
pháp tinh tiến trong thuyết Bản Nguyện của kinh Bi Hoa. 


Căn cứ theo kinh Bi Hoa, Bản Nguyện có bốn pháp giải đãi 
và bốn pháp tỉnh tiến. Bốn pháp giải đãi là: 

1) Nguyện ở thế giới thanh tịnh, không ở thế giới bất 
tịnh. 

2) Nguyện chỉ tế độ những người thiện, không tế độ 
kẻ ác. 

3) Nguyện chỉ thành Phật, không nói Pháp Thanh- 
Văn, Duyên Giác (không nỗ lực chuyển hướng Đại Thừa). 

4) Nguyện sau khi thành Phật chỉ hưởng Vô Lượng 
Thọ, không nguyện xả thọ. 

Kinh Bi Hoa đả phá loại người phát Bản Nguyện này, 
cho rằng tuy họ là Bồ-Tát (Bodhisa-ttva-người cầu đạo giác 
ngộ), nhưng không phải là Ma Ha Tát (Mahasattva-người 
lớn). Bốn pháp tinh tiến là: 

1) Nguyện ở thế giới bất tịnh. 

2) Nguyện ở giữa các kẻ ác mà kiến lập Phật Pháp. 

3) Sau khi thành Phật nói pháp Tam Thừa (nỗ lực 
chuyên hướng Đại Thừa). 

4) Nguyện thọ mệnh ở Tịnh Độ không dài không 
ngăn. 

Đó là Bản Nguyện lấy hạnh Phố Hiền làm lý tưởng, 
nghĩa là không màng sự hưởng lạc, mà thể nguyên hoàn 
thành sự nghiệp cứu độ vô biên chúng sinh, và lẫy điều 
kiện đó làm lý tưởng. Kinh B1 Hoa tán dương hạng người 
phát Bản Nguyện như thế và cho đó mới thực là Bồ-Tát, là 
Ma-Ha-Tát (kinh Bi Hoa quyền §, Đại Tạng ba, trang 218). 
Theo một ý nghĩa nào đó mà nói thì đây tuy có vẻ phản 


kháng tư tưởng cực lạc, nhưng thực thì nó muốn suy tiến và 
phát huy tinh thần đó. Điều này cứ xem trong kinh Bi Hoa 
lúc đầu thâu nhập các Bản Nguyện Di Đà, A-Sơ và các Bản 
Nguyện khác cũng đủ rõ. Tịnh Độ luận của Thế Thân lại 
đem nó thích ứng với Bản Nguyện Di Đà, lẫy môn thứ năm 
trong Năm môn thảnh tựu làm xuất môn, lấy việc tế độ hết 
thảy chúng sinh mà trở lại khổ giới làm bản hoải vãng sinh 
do đó mới lập ra hai thuyết Vãng tướng (phương diện tự 
thụ dụng) và Hoàn tướng (phương diện tha thụ dụng), mà 
sự thừa nhận Hoản tướng nhiều ý nghĩa hơn Vãng tướng là 
nỗ lực bố cứu của các nhà Tịnh Độ Giáo Trung Hoa và 
Nhật Bản. 

Đến đây vẫn đề được nêu lên là, sự tiến bộ của tư 
tưởng Bản Nguyện đã là việc từ Tịnh Độ trở lại khổ giới để 
giáo hóa chúng sinh thì cái cõi Tịnh Độ kia tất kính cũng 
vẫn là một loại luân hồi giới? Bởi lẽ, vãng sinh để trở lại thì 
ngoài con đường sinh tử ra không còn có cách nào khác. 
Song nếu đứng ở một khía cạnh khác mà nhận xét thì trong 
Tịnh Độ Bản Nguyện còn có nguyện “Tất chí Niết-Bàn” 
(Đại Phẩm Nguyện 7, Đại Kinh Nguyện lÏ), có nguyện 
“Bất Thoái chuyển” (Đại Kinh Nguyện 47). Do những cách 
nhận xét khác nhau, cho nên cũng có quan niệm cho việc 
vãng sinh Tịnh Độ như trực tiếp đến Niết-Bản. Nhưng thực 
ra, vẫn đề này, trong giáo nghĩa học Phật Giáo rất phiền 
phức. Bởi thế giữa các nhà chuyên môn từ xưa đã có nhiều 
thuyết khác nhau, nhưng ở đây tôi sẽ không bàn đến những 
thuyết đó. 


Nếu khảo sát về phương diện lịch sử thì giữa tư tưởng 
vãng sinh Tịnh Độ và tư tưởng sinh thiên có liên quan rất 
mật thiết, đó là sự thật không thể phủ nhận. Do đó, nếu lại 
đứng trên lập trường lấy tịch tĩnh giải thoát làm lý tưởng 
mà nói thì bất luận giải thích cách nào đi nữa, sự sinh hoạt 
ở Tịnh Độ là lý tưởng thứ nhì, cuối cùng nếu không nhập 
Niết-Bàn thì không thể kết thúc được. Bản Nguyện Di Đà, 
như đã nói ở trên, có Nguyện “Tất chí diệt độ” (tất định 
nhập Niết- Bàn) chính là vì lý do đó. Lại tiến một bước nữa 
mà nhận xét, về phần Nguyện-Chủ tuy là bản thân đức Phật 
kiến thiết Tịnh Độ nhưng sau cuôi cùng cũng vẫn nhập 
Niết-Bàn tịch tĩnh: điều này đã được nói đến trong tất cả 
kinh văn của Đại Thừa. Bất luận căn cứ vào bộ kinh nào, 
Di Lặc A-Sơ, Pháp-Hoa, các đức Phật kiến thiết Tịnh Độ, 
sau khi giáo hóa rôi, truyền trao cho người kế vị và cuối 

cùng nhập Niết-Bản. Còn về A Di Đà, nếu căn cứ vào ba 
bộ kinh, thì tuy không có việc đó, thế nhưng đến kinh Quan 
Âm Thụ Ký vẫn nói Di Đà nhập Niết-Bản, lấy Quan Âm 
làm người kế vị của Ngài. Như vậy, không có một trường 
hợp ngoại lệ nào. Theo ý nghĩa này, nếu so sánh cảnh giới 
Tịnh Độ với giáo lý Tiểu Thừa thì Tịnh Độ cũng tương 
đương như quả Bắt Hoàn thứ ba trong Tứ Quả. Theo một ý 
nghĩa nào đó ta cũng có thê nói tư tưởng quả Bất Hoàn thứ 
ba đã được thông tục hóa và tích cực hóa. Bởi vậy, nêu 
phân chia Niết-Bàn và luân hồi hiển nhiên đối lập nhau, thì 
có thể nói Tịnh Độ thuộc về luân hồi giới. Đứng trên lập 
trường lây Niết-Bàn không tịch làm lý tưởng tối cao mà nói 
thì Cực Lạc thế giới, A-Sơ Phật độ tuy là những quốc độ đã 
tiến bộ nhưng chưa phải là những cõi cứu kính. Song đây 


chỉ là sự giải thích đại khái mà thôi chứ chưa hắn đã phù 
hợp với tinh thần tư tưởng Bản Nguyện hoặc tư tưởng Tịnh 
Độ. Do đó, ở đây cần lại phải thuyết minh lập trường căn 
bản của Đại Thừa. Nhưng nếu nói một cách tường tận thì 
rất phiền phức nên chỉ đề cập đến điểm chủ yếu mà thôi. 

Tiêu ngữ cộng thông cho tất cả Đại Thừa là bốn chữ 
“Chân-Không Diệu-Hữu”. Tức là lây “Ngã-chấp, ngã-dục 
làm cơ sở để đả phá tự nhiên-thái là Chân-Không, rồi có 
lúc lại khai thác một cảnh giới tự do mới là Diệu-Hữu. Và 
hai phương diện này hoàn toàn lây thể nghiệm làm nền tảng 
mà thành lập. Tất cả giáo lý Đại Thừa rốt ráo không ngoài 
quan hệ Chân-Không Diệu-Hữu, còn nếu có sự bất đồng thì 
đó chẳng qua là bất đồng về mặt biểu tượng mà thôi. Tư 
tưởng Bản Nguyện là tư tưởng Tịnh Độ cũng lấy đó làm 
bối cảnh, từ Chân-Không dân dần tiến đến phương diện 
Diệu-Hữu đặc biệt dùng sắc thái đạo đức, văn hóa và nghệ 
thuật để biểu hiện. Tư tưởng Tịnh Độ tuy có điểm bị ảnh 
hưởntg thần thoại của phái Hữu Thần đương thời, nhưng 
chung cục vẫn kết hợp với tinh thần Phật Giáo là nhờ ở 
điểm này. 

Do đó, bây giờ đem kết hợp với vẫn đề luân hồi với 
Niết-Bàn mà khảo sát thì cảnh giới Chân-Không đả phá tất 
cả những cái cá biệt; trong cảnh giới đó không có mê, 
không có tình chấp, lấy đó làm cơ sở thì nghiệp và nghiệp 
tập cũng không có; đứng trên lập trường tự nội chứng mà 
nói thì hoàn toàn lây luân hồi làm đương thê của giải thoát. 
Đó tức là tịch diệt Niết-Bàn và Nguyên thủy Phật Giáo hay 
Tiểu Thừa Phật Giáo lấy đấy làm cùng cực. Mà Đại Thừa 


cũng lấy đó làm thông quy. Nhưng đặc chất của Đại Thừa 
là không thỏa mãn với sự kết thúc đó, mà trái lại muốn ở 
trong cái không đó kiến thiết một thế giới cao hơn. Theo 
lập trường của Nguyện-chủ là Phật, đồng thời với Tịnh Độ 
muốn thông qua thế giới đó để tiến đến không thê cho các 
vị tu hành trong Tịnh Độ là các Bồ-Tát thực hành ý nghĩa 
Tịnh Độ. Điều này có ý nghĩa là: Tịnh Độ, nhận xét về 
phương diện Phật, có thể nói là từ giai đoạn “không” trở 
xuống “hữu”, còn xét về phương diện Bô-Tát thì có thể nói 
là từ giai đoạn “hữu” tiễn lên “không”. Như Nguyện Vô 
Lượng quang, Vô Ï ng Thọ chính đã xuất phát từ lập 
trường trên; còn như Nguyện Tắt Chí diệt độ chính đã xuất 
phát từ lập trường dưới. Ý nghĩa Tịnh Độ xuất phát từ lập 
trường chỉ đương hai nghĩa trên đây chính là nghĩa “không 
mà có, có mà không”. Nếu giải thích theo cách khác thì ta 
có thể nói là thống nhất không, hữu về một hạnh là hạnh 
Phố Hiền. Do đó, ở đây tuy không có nghiệp và luân hồi 
nhưng có thể nói có nghiệp vô tác và luân hồi thì cũng 
không nên có hạnh Phổ Hiền. Cái gọi là “Bản Nguyện 
nghiệp lực” rốt ráo cũng không ngoài ý nghĩa đó. Duy có 
điểm bất đồng với trước kia là: trước kia thích ứng với tự 
nhiên thái ngã chấp, ngã dục, bị cái quy tắc tất nhiên của 
nghiệp và luân hồi chi phối, không có tự do, còn đến đây 
thì nghiệp và luân hồi chi phối, không có tự do, còn đến 
đây thì nghiệp và luân hồi tất cả đều do phạm vi tự chủ, tự 
do mà có. Nói cách khác, nghiệp, luân hồi tất cả đều do 
hoạt động tự phát để hoàn thành sự nghiệp “ thượng cầu Bồ 
Đề, hạ hóa chúng sinh”. Tựu trung, tuy là sinh tử luân hồi 
nhưng không phải do nghiệp định mà là tự chủ để thê hiện 


` 


lời thê “chúng sinh vô biên thệ nguyện độ”. Theo một ý 
nghĩa nào đó mà nói thì sự luân hồi như vậy đã biến thành 
“Du Hý Tam Muội” của Bồ-Tát. Mà cái lý do căn bản 
trong Phật Giáo thường gọi là luân hồi là giải thoát tất kính 
là trừ khử sự sinh hoạt tha chủ, rồi trong cảnh giới giải 
phóng đó kiến lập sinh hoạt tự chủ. Và hoạt động luân hồi 
tự phát đó ngược lại cũng có thể nói là Niết-Bàn hoàn toàn 
tịch diệt mà chính là Bất Trụ Niết-Bàn. Tuy ở trong sinh tử 
nhưng không bị sinh tử chi phối, tuy ở trong cảnh giới giải 
thoát, an ấn nhưng không ham đắm Tam Muội tự thụ dụng, 
trước sau không bao giờ bỏ hoạt động cứu độ chúng sinh: 
đó là Bất Trụ Niết-Bản, và Pháp Tướng Tôn cho đó là một 
trong bốn loại Niết-Bàn. Trong Bản Nguyện, thuật ngữ này 
tuy không được nói đến, nhưng vì Tịnh Độ đặt nặng vẫn đề 
hoản tướng, coi việc cứu độ chúng sinh làm nhiệm vụ và 
sinh hoạt Tịnh Độ, cho nên cũng có thể đoán định hoạt 
động ấy là Bất Trụ Niết-Bàn. 


“Éuuơng tho sáu; 
TỊNH ĐỘ QUAN NIỆM, TỊNH ĐỘ THỰC 
TẠI VÀ SINH THÀNH 


“Gi tue nhất: 
THIÊN ĐỊNH VÀ TỊNH ĐỘ 


Lập trường căn bản của Phật Giáo Nguyên thủy, là do 
nơi tâm ta mà giải quyết tất cả mọi vấn đề. Giá trị thế giới 
cũng được quy định bởi trạng thái do tâm chủ trì: mê ngộ, 
hạnh phúc, khổ đau, ma quỷ, Phật Thánh: tất cả đều do nơi 
tâm. Đối với ý nghĩa này, lập trường của Phật Giáo Nguyên 
thủy tuy không thể nói là triết học Quan niệm-luận, nhưng 
ít ra là thực tiễn Duy tâm luận. Chúng ta có thể gọi là Do- 
tâm-luận hay cũng có thể gọi là Luân lý duy tâm luận. 
Nhưng bất luận mệnh danh như thế nào đi nữa, Phật Giáo 
lúc khởi thủy rõ ràng là lây khuynh hướng Quan niệm luận 
làm đặc sắc, đó là điều ta cân ghi nhận nêu ta muốn hiểu rõ 
Phật Giáo. Song, điều ta cần lưu ý ở đây là: Phật Giáo tuy 
cho tâm là căn bản của hết thảy sự vật, nhưng quyết không 
phải hoàn toàn đóng khung tắt cả trong chủ quan, phủ định 
hết thảy đối tượng của tâm ở ngoại giới. Đứng trên lập 
trường nhận thức mà xét thì tâm, trong sự phát hiện, phải 


đủ cả phần chủ quan và khách quan. Về điều kiện khách 
quan đó, ít ra cũng phải dự liệu một thứ ngoại giới theo ý 
nghĩa đối tượng. Đương nhiên cái đối tượng đó không hắn 
cần phải là thực tại khách quan mà cũng có thể là quan 
niệm hoặc ảnh tượng được cầu tạo trong nội tâm. Phật Giáo 
tuy trước sau vẫn đặt trọng ở nội tâm, nhưng về điều kiện 
phát động của tâm thì ít ra ở thời đại Nguyên thủy Phật 
Giáo cũng đã thừa nhận sự tôn tại khách quan ngoài tâm. 
Và ngoài trường hợp nhận thức phổ thông ra, Phật Giáo 
còn khoáng trương cái đối tượng của Thiền định tư niệm, 
khuynh hướng cho đối tượng của tư niệm ây một thực tại 
tính. Mà Thiền-định Tam Muội lại chiếm địa vị trung tâm 
trong tu hành quan của Phật Giáo nên cái đối tượng tự niệm 
Ít ra cũng trở thành mục tiêu sinh hoạt tính thần, và dưới 
nhiều hình thái đã hình thành chủng tử của thế giới quan 
Phật Giáo, từ Phật Giáo Nguyên thủy đến Đại Thừa, đều 
này đã trở thành đặc chất nhất quán của Phật Giáo. 

Phật Giáo tuy lấy tâm hay quan niệm làm điểm xuất 
phát nhưng dần dần đã thừa nhận có thực tại khách quan. 
Do đó, vẫn đề được nêu lên ở đây là: Như-lai và Tịnh Độ 
nên được coi là sự tồn tại trong quan niệm hay đó là thực 
tại khách quan? 

Tưởng không cần nói ai cũng biết rằng đặc chất của 
giáo lý Đại Thừa lúc đầu, theo lập trường Đệ Nhất Nghĩa 
Đề, ít ra đã chủ trương thuyết “không”, nghĩa là hết thảy 
không ngoài sự biến hiện của tâm, mà ngay chính cái tâm 
cũng không còn tồn tại tính: đó là lập trường của Phật Giáo 
Đại Thừa lấy Bát-Nhã làm trung tâm. Song, đồng thời, Đại 


Thừa giáo, để phương tiện đạt đến không quán thực tiễn đó, 
đã thành lập nhiều loại Tam Muội mà trong đó sự thanh 
tịnh hóa, tâm về mặt biểu tượng, là Tam Muội có một nội 
dung tích cực. Đặc biệt một điểm rõ rệt là nhờ tư niệm các 
đức Như-lai và các cõi Tịnh Độ của Ngài mà tâm được vui 
mừng, diệt bỏ được phiền não, rồi dần dần tiễn sâu vào 
không quán tự thân để tạo thành cái gọi là “Bát chu Tam 
Muội Phật hiện tiền định” hay là “Quán Phật Tam Muội”. 
Trong Đại Thừa, đứng trên lập trường Thiền Định, có thể 
nói đã theo Phật hiện tiền Tam Muội hoặc Quá-Phật- Tam 
Muội này mà lập nên các thuyết về Phật-Đà. Mà điểm hữu 
hiệu nhất là tự niệm Phật A-Di-Đà và Tịnh Độ của Ngài là 
thế giới Cực Lạc, hay nói theo một ý nghĩa khác là quán Vô 
Lượng Thọ, đại khái là đại biểu cho Quán Phật Tam Muội. 
Cho nên, trong Đại Thừa lúc đầu, cái điều kiện tất nhiên để 
quán chư Phật là nhập Thiền Định, nói cách khác nếu xa lìa 
Thiền quán thì không thể thấy được Phật. Điều đó đã được 
nói rõ trong Bát-Nhã, Pháp-Hoa và nhất là trong kinh Quán 
Phật Tam Muội, kinh Bát Chu Tam Muội (kinh Chư Phật 
Hiện Tiền Tam Muội), và kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật 
A Di Đà và thế giới Cực Lạc của Ngài lúc đầu cũng đã do 
đối tượng của Thiền quán mà được thành lập. Bởi thế, cái 
gọi là Như-lai (DI Đà) và Tịnh Độ (Cực Lạc) bản lai là sự 
tồn tại trong quan niệm, đây là một sự thật hiển nhiên trong 
giáo lý của Phật Giáo. 

Song, ở đây ta cần lưu ý: lúc đầu Như-lai hay Tịnh Độ 
điều chỉ là vì phương tiện hoặc đối tượng của Thiền quán 
mà được thành lập, thế dần dần nó đã đạt đến một ý nghĩa 
và biểu tượng độc lập khách quan. Chủ nghĩa quan niệm 


tuy đã tiễn đến cái gọi là “tự thân tức Di Đà, duy tâm tức 
Tịnh Độ”, nhưng về phương diện thông tục hóa thì Như- 
Lai và Tịnh Độ đã xa lìa Thiền quán mà tự thân ở vào một 
phương sở nhất định, rồi do lòng từ bi và năng lực trí tuệ 
mà tiếp dẫn và cứu độ những chúng sinh biết tư niệm đến. 
Do đó, đến đây, sự chỉ phương lập hướng không còn là một 
quyền nghi phương tiện nữa mà đã trở thành một chân lý 
như thực. Đúng như Phật Giáo Nguyên thủy-thời đại Tiểu 
Thừa giáo, do tâm thái Thiền mà rồi Dục, Sắc, Vô Sắc 
chung cùng đã tiến đến thế giới khách quan. Và cái tư 
tưởng dùng Thiền quán để đạt đến quả Bất Hoàn (sinh lên 
Thiên giới và ở đó nhập Niết-Bàn) của thời đại Nguyên 
thủy Phật Giáo đã được ứng dụng và biến thành tư tưởng 
niệm Phật Di Đà cầu vãng sinh Cực Lạc và ở vào ngôi vị 
Bắt Thoái Chuyên (tương đương với quả Bất Hoàn). Không 
bao lâu Cực Lạc được giải thích là một cảnh giới đứng sau 
Niết-Bàn: đó là lập trường của kinh Đại Vô Lượng Thọ. 
Tịnh Độ giáo trong Phật Giáo thật đã khai triển như 
trên chứ không phải lấy Di Đà hay Tịnh Độ làm lý niệm mà 
là do tín ngưỡng cụ thể có thê thấy được thật sự, chính đó 
là cái đặc trưng của Tịnh Độ giáo. Nhất là Tịnh Độ giáo tại 
Trung Quốc và Nhật Bản đã ly khai ý nghĩa và hứng vị 
Thiền quán, chiếu theo văn tự mà nhận xét thì việc nhờ ở 
sự dẫn dụ của Phật Di Đà ở thế giới Cực Lạc bên phương 
Tây mà được vãng sinh đã trở thành tín ngưỡng đệ nhất 
nghĩa. Nói theo lập trường nảy thì tuy Tịnh Độ giáo có đủ ý 
nghĩa quan niệm dự liệu bên trong, nhưng về mặt biêu diện 
thì thuyết chỉ phương lập hướng của Thiện Đạo Đại sư ít ra 
cũng đại biểu cho chủ ý của Tịnh Độ giáo, nếu cho nó chỉ 


tồn tại trong quan niệm thì nói theo một ý nghĩa nào đó, 
hăn là đã đi ngược lại với Thánh Đạo Môn. 


“giết te ha¿: 
ĐIÊM LỢI. HẠI CỦA THUYẾT QUAN NIỆM VÀ 
THUYÉẾT THỰC TẠI 


Bây giờ, lấy vấn đề Kim Tử (cho răng Như-Lai và 
Tịnh Độ là sự tồn tại quan niệm) làm trung tâm để thảo 
luận vấn đề Tịnh Độ quan niệm và Tịnh Độ thực tại, thì 
đứng trên lập trường giáo lý sử mà nhận xét, bất luận vấn 
đề nào cũng có lý do tương đương của nó. Sự bất đồng chủ 
yếu trong vân đề này là: căn cứ vào điểm xuất phát là quan 
niệm Thiền mà nhận xét hay căn cứ vào kết quả của sự biểu 
tượng hóa của Thiền mà nhận xét? Nếu đứng trên lập 
trường chân tông truyền thống Tịnh Độ mà nói thì thuyết 
của Kim Tử hơi tiền tiến thái quá, đó là điều công còn hồ 
nghi gì nữa. Song cái nhận xét đó dù có phù hợp với chân ý 
của Phật Giáo cũng như có thỏa mãn được nhu cầu lý tính 
của chúng ta không? Vì phương diện biểu tượng tuy có, 
nhưng cái lập trường nhất quán của Phật Giáo thông cả 
Tiểu Thừa và Đại Thừa là tất cả đều do nơi tâm, hơn nữa, 
cái căn cứ chung cùng của tôn giáo là phải tìm nơi tỉnh 
thần: đó là phương pháp bất biến từ ngàn xưa. Như vậy 
trong thuyết Quan niệm của Kim Tử, đứng về mặt truyền 
thống mà nói, có nhiều điểm hợp lý. Đối lại với vấn đề này 
là lý tưởng tôn giáo tìm ở ngoài tâm, theo thuyết truyền 
thống Chỉ phương lập hướng mà tiến hành, tín niệm Phật A 
Di Đà trong thế giới Cực Lạc ở phương Tây, cầu sự tiếp 
dẫn để mong được an tâm lập mệnh. 


Như vậy, nếu có thê nói có điểm lợi, hại trong vẫn đề 
quan niệm và thực tại thì đó là do có chỉ dương thống hợp 
được hai phương diện này để tìm ra con đường chung mà 
tiến hành Tịnh Độ Giáo hay không. Duy có điều đáng tiếc 
là vấn đề này đã phát sinh nhiều nghị luận mà trong đó 
không có một người nào đã có thể thử đưa ra phương pháp 
điều hòa hai thuyết trên đây. Đa Điền Đinh không cho 
thuyết quan niệm của Kim Tử là quan niệm cá nhân của 
chúng ta mà lại cho nó là quan niệm của đức Thích Tôn rồi 
đưa ra ý kiến tu chính. Song khốn nỗi cái ý kiến tu chính đó 
lại không có được thỏa đáng tính lịch sử. Sự thống hợp 
chân chính là phải lẫy lịch sử làm bối cảnh, biện minh đặc 
chất của giáo lý, rồi phải khảo lự điểm lợi, hại của yêu cầu 
mới có thể thí nghiệm được, bằng không thì đó chẳng qua 
là sự độc đoán mà thôi. 


“Gấu to ha 
THUYÉT SINH THÀNH THÓNG HỢP HAI 
THUYÉT TRÊỀN 


Trong khi tổng hợp Quan niệm Tịnh Độ và Thực tại 
Tịnh Độ, đồng thời để cho phù hợp với mục đích của nó, 
đối với cuộc vận động xã hội của Phật Giáo, cần phải đề 
xuất một nguyên lý chỉ đạo. Đó là vấn đề coi Như-Lai và 
Tịnh Độ là mục tiêu lý tưởng có thể thực hiện ở tương lai. 
Nói cách khác, Như-Lai và Tịnh Độ tuy được coi như là 
quan niệm chủ quan, nhưng điều đó quyết không phải chỉ 
thuộc về không tưởng, mà do ý chí của ta, nó có thê được 
coi là một đồ án thực hiện được và sáng tạo được. Điều này 
căn cứ vào cái gọi là “Nghiệp Luận Tổng Hợp pháp” của 
Phật Giáo. Nghĩa là, nó được xây dựng trên thuyết Do 
Nghiệp (ý chí, hành vị, tập khí) mà hình thành cái lý pháp 
của chính mình và thế giới trong tương lai, một đồ án lý 
tưởng giới dự định có thể thực hiện được. Nhận xét này 
phù hợp với tinh thần kiến thiết Cực Lạc thế giới của Phật 
Di Đà. Nói theo kinh Đại Vô Lượng Thọ thì Phật A Di Đà, 
trong thời kỳ còn là Bồ- Tát, đã tham quan vô số Tịnh Độ, 
trải qua nhiều kiếp cô găng, nhờ cái gọi là Bản Nguyện 
Nghiệp-lực, cuối cùng đã kiến thiết nên thế giới Cực Lạc. 
Tham-quan các Tịnh Độ chính là để cấu thành đồ án, nhiều 
kiếp tu hành và cuối cùng do nghiệp lực mà sáng tạo và 
thực hiện được. Nghĩa là, Phật Di Đà do đồ án mà sáng tạo 
Cực Lạc, còn chúng ta lại lấy Cực Lạc làm đồ án rồi nhờ 


vào nỗ lực của ý chí chúng ta mà trù hoạch việc thực hiện 
thế giới lý tưởng: đó là ý nghĩa quan niệm Như-Lai và Tịnh 
Độ. Duy Tịnh Độ của Phật Di Đà do Bản Nguyện nghiệp 
lực mà có, tuy đã được hoàn thành rỒi, nhưng nói theo lập 
trường của chúng ta, thì nó là cảnh giới sẽ được thực hiện 
trong tương lai. Đó là ý nghĩa Tịnh Độ đã phát xuất từ lập 
trường này. Trong kinh Pháp-Hoa và Bát-Nhã đều nói các 
Bồ-Tát do Bản Nguyện và nỗ lực, tương lai sẽ được thành 
Phật và kiến thiết Tịnh Độ riêng của mình. Mà Bản Nguyện 
nghiệp lực. Tóm lại không ngoài nghĩa ý chí phát động hợp 
lý, do ý chí phát động hợp lý mà thế giới lý tưởng dần dần 
được sáng tạo và thực hiện: đó là căn cứ lý luận của việc 
kiến thiết Tịnh Độ. Do đó, nếu xuất phát từ lập trường nảy, 
việc kiến thiết Tịnh Độ, tuy cũng biến thành Bản Nguyện 
tự lực, nhưng thích ứng nó với lòng khao khát thực hiện 
Như-Lai hay Tịnh Độ (gọi là Bồ Đề Tâm hay Phật Tính) thì 
quên mắt nỗ lực tự kỷ, quên sự khổ nhọc của chính mình 
mà lại hoài bảo tha lực giúp đỡ, do đấy mà đã không còn là 
tự lực mà thuần nhiên đã biến thành Bản Nguyện tha lực. 
Cái mô phạm để hoàn thành Như-Lai và Tịnh Độ tối cao 
cũng có thể được coi là tín ngưỡng. Di Đà và Cực Lạc đã 
biến thành chủ nghĩa tha lực chính cũng không ngoài cái 
kết quả cực độ đó. Song mà lý tưởng thì bất luận ở đây 
cũng đều là lý tưởng; chân ý của Tịnh Độ vãng sinh là ở 
như tự mình thành A Di Đà, tự mình cấu tạo thế giới Cực 
Lạc, đến đây thì quan niệm và thực tại đã không nhất trí: đó 
là điểm ta không thể quên. 

Tóm lại, sự liên lạc giữa quan niệm và thực tại là quá 
trình sáng tạo của ý chí và căn cứ vào đó mà được đổi 


thành cái gọi là Tịnh Độ Sinh Thành. Mà quan điểm này, 
trừ kinh Đại Vô Lượng Thọ ra, còn nêu nhận xét theo lập 
trường của nhất ban luận thì, trên giáo lý sử của Phật Giáo, 
nó là Tịnh Độ quan có một địa vị trọng yếu. Duy có điều 
bất hạnh là cho tới nay ý nghĩa của Tịnh Độ quan đó vẫn 
chưa được thể hiện. Phật Giáo đồ ngày nay tuy đã khởi 
xướng nhiều hoạt động xã hội, nhưng vì quá khổ tâm về lý 
tưởng nên đã quên đi ý nghĩa thiên cận của Tịnh Độ quan 
đó, nghĩa là họ đã quên đi vấn đề của chính mình là kiến 
thiết Tịnh Độ ngay trong hiện thực giới. Cái gọi là Tịnh Độ 
là căn cứ vào sự hoán chuyển của tâm (Quán chiếu Tịnh 
Độ, hay nghệ thuật Tịnh Độ) hay phải đợi đến sau khi chết 
mới thực hiện được ở một cõi khác? Phật Giáo đồ tuy có 
những nguyên lý chỉ đạo xã hội rất phong phú nhưng 
không khai thác được chúng một cách triệt để. Nếu nghiên 
cứu kỹ ta sẽ thấy những phương châm cụ thể để chỉ đạo xã 
hội có đầy dẫy trong các Bản Nguyện của chư Phật và Bồ- 
Tát (xem lại mục “Sự khai triển của tư tưởng Bản 
Nguyện”). Đối với ý nghĩa đó, chúng tôi thường chủ trương 
vận dụng tinh thần Phật Giáo, trước hết là tinh thần Bản 
Nguyện theo ý nghĩa tôn giáo, đạo đức và văn hóa, vào 
ngay cuộc sông hằng ngày mà trái lại là để phát huy ý 
nghĩa đã có săn trong giáo lý Phật Giáo từ lâu rôi. Tôi tin 
chắc những vị nào đã từng nghiên cứu Phật Giáo theo lập 
trường văn hóa sử sẽ rất dễ đồng ý với quan điểm đó. 
Nhưng chúng tôi cũng quyết không phải vì nhiệt 
thành với đối tượng mà quên hay phủ định “thế giới bỉ 
ngạn” (thế giới bên kia). Song đồng thời với thế giới bỉ 
ngạn, ta cũng cần phải nô lực thực hiện Tịnh Độ ngay trên 


“thế giới thử ngạn” (thế giới bên này) nữa: đó là nhiệm vụ 
mới của tât cả Phật Giáo đô. 


HIỆN THỰC VÀ TỊNH ĐỘ 


“G¡Øt thue nhất, 
HAI SỨ MỆNH LỚN CỦA PHẬT GIÁO 


Đến đây, tôi thiết tưởng nên nói qua về SỰ điều hòa 
giữa cuộc sông lý tưởng và cuộc sống thực tế trong Phật 
Giáo như thế nào. 

Phật Giáo, trên phương diện học vấn, đã dần dần coi 
trọng việc nghiên cứu. Có thể nói, Phật Giáo Nhật Bản từ 
khi du nhập, có lẽ chưa bao giờ mà sự nghiên cứu thịnh 
hành như ngày nay. Ngày xưa, những người học Phật là 
những người đặc thù chứ chưa phải nhất ban, phố biến như 
ngày nay. Ngày nay, số tăng lữ tuy có nhiều nhưng ít người 
có học. Trái lại, giữa đám người phổ thông đã có rất nhiều 
người lưu tâm nghiên cứu Phật Giáo, do đó, ta thấy thành 
tích nghiên cứu vô cùng phong phú. Trong các trường Đại 
Học của chúng ta cũng có nhiều cơ quan Phật Giáo, số giáo 
thụ và trợ giảo cùng SỐ giảng sư cũng đã tăng thêm rẤt 
nhiều; số sinh viên chuyên môn nghiên cứu Phật học mà 
không hắn là tăng lữ cũng tăng lên nhiều, thế rồi trong các 
giảng đường số thính giả phụ nữ cũng nhiều. Nhìn vào hiện 


trạng đó, ta thấy sự nghiên cứu Phật Giáo ngày nay thật phi 
thường thịnh hành. Có lẽ chúng ta có thể tự hào mà nói 
rằng, Nhật Bản là nơi trung tâm nghiên cứu Phật Giáo. Sự 
nghiên cứu Phật học đã phô biến như thế cho nên sự nghiệp 
xã hội do Phật Giáo đồ tạo dựng cũng rất nhiều và nhìn vào 
những hoạt động ấy khiến người ta phải ngạc nhiên. Tuy 
nhiên, đó chưa phải là điều làm cho người ta hoàn toàn thỏa 
mãn. 

Về phương diện học vấn tuy nỗ lực nghiên cứu học 
vẫn, nhưng làm thế nào để xuy động xã hội thực tế? Về 
điểm này, từ trước, ta thấy một phong-khí thờ ơ. Còn về 
mặt xã hội thì người kinh doanh chuyên đứng trên bản vị sự 
nghiệp cho nên chủ yếu đại khái là theo phong khí Châu 
Âu, chăng hạn, những trường học Chủ nhật, cô nhi viện, 
v.v... Tuy phỏng theo phong khí Âu Mỹ, nhưng căn cứ trên 
nguyên lý căn bản của Phật Giáo thì ta thấy nó thiếu hắn 
tỉnh thần và khí phách, do đó mà mất tính cách triệt để. Thí 
dụ, một lớp học Chủ nhật được đặt tại một ngôi chùa, đến 
ngày giờ học thì bỗng có người đến xin cúng đám, thế là 
đám cúng được coi là chủ yếu mà lớp học thì biến thành 
phụ thuộc, rồi nhà chùa cho biết hôm đó nghỉ học. Đứng 
trên lập trường tinh thần căn bản của Phật Giáo mà nói thì 
tác phong ấy hoản toàn thiếu sót. Căn cứ theo điểm này, 
Phật Giáo, về mặt học vấn tuy được phố cập hơn trước, 
nhưng về mặt xã hội, dùng động lực căn bản đề xuy động 
sự nghiệp thì còn có nhiều khuyết điểm. 

Tôi thường tự nghĩ, theo Phật Giáo, đặc biệt là theo 
lập trường của Tịnh Độ chân tông mà nói, giả sử có người 


vô ý rớt xuống sông và gần chết đuối, người Phật tử khi 
gặp trường hợp như thế thì cần phải làm gì để giúp kẻ bất 
hạnh? Nên bảo cho họ biết là họ không còn hy vọng thoát 
chết và phải niệm mười câu danh hiệu Phật rồi buông tay 
trôi theo dòng nước, hay tuy biết rằng không còn cách nào 
cứu họ thoát chết, nhưng vẫn thản nhiên nhảy xuống nước 
để mong cứu họ? Trong hai cách đó, đáo cùng cách nào 
phù hợp với tinh thần căn bản của Tịnh Độ chân tông? 
Hiển nhiên đây là vẫn đề không dễ gì mà điều hòa được. 
Nói theo lập trường của Tịnh Độ chân tông, thế giới 
này là thế giới ô uế. Giả sử có người té xuống nước, không 
muốn cho họ ra khỏi mà muốn họ niệm Phật lần cuối cùng 
rồi cứ thế mà trôi đi, về phương diện Tịnh Độ thì thái độ đó 
không thích đáng. Tuy biết không thể làm được nhưng vẫn 
cứ tìm đủ mọi phương pháp, hoặc hy sinh tính mệnh của 
mình để cứu người: đó có phải lập trường “lân mẫn chúng 
sinh” của Phật Giáo không? Vấn đề này nên phải giải quyết 
như thế nào? Vì phạm vi của Phật Giáo vô cùng rộng rãi, 
nên tư tưởng chán ghét uế độ cũng có, mả tư tưởng khẳng 
định hiện thế cũng có, vậy thì vấn đề đó, theo lập trường 
Phật Giáo phải giải quyết như thế nào? Về điểm này, có rất 
nhiều người nghiên cứu Phật Giáo chưa được rõ. Như vậy 
sự nghiên cứu Phật học tuy có vẻ rất tiễn bộ, nhưng theo 
một ý nghĩa nào đó mà nói thì nó cũng có vẻ lạc hậu. Đó là 
một điều đáng tiếc! Trong khi nghiên cứu chúng tôi thường 
lưu tâm đến vấn đề này. Chúng tôi tự hỏi nên phải xử lý 
như thế nào khi đem lý tưởng Phật Giáo thích ứng với lập 
trường căn bản của xã hội thực tế? Vấn đề này chúng tôi đề 


xuất một cách sơ lược hai sứ mệnh lớn của Phật Giáo như 
sau: 

1. Yêu cầu giải thoát. 

2. Hoàn thành việc kiến thiết một thế giới tốt đẹp 
hơn. 

Hai phương diện trên đây tuy đều nằm trong Phật 
Giáo, nhưng nếu không điều hòa được nó thì đó là một 
khuyết điểm lớn. Trên thực tế, có thể điều hòa được không? 
Về điểm này, ở một nơi khác tôi đã từng nói qua, nên ở đây 
không cần lập lại căn cứ giáo lý của Phật Giáo mà chỉ trực 
tiếp đề cập đến cái kết luận của sự quan sát giữa hai cương 
mục lớn trên đây. 


“6¡Øt thứ hai: 
LÝ TƯỞNG TỊNH ĐỘ KẾT HỢP HAI SỨ 
MỆNH LỚN 


Như vậy là Phật Giáo, trên phương diện tông thể, gồm 
có hai đề mục lớn, và phải điều hòa chúng như thế nào? 
Đây thật là vẫn đề trọng đại trong Phật Giáo. 

Đứng về mặt yêu cầu giải thoát mà nói thì đại khái 
cần phải phủ định sinh hoạt hiện thực, còn việc kiến thiết 
một “Thế giới tốt đẹp hơn” thì vì thuộc hiện thực nên trong 
đó không tránh khỏi sự mâu thuẫn. Điều này đem đối chiếu 
với Phật Giáo sử Nhật Bản thì Phật Giáo Nhật Bản vì lạ 
Đại Thừa, nên vào triều đại Nam Lương, Phật Giáo đồ đã 
tận lực cải tạo xã hội thành một nơi tốt đẹp hơn như Hạnh 
Cơ, Quang Minh hoàng hậu, v.v... đều là những nhân vật 
mô phạm. Nhưng đồng thời với việc cải tạo xã hội, chủ 
nghĩa giải thoát cũng thịnh hành, nhất là đến cuối triều đại 
Bình An, điều này rất rõ rệt. Như đọc tiểu thuyết, ta thấy 
như Tây Hạnh Pháp sư đều là những người vì tránh phiền 
lụy ở đời mà xuất gia, tìm cầu đạo giải thoát. Tuy đó chỉ là 
tiêu thuyết, nhưng truyện đã được dựng nên vả miêu tả một 
cách rất thù thắng và lý thú. Trên thực tế, chính tôi cũng 
muốn cái lối sông đó được hiển hiện trên thế gian này. Bỏ 
tất cả mọi sự tình ở đời để sống một cuộc sông tịch tĩnh, 
đứng về mặt toàn thể xã hội mà nói tuy là một việc khó 
nhưng cũng muốn biểu hiện ít nhiều. Thế gian dần dần đã 
biến thành trường cạnh tranh kịch liệt, người làm ác cũng 


nhiều, kẻ tuyệt vọng cũng lắm, những người đó cuối cùng 
muốn trốn tránh thế gian, mong tìm cuộc sống bình thản 
trong các đạo việc. Từ xưa, Phật Giáo Nhật Bản vốn đặt 
trọng tâm trong rừng núi nên các đạo việc tu hành mới có 
được bầu không khí thanh tịnh tịch mịch. Nhưng ngày nay 
rủi ro Phật Giáo Nhật Bản đã tiến đến cái gọi là “Tự viện 
kinh doanh” cho nên dần dần các cảnh chùa không còn 
thích hợp cho đạo giải thoát chân chính, cho tô chức khai 
ngộ nữa: đó thật là một tình trạng bị thảm. Theo tôi, Nhật 
Bản nên phải có mười nơi thanh tĩnh để cho những người 
đã vứt bỏ tất cả mọi phiền lụy ở đời cư trú, nhưng ngày nay 
người ta không còn tìm thấy một nơi nảo như vậy, thật là 
một điều đáng tiếc! Tại Tích Lan có rất nhiều nơi như thế. 
Như những người Đức xuất gia mà tôi biết đã nói Phật 
Giáo Nhật Bản không phải là Phật Giáo chân chính thế rồi 
họ bỏ để qua Tích Lan. Ngày nay tại Tích Lan, một mặt 
nghiêm trì giời luật, tu Thiền định, mặt khác nghiên cứu và 
phiên dịch Phật điển bằng văn Pàli. Riêng tôi, tôi rất hâm 
mộ sự sinh hoạt này. 

Song theo lập trường cố hữu của Đại Thừa thì trên 
đây là phương diện thuộc Tiểu Thừa giáo. Tinh thần chân 
chính của Đại Thừa Phật Giáo tuy an trụ ở giải thoát, 
nhưng đồng thời cũng lây việc thanh tịnh hóa xã hội hiện 
thực làm lý tưởng để hướng thượng. Gần đây Phật Giáo đồ 
Nhật Bản rõ ràng đã chú mục vào các vận đề xã hội, muốn 
đóng góp phần mình vảo công cuộc tiến hóa và phát triển 
của xã hội, đó thật là kết qủa của tinh thần giác tỉnh trong 
Phật Giáo, thật đã muốn căn cứ vào tinh thần Đại Thừa mà 
theo dõi hành tích và hảo ý của Hạnh Cơ Bồ-Tát và Quang 


Minh hoàng hậu vậy. Song thật ra những hoạt động đó vẫn 
chưa được phổ cập, phần lớn các tự viện vẫn chưa ý thức 
được nhiệm vụ xã hội của mình, chăng qua mới chỉ biểu 
hiện một cách hình thức giải thoát pháp hoặc pháp sự mà 
thôi. Do đó, tuy có lưu tâm đến hai sứ mệnh lớn của Phật 
Giáo đồ tôi có sách động nhưng đại khái thì công việc của 
họ rột cuộc cũng chỉ có tính cách đầu voi đuôi chuột mà 
thôi. 

Vậy thì cái phương pháp chung cực để điều hòa giữa 
lý tưởng giải thoát và lý tưởng xây dựng một thế giới tốt 
đẹp hơn phải như thê nào? Về điểm này tôi có lý luận khó 
hiểu nhưng đưa ra đồ án giải quyết chính là lý tưởng của 
Tiểu Thừa chuyên về chủ nghĩa giải thoát, thành ra Tịnh 
Độ cá nhân không có lý tưởng xã hội; còn lập trường của 
Đại Thừa thì có thệ nguyện “trên cầu đạo Bồ Đề, dưới hoá 
độ chúng sinh”, lấy tiêu ngữ “giai cộng thành Phật, tất cả 
đều thành Phật” làm lý tưởng, cho nên mới biến toản thể xã 
hội thành một Vương Quốc lý tưởng, do đó trong Đại Thừa 
mới có Tịnh Độ. Mà lý tưởng Tịnh Độ đó đứng ở một 
phương diện mà nói thì lấy hiện thực không hoàn toàn làm 
mục tiêu giải thoát siêu việt và ở một phương diện khác, 
cũng có mục tiêu xây dựng một thế giới rất hoản toàn, cho 
nên, ở đây mới biến giải thoát thành sự kiến thiết quốc độ 
lý tưởng. Song, tôi cũng nói là Tịnh Độ nhưng có nhiều 
quan niệm khác nhau, cho nên do cách giải thích tương tự 
mà cũng có ý nghĩa phủ định hiện thực. Trong các Tịnh Độ 
quan xưa nay, khuynh hướng này rất rõ rết. Nhưng trong 
toàn thể Phật Giáo cũng có phương diện muốn kiến thiết 
Tịnh Độ như thực ngay trong hiện thực giới. Bởi vậy, hãy 


lấy đó làm trung tâm để nói qua về Tịnh Độ quan sau 
đây. Trên đại thê, tôi tưởng nên chia Tịnh Độ quan của 


Phật Giáo thành ba loại: 
1. Quán Chiếu Tịnh Độ. 
2. Tha phương Tịnh Độ. 
3. Tịnh Độ trong tương lai ở ngay Cối này. 


“6ø thu ba: 
QUÁN CHIẾU TỊNH ĐỘ 


Trước hết hãy nói về Quán Chiếu Tịnh Độ, đây là một 
phương pháp dựa vào tâm thanh tịnh mà cải tạo hiện thực 
thành một loại Tịnh Độ. Thế giới này cứu kính là tốt hay 
xâu? Hợp với tâm ý hay trái với tâm ý? Quyết định điều đó 
như thế nào? Thông thường người ta lấy dục làm tiêu 
chuẩn: Hợp với lòng dục là tốt, mà trái với lòng dục là xấu. 
Chăng hạn trời mưa mà lặn lội trở về nhà, nếu cảm thấy 
chán nản thì mưa trở thành đáng ghét, nhưng nếu trừ được 
lòng tư dục của người ta vốn là vô hạn, do đó ở thế giới này 
không thê có sự không thể có sự thỏa mãn lòng dục. Cho 
nên nếu lẫy dục làm tiêu chuẩn thì thế gian này là một cảnh 
giới bất mãn thường xuyên, là một vũ đài của khổ não. Trái 
lại, nếu bỏ được lòng dục, dựa vào tâm thanh tịnh mà cải 
tạo thế giới, thì đó là sự triển khai một thế giới tốt đẹp. 
Trong Tịnh Độ quan của Phật Giáo, đã lây lòng dục vĩnh 
viễn không được thỏa mãn làm lý tưởng thì thế giới này tuy 
là khổ giới, nhưng nếu chúng ta trừ khử sự lợi hại của cá 
nhân mà nhận xét thì thế giới này tự nó sẽ sáng sủa. Trong 
kinh Duy Ma đã phát sinh nghi vẫn cho thế giới này do 
Phật Giáo hóa mà sao lại ô nhiễm. Đề trả lời, đức Phật bảo 
là tại tâm chúng sinh ô nhiễm nên mới thấy thế giới này bất 
tịnh, nếu chúng sinh diệt được lòng tư dục nhơ nhớp thì lập 
tức sẽ thấy thế gIỚI này, trong sạch và tươi đẹp. Đó là ý 
nghĩa câu văn rất nổi tiếng “tâm tịnh nhi quốc độ tịnh”. 


Đúng! Dưới mắt chúng ta, một cánh hoa rơi hay một tàu lá 
rụng không gợi lên một ý nghĩa gì cả, nhưng dưới mắt một 
nhà thơ nó có một ý nghĩa xao xuyến, khó tả. Tức là nếu 
đứng trên lập trường ly dục mà nhận xét thì tất cả đều đẹp, 
đều là nghệ thuật. Nếu ta cảm thấy mưa là chán ghét thì vẻ 
đẹp của mưa không thể hiện ra được; và nếu cho tuyết lạnh 
thì cái vẻ đẹp của tuyết cũng không thể thấy. Nếu bỏ được 
lợi hại của tự kỷ mà nhìn thì mưa hay tuyết đều có vẻ đẹp 
của nó. Phật Giáo gọi phương pháp tư tưởng đó là Quán 
Chiếu Tịnh Độ và Liên Hoa Tạng thế giới là tiêu bản của 
nó. 


X22//7277a 
THA PHƯƠNG TỊNH ĐỘ 


Thứ đến Tha-Phương Tịnh Độ. Quán Chiếu Tịnh Độ 
căn cứ vào tự tâm thanh tịnh mà nhận xét tất cả đều đẹp, tất 
cả đều là sự phát hiện của lý niệm Chân-như pháp tính. 
Theo lập trường này mà nhận xét thì các loài hữu tình cư 
ngụ trên toàn thế giới đều là Bồ-Tát, đều là thiện nhân: đó 
là cái thông quy của Tịnh Độ quan. Song, đứng trên lập 
trường luân lý mà nói thì điều đó trở thành kết luận hết sức 
phiền toái. Giả định tất cả đều là Bồ-Tát, là thiện nhân, thì 
những kẻ ác mà chúng ta thường gọi là giặc cướp, sát nhân, 
những kẻ đốt nhà v.v... đều biến thành Du Hý Tam Muội 
của Bồ-Tát. Đương nhiên, những kẻ ác trên màn kịch, dù là 
giặc cướp hay sát nhân đều đẹp cả, nếu đứng trên lập 
trường quán chiếu mà nhận xét thì cái thế giới rối bời này 
cũng có thể được coi như một vở tuồng mà thôi. Nhưng 
trên thực tế coi thiện, ác như nhau, đáo cùng có phù hợp 
với chân ý của Phật Giáo không? Ý nghĩa “chư ác mạc tác” 
ra sao? Ngoài thế giới nghệ thuật ra chúng ta còn phải sống 
trong thế giới đạo đức, thế giới lợi hại, cho nên không thê 
nói tất cả đều cùng một duộc- có người lương thiện cũng có 
những kẻ sát nhân và trộm cướp, tất cả đều sống trong thế 
giới lợi hại hiện thực. Còn Quán Chiếu Tịnh Độ là cảnh 
giới đặc thù của các nhà đại thi hào, đại tôn giáo, tuy đáng 
kính thán, nhưng đối với quần chúng phổ thông thì cảnh 
giới đó không phải là thông dụng. Nói thế không có nghĩa 


là hoàn toàn vô hiệu đối với giá trị nhất ban. Tĩnh thần văn 
hóa Đông Phương chính đã được bồi dưỡng nhiều nhờ sức 
quán chiếu, đó là một sự thật không thể phủ nhận, nhất là 
nền văn học vả nghệ thuật Nhật Bản đã nhờ đó mà được tạo 
thành. Điển hình là tinh thần Trà Đạo của Nhật Bản, muốn 
trong cái không gian hữu hạn mà hiện xuất một cái gì vô 
hạn, có thê nói điều này đã phát xuất một cái gì vô hạn, có 
thể nói điều này đã phát xuất từ Du Hý Tam Muội của 
Quán Chiếu Tịnh Độ và rất khó hiểu đối với người Tây 
Phương, vì người Tây Phương chỉ hiểu cái gì được cụ thê 
hoá mà thôi. 

Song đứng về mặt toàn thể mà nói, nếu chỉ có Quán 
Chiếu Tịnh Độ thì chưa đủ; theo điểm này, đem quan niệm 
lợi hại đối chiếu với những sự xuất hiện xưa nay thì quyết 
không phải ở thế giới hoàn toàn viên mãn sau khi chết: tức 
là lý tưởng Tha Phương Tịnh Độ. Từ rất sớm, tuy đã có 
Tịnh Độ của Phật A-Sơ, nhưng phổ thông, Tịnh Độ Cực 
Lạc của Phật Di Đà mới là Tịnh Độ của Phật Giáo. Quán 
Chiếu Tịnh Độ nếu không phải là những cao thủ thì khó có 
thể hoàn thành, còn tín ngưỡng Cực Lạc Tịnh Độ thì bất 
luận người nảo hễ chí tâm tín niệm Phật Di Đà đều có thể 
cảm hứng được. Do đó, đứng về phương diện tôn giáo mà 
nói, Cực Lạc Tịnh Độ phô cập mọi tầng lớp và dễ tin hơn. 
Ngày nay tại Trung Quốc, bất luận là Thiền Tông hay 
Thiên Thai Tông đều y vào sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật 
mà cầu vãng sinh và điều này đã trở thành nhất trí trong tất 
cả các tôn phái. Do đó, ta cũng có thể nói Đại Thừa Phật 
Giáo do Thiền và niệm Phật chi phối, và điều này không 
phải ngẫu nhiên. 


“Gấu tự năm: 
TỊNH ĐỘ TƯƠNG LAI TRÊN CÕI NÀY 


Ngoài thế giới này ra, cầu sinh về thế giiới Cực Lạc 
có nhiên là một việc tốt, nhưng thế giới này đối với chúng 
ta như thế nào? Tất cả đều lấy thế giới Cực Lạc làm lý 
tưởng mà coi thế giới này không đáng thì e đó không khỏi 
là một điều đáng phản nàn. Đúng ra chúng ta hiện sống 
trong thế giới này phải coi nó cũng là nơi đáng sông nữa! 
Những người vì thấy thế giới này quá bấn thiu đâm ra chán 
ngây rôi buông xuôi tất cả mà chỉ châm chú vào việc cầu 
mong sinh sống một thế giới Cực Lạc ở tận đâu đâu thì 
cũng là có chấp thái quá. Thế giới này nhơ nhớp, điều đó 
không ai phủ nhận nhưng tại sao chúng ta không nỗ lực cải 
tạo nó, thanh tịnh hóa nó, cố tâm biến nó thành một nơi 
sạch sẽ trang nghiêm? Khi yêu cầu đó được đặt ra tức là 
người ta phải nghĩ đến Tịnh Độ Tương Lai trên cõi này. 
Đại biểu cho loại Tịnh Độ này là DI Lặc Tịnh Độ. 

Tín ngưỡng Di Lặc Tịnh Độ có hai loại. Một tin rằng 
hiện nay BồTát Di Lặc ở trên cung trời Đâu Suất và thường 
thuyết pháp tại đó và chúng ta, sau khi chết được sinh về 
cõi trời Đâu Suất. Tín ngưỡng này được gọi là Di Lặc Tịnh 
Độ và đã một thời trở thành Tịnh Độ Vãng Sinh Quan 
Được thực hành tại Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản. 

Một loại khác tin rằng trong tương lai Phật DI Lặc sẽ 
xuất hiện trên cõi này, rôi cùng hiệp lực với Chuyển Luân 
Vương cải tạo để biến cõi này thành Tịnh Độ về hai 


phương diện văn hóa và tinh thân. Tín ngưỡng nảy từ xưa 
đã được các bậc cao tăng đại đức tin mạnh. Tại Ấn Độ có 
nhiều vị La Hán vì tin như thế nên đã nhập định để chờ 
ngày Di Lặc xuất thế. Ở Nhật Bản thì có Hoằng pháp Đại- 
sư cũng nói rằng khi nào Di Lặc giáng sinh thì Ngài cũng 
xuất hiện trở lại và hiện giờ thì đang nhập định. Cho đến 
nay, ít ra là vùng Cao Dã Sơn vẫn tin như thế. Mà theo tôi, 
tôi cho rằng tín ngưỡng Phật Di Lặc tương lai này có ý 
nghĩa rất sâu xa. Sâu xa không phải ở điểm lấy việc vãng 
sinh Đâu Suất làm đối tượng, mà ở chỗ trong tương lai Phật 
Di Lặc sẽ xuất hiện trên cõi này để cải tạo nó thành Tịnh 
Độ. Thời kỳ xuất hiện đó đại khái nói là 56 triệu năm nữa, 
nhưng niên số này không nhất định. Tóm lại, tín ngưỡng 
Phật Di Lặc sẽ thanh tịnh hoá thế giới này, biến nó thành 
Tịnh Độ, để đối lại với các Tịnh Độ vĩnh viễn ở các 
phương khác. Như vậy, ở đây ý nghĩa yêu cầu giải thoát và 
việc kiến thiết một thế giới tốt đẹp hơn có lẽ sẽ được Di 
Lặc Tịnh Độ điều hòa không? Về điểm này, riêng tôi, tôi 
rất hy vọng như thế. Cái gọi là Tịnh Độ và tinh thần đó một 
cách toàn vẹn, không phải chỉ thuộc ở lĩnh vực tinh thần mà 
ngay trong vật chất giới cũng có thê thực hiện được những 
điều đó. 

Gần đây có nhiều người than phiền là cuộc sống tinh 
thần càng ngày càng sút kém, lại cũng có nhiều người 
nguyên rủa sự tiến bộ của nên văn minh vật chất, tôi cho 
răng những quan niệm đó đều không chính xác. Dĩ nhiên, 
nếu cho chủ nghĩa vật chất là vạn năng thì không nên, 
nhưng sinh hoạt tỉnh thần chân chính phải thông qua vật 
chất mà biểu hiện mới hoàn toàn, lìa vật chất mà cô lập thì 


tức khắc sẽ mất thăng bằng. Nếu cho vật chất là vật chất, 
tỉnh thần là tinh thần, hai cái không tương quan gì với nhau, 
thì nền văn hóa đó không thể hoàn toàn. Nếu đặt văn hóa 
vật chất lên hàng đầu mà coi thường tinh thần như thế là 
quên mất sinh hoạt tự do của tỉnh thần, cho nên đối với 
quan niệm cho vật chất là vạn năng, chúng ta cần phản đối, 
nhưng nếu lại đi quá trớn mà coi tỉnh thần là độc tôn thì 
như thế đã bỏ một cực đoan này để chạy sang một cực đoan 
khác, thái độ ấy cũng sai lầm. Thí dụ: đèn dầu hoặc nến, 
thế nhưng dầu hay nên cũng vẫn là văn minh vật chất phải 
bỏ cả chúng đi để dùng ánh trăng. Như thế có thể gọi là văn 
minh tinh thân không? 

Căn cứ theo kiến giải trên đây, Phật Giáo khi nhìn 
tướng trạng Tịnh Độ, thì Quán Chiếu Tịnh Độ tuy cũng hệt 
như thể, nhưng như đã nói trên, Tịnh Độ không phải chỉ 
thanh tịnh viên mãn ở phương diện tinh thần, mà về 
phương diện vật chất cũng phải là một nơi lý tưởng nữa. 
Trong kinh văn thường nói về Tịnh Độ như sau: “Đất toản 
băng lưu ly, hàng rào toàn băng giây vàng, bảy hàng cây 
báu, đủ các màu sắc và có hoa trái tứ thời”. Nghĩa là tư 
cách Tịnh Độ còn là một cõi rất hoàn bị về phương diện 
văn hóa nữa. Đọc qua kinh điển ta thấy trong thế giới của 
Di Lặc sau này đường sá bằng phẳng như mặt gương, tất cả 
mọi người trong toàn thế giới nói chung một ngôn ngữ duy 
nhất chứ không có những ngôn ngữ khác biệt như Anh, 
Pháp, Nhật, v.v... Lại do tâm thông nhất mà người trên 
toàn thế giới đều coi nhau như anh em. Lúc đó sẽ không 
còn có nhà tù vì không còn ai phạm tội nữa. Cái thế giới lý 
tưởng ấy tức là lý tưởng Tịnh Độ. Không một ai tưởng 


tượng đến hệ thống giao thông trong Tịnh Độ của Di Lặc là 
vật chất thì cái lý tưởng văn minh cận đại có rất nhiều điểm 
tương tự. Chẳng hạn, trong Tịnh Độ Di Lặc núi với núi là 
bằng phẳng, giữa bể và lục địa có sự giao tiếp nhau, thì 
điều đó có thê là dự tưởng về xe lửa, tàu biển, v.v... Ngôn 
ngữ thống nhất thì tựa như cuộc vận động thế giới ngữ. 
Nhất là việc vệ sinh, trong Di Lặc Tịnh Độ xuất xứ xong 
rồi đất tự nhiên khép lại, có lẽ cũng dự tưởng cái phong khí 
trong các nơi vệ sinh tân tiến ngày nay. Duy về phương 
diện đạo đức và tôn giáo thì giữa văn minh cận đại và lý 
tưởng Tịnh Độ cách xa nhau xa lắm, cho nên cần phải đợi 
đến 56 triệu năm sau. 

Tóm lái, nêu đứng về phương diện lịch sử mà nói thì 
tư tưởng Di Lặc hạ sinh phát xuất trước Quán Chiếu Tịnh 
Độ quan và Di Đà Tịnh Độ quan rất sớm. Ở nhiều điểm, tư 
tưởng Di Lặc hạ sinh còn chất phác và chưa triệt để, nhưng 
chính như thế mới thực tế ấy mới có điểm thích thú, bởi lẽ 
nó phù hợp với những điều kiện hiện thực. Cho nên, về mặt 
văn hóa và đạo đức Tịnh Độ, tôi hy vọng nhiều ở Di Lặc 
Tịnh Độ. Nhưng ở đây vấn đề được đặt ra là: nếu như thế 
thì cái đại tiền đề của Phật Giáo là giải thoát sinh tử nên 
phải nghĩ như thế nào cho đúng? Nếu phải đợi đến 56 triệu 
năm để thực hiện Tịnh Độ thì trong khoảng thời gian sinh 
tử của Phật Giáo nên được xử lý ra sao? Riêng ý kiến tôi về 
vân đền này là: nếu người đã chí nguyện kiến thiết Tịnh Độ 
Di Lặc thì cái thời luân hồi sinh tử vô cùng tự nó đã là giải 
thoát rồi, bởi thế nếu đi tìm cầu giải thoát sinh tử ở bên 
ngoài thì không thể có được. Chúng ta, do tạo nghiệp mà 
phải lưu chuyên trong dòng sinh tử ở bên ngoài thì không 


thể có được. Chúng ta, do tạo nghiệp mà phải lưu chuyển 
trong dòng sinh tử vô hạn để kiến thiết Tịnh Độ Di Lặc thì 
sinh tử tự nó biến thành hoạt dụng của đạo Bố-Tát. Và sự 
sinh tử ấy có thể gọi là Nguyện sinh luân hồi, hoặc là Bất 
Trụ Niết- Bàn. Cái gọi là giải thoát là không do người khác 
cưỡng bách, chi phối, mà do ý chí tự do của mình, tự 
nguyện làm như thế, theo ý nghĩa đó thì sinh tử là giải 
thoát, là Niết-Bản. 


“6Ø thứ sáu: 
KẾT LUẬN 


Nếu Phật giáo đồ chúng ta đem tâm niệm đó mà hoạt 
động thì hai sử mệnh lớn của Phật Giáo tự nhiên được điều 
hòa, thống nhất và do đó sẽ mở ra con đường tiến triển vô 
hạn. 

Sau hết xin thêm vài lời, đó là: chúng ta đừng quan 
niệm tín ngưỡng Di Lặc Tịnh Độ tương lai cũng giống như 
tín ngưỡng DI Lặc thần thoại được nhiều người tin tưởng 
xưa nay. Theo tín ngưỡng DI Lặc thần thoại thì A Dật Đa là 
một nhân vật đặc biệt, do tu hành mà thành Di Lặc Bồ- Tát, 
khi thế giới này có một Chuyển Luân Thánh Vương xuất 
hiện thì Bồ-Tát giáng sinh thành Phật Di Lặc, rồi ngồi dưới 
gốc cây Long Hoa khai Ba Hội thuyết pháp mà cứu độ 
chúng sinh đó là thuyết “Long Hoa Tam Hội”. Nhưng tín 
ngưỡng của chúng ta không quan niệm DI Lặc như một 
nhân vật đặc biệt thành Phật mà chính mỗi người chúng ta 
cũng hoài bão lý tưởng DI Lặc, cũng tự mình tham gia công 
tác kiến tạo trong mọi lĩnh vực tính thần, vật chất, tôn giáo, 
chính trị, xã hội, tất cả đều thống nhất theo một nguyên lý, 
tổng hợp tất cả các lập trường để chung cùng biến cái thế 
giới này thành một cõi đại Tịnh Độ trang nghiêm thanh 
tịnh! 


“Éuuơng tho tám: 


Ý NGHĨA CHÍNH TRỊ 


“G¡Øt tué nhất: 
CĂN CỨ CHÍNH TRỊ QUAN CỦA PHẬT GIÁO 


Nếu nói trong Phật Giáo có Chính Trị Luận chắc 
không khỏi có người cho là kỳ quái. Vì bản ý của Phật 
Giáo là ở sự giải thoát nên những vần đề thế tục như chính 
trị chẳng hạn rất dễ bị bỏ qua. Hơn nữa, nhìn qua lịch sử 
của vị Thủy Tổ của Phật Giáo thì đức Phật vốn là con của 
vị vua, ngài có thể năm trọn guồng, máy chính trỊ trong 
nước, nhưng đã bỏ địa vị đó để xuất gia. Như vậy theo 
quan điểm nảy, có thể nói cái gọi là quốc gia, chính trị 
không phải là mối quan tâm của đức Phật. Điều này đại 
khái đúng. Song, thật ra, nếu giải thích Phật Gáo theo cách 
đó thì e rằng không được chính xác. Khác với Nho Giáo, 
Phật Giáo không trực tiếp lấy việc trị quốc bình thiên hạ 
làm tiêu xí, nhưng lý tưởng của Phật Giáo như trên đã nói, 
là mưu cầu cuộc sống thực tế tự do, giải thoát và hướng 
thượng. Nếu chính trị cũng là cuộc sinh hoạt thực tế thì cái 
gọi là chính trị đạo đức quyết không phải là vẫn đề Phật 
Giáo bỏ qua. Trong những buổồi thuyết pháp, đức Phật cũng 


đã thường đề cập vấn đề chính trị. Mà sự đề cập đó tuy ngụ 
một lý tưởng cao xa, nhưng cũng rất phù hợp với thực trạng 
của đương thời. Không những chỉ những người thời bấy 
giờ được hưởng lợi ích thực tế mà đối với chúng ta ngày 
nay cũng có nhiều ám thị và chỉ đạo. 

Vì lẽ trên, nên ở đây tôi muốn bản qua về Chính Trị 
quan của Phật Giáo. Nhưng nếu muốn biết rõ Chính Trị 
quan của Phật Giáo, trước hết ta cần phải hiểu qua cái thực 
trạng quốc gia và chính trị của Ân Độ ở thời đại đức Phật 
như thế nào đã. Đương nhiên, đứng trên lập trường văn 
minh sử của Ấn Độ mà nói, đây là một vẫn đề trọng đại, 
không thể một sớm một chiều có thể nói cho tường tận 
được, bởi tôi chỉ có thể nói một cách rất đơn giản, và tóm 
tắt những điểm quan yêu mà thôi. 

Ấn Độ vào thời đại đức Phật (thế kỷ V trước Tây lịch) 
chia ra mười mẫy nước trong đó những nước lớn mạnh 
thường muốn thôn tính những nước nhỏ yếu, cho nên tình 
trạng giữa các nước rất rối ren. Những nước nhược tiểu tìm 
đủ mọi biện pháp chống trả để bảo vệ sự sống còn, có khi 
liên minh với các nước nhỏ khác để tạo thành liên bang cho 
đủ sức mạnh đê đối địch lại với các nước cường quốc. 
Nhưng trong tổ chức liên minh với các nước nào có thế lực 
hơn thì lại giành quyền làm bá chủ, thành thử giữa các 
nước nhỏ cũng lại tranh chấp nhau không dứt. Tình trạng 
Án Độ vào thời kỳ này thật có nhiều điểm tương tự như 
tình hình Trung Hoa ở thời Xuân Thu Chiến Quốc vậy. 
Nếu nói về tình hình nội chính thì trong hơn mười tiểu quốc 
đó có nước là Vương Quốc, có nước là Cộng Hòa, chính 


thể tuy khác nhau nhưng người nắm quyên. chính trị thì đại 
khái là những người thuộc giai. cấp Sát để lị (Sĩ- tộc), mà 
những người này vì muốn năm lấy cơ hội biến động để quật 
khởi nên một mặt muốn được sự tin tưởng của giai cấp Bà- 
la-môn (giai cấp tăng lữ, trí thức), mặt khác lại muôn mua 
chuộc lòng tin cậy của giai câp Thủ Đà (nông nô), đó là 
một việc không phải dễ dàng, nếu vô lý một chút có thể bị 
quần chúng oán thán, do đó uy quyên sẽ suy giảm. Vì công 
việc nội chính, ngoại giao phức tạp và khó khăn như thế 
nên các nhà làm chính trị thường mong đợi ở một nhà tôn 
giáo danh tiếng giúp ý kiến để vượt qua những khó khăn 
ây. Đức Phật là một trong những vị đạo sư danh tiếng thời 
bấy giờ, cho nên người ta không lấy là lạ khi thấy Đức Phật 
cũng được hỏi ý kiến liên quan đến những vấn đề chính trị. 
Và chính vì để giải pháp những vấn đề thực tế đó mà Đức 
Phật đã phát biểu quan niệm chính trị của Ngài. Trong SỐ 
đệ tử hoặc tín đồ của Phật vì có nhiều quốc vương, đại thần 
nên Phật đã có nhiều cơ hội đề trả lời những câu hỏi của họ 
về đạo giải thoát cũng như các vấn đề chính trị chủ yếu, do 
đó mà Phật Giáo đã có Chính trị quan một cách ngoải ý 
định. 

Phật Giáo về phương diện này tuy có nhiều tải liệu 
nghiên cứu nhưng tải liệu xưa nhất là tài liệu rải rác trong 
bộ kinh A Hàm. Những tài liệu nỗi tiếng về vấn đề này là 
những kinh sau đây: 

Vương Pháp Chính Luận kinh (Phật nói cho vua Ưu 
Điền, một quyên), Giản Vương kinh, Vương Pháp kinh 
(Phật nói cho Thắng Quang Thiên Tử), Thủ Hộ Quốc Giới 


Chủ Đà La Ni kinh (10 quyền), và Kim Quang Minh Tối 
Thắng Vương kinh. Ngoài ra, còn có Đại Tát Gia Ni Kiền 
Tử Sở Thuyết kinh, mượn lời Đại Tát Gia Ca để nói những 
điểm chủ yếu về chính trị. Căn cứ vảo những tài liệu trên 
đây Tin Thượng Ngũ Lang (người Nhật) đã xuất bản một 
cuốn sách nhỏ nhan đề “Chính trị và Phật Giáo” là một tài 
liệu cũng cần thiết cho việc nghiên cứu Chính Trị Quan 
Phật Giáo. Song ở đây tôi chỉ lấy kinh A Hàm làm trung 
tâm để nói một cách đơn giản về Chính trị của Phật Giáo. 

Chính Trị Quan Phật Giáo, như đã nói trên kia, chủ 
yếu là những lời giải đáp của Phật về những câu hỏi của 
các nhà chính trỊ, đặc biệt là các Quốc Vương, cho nên hình 
thức chuyên nói về Vương Đạo Luận. Tuy nhiên, điểm qui 
kết là lấy việc vua, tôi hòa thuận, trên dưới nhất trí làm 
trọng điểm cho chính trị. Bởi thế, Vương Đạo Luận của 
Phật Giáo cũng mang đây đủ ý nghĩa của Nhất ban chính trị 
luận, chính vì theo nghĩa rộng đó mà gọi là Chính Trị Quan 
Phật Giáo. 


“Giết tướ hai; 
NGUỎN GÓC CỦA QUỐC GIA 


Cái gọi là chính trị, chủ yếu không ngoài việc phát 
huy một cách hoàn toàn những tài năng quôc gia, do đó, 
nếu trước hết không biết rõ _nguôn gôc quôc gia thì không 
thê hiểu được chức năng quốc gia ở chỗ nảo. 


Nói theo Phật Giáo thì quốc gia, nhận xét về mặt tự 
nhiên thái, bắt nguồn từ việc lẫy lợi ích của mọi người làm 
trung tâm. Căn cứ theo kinh Thế Kỳ, Thế Bản Duyên phẩm 
(Trường A Hàm, quyền 22) thì khởi SƠ thế giới này là một 
lạc độ, cuộc sống con người không cần khó nhọc hay lo âu 
về miếng ăn, manh mặc. Nhưng về sau, một mặt vì lòng 
dục của con người mỗi ngày một tăng thêm, mặt khác vì sự 
thiếu thốn những vật thực thiên nhiên, cho nên đối với đất 
đai đã phát sinh chế độ tư hữu, và phải do tự lực cày cấy 
mới có ăn. Trong những điều kiện ấy, lòng dục con người 
lại càng phát mạnh, một mặt tích trữ và phòng thủ tài sản 
của chính mình, mặt khác lại đi cướp bóc tải sản của kẻ 
khác. Thêm vào đó, lại có bọn người “ngồi mát, ăn bát 
vàng”, tự mình không muốn lao động, chỉ muốn thụ hưởng 
kết quả lao động của kẻ khác. Do đó, mà nhân gian đã phát 
sinh những cuộc tranh đấu không ngừng. Dân chúng vì 
không chịu nỗi sự thống khô đó nên mới cùng nhau suy tôn 
người có uy đức lên làm vua, hay lãnh chúa để che chở, 
bảo hộ họ, phân xử những điều chính, tà và thay họ để phân 
chia tài sản, lập nên chế độ tiết ước: thế là nguồn gốc quốc 


gia bất đầu. Nói một cách đơn giản thì quốc gia là cái 
quyền thống trị được quy định bởi kết quả dân ước trong đó 
mỗi người dân đều muốn được bảo vệ quyên lợi và tài sản 
tư hữu của mình, điều này có điểm phảng phất như tưởng 
pháp của Rousseau. Đương nhiên, tưởng pháp này chưa 
hăn đã là tưởng pháp riêng của đức Phật mà có thể là nhiều 
nhả luật học Bả-la-môn thời bấy giờ cũng cùng chung ý 
kiến Ấy. Luật điển của Bà-la-môn đã quy định nhiệm vụ 
của nhà vua là làm công bộc cho quốc dân, để mưu đồ sự 
thịnh vượng và công bằng trong nước, nhân dân phải lựa 
chọn lây vua của mình. Nhưng ta có thể nói cái phương 
pháp lấy dục làm trung tâm mà hạn chế tư dục để trù mưu 
cuộc chung sống, chung hưởng, giữa quốc gia và quốc 
vương phải có cơ năng là của Phật Giáo. 


Như vậy, là đặc biệt trong Phật Giáo cũng có quốc gia 
quan mà về sau đã dần dần được thuyết minh một cách rất 
tường tận trong các kinh luận (như luận Câu Xá, Thế-gian 
phẩm). Nhưng thật ra, mục đích chủ yếu của đức Phật 
không phải dùng tự nhiên thái để luận về quốc gia. Sở dĩ 
Phật Giáo dùng tự nhiên thái để nói đến nguôn gôc quốc 
gia là muốn từ nay tiến đến đạo đức thái để mà phát huy cái 
lý tưởng nội tại đó mới là cái yêu chỉ của chính trị. 

Trên đại thể, Phật Giáo chia chính trị quốc gia thành 
hai giai đoạn: thứ nhất nói về chính trị trong các quốc gia 
đối lập hiện thực. Thứ hai nói về chính trị trong một quốc 
gia thống nhất lý tưởng. Nói một cách đơn giản, chính trị 
quan Phật Giáo nhằm mục đích đưa các quốc gia đối lập 


nhau tiễn đến một quốc gia thống nhất, đó là tỉnh thần căn 
bản trong chính trị quan của Phật Giáo. 


“6Ø thue Úa 
CHÍNH TRỊ ĐÓI VỚI CÁC QUỐC GIA ĐÓI LẬP 


Như đã nói trên, Ấn Độ vào thời đại Phật chia thành 
nhiều quốc gia đối nghịch nhau. Chính trị quan của Phật 
đối với các quốc gia đối lập thật đã thích ứng với thực trạng 
đó. Do đó, chính trị quan của Phật không khỏi bị hạn chế 
bởi thời gian và không gian. Nhưng trong sự hạn chế đó 
vẫn có thê thực hành được. 

Vả lại trong công cuộc cứu độ, đức Phật đối với tất cả 
sự kiện đều vận dụng một cách khéo léo, uyễn chuyên cho 
hợp với cơ sở nhất ban luận. Bởi thế, chính trị quan về 
điểm này, cũng có đặc trưng của nó, cho nên, không những 
thời bấy giờ nó đã được coi là đặc thù mà ngay đến ngày 
nay nó vẫn có nhiều thỏa đáng tính. 

Đề tiện việc khảo sát, sau đây tôi chia ra từng số mục 
nhỏ để dễ hiểu hơn. 


U Bảy Điều Kiện Để Kiện Toàn Quốc Gia. 


Phải kiện toàn quốc gia như thế nào để đề phòng sự 
xâm nhập thù địch từ bên ngoài? Về vấn đề này, đức Phật 
đã có ý kiến rất rõ. Để phòng bị sự xâm lược của một nước 
hùng cường nhất thời bấy giờ là nước Ma Kiệt Đà 
(Magadha), dân tộc Bạt Kyỷ (VaJji) thành lập một nước 
Cộng Hòa Liên bang, họ đến hỏi Phật về sách lược kiện 
toàn quốc gia và Phật đã trả lời họ về vẫn đền này. Truyện 
được ghi trong bộ Trường A Hàm quyền thứ hai, kinh Du 


Hành (Pàii, Trường Bộ thứ 1ó, kinh Đại Ban Niết-Bản), 
trong đó tuy đức Phật có đề cập đến nhiều điều kiện để kiện 
toàn quốc gia, nhưng căn bản nhất thì có bảy điều kiện sau 
đây: 

Thứ nhất, thường phải tập hợp nhau lại (Hán dịch: 
phải hội hợp luôn để luận đàm chính sự). Nghĩa là, những 
người có trách nhiệm về chính trị phải hội họp luôn để 
kiểm khảo những ưu, khuyết điểm trong chính phủ hầu bổ 
chính những chỗ sai lầm, bất lợi. 

Thứ hai, lấy tinh thần hòa hợp mà nhóm họp, lấy tỉnh 
thần hòa hợp mà thảo luận quốc sự (Hán dịch: Vua, tôi hòa 
thuận, trên dưới kính, nhường). Nghĩa là phải lây quốc gia 
làm trung tâm, lấy tỉnh thần công chính mà lo quôc sự. 
Thánh Đức Thái Tử đặt câu sau đây trong điều thứ nhất của 
Hiến Pháp “Lẫy hòa làm quý, lây nhu thuận làm tôn” đại 
khái đã chịu ảnh hưởng tỉnh thần trên đây. Lấy sự lợi hại 
của một đảng phái mà tham dự quốc sự thì quyết không 
phải là chính sách làm cho quốc gia phôổn vinh: điều này 
đức Phật đã bảo cho chúng ta biết từ lâu lắm rồi. 

Thứ ba, tôn trọng luật pháp truyền thống của quốc 
gia, không làm theo luật lệ không ban hành (Hán dịch: phải 
tuân hành pháp cắm ky, không trái lễ độ). Mỗi nước đều có 
lịch sử vả tập quán riêng, dân chúng theo đó mà quy định 
sự sinh hoạt của mình, cho nên những cái đó phải được tôn 
trọng, nếu hủy bỏ nó để đặt ra những luật lệ mới một cách 
bừa bãi thì đó tức là đã coi thường truyền thống. 

Thứ tư, kính trọng những bậc trưởng thượng trong 
nước, nghe ý kiến của họ (Hán dịch: hiếu thờ cha mẹ, kính 


thuận sư trưởng). Trong bản Hán dịch tuy chỉ nói là hiếu 
thuận cha mẹ, kính thuận sư trưởng, nhưng theo văn Pàii 
thì ý nghĩa chính trị của câu này có thê nói là phải tôn kính 
những người lão luyện thông hiểu chính tình hoặc tập quán 
của quôc gia và coi trọng ý kiến của họ. Về điểm này, có 
thể nói Phật muốn ám chỉ ý nghĩa Cơ Mật Viện hay 
Nguyên Lão Viện. 

Thứ năm, phụ nữ trong nước phải giữ hạnh tiết tháo 
trinh bạch (Hán dịch: khuê môn chân chính, khiết tịnh vô 
uế). Muốn kiện toàn quốc gia phải bắt đầu từ việc kiện toàn 
gia đình. Mà kiện toàn gia đình phải lấy việc khuê môn 
chân chính làm trung tâm. Trong Pàli tuy chỉ nó đến phụ 
nữ, nhưng ở một phương diện khác, Phật cho đàn ông cũng 
phải có tiết tháo mới kiện toàn được gia đình. 

Thứ sáu, tôn sùng các nơi linh miễu trong nước (Hán 
dịch: cũng sự tôn miêu, trí kính quỷ thần). Đứng trên lập 
trường Đệ Nhất Nghĩa Đé, về hình thức sùng bái tôn miÊu, 
có thê nói đức Phật tuy không coi là trọng yếu, nhưng về 
phương diện quần chúng phổ thông, đại khái Phật muốn 
dùng hình thức đó để giáo dục mọi người hầu dần dần tạo 
thành một tập tục kiền kính đôn hậu. 

Thứ bảy, như pháp tôn kính và bảo hộ các vị A La 
Hán (Hán dịch tôn thờ Sa Môn, cung kính những người trì 
giới). Ở đây nói La Hán chủ yếu chỉ là các vị tu sĩ Phật 
Giáo. Ở mục trên Phật bảo phải sùng bái các nơi tông miễu 
là vì Phật tôn trọng tinh thần truyền thống và tập tục của 
dân Bạt Kỳ. Còn ở đây Phật muốn khuyến khích họ kính 
trọng các nhà tôn giáo chân chính và nghe theo lời giáo hóa 


của họ. Tôi cho răng điều thứ hai trong Hiến pháp Thánh 
Đức Thái Tử có lẽ đã phát xuất từ điều thứ bảy nảy. 

Tóm lại, tất cả những điều kiện trên đây hoàn toàn 
đứng trên cơ sở đạo đức và tôn giáo. Theo Phật thì sự kiện 
toàn quốc gia chân chính phải lấy việc kiện toàn đạo đức 
làm trung tâm. Đương nhiên, như sẽ trình bày ở sau, Phật 
Giáo tuy cũng dạy phải chỉnh bị quân sự, phát triển tải 
chính,cải thiện vệ sinh, v.v... nhưng trung tâm điểm thì 
trước sau vẫn ở chỗ phải gìn giữ chính pháp: đó là quan 
niệm căn bản về chính trị của Phật Giáo. Điều thích thú là 
quan niệm đó không phải chỉ là lý luận, mà nó có hiệu quả 
rất thực tế: nhờ thi hành theo bảy điều kiện trên mà dân tộc 
Bạt Kỳ trở nên hùng cường và nước Ma-Kiệt-Đà không thê 
nào chính phục được. Đây là một sự thật lịch sử hiển 
nhiên. 

2) Về Nghĩa Vụ Của Nhà Vua. 


. Những điều kiện trên, đặc biệt không có quy định 
quyên lợi và nghĩa vụ của nhà vua. Nhưng các nước An Độ 
ở thời đại Phật phần nhiều theo chế độ quân chủ, cho nên 
đối với nghĩa vụ của nhà vua, đức Phật đã nói đến rất nhiều 
trong quan niệm chính trị của Ngài. Trong một nước quân 
chủ, theo nguyên tắc, trung tâm chính sự là nhà vua. Hơn 
nữa, các vua chúa thời bấy giờ, trên thực tế phần nhiều nhờ 
vào binh lực mà duy trì địa vị, bởi thế dụng tâm của họ đối 
với việc nước, tốt hay xấu rất có ảnh hưởng trực tiếp vả to 
lớn. Đặc biệt trong luật điển của Bà-la-môn đã có riêng một 
chương nói về quyên lợi và nghĩa vụ của nhà vua. Ở lĩnh 
vực chính trị vấn đề này là một vấn đề hết sức trọng đại. 


Trong lúc còn là Thái Tử chính Phật cũng đã nghiên cứu 
pháp điền, thâu thập ý kiến rồi phụ thêm lý tưởng của Phật 
để cảm hóa những ông vua đã quy y Ngài. 

Quốc vương, vì là một người thống lĩnh muôn dân, 
nên về mặt nghi biểu, điều làm cho người ta chú ý nhất là 
cái tư đức. Nếu một ông vua không có tư đức thì dù có 
những thủ đoạn xảo diệu đến đâu cũng không thể tâm phục 
được dân chúng. Do ý nghĩa â ây cho nên đức Phật, khi nói 
chuyện với các vị quôc vương về chính sự, thường khuyên 
họ trước hết phải bôi dưỡng tư đức. Nghĩa là, nhà vua phải 
thanh liêm khoan hậu, đạo đức nhân từ, không nên uống 
rượu, việc khuê phòng cần có tiết tháo, trinh nhân cách 
hướng thượng (Tăng Nhất A Hàm quyền 42, nói về 10 đức 
của nhà vua - tham chiếu Nguyên thủy Phật Giáo Tư 
Tưởng luận, trang 351-352). Lấy nỗ lực tranh thủ nhân 
tâm: đó là thủ đoạn cần thiết. Mà việc thu phục nhân tâm 
điều chủ yếu là phải làm thế nào cho quan quân hòa mục 
nghe theo những lời trung thực, niềm nở với mọi người, và 
yêu thương nhân dân. Về vẫn đề quân sự phải vận dụng 
một cách điều độ, phát triển kinh tế và tài chính, dùng 
người phải căn cứ vào khả năng và đặt đúng chỗ, đặc biệt 
chú ý vê vệ sinh: đó là những điều cần thiết để tạo nên một 
nên chính trị lành mạnh (xem kinh Phật Vi Ưu Điền Vương 
Thuyết Vương Pháp Chính Luận). Mà cái phương châm 
chính trị đó trước sau phải lấy chính pháp làm nền tảng, 
dùng chính nghĩa và nhân ái mà chỉ phối nhân dân. Ở điểm 
này, nếu nói một cách lý tưởng, thì không để cho một chút 
tư lợi, tư dục xen vào. Việc thu thuế má, việc xét xử phán 
quyết, tất cả đều phải y theo pháp luật (trong 10 đức của 


nhà vua). Pháp luật đây chỉ là những luật pháp đã viết 
thành văn do pháp điển quy định, hoặc là những luật pháp 
không được viết thành văn do tập quán, phong tục quy 
định. Tóm lại tuy là vua nhưng không được sửa đổi những 
luật pháp đó để khuynh hướng đến chỗ độc tải chuyên 
chính: có thể nói quan điểm này rất có cái khí vị cận đại. 
Chính trị tuy xây dựng trên tinh thần nhân ái, nhưng đối với 
những kẻ phạm pháp bất nghĩa thì nhà vua có nhiệm vụ 
phải nghiêm trị. 

Trong kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương đã có 
những điều cảnh giác sau đây: 

Thứ nhất, nếu nhà vua không ngăn cắm những kẻ ác 
tức là đã đi ngược lại với chính lý. Phải theo đúng chính 
pháp mà trị dân. Có theo đúng chính pháp mới xứng đáng 
làm vua. Nếu không làm theo chính pháp ắt sẽ bị nhân dân 
lật độ một cách dễ dàng cũng như voi dẫm lên bông sen. 

Thứ hai, nếu lấy điều phi pháp trị dân thì dân sẽ làm 
loạn, quần thần phải chết, bản thân vua cũng chăng yên, 
những kẻ địch ở ngoài xâm lược, quốc gia tiêu vong. 


Thứ ba, dù có mắt ngôi vua, hại đến thân mệnh cũng 
quyết không làm điều phi pháp. Điều tai hại nhất là dùng 
những kẻ xiêm nịnh, cũng như người thả voi vào vườn hoa, 
dùng kẻ xiển nịnh sẽ có ngày mất ngôi vua. Nếu vua coi 
người thân thuộc và nhân dân đều bình đăng, làm đúng 
chính pháp, không gây bè phái, thiên vị thì danh tiếng vua 
được lừng lẫy. Cho nên, người làm vua phải quên mình mà 
mở mang chính pháp, tôn trọng chính pháp, dạy người làm 


10 điều lành, nếu được thế thì quốc gia phú cường, nhân 
dân an lạc (Tân dịch Phật Giáo Thánh Điền, trang 1367). 
Theo Phật thì cái tư cách của nhà vua mới lả quan 
trọng chứ không phải là thủ đoạn hay sức mạnh, mà tư cách 
đó chính là tính thần làm theo chính pháp, tránh xa ác 
pháp. 
3) Đặc Biệt Về Chính Trị Và Kinh Tế. 


Theo Phật Giáo thì điều chủ yếu trong chính trị là 
mưu đồ và hoản thành sự cộng tồn, cộng vinh cho dân 
chúng. Nghĩa là, không ai xâm phạm đến ai, cùng nhau 
chung sống đề tăng tiễn tự do và hạnh phúc của mọi người. 
Do đó, mà giữa sinh hoạt chính trị và kinh tế của dân chúng 
có sự quan hệ mật thiết. Theo một ý nghĩa nào đó, ta cũng 
có thế nói, mục đích của chính trị là hy vọng phân phối tài 
sản một cách công bằng và chính trực. Mà điều này tất cả 
các nhà luật học và chính trị học của Ấn Độ đều chủ trương 
như thế. 

Nhưng theo Phật Giáo, làm thế nào để an định đời 
sống kinh tế của quốc dân? Về vẫn đề này, theo chỗ tôi 
nghiên cứu, tuy không có phương pháp cụ thể nào được nói 
đến một cách tường tận, nhưng chủ ý căn bản của Phật 
Giáo là muốn vẫn đề phân phối tài sản giữa dân chúng phải 
hết sức công bằng đừng để ai phải lo âu về việc ăn mặc. 
Một hôm đức Phật thấy một nhà đại phú đang lập một đàng 
tế lễ lớn, sau khi hỏi về phương pháp tế lễ, đức Phật nói 
“Bày việc tế-lễ lớn, tốn tiền của mà không ích lợi, trái lại 
lợi ích lớn nhất là hãy làm cho tất cả dân chúng đều được 
no đủ”. Lại như kế sách làm cho quốc gia thái bình an lạc, 


đức Phật cũng có ý kiến “Đại Vương! Vì muốn chấm dứt 
những hành động phi pháp của dân chúng mà Đại-Vương 
đã ra những luật lệ phạt tiền, trục xuất, hạ ngục và xử tử, 
tuy phương pháp đó mãnh liệt thật nhưng không công hiệu 
băng phương pháp này: những người làm ruộng và chăng 
nuôi thì cấp cho họ hạt giống và thực vật, những người 
buôn bán thì cấp vốn cho họ, những người làm quan thì 
phải tùy theo khả năng mà thăng trưởng luôn, nếu làm được 
như thế thì mọi người đều hết lòng phục vụ mà quốc gia 
không sinh biến loạn” (Xem Palì Trường Hàm quyền 15- 
Kutadantasutta-Tân dịch Phật Giáo Thánh Điền 55). Suy đó 
thì biết đức Phật cũng nhận là hể ăn mặc đây đủ thì có lẽ 
tiết. Tóm lại, quan niệm của Phật là nếu muốn cho đời sống 
kinh tế của dân chúng được ôn định, sự phân phối tài sản 
phải triệt để công bằng. 


4) Phật Giáo Với Chủ Nghĩa Tiệm Tiến. 


Trong các tôn giáo tại Ấn Độ, đức Phật, một mặt là 
một nhà đại lý tưởng, đồng thời mặt khác, lại là một nhà 
tôn giáo rất thực tế, áp dụng phương pháp tiệm tiễn được 
mệnh danh là: “thiện xảo phương tiện” để thực hiện mục 
tiêu lý tưởng. Bởi vậy, công cuộc tịnh hóa xã hội, Phật 
Giáo chủ trương đường lối tiệm tiến, chứ không chủ trương 
cách mệnh tiên. Nói một cách cụ thề, về vẫn đề xã hội, Phật 
tuy không chủ trương xóa bỏ triệt để sự phân biệt giai cấp, 
nhưng thừa nhận mọi người trong xã hội đều có quyên lợi 
và nghĩa vụ như nhau; tuy không phải đối chế độ tài sản tư 
hữu, nhưng như đã nói ở trên, hy vọng sự phân phối tài sản 
phải công bằng. Tuy vẫn duy trì cái nhân cách tôn nghiêm, 


nhưng phải dựa vào nhau, giúp đỡ nhau, lấy cái gọi là 
“công nghiệp sở cảm” đê đưa quôc gia đên chỗ hòa bình an 
lạc đạo đức, phôn vinh làm trung tâm điêm của chính trị. 


“6Ø tứ tua: 
QUỐC GIA LÝ TƯỞNG VÀ CHÍNH ĐẠO 


Chính trị quan nói trên tự nó có tính cách rất lý tưởng 
rồi, nhưng nó vẫn lấy thực trạng của các quốc gia đối lập 
đương thời làm mục tiêu. Song lý tưởng tối cao của Phật vê 
quôc gia quyết không phải ngừng lại ở trạng thái quốc gia 
đối lập, mà là muốn thông nhất tất cả thành một quốc gia lý 
tưởng duy nhất. Trong Phật Giáo có nhiều cách thuyết 
minh lý tưởng đó, nhưng tựu trung đại biểu cho những hình 
thức đó là tư tưởng “Chuyển Luân Thành Vương” 
(Cakravartin). Tư tưởng Chuyển Luân Thành Vương đã 
phát sinh vào thời đại đức Phật; Ấn Độ lúc đó tuy chia 
thành nhiều nước nhỏ đối lập nhau, nhưng cũng đã có 
khuynh hướng dần dần tiến đến sự thống nhất mà vị vua 
thích ứng với tư tưởng này cũng tương tự như lý tưởng 
chúa cứu thế của Do Thái. Sau khi Phật giáng sinh không 
lâu đã có ông thầy tướng đoán rằng nếu Phật không đi tư 
tưởng mà làm vua thì sẽ thành một vị Chuyển Luân Vương, 
truyền thuyết này chính đã xuất phát từ tư tưởng trên. Mà 
Phật vì xuất gia làm bậc Chuyển Luân Vương của _ Pháp 
giới, nên ở lĩnh vực chính trị lý tưởng, tuy nhiên vẫn lây 
quôc gia do Chuyển Luân Vương chi phối làm tối cao, 
chiếu theo nhiều trưng-chứng, ta thấy đó là một sự thật. 


Song Chuyển Luân Vương là một vị vua như thế nào? 
Vệ vân đê này, căn cứ theo sự ghi chép nhât luật trong các 
kinh điên thì Chuyên Luân Vương phải thành tựu bảy thứ 


báu, tức là: bạch tượng, cám mã (ngựa đỏ), thần châu, ngọc 
nữ, cư sĩ, chủ bị và luân (bánh xe). Bạch tượng và cám-mã 
tượng trưng cho sự hoàn bị về sản sinh và giao thông, thần 
châu tượng trưng cho nên tài chính sung thực, ngọc nữ và 
cư sĩ tượng trưng cho nhân dân lương thiện, chủ bích có thể 
nói tượng trưng cho uy quyên, còn luân thì tượng trưng cho 
sự thực hành Chính pháp một cách trọn vẹn, đầy đủ. Như 
vậy, ý nghĩa câu “chuyên Chính Pháp Luận” đã xuất phát 
từ đấy. 

Theo truyền thuyết thì Chuyển Luân Vương là người 
đủ tư cách bảy báu trên và vào đêm trăng tròn từ trên trời tự 
nhiên hiện xuống. Nhưng đây chỉ là thí dụ. Thật ra, Chuyên 
Luân Vương lấy chính nghĩa làm trung tâm, khi có đủ sáu 
điều kiện tức là đã có tư cách thống nhất thiên hạ, thì xuất 
hiện. Lấy bánh xe Chính pháp làm cơ hiệu, trước hết chinh 
phục phương Đông, nhờ uy lực của Ngài, không dấy can 
qua, nguy hiểm trở lại bình an, cong thành thăng, tự nhiên 
bình định. Rồi lại từ các phương Tây, Nam Bắc cũng như 
thế, cho đến cuối cùng toàn thể thế giới thống nhất trong 
hòa bình: Đó là cái uy lực đặc hữu của Luân Vương chủ 
yếu là lời giáo huấn đạo đức. Quy tắc thông thường là: 
“không giết hại, không đạo đức, không gian dâm, không 
uống rượu”. Đối với các quần thần nhà Vua thường nói: 
“Chỉ dùng Chính-pháp mà trị, không đề cho những việc phi 
pháp xảy ra trong nước”. Nhờ đó mà nhân dân dưới quyền 
thống trị của Chuyển Luân Vương đều được thỏa mãn, 
không ai bất bình, không có đấu tranh, v.v...Trong kinh 
cũng nói: Đất cát phì nhiêu, nhân dân thịnh vượng, tính tình 
nhu hòa, từ hiếu trung thuận” (Trường Hàm quyển 6, 


Chuyên Luân Vương Tu Hành kinh, Đại Chính Tạng L, 39, 
trang 40). 

Nhưng khi nảo thì Chuyển Luân Vương xuất hiện? Về 
điểm này, có câu nói: “Chính pháp tại thế, Luân Vương bắt 
tuyệt kỳ kế”. Nghĩa là bất luận khi nào có Chính Pháp thì 
Luân Vương sẽ xuất hiện tại đó. Nhưng, trên thực tế, kế cả 
thời đại Phật, cho đến nay vẫn chưa thấy Chuyên Luân 
Vương ra đời. Theo truyền thuyết Phật Giáo thì vị vua này 
tuy cũng thường xuất hiện, nhưng khi xuất hiện với tất cả 
mọi hình thái chân chính thì có lẽ còn ở một tương lai lâu 
xa lắm. Nghĩa là trong tương lai, khi Phật Di-Lặc ra đời thì 
Pháp giới Chuyển Luân lúc đó sẽ dùng hình thái của 
Chuyên Luân thế tục giới là Sankha mà xuất hiện. Về cái 
trạng thái của thế giới lúc đó tuy có vẻ rất không tưởng, 
nhưng cũng có nhiều ám thị rất phong phú, và sau đây xin 
trích dịch một vài đoạn trong các kinh để dẫn chứng: 

“Lúc bấy giờ, cõi diêm phù (toàn thế giới) Đông, Tây, 
Nam. Bắc, trong khoảng mười vạn do tuần sông, núi và đá 
đều tự tiêu diệt, nước trong, bốn biển lớn tụ lại một phương. 
Đất cõi điêm-phù lúc đó rất bằng phẳng. và sáng như mặt 
gương, thóc lúa đây dẫy, nhân dân no ấm, rất nhiều của 
báu, các thôn ấp liền nhau, và chim chóc ca hát suốt ngày. 

Lúc đó, những cây trái xấu sẽ chết khô, mùi hôi thối 
tự nhiên tiêu diệt và thay vào đó, cây trái ngon ngọt, hương 
vị thơm tho sinh trưởng. Khí trời hòa dịu, bốn mùa thuận 
tiết, thân thể không sinh bệnh tật, tham dục, sân nhuế và 
ngu si không phát động. Lòng người bình đăng, đều cùng 
một ý, thấy nhau là vui mừng, nói với nhau những lời tốt 


lành, cùng nói một thứ tiếng, không có sai khác, đúng như 
người ở Bắc-Câu-Lư-Châu. Khi muốn đại tiểu tiện thì đất 
tự nhiên mở ra và sau khi xong rồi tự nhiên khép lại. 

Lúc ây trong cõi Diêm-Phù, gạo tự nhiên sinh, không 
có võ trâu, mùi thơm rất ngon. Còn vàng bạc, trân bảo, xà 
cừ, mã não, trân châu, hỗ phách thì rải rát đầy mặt đất, 
không ai thu nhặt. Lúc ấy, nhân dân tuy cầm của báu đó mà 
nói với nhau: “Ngày xưa, vì những của báu này mà người 
giết nhau, giam cầm trong ngục, gây cho nhau nhiều khổ 
não. Còn ngày nay thì những của báu này cũng như gạch 
ngói, không ai lấy giữ” (Tăng Nhất Hàm, quyền 44, Đại 
Chính Tạng II, 787, trang 8). Nếu tóm tắc một cách đơn 
giản những đặc chất đó thì: 

1. Toàn thế giới được thống nhất, bất luận núi hay 
biển đều không làm chướng ngại sự giao thông. 

2. Mọi người đều sống cuộc đời an nhàn và phát huy 
những thiết bị văn hóa. 

3. Ngôn ngữ trên thế giới cũng thống nhất, mọi người 
đều cùng một lòng. 

4. Vàng bạc châu báu mất hết giá trị: đó là cơ điểm 
chủ yếu. 

Điều thú vị là Phật Giáo dự đoán những hiện tượng 
này có phải là một lý tưởng? Nhiều điểm, chăng hạn, sự 
phát triển giao thông trên toản thế giới, sự hoản bị về 
đường sá, ngày nay đã thực hiện rất nhiều. Duy có điều 
không may là ngày nay thế giới ngôn ngữ chưa được thống 
nhất, nhân loại vẫn chưa tiến đến chỗ gặp nhau vui mừng, 
nhất là đối với vàng bạc châu báu thì lòng tham cảng tăng 


thêm đến nổi biến nó thành nguồn gốc của mọi tội ác, đó là 
trạng thái của thế giới hiện nay. 

Nhưng dù sao những lời dự đoàn trên không phải 
hoàn toàn không tưởng, trái lại, cũng có điều có thể thực 
hiện được. Không những thế, dù công cuộc xúc tiến Chính- 
pháp nên những lý tưởng Ấy tất sẽ có thể thực hiện trên thế 
giới này. Chúng ta tin chắc cuối cùng thế giới có thể được 
thống nhất theo lập trường nhân đạo và văn hóa. Song lúc 
đó thì cái gọi là Chuyển Luân Vương sẽ xuất hiện dưới 
hình thái nào? Dĩ nhiên đây là điều không thể quyết đoán 
ngay được. Nhưng bất luận dưới hình thái nào, lẫy lý tưởng 
Luân Vương làm tiêu chuẩn, nỗ lực theo phương diện nhân 
đạo và văn hóa mà xúc tiễn công cuộc thống nhất thế giới: 
Đó là nghĩa vụ đạo đức của tất cả cá nhân cũng như các 
quốc gia mà Phật Giáo đã đề xướng. 

Lấy quốc gia chi phối bởi Luân Vương mà lý tưởng, 
hóa thêm một bậc nữa tức là tư tưởng Chân Phật Tịnh Độ. 
Nhưng về xã hội lý tưởng Tịnh Độ vì đã nói ở các chương 
khác rồi, nên ở đây thiết tưởng không cần phải lập lại nữa. 


